VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


AJAHN BRAHM 


NGUYÊN NHẬT TRẤN NHƯ MAI địch 


Từ CHÁNH NIÊM 
đến GIÁC NGỘ 


CẨM NANG CỦA NGƯỜI TU THIÊN 


Nguyên tác 
MINDEFULNESS, BLISS AND BEYOND 
A Meditatorˆs Handbook 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


Từ CHÁNH NIỆM 
đến GIÁC NGỘ, 


CẨM NANG CỦA NGƯỜI TU THIÊN 
Nguyên tác: 


Mindfulness, Bliss And Beyond, 
A Meditators Handbook 


Ajahn Brahmavamso 
Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch 


Phiên bản: 16/5/2023 9:17 PM 


MỤC LỤC 


Đôi nét tiểu sử Thiền sư Ajahn Brahm 
Lời giới thiệu của Jack Kornfield 

Lời giới thiệu của người dịch 

Lời cảm tạ của tác giả 

Chữ viết tắt 

Giới thiệu tổng quát về Thiền Định 


PHẦN I: AN LẠC CỦA THIỀN ĐỊNH 


1. 


Căn bản pháp Hành Thiền I 

Một ni tảng uững chắc sử dụng bối siai đoạn đầu tiên của thiển 
tập 

Căn bản pháp Hành Thiền II 


Bu giải đoạn cao cấp của thiên tập, trong đó hơi thở trở nên tuyệt 
đẹp 

Những chướng ngại trong Hành Thiền I 

Hai chướng ngại đầu tiên trong năm chướng neại cản trở 
chúng ta tiến đến các trạng thái thiển định sâu hơn - tham 
đục sân hận 

Những chướng ngại trong Hành Thiền II 

Ba chướng ngại còn lại - hôn trầm thụu tiên, trạo hối uà 
nghĩ 

Phẩm chất của Chánh Niệm 

Chánh niệm, neười gác cổng, uà làm thế nào để chúng ta 
có thểthành công trong hành thiền 

Sử dụng sự đa dạng để tạo hứng thú cho hành thiền 
Những phương pháp hành thiên làm tâm uui thích, hết buổn 
chán 0à tạo hoan hủ 

Hơi thở tuyệt đẹp 

Đạt đến những trạng thái thiển định thâm sâu - nhập các 
tầng thiển - uà tuệ giác 0 giác 'isộ 


8. Bốn trọng tâm của Chánh Niệm / Tứ Niệm Xứ 
Sử dụng Tứ Niệm Xứ để đạt đến hạt báo châu trong lòng hoa 
SeH 


PHẦN II: HỶ LẠC VÀ TIẾN ĐẾN BỜ GIÁC NGỘ 

9. Nhập Sơ Thiền : Hỷ Lạc 
Hi thở tuyệt đẹp khởi đầu cuộc hành trình 

10. Nhị Thiền : Hỷ lạc tiếp nối Hỷ lạc 
Định Tướng, cánh cửa tiến uào Định 
11. Tam Thiền : Hỷ Lạc, Hỷ lạc, và Hỷ Lạc tiếp nối nhau. 

Làm thếnào đểnhập Định, uà cảm nghiệm nhập Định như 
thếnào? 

12. Bản chất của Tuệ Giác 
Những gì cản trở chúng ta thấu sự uật đúng như thật. Tầm 
khám phá sự thật như thế nào sau khi được Định tăng cường 
uụ lực 

13. Tuệ Giác Giải Thoát 
Tuệ giác làm thau đổi tất cả uà đưa chúng ta đến kinh 
nohiệm 

14. làm giác nsộ 

15. Giác Ngộ : Nhập Vào Dòng Thánh 
Giác nsộ là gì, uà cảm nghiệm đầu tiên uề Niết Bàn - 
chứng quả Nhập lưu 

16. Tiến Đến Giác Ngộ Hoàn Toàn 
Đối giai đoạn giác nsộ, làm thế nào để biết một người đã giác 
noộ 


Kết luận: Buông xả đến tận cùng 

Tầm quan trọng của buông xả, những dính mắc 0à trở neại chúng 
ta có thể gặp, uà làm thế nào để uun bổi an 0ui hạnh phúc trong 
cuộc sống bận rộn của chúng ta. 


Chú thích 
Tài liệu tham khảo 


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ 
THIỀN SƯ AJAHN BRAHMAVAMSO 


Thiển sư Ajahn Brahmavamso thường được biết với tên 
ngắn gọn là Ajahn Brahm, sinh năm 1951 tại London, Anh 
Quốc. Vào tuổi 1ó, khi còn là một học sinh trung học, sư đã 
tham dự nhiều khóa Thiền, đọc nhiều sách Phật giáo và tự 
nhận mình là Phật tử. 

Sở thích nghiên cứu Phật giáo và hành thiền ngày càng 
phát triển khi sư theo học ngành Vật lý Lý thuyết tại Đại Học 
Cambridge. Sau khi tốt nghiệp đại học, sư đi dạy học một 
năm, rồi quyết định từ giả cuộc đời thế tục, lên đường sang 
Thái Lan tìm thầy học đạo. 

Năm 23 tuổi, sư xuất gia và tu học 9 năm dưới sự hướng 
dẫn của Ngài Ajahn Chah, thuộc hệ phái Nguyên thủy, 
truyền thống khổ hạnh Sơn Lâm (Forest Sangha), ở miền 
Đông Bắc Thái Lan. Thiển sư Ajahn Chah là một trong những 
Thiền sư danh tiếng được tôn kính bậc nhất ở Thái Lan. 

Năm 1983, sư được Hội Phật giáo Tây Úc mời về Perth 
(lây Úc) để thiết lập Tu viện Bodhinyana, một Tu viện Phật 
giáo Nguyên Thủy đầu tiên của Úc theo truyền thống Sơn 
Lâm, ở khu rừng Serpentine, phía Nam thành phố Perth. 
Hiện nay Thiển sư là trụ trì Tu viện Bodhinyana, một Tu viện 
có nhiều tăng chúng nhất ở Úc. 

Do nhu cầu thiền sinh ghi tên theo học thiển tập dưới sự 
hướng dẫn của ngài ngày càng tăng, nên từ năm 2003, Thiền 
sư Ajahn Brahm đã cùng với Hội Phật giáo Tây Úc vận động 
xây dựng Thiển Viện Jhana Grove, một trung tâm hành thiền 
lớn nhất Nam bán cầu, chỉ cách Tu viện Bodhinyana 1km. 


Thiển viện J]hana Grove vừa mới được khánh thành vào tháng 
Tư năm 2009. 

Hiện nay, Thiển sư Ajahn Brahm là nhà lãnh đạo tinh thần 
của Thiền viện Jhana Grove cũng như của Hội Phật giáo Tây 
Úc, Hội Phật giáo Victoria, Hội Phật giáo Nam Úc, Hội Liên 
Hữu Phật giáo Singapore (Buddhist Fellowship of Singapore), 
và là một trong những vị cao tăng lãnh đạo của Giáo Hội Tăng 
Già Úc Châu (Australian Buddhist Sangha). 


œ #<6 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA JACK KORNFIELD 


Bạn đang cầm trong tay một cuốn cẩm nang hướng dẫn 
hành Thiển thật hữu ích và tỉnh tế, do một vị sư đầy kinh 
nghiệm tu tập uyên thâm trình bày. Sư AJahn Brahm là một 
trong những vị sư thuộc thế hệ mới của những tăng sĩ lây 
phương đã tu học, thực hành và nắm vững giáo lý quan trọng 
của Đức Phật, và nay Sư cống hiến kinh nghiệm ấy cho các 
hành giả thành tâm trên khắp thế giới hiện đại. 

Trong cuốn Tờ Chánh Niệm 1ến Giác Ngộ bạn sẽ tìm thấy 
toàn bộ những lời dạy thấu đáo để phát triển và đi sâu vào 
Thiền tập, đặc biệt nhắm mục đích nhập Định, hay nhập các 
Tổng thiển, và khai mở tuệ giác tiếp theo sau. Sư Ajahn Brahm 
cống hiến cho chúng ta những hiểu biết cẩn trọng và tỉnh tế 
để giúp chúng ta chuyển hóa được những khó khăn ban đầu 
và đưa tâm đến một trạng thái hỷ lạc, khinh an và vững chãi 
sâu lắng của Định. Rồi Sư dùng nhất tâm chánh niệm để soi 
sáng tính vô ngã, từ đó đưa đến tri kiến giải thoát. Đây là 
những lời giảng dạy tuyệt vời. 

Tôi hoan hỷ công nhận kinh nghiệm phong phú của Sư 
Ajahn Brahm đã mang lại kết quả tốt đẹp trong việc hướng 
dẫn hành giả tu Thiển, Sư trình bày đường lối tu tập hướng 
đến nhập định và tuệ giác như là con đường chân chính đích 
thực mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, và vì thế đó là con 
đường tốt nhất. Đây quả là một con đường ưu việt. Nhưng 
Đức Phật cũng đã giảng dạy nhiều phương cách khác cũng 
tốt như vậy để hành Thiển và Ngài cũng đã dùng nhiều 
phương tiện thiện xảo khác để giúp các đệ tử của Ngài đạt 


được giác ngộ. Những lời giảng dạy của Thiển sư Thích Nhất 
Hạnh, Đức Dalai Lama, Ajahn Buddhadasa hay Sunlun 
Sayadaw là một vài ví dụ trong số những bậc thầy khắp thế 
giới đã cống hiến tuệ giác của họ từ những góc độ khác nhau 
và mang cùng một vị giải thoát như vậy. Tất cả những bậc 
Thầy này đã tạo thành một đoá hoa Mạn-đà-la đầy hương 
sắc của Giáo Pháp sinh động, trong đó Sư Ajahn Brahm đã làm 
hiển lộ một khía cạnh thật quan trọng. 

Vì vậy, những bạn nào quan tâm đến việc thực tập để đạt 
tới các tầng Thiền và giáo pháp thâm sâu của Phật đạo thì hãy 
đọc cuốn sách này thật kỹ. Và tập thực hành. Bạn sẽ thọ nhận 
được rất nhiều từ những lời giảng dạy phong phú và sâu sắc 
này và thậm chí còn tiếp thu nhiều hơn nữa từ những kinh 
nghiệm đã được truyền đạt nơi đây. Và Đức Phật cũng như 
Sư Ajahn Brahm đều khuyên chúng ta, hãy tự mình thử 
nghiệm, hãy thực hành, và từ đó học hỏi, nhưng đừng bám 
víu vào chúng. Hãy để chúng dẫn dắt bạn đến con đường giải 
thoát mọi dính mắc, một tâm giải thoát đích thực. Cầu mong 
những lời giảng dạy này sẽ đem lại hiểu biết, lợi ích và phước 
lành cho tất cả mọi người. 


Với tâm từ, 
Jack Kornfield 
Spint Rock Center 


'Woodacre, California-2006 


œ#<6 


10 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH 


Xin mời độc giả đọc thật kỹ cuốn Cẩm Nang Tu Thiền 
này. Đây là một cuốn sách quý, đúc kết kinh nghiệm trên 25 
năm giảng dạy Phật pháp và hướng dẫn hành thiền của Thiển 
sư Ajahn Brahm tại Úc và các nước Đông Nam Á. 

Dù bạn là người mới bắt đầu thiển tập hay là một hành 
giả đã hành thiển nhiều năm mà vẫn chưa đạt được kết quả 
mong muốn, thì đây chính là cuốn sách “gối đầu giường” của 
bạn. 

Dù bạn chỉ muốn hành thiền để giải toả những căng 
thẳng trong cuộc sống chứ không có nguyện vọng tiến xa 
hơn, hay bạn là một hành giả nghiêm túc muốn đi theo con 
đường Thiền định của Đức Phật để đạt được giác ngộ giải 
thoát, bạn sẽ thấy cuốn sách này mang lại nhiều lợi ích thiết 
thực cho bạn. Với kinh nghiệm hướng dẫn hành thiền trên 25 
năm, Thiển sư Ajahn Brahm sẽ giải toả nhiều thắc mắc, những 
chướng ngại mà thiền sinh thường gặp phải, để giúp bạn đạt 
được mục tiêu, nếu bạn kiên nhẫn thực hành theo đúng lời 
hướng dẫn của ngài. 

Trong sách này, Thiền sư Ajahn Brahm trình bày phương 
pháp thực hành con đường Thiền định mà Đức Phật đã hành 
trì để đắc quả Giác Ngộ Giải Thoát. Ngài hướng dẫn từng 
bước thiền tập từ thấp đến cao, thật rõ ràng, mạch lạc và khoa 
học, dựa trên nền tảng Kinh Quán Niệm Hơi Thở 
(Anãpãnasati) và Kinh Niệm Xứ (Satipatthana), là hai bài 
kinh vô cùng căn bản và quan trọng, vẫn được xem là trái tim 
của Thiển định Phật giáo. Độc giả sẽ tìm thấy nhiều khám 


TỊ 


phá mới lạ về cuộc hành trình tâm linh tiến vào các tầng Thiền 
(hanas) qua kinh nghiệm tu chứng của Thiển sư mà từ trước 
đến nay ít có sách Thiển nào đề cập với đầy đủ chi tiết như 
thế. 

Tôi đã có phước duyên được tu học Phật pháp và thực 
hành Thiển định dưới sự hướng dẫn của Thiển sư Ajahn 
Brahm qua nhiều khóa tu thiền ẩn cư tại Melbourne và Perth 
(lây Úc). Với phong cách vui vẻ, cởi mở và óc hài hước đặc 
biệt của người Tây phương cùng với biện tài vô ngại, những 
buổi thuyết giảng Phật pháp của ngài luôn luôn thu hút đông 
đảo thính giả đến dự chật ních cả giảng đường, có khi lên đến 
hàng ngàn người, đa số ố là giới trí thức và thanh niên sinh viên 
đủ các sắc tộc Á, Âu, Úc, Mỹ... Đây là điều hiếm thấy ở Tây 
Phương. 

Ai đã từng đến dự các buổi giảng pháp của Thiển sư 
Ajahn Brahm đều không quên những tràng cười thoải mái của 
thính chúng mỗi khi nghe ngài kể những câu chuyện dí đỏm, 
hài hước để minh họa bài giảng. Bởi thế, hiện nay ngài là một 
Thiền sư Tây phương danh tiếng được rất nhiều người ái mộ. 
Ngài đã được mời thuyết giảng Phật pháp và hướng dẫn 
hành thiền tại các trường đại học, các hội nghị thế giới, cũng 
như các đoàn thể chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo khắp nước 
Úc cũng như các nước Đông Nam Á và Tây Âu. 

Thiền sư Ajahn Brahm là một biểu tượng của “an lạc và 
hạnh phúc trong buông xả tận cùng”. Hiện nay, ngài vẫn tiếp 
tục du hành khắp nơi để chia sẻ niềm an lạc ấy cho tất cả 
những ai muốn đi theo con đường Thiền định của Đức Phật. 

Bản thân tôi đã tu tập theo sự hướng dẫn của ngài và cảm 
nhận được nhiều lợi lạc và tiến bộ, nên đã phát nguyện phiên 
dịch cuốn sách này, trước là để cúng dường tạ ơn lam Bảo, 
sau là để giới thiệu với độc giả Việt Nam một cuốn sách quý, 
với mong ước đem lại một luồng gió mới cho rừng Thiền hiện 


12 


nay ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam, để hành giả Việt Nam 
có dịp tiếp cận với phương pháp hướng dẫn Thiển tập của 
một Thiền sư danh tiếng của lây Phương. 

Trong lúc phiên dịch, tôi đã nghĩ đến các bạn trẻ, nên 
đã cố gắng sử dụng càng ít thuật ngữ Phật học Hán Việt càng 
tốt, và cố gắng diễn đạt bằng thứ tiếng Việt trong sáng, dễ 
hiểu. Tuy nhiên, có nhiều thuật ngữ Phật học Hán Việt vốn đã 
được phổ biến rộng rãi và trở nên quen thuộc trong giới Phật 
tử Việt Nam, thì tôi vẫn tiếp tục sử dụng. 

Mặc dù đã cố gắng hết sức để truyền đạt thật trung thành 
tư tưởng của tác giả bằng một văn phong dễ hiểu, chắc chắn 
tôi cũng không tránh khỏi vụng về sai sót. Kính mong các bậc 
Thầy cùng quý vị thiện tri thức vui lòng chỉ giáo, để lần sau 
1n lại, bản dịch sẽ được hoàn hảo hơn. Tôi xin chân thành cảm 
tạ. 

Tôi xin thành kính tri ân tất cả những đạo hữu và thiện 
tri thức trong và ngoài nước đã hết lòng giúp đỡ về mọi mặt 
để cuốn sách này có thể đến tay người đọc. 

Cuối cùng, nếu các hành giả Việt Nam đọc sách này, thực 
hành đúng theo lời hướng dẫn của thiển sư Ajahn Brahm và 
đạt được an vưi, hạnh phúc, tiến đến giác ngộ giải thoát, thì 
xin hồi hướng công đức này đến tất cả pháp giới chúng sinh. 
Nguyện cầu tất cả chúng sinh đều được chia sẻ tuệ giác và 
niềm hỷ lạc của Thiền định Phật giáo. 


Melbourne, mùa Đông, 2009 
Nguyên Nhật Trần Như Mai 


œ-%-& 


13 


LỜI CẢM TẠ CỦA TÁC GIÁ 


Trước tiên, tôi xin cảm tạ Tỳ-kheo Culaka (Tiến sĩ Jacob 
Meddin), người đã biến cái “cốc” bé nhỏ của một nhà sư 
thành một nơi tương tự như một cái xưởng lao động rẻ tiền 
của thế giới thứ ba, và mặc dù sức khỏe kém, người vẫn làm 
việc suốt nhiều giờ trong nhiều tháng để viết những phiên 
bản đầu tiên của các bài giảng này cho tập san nội bộ của Hội 
Phật giáo Tây Úc. 

Tôi xin gởi lời cảm tạ đến Ron Storey, người đã đánh máy 
bản thảo viết tay nhiều lần đến nỗi bây giờ chắc hắn anh đã 
thuộc lòng những bài giảng này, và Tỳ-kheo Nissarano, người 
đã sắp xếp bảng mục lục tra cứu. Tiếp đến, tôi xin bày tỏ lòng 
cảm kích khá muộn màng đến vị thiền sư đầu tiên của tôi, 
Ngài Nai Boonman thuộc Hội Thiền Định ở Anh Quốc, người 
đã tiết lộ cho tôi nét mỹ lệ và tầm quan trọng của các tầng 
Thiển khi tôi đang còn là một sinh viên tóc dài ở Đại học 
Cambridge vào năm 1970. Nhưng trên hết, tôi xin bày tỏ lòng 
tri ân vô tận đến vị thầy mà tôi đã đã được hạnh phúc thọ giáo 
và sống dưới sự chỉ dạy của Ngài trong suốt chín năm ở miền 
Đông Bắc Thái Lan, Ngài Thiển sư Ajahn Chah, người không 
những đã giải thích con đường giải thoát thật rõ ràng, mà lại 
còn sống trọn vẹn theo con đường ấy cho đến phút cuối cùng. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi xin 
gửi lời cảm tạ đến tất cả các bạn ở nhà Xuất Bản Wisdom 
Publications, bao gồm David, Rod, và biên tập viên của tôi là 
John LeRoy, đã làm việc hết sức cần mẫn để hoàn tất tập sách 
này. Cầu nguyện thiện nghiệp này sẽ mang lại sức khoẻ đổi 


14 


đào cho các bạn để các bạn có thể làm việc hăng say hơn nữa 
với tác phẩm kế tiếp của tôi. 


Ajahm Brahm 


œ-%-& 


15 


CHỮ VIẾT TẮT 


Văn bản Phật giáo tiếng Pali 
Trung BK - Trung Bộ Kinh 


Trường BK - 7rưởng Bộ Kinh 


TăngCh BK - 7?ãng Chỉ Bộ Kinh 
TươngƯ.BK - Tương Ứng Bộ 
Kinh 

Kinh PhC - Kinh Pháp Cú 
Kinh PhC-a - Kinh Pháp Cú 


CTThÐĐP - Chuyện Tiển 
Thân Đức Phật 

Kinh MTVĐ - Kinh Mi-Tiên Vẫn 
Đạo 


Kinh NỊp - Kinh Nipafa 
TrgLãoIK-a - 7Trưởng Lão 
Tăng Kệ.a 

TrgLãöIK - Trưởng Lão Tăng 
Kệ 

TrgLão NK - Trưởng Lão Ni Kệ 
Kinh Ud - Kinh Udana 

Luật T. - Luật Tạng 


ThanhTÐ - 7hanh Tịnh Đạo 


được đánh số bằng... 


Kinh và phần trong Trung Bộ 
Kinh 

Kinh, phần & số thi kệ trong 
Trường Bộ Kinh 

- Phân bộ và số thứ tự kinh 

- Chương và số bài kinh 


Số thi kệ 

Quyền và trang trong ấn bản 
của Hội Kinh Tạng Pali 
(HKTP) 

- Quyền và trang trong ấn bản 
của HKTP 

Chương và số vấn nạn trong 
ấn bản của HKTP 


- Số thi kệ 

- Quyền & trang trong ấn bản 
của HKTP 

Số thi kệ 


Số thi kệ 

- Chương và số kinh 

- Quyên, chương, phần, & số 
tiểu mục trong ấn bản của 
HKTP 

Chương & số phần trong 
Thanh Tịnh Đạo 


16 


TỔNG QUÁT VỀ THIỀN ĐỊNH 


Thiển là phương pháp buông xả. Khi hành Thiền, bạn 
buông xả cả thế giới phức tạp bên ngoài để đạt đến trạng thái 
an tịnh nội tâm đầy uy lực. Trong tất cả mọi hình thái của chủ 
thuyết thần bí và trong nhiều truyền thống tâm linh, thiền 
định là con đường dẫn đến tâm thanh tịnh và đầy uy lực. 
Chứng nghiệm được cái tâm thanh tịnh này, cái tâm đã được 
giải thoát khỏi mọi ràng buộc của thế giới, thật hoan hỷ không 
thể tưởng tượng được. Đó là nguồn hạnh phúc hơn hẳn các 
dục lạc thế gian. 

Trong lúc hành Thiền bạn sẽ gặp một số khó khăn, nhất là 
vào buổi ban đầu, nhưng nếu bạn kiên trì, Thiển tập sẽ đưa 
bạn đến những trạng thái tâm linh tuyệt vời đầy ý nghĩa. Theo 
quy luật tự nhiên, nếu không nỗ lực thì ta sẽ không đạt được 
tiến bộ. Dù bạn là một cư sĩ hay tăng ni, nếu không nỗ lực tỉnh 
tấn thì sẽ không đi đến đâu cả. 

Chỉ nỗ lực thôi cũng chưa đủ. Nỗ lực cần phải khéo léo. 
Nghĩa là phải biết đưa năng lượng của bạn đến đúng chỗ và 
duy trì năng lượng ấy cho đến khi hoàn tất. Nỗ lực khéo léo 
không gây trở ngại và cũng không quấy rối bạn; mà nó sẽ 
phát sinh sự an tịnh tuyệt vời khi bạn đã nhập định. 


Mục Tiêu Của Hành Thiền 

Để biết bạn cần phải hướng nỗ lực đến nơi nào trong lúc hành 
Thiền, bạn cần phải hiểu rõ mục tiêu của bạn. Mục tiêu của 
hành Thiền là đạt đến trạng thái tỉnh lặng tuyệt mỹ, và cái 
tâm trong sáng. Nếu bạn hiểu được mục tiêu ấy, thì bạn sẽ 
thấy rõ hơn bạn cần hướng nỗ lực đến nơi nào và dùng 


17 


phương tiện gì để đạt được mục tiêu đó. Nỗ lực ấy hướng đến 
việc buông xả, việc phát triển tâm sẵn sàng từ bỏ. Một trong 
những lời dạy đơn giản nhưng rất thâm sâu của Đức Phật là 
“Một hành giả dùng buông xả làm đối tượng chính để tu tập 
thì sẽ đạt được Định dễ dàng”, nghĩa là nhất tâm tỉnh lặng, 
mục tiêu của hành Thiển (Tương Ư. BK 48, 9)(1). Hành giả ấy 
gần như sẽ tự động đạt được những trạng thái hỷ lạc nội tâm. 
Đức Phật dạy rằng nguyên nhân chính để nhập Định và đạt 
được những trạng thái đầy uy lực đó chính là khả năng buông 
xả và từ bỏ. 


Buông Bỏ Mọi Gánh Nặng Của Chúng Ta 

Trong lúc Thiền tập, chúng ta không được nuôi dưỡng cái tâm 
tích lũy và nắm giữ sự vật. Thay vào đó chúng ta phải phát 
triển cái tâm sẵn lòng buông xả, từ bỏ mọi gánh nặng. Trong 
đời sống hằng ngày, chúng ta phải mang nặng nhiều bổn 
phận, giống như những hành lý nặng nể, nhưng trong thời 
gian Thiền tập, những hành lý đó không cần thiết. Trong lúc 
Thiền tập, hãy đặt các gánh nặng xuống, càng nhiều càng tốt. 
Hãy nghĩ đến những nhiệm vụ và thành quả công việc như 
những quả tạ nặng nề đè lên người bạn. Hãy vứt bỏ chúng 
không tiếc nuối. 

Chính cái tâm sẵn sàng buông bỏ như vậy sẽ đưa bạn đi 
sâu vào Thiển định. Ngay cả trong giai đoạn mới bắt đầu 
Thiển tập, hãy xem thử bạn có thể phát sinh năng lượng 
muốn từ bỏ - ý muốn xả ly mọi chuyện. Khi tâm của bạn xả 
ly mọi chuyện, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và tự do hơn 
nhiều. Trong Thiển tập, sự buông bỏ xảy ra từng giai đoạn, 
từng bước một. 

Hành giả giống như những con chim bay bổng trên bầu 
trời, và vươn tới đỉnh cao. Chim không bao giờ mang theo 
hành lý! Những hành giả thiện xảo trút bỏ mọi gánh nặng, 


T8 


bay bổng và vươn tới đỉnh cao tuyệt mỹ của tâm. Chính trên 
thượng đỉnh của tri giác ấy mà hành giả hiểu được ý nghĩa 
của cái mà chúng ta gọi là “tâm”, từ kinh nghiệm trực tiếp của 
mình. Cùng lúc đó, hành giả cũng hiểu được bản chất của cái 
mà ta gọi là “ngã”, “Thượng đế”, “thế giới”, “vũ trụ”, tất cả sự 
vật. Chính nơi đây hành giả được giải thoát - không phải 
trong lĩnh vực ý niệm, mà trên tột đỉnh của sự tĩnh lặng nội 
tâm. 


Đề Cương Của Sách Này 

Phần I của sách, “An Lạc của Thiển Định”, dành cho những 
bạn muốn hành Thiền để làm nhẹ bớt gánh nặng của cuộc 
sống, nhưng vì một vài trở ngại hay không có khuynh hướng, 
sẽ không theo đuổi hành Thiền để đạt đến các trạng thái hỷ 
lạc và giác ngộ. Ở đây, tôi trình bày rõ ràng là ngay cả đối với 
người mới bắt đầu, khi hành Thiền đúng đắn sẽ mang lại rất 
nhiều an lạc. Chương I và 2 sẽ nói về những bước đầu tiên 
của hành Thiền bằng một đường lối rõ ràng và có hệ thống. 
Phần này là phần duyệt lại một cuốn sách nhỏ của tôi đã xuất 
bản mang tựa đề “Căn Bản Pháp Hành Thiền (2). Chương 3 và 
4 nhận diện những vấn đề có thể xảy ra trong lúc hành Thiền, 
và trình bày phương cách làm thế nào để dễ dàng vượt qua 
những vấn đề ấy một khi bạn đã nhận ra chúng. Trong 
chương 5 và 6 tôi giải thích chánh niệm bằng một đường lối 
độc đáo và mở rộng vốn liếng của hành giả bằng cách trình 
bày thêm ba phương pháp Thiền tập, tất cả là để hổ trợ cho 
con đường thanh tịnh nội tâm. Rồi trong chương 7 và 8 tôi 
đưa vào dẫn chứng một số lời dạy của Đức Phật, như là Kinh 
Quán Niệm Hơi Thở (Ä#ãpãnasøfi) và Kinh Niệm Xứ 
(Satipatthãna Sutta) để xác nhận giá trị những lời hướng dẫn 
của tôi và làm phong phú thêm bằng những mô tả đầy tuệ giác 
của chính Đức Phật. 


J9 

Phần hai, “Đạt đến hỷ lạc và tiến đến bờ giác ngộ”, là một 
cuộc hành trình được hướng dẫn để đi vào thế giới hỷ lạc vượt 
thời gian của Phật đạo. Phần này mô tả phương pháp giúp 
hành giả tiến vào giai đoạn bùng vỡ tâm thức để đạt đến niềm 
hỷ lạc tối thượng của các tẩng Thiển và bằng cách nào những 
trạng thái xả ly ấy vén bức màn ngũ uẩn để hé lộ thế giới diệu 
kỳ của tâm, là khu vườn nội tâm huyền diệu khi hành giả đạt 
đến giác ngộ. Chương 9, 10, và 11 mở ra thế giới tâm thức 
thuần tịnh với lời tường thuật chỉ tiết kinh nghiệm nhập Định, 
hay nhập tầng Thiển, hướng dẫn rõ ràng từng bước một để 
làm thế nào tiến vào các cảnh giới tuyệt diệu ấy. Tiếp theo, 
chương 12 và 13 tiếp tục tiến lên đỉnh cao của hành trinh 
chứng ngộ tâm linh, tôi trình bày bằng cách nào để tuệ giác 
đạt được trong cảnh giới Thiền mở cổng cho hành giả bước 
vào vườn hoa trí tuệ. Rồi trong chương 14 và 15, tôi mô tả 
làm thế nào để đưa sinh hoạt của đời sống tiến đến một chung 
kết vi đại, cung cấp những chỉ tiết rõ ràng và đích thực để 
hành giả nhận biết giác ngộ và làm thế nào để đạt được giác 
ngộ. 

Phần kết luận, “Buông xả đến tận cùng” là “chiếc xe quay 
về khởi điểm” của sách để đưa độc giả trở về với cuộc sống 
bình thường sau khi rời khỏi cảnh giới Thiển và Niết Bàn - 
mặc dù đã có một bước nhảy vọt chung kết để tiến lên thế 
giới vô vi như là một kỷ vật của cuộc hành trình này của 
chúng ta. 


Cách Sử Dụng Sách Này 

Sách này có ba mục đích. Trước tiên, nó được sử dụng như 
một khóa học về Thiển Phật giáo. Thiền sinh nào đọc sách 
này thật kỹ và thực hành những lời chỉ dẫn một cách cẩn 
trọng sẽ nhận được nơi đây một khoá học về Thiền theo từng 
bước tiệm tiến và hoàn chỉnh, một khóa học căn bản dựa theo 


20 


truyền thống và đôi lúc dựa trên chính lời dạy của Đức Phật. 
Tôi trình bày nơi đây những lời dạy sâu sắc, có giá trị vượt 
thời gian của Đức Phật theo một cách thế phù hợp với tư 
tưởng lây phương. 

Thứ hai, cuốn sách này là một cuốn cẩm nang giải đáp 
mọi trục trặc lúc hành Thiển. Nó được sắp xếp để giúp thiển 
sinh vượt qua những vấn đề đặc biệt trong lúc thực hành. Thí 
dụ, nếu sân hận là một chướng ngại, độc giả có thể lật sang 
chương 3, “Những trở ngại trong lúc hành Thiền I”, nơi đây 
bạn có thể tìm thấy lời khuyên thực tập Quán Từ Bi (Mettä) để 
vượt qua sân hận. Ngoài ra còn có những lời khuyên khác để 
giải quyết vấn đề ít phổ biến hơn - thậm chí có vẻ hiếm khi 
gặp phải, như ở Chương 5, “Phẩm Chất của Chánh Niệm“, là 
một thí dụ điển hình. Chi tiết làm thế nào để thiết lập một 
“người gác cổng” để vừa theo dõi vừa bảo vệ quá trình hành 
Thiền của bạn là những lời khuyên vô giá. 

Chức năng thứ ba của sách này là để giúp độc giả khám 
phá những phương diện khác của Thiền Phật giáo mà họ biết 
rất ít. Sách này cung cấp những thông tin có lẽ rất khó kiếm 
được. Chương 9-12 nói về những trạng thái hỷ lạc của Thiền 
Định là một thí dụ cụ thể. Mặc dù các tẩng Thiển (jbhãnas) là 
những lời dạy căn bản của Đức Phật về Thiền Định, ngày nay 
ít người có thể hiểu rõ về các cảnh giới đó. 

Tôi đã cảm thấy ít nhiều lo âu khi gởi cuốn sách này đến 
nhà xuất bản. Khi tôi bắt đầu hành Thiển ở Luân Đôn trong 
những năm cuối thập niên 1960, một vị Thiển sư thỉnh giảng 
người Nhật thuộc tông phái Zen đã nói với tôi, “Theo luật 
nghiệp quả, ai viết sách về Phật giáo sẽ phải chịu trải qua bảy 
kiếp sắp tới làm thân lừa!”. Điều này đã làm tôi lo âu. Dù điều 
này đúng hay không, tôi vẫn tin rằng ai làm theo những lời 
hướng dẫn trong sách này sẽ được thoát khỏi mọi kiếp tái 
sinh, không phải chỉ thoát khỏi tái sinh làm thân lừa mà thôi. 


21 


Trong Đại Kinh Saccaka (Trung BK, số 36) Đức Phật kể lại: 
“Ta suy nghĩ... Có phải nhập Định đưa đến giải thoát? Rồi 
tiếp theo hồi tưởng ấy, nhận thức này đã khởi lên trong ta. 
Đó chính là con đường giải thoát”(3). 


kở 


22 


PHẦNI 


AN LẠC CỦA THIỀN ĐỊNH 


23 


-'1-- 
CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỂN I 


Trong chương này, chúng ta sẽ nói đến bốn giai đoạn sơ 
khởi của hành Thiển. Có thể các bạn muốn lướt qua thật 
nhanh các giai đoạn đầu, nếu vậy bạn hãy hết sức thận trọng. 
Nếu bạn vượt qua các giai đoạn đầu quá nhanh, có thể bạn sẽ 
thấy việc chuẩn bị chưa được đầy đủ. Cũng giống như bạn cố 
gắng xây một căn nhà trên một cái nền tạm bợ - cấu trúc nhà 
sẽ vươn lên rất nhanh, nhưng nó sẽ sớm sụp đổi Là người 
khôn ngoan, bạn sẽ bỏ thời giờ xây dựng nền móng thật vững 
chắc. Rồi khi bạn tiến lên xây các tầng cao hơn - giống như 
những trạng thái hỷ lạc của Thiển - căn nhà của bạn sẽ vững 
vàng. 


Giai Đoạn T1: 

Tĩnh giác Về Giây Phút Hiện Tại 

Khi tôi giảng dạy phương pháp hành Thiển, tôi thích bắt đầu 
bằng giai đoạn đơn giản là buông bỏ gánh nặng của quá khứ 
và tương lai. Có lẽ bạn nghi rằng đây là một việc dễ làm, 
nhưng không phải vậy đâu. Buông bỏ quá khứnghïa là không 
nghi đến công việc, gia đình, những cam kết, những trách 
nhiệm, những quãng đời niên thiếu của bạn với tất cả chuyện 
vui buồn, v.v... Bạn buông bỏ mọi kinh nghiệm quá khứ bằng 
cách không nghi đến chúng nữa. Trong lúc hành Thiển, bạn 
trở thành một con người không có quá khứ. Bạn không nghĩ 
đến việc bạn sống ở đâu, bạn sinh ra ở đâu, cha mẹ bạn là ai, 
bạn được nuôi dưỡng như thế nào. Bạn từ bỏ tất cả quá khứ 


24 


đó. Bằng cách này, nếu bạn đang cùng hành Thiền với những 
người khác, tất cả trở thành bình đẳng - bạn chỉ là một thiền 
sinh. Không có gì quan trọng dù bạn là một hành giả nhiều 
kinh nghiệm hay chỉ là kẻ tập sự. 

Nếu chúng ta buông bỏ tất cả quá khứ ấy, chúng ta trở 
nên bình đăng và tự do. Chúng ta tự giải phóng mình khỏi 
một số điều bận tâm, những tri giác, hay tư tưởng có thể làm 
giới hạn, ngăn cản ta phát triển sự an tịnh phát sinh nhờ tâm 
buông bỏ. Mỗi phần đời quá khứ của ta cuối cùng được giải 
phóng, ngay cả ký ức về những gì chỉ xảy ra vài giây phút 
trước đây. Dù bất cứ cái gì xảy ra cũng không làm chúng ta 
quan tâm, chúng ta buông xả hết. Chúng không còn vang 
vọng trong tâm ta. 

Tôi mô tả việc phát triển tâm giống như một căn phòng 
nhỏ có bọc nệm cách âm. Khi có một kinh nghiệm, một tri giác 
hay tư tưởng chạm phải bức tường của căn phòng này, nó 
không dội lại. Nó chỉ chìm sâu vào trong lớp nệm bọc và 
ngừng ngay. Quá khứ không vang vọng trong tâm thức ta. 
Một số người nghỉ rằng nếu họ quán tưởng về quá khứ, họ có 
thể rút ra bài học và giải quyết được vấn đề của họ. Nhưng 
khi chúng ta nhìn về quá khứ, chúng ta thường nhìn qua một 
lăng kính lệch lạc. Dù ta nghĩ chúng như thế nào đi nữa, thật 
sự chúng chẳng phải y như vậy! Đó là lý do tại sao người ta 
thường tranh cãi về những gì xảy ra thậm chí chỉ vài phút 
trước đây. 

Giới chức cảnh sát điều tra về tai nạn giao thông thường 
biết rất rõ là hai nhân chứng khác nhau, cả hai đều hoàn toàn 
thành thật, có thể đưa ra những lời tường thuật mâu thuẩn 
nhau về cùng một tai nạn. Khi chúng ta thấy được ký ức của 
chúng ta không đáng tin cậy chút nào, chúng ta sẽ không còn 
đánh giá quá cao về quá khứ. Chúng ta có thể chôn vùi nó, 
giống như chúng ta chôn vùi một người đã chết. Chúng ta 


25 


chôn vùi chiếc quan tài hay hỏa thiêu thi hài người chết, thế 
là xong. 

Đừng vương vấn quá khứ. Đừng tiếp tục mang theo các 
quan tài chất đầy những khoảnh khắc đã qua. Nếu bạn làm 
như vậy, bạn sẽ tự đè nặng mình bằng những gánh nặng mà 
thật ra không còn thuộc về bạn. Khi bạn buông bỏ quá khứ, 
bạn sẽ được tự do trong giây phút hiện tại. Còn đối với tương 
lai - những dự đoán, sợ hãi, kế hoạch, và mong đợi - cũng cần 
phải buông bỏ. Có lần Đức Phật đã dạy: “Bất cứ các ông nghĩ 
đến một việc gì sẽ xảy ra như thế nào, nó sẽ luôn luôn xảy ra 
khác với điều các ông nghĩ” (Trung BK, 113, 21). Đối với bậc 
hiển trí thì tương lai rất mơ hồ, không biết được, không tiên 
đoán được. Dự đoán về tương lai thật là vô ích, và đó luôn 
luôn là một việc đại lãng phí thì giờ trong lúc hành Thiền. 


Tâm Tuyệt Vời và Lạ Lùng 

Khi bạn làm việc với tâm, bạn thấy nó thật lạ lùng. lâm có 
thể làm được những việc bất ngờ và tuyệt diệu. Những thiền 
sinh gặp khó khăn khi họ không đạt được trạng thái tâm an 
tịnh, đôi lúc bắt đầu nghĩ: “Đây nữa, ta lại phải chịu thêm 
một giờ bực bội”. Nhưng thường lại có chuyện lạ xảy ra. Mặc 
dù họ đang dự đoán một sự thất bại, họ lại đạt đến một trạng 
thái hành thiền rất an tịnh. 

Mới đây, tôi nghe nói đến một thiền sinh lần đầu tiên 
tham dự một khóa thiển ẩn cư mười ngày. Sau ngày đầu tiên, 
anh ta cảm thấy đau nhức đến nỗi anh ta xin được về nhà. Vị 
thầy hướng dẫn bảo: “Tôi hứa với bạn là chỉ cần ở lại thêm 
một ngày nữa thôi, bạn sẽ hết đau nhức”. Thế là anh ta ở lại 
thêm một ngày nữa, nhưng cơ thể anh vẫn đau nhức tệ hơn. 
Một lần nữa, anh ta lại muốn về nhà. Vị thầy lặp lại lời hướng 
dẫn, “Chỉ thêm một ngày nữa thôi, cơn đau nhức sẽ hết”. Anh 
ta ở lại qua ngày thứ ba, nhưng cơ thể vẫn đau nhức tệ hại hơn 


26 


nữa. Mỗi buổi tối trong chín ngày đầu tiên, anh đều đến gặp 
vị thầy để xin về nhà. Và vị thầy chỉ nói: “Chỉ thêm một ngày 
nữa thôi là hết đau”. Ngày cuối cùng của khóa tu, trong buổi 
ngồi thiển đầu tiên, anh hết sức kinh ngạc khi thấy cơn đau 
nhức biến mất và không còn trở lại. Anh có thể ngồi lâu hơn 
mà không đau chút nào. Anh ngạc nhiên thích thú khi thấy 
tâm kỳ diệu biết bao trước những kết quả thật bất ngờ anh có 
thể đạt được. Vì vậy bạn không thể biết được tương lai. 
Những øì sẽ xảy ra trong tương lai có thể thật lạ lùng, kỳ quặc, 
vượt ra ngoài những dự đoán của bạn. Những kinh nghiệm 
của thiền sinh này có thể giúp bạn có đủ trí tuệ và can đảm 
để buông bỏ mọi ý nghĩ và mong đợi về tương lai. 

Trong lúc hành thiển mà bạn cứ nghĩ: “Còn bao nhiêu 
phút nữa đây? Ta còn phải chịu đựng như thế này đến bao 
giờ?” nghĩa là bạn đang phóng tâm vào tương lai. Cơn đau 
nhức có thể biến mất trong nháy mắt. Bạn không thể biết 
được khi nào chuyện ấy sẽ xảy ra. 

Trong một khóa thiền ẩn cư bạn có thể nghĩ rằng không 
có buổi thiền tập nào của bạn thành công cả. Nhưng trong 
buổi hành thiền tiếp theo, có thể khi ngồi xuống bạn lại cảm 
thấy tâm thật thoải mái và an tịnh. Bạn nghĩ: “Ố, bây giờ mình 
có thể thiển được rồi”. Nhưng rồi buổi ngồi thiền tiếp theo 
bạn lại cảm thấy bực bội như những lần đầu. Chuyện gì đang 
xảy ra vậy? 

Vị thầy đầu tiên dạy Thiền cho tôi nói với tôi những điều 
nghe có vẻ rất lạ vào thời đó. Thầy nói rằng không có cái gọi 
là hành thiển yếu kém. Thầy nói đúng. Tất cả những buổi thiền 
tập mà bạn gọi là yếu kém hay đầy bực bội ấy chính là giai 
đoạn bạn làm việc cật lực để được “lãnh lương”. Cũng giống 
như một người làm việc suốt ngày Thứ Hai mà cuối ngày 
chẳng nhận được đồng nào. Anh ta nghĩ:“ Ta làm việc như 
thế này để làm gì nhỉ?”. Anh ta lại làm việc suốt ngày Thứ Ba 


27 


và rồi cũng chẳng nhận được đồng nào. Lại một ngày không 
ra gì. Cứ thế suốt ngày Thứ Tư đến Thứ Năm anh ta tiếp tục 
làm việc nhưng vẫn không thấy được đền đáp công lao khó 
nhọc. Bốn ngày tệ hại liên tục. Cho đến ngày Thứ Sáu. Anh 
vẫn làm việc y hệt những ngày trước, và cuối ngày ông chủ 
đã đến trả lương cho anh. ỔI tại sao mỗi ngày lại không phải 
là ngày lãnh lương nhỉ? 

Tại sao mỗi buổi hành thiền lại không phải là ngày lãnh 
lương? Bạn hiểu được ví dụ ấy không? Trong những lần cố 
gắng hành thiền một cách khó nhọc, bạn đã tích lũy vốn liếng, 
nhân duyên cho sự thành công sau này. Chính các buổi thiển 
tập đầy khó khăn ấy đã giúp bạn tích lũy sức mạnh để tạo 
thành động lực đưa đến an tịnh. Rồi khi vốn liếng đã đầy đủ, 
tâm tự nhiên tiến vào một trạng thái an tịnh thật tốt đẹp, và 
đó là ngày lãnh lương. Nhưng bạn nên nhớ rằng chính trong 
những buổi hành thiền bạn cho là yếu kém ấy thân tâm đã 
chuẩn bị phần lớn các điều kiện để đưa đến kết quả tốt đẹp 
cuối cùng. 


Quá Khứ Và Tương Lai Là Những Gánh Nặng 
Trong một khoá thiền do tôi hướng dẫn, vào buổi tham vấn, 
một phụ nữ nói với tôi là bà ấy đã giận tôi suốt ngày vì hai lý 
do khác nhau. Trong những buổi thiền tập đầu tiên, bà đã gặp 
nhiều khó khăn và đâm ra giận tôi vì tôi đã không rung 
chuông sớm hơn để chấm dứt buổi tập. Trong những buổi 
hành thiền sau đó bà đã đạt được trạng thái tâm an tịnh tuyệt 
vời và bà lại giận tôi vì tôi đã rung chuông quá sớm. Thật ra, 
các buổi thiển tập đều có một thời lượng giống nhau, mỗi 
buổi đúng một giờ. 

Khi bạn chờ đợi tương lai bằng cách suy nghỉ: “Còn bao 
nhiêu phút nữa thì chuông reo nhỉ?“ bạn đã tự hành hạ mình. 
Vì thế hãy thận trọng đừng vác lên vai gánh nặng của thời 


28 


gian “Còn bao nhiêu phút nữa đây?“ hay “la phải làm gì tiếp 
theo nhỉ?“. Nếu đó là điều bạn đang suy nghĩ, thì bạn đã 
không chú tâm đến những gì đang xảy ra trong hiện tại. Bạn 
chắng phải đang hành thiền, mà bạn đang mời sự phiền bực 
đến quấy nhiễu bạn đấy. 

Trong giai đoạn thiển tập này hãy giữ sự chú tâm vào 
ngay giây phút hiện tại, thậm chí đến mức độ bạn không còn 
biết ngày giờ, sáng hay chiều? - không cần biết! Bạn chỉ biết có 
một điều là #eaw giâu phút nàu đâu. Bằng cách ấy bạn đi vào 
“thời khắc của tu viện” tuyệt vời, nơi bạn đang hành thiển 
trong lúc này. Bạn không cần biết bao nhiêu phút đã trôi qua 
và bao nhiêu phút còn lại. Thậm chí bạn cũng không còn nhớ 
là ngày nào nữa. 

Khi còn là một tăng sinh trẻ tuổi ở Thái Lan, thật sự tôi 
đã quên đó là năm nào! Thật là kỳ diệu khi được sống trong 
một cảnh giới phi thời gian, một cảnh giới được tự do hơn 
nhiều so với cái thế giới bị thời gian chi phối mà chúng ta 
đang sống. Trong cảnh giới phi thời gian, bạn cảm nhận được 
phút giâu hiện tại - giống như tất cả bậc hiền trí đã từng thể 
nghiệm được giây phút này hàng ngàn năm nay. Bạn đã đi 
vào thực tại của bây giờ và ở đây. 

Thực tại của bây giờ và ở đây thật huy hoàng và đáng 
kinh ngạc. Khi bạn đã từ bỏ hết cả quá khứ và tương lai, bạn 
như là người mới sống lại. Bạn ở đây, bạn đang giữ chánh 
niệm. Đây là giai đoạn đầu của hành thiển, chỉ cần giữ vững 
chánh niệm trong giây phút hiện tại. Đạt đến giai đoạn này, 
bạn đã trải qua nhiều nỗ lực. Bạn đã buông bỏ gánh nặng đầu 
tiên vốn làm trở ngại cho bước tiến sâu hơn vào thiển định. 
Vì vậy điều quan trọng là bạn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để 
củng cố cho giai đoạn đầu tiên này thật mạnh mẽ, ổn định và 
vững chắc. 


29 


Giai Đoạn Hai: 

Tĩnh Giác Im Lặng Về Phút Giây Hiện Tại 

Trong phần giới thiệu tôi đã phác họa sơ lược mục tiêu của 
hành thiền là đạt đến sự im lặng tuyệt vời, tỉnh lặng, và tâm 
sáng suốt để giúp phát triển nhiều tuệ giác thâm sâu. Bạn đã 
buông bỏ gánh nặng đầu tiên làm trở ngại cho bước tiến sâu 
vào thiển định. Bây giờ bạn phải tiến đến một trạng thái tâm 
yên lặng đích thực và tuyệt vời hơn nữa. 


Im Lặng Nghĩa Là Không Bình Luận 

Trong khi thảo luận về giai đoạn hai, cũng cần nói rõ sự khác 
nhau giữa trải nghiệm tính giác im lặng uề phút giâu hiện tại uà 
suu iehï uềphút giâu hiện tại. Tôi dùng ví dụ việc xem một trận 
đấu quần vợt trên màn ảnh truyền hình để giúp bạn hiểu 
được điểm này. Có thể bạn để ý rằng có hai trận đấu đang 
diễn ra cùng một lúc: Trận đấu bạn thấy trên truyền hình và 
trận đấu bạn nghe người bình luận mô tả. Người bình luận 
thường thiên vị. Thí dụ, nếu một tay vợt người Úc đang đấu 
với một tay vợt người Mỹ, thì bình luận viên thể thao của Úc 
rất có thể sẽ đưa ra những lời bình luận khác hẳn với bình luận 
viên của Mỹ. Trong thí dụ này, xem truyền hình mà không 
bình luận gì cả tượng trưng cho sự tỉnh giác im lặng uềphút siâu 
hiện tại trong thiền tập, còn chú ý đến lời bình luận tượng 
trưng cho su nhi uề phút giâu hiện tại. Bạn phải nhận thức 
rằng bạn đến gần với sự thật hơn khi bạn quan sát mà không 
bình luận gì cả, khi bạn chỉ thể nghiệm sự nhận biết im lặng 
về phút giây hiện tại mà thôi. 

Đôi lúc chúng ta tưởng rằng chính thông qua sự bình 
luận nội tâm mà ta biết được thế giới. Thật ra, tiếng nói nội 
tâm ấy chẳng biết gì về thế giới cả. Chính tiếng nói nội tâm 
ấy đã thêu dệt ra những vọng tưởng khiến ta đau khổ. Tiếng 
nói nội tâm khiến ta tức giận đối với kẻ thù và tạo ra những 


30 


gắn bó nguy hiểm với những người ta yêu mến. Tiếng nói nội 
tâm là nguyên nhân tạo nên mọi vấn đề của cuộc sống. Nó 
tạo nên sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi, lo âu và trầm cảm. Nó 
dựng lên những ảo tưởng này cũng tài tình như những diễn 
viên khéo dùng thủ đoạn kích động khán giả để tạo ra sự 
kinh sợ hay bi thương. Vì vậy nếu bạn đi tìm chân lý, bạn phải 
biết quý trọng sự tỉnh giác im lặng, và khi bạn hành thiền, bạn 
phải xem việc này quan trọng hơn ý niệm nào khác. 

Chính vì con người lúc nào cũng cho những ý niệm của 
mình có giá trị cao khiến điều này trở thành một chướng ngại 
cho sự tỉnh giác im lặng. Sáng suốt loại bỏ tầm quan trọng ta 
gán cho suy luận và hiểu được rằng sự tïnh giác im lặng giúp 
ta hiểu biết vạn vật chính xác hơn, như vậy sẽ mở cánh cửa 
cho ta bước vào sự tĩnh lặng nội tâm. 

Một phương cách hữu hiệu để vượt qua sự bình luận nội 
tâm là phát triển sự tĩnh giác im lặng thật tinh tế về giây phút 
hiện tại. Bạn quan sát mỗi phút giây thật chặt chẽ đến nỗi 
bạn không còn thì giờ để bình luận về những gì vừa xảy ra. 
Một niệm khởi lên thường là một ý kiến về những gì vừa xảy 
ra. “Điều ấy tốt”. “Điều kia xấu”. “Cái gì vậy?”. Tất cả những 
lời bình luận ấy thuộc về trải nghiệm trước đây. Khi bạn đang 
ghi nhận hay bình luận về một trải nghiệm đã qua, bạn không 
còn chú ý đến trải nghiệm vừa mới đến. Bạn đang tiếp xúc 
với khách cũ và bỏ quên mất những người khách mới đến. 

Để triển khai ẩn dụ này, hãy tưởng tượng tâm bạn như 
một người chủ nhà tổ chức một buổi dạ tiệc, bạn đứng đón 
khách trước cửa. Nếu một người khách bước vào và bạn bắt 
đầu trò chuyện với người này, thì bạn không làm tròn nhiệm 
vụ là phải chú ý chào từng người khách khi họ bước vào. Vì 
mỗi lúc đều có khách bước vào, bạn chào người này xong là 
phải chào ngay người đi vào kế tiếp. Bạn không thể có đủ thời 
giờ để nói chuyện với bất cứ người nào, dù là một cuộc trò 


3i 


chuyện ngắn nhất, vì như thế có nghĩa là bạn phải bỏ sót 
người bước vào kế tiếp. Trong thiền tập, sự việc cứ hiện đến 
trong tâm ta hết chuyện này đến chuyện kia qua cửa ngõ của 
giác quan. Nếu bạn chú tâm đón nhận một sự việc và bắt đầu 
đàm thoại với nó thì bạn bỏ sót mất sự việc kế tiếp đang xảy 
ra ngay sau đó. 

Khi bạn hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại với từng 
sự việc, với từng người khách hiện ra trong tâm bạn, thì bạn 
không còn khoảng trống cho suy luận nội tâm. Bạn không 
thể đàm luận với chính mình bởi vì bạn hoàn toàn bận rộn 
chú tâm vào việc đón nhận mọi việc ngay lúc nó vừa xuất 
hiện. Đây là lúc bạn đang tinh tế thanh lọc sự nhận biết về 
giây phút hiện tại đến mức độ nó trở thành sự tĩnh giác im 
lặng về hiện tại trong từng giây phút. 

Trong lúc phát triển sự im lặng nội tâm, bạn đang từ bỏ 
một gánh nặng rất lớn khác. Giống như bạn đã đeo một cái ba- 
lô nặng chĩu trên lưng trong suốt ba chục hay năm chục năm 
ròng rã, và trong suốt thời gian ấy bạn đã lê bước chân mệt 
nhọc trên nhiều dặm đường dài. Giờ đây bạn đã có được can 
đảm và trí sáng suốt để cởi cái ba lô ấy ra và đặt nó xuống đất 
trong chốc lát. Bạn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thật là thanh 
thản, thật là tự do, khi bạn đã đặt được gánh nặng xuống đất. 

Một phương cách hữu ích khác để phát triển sự im lặng 
nội tâm là nhận diện khoảng cách giữa các ý niệm, hoặc giữa 
những thời khắc đối thoại nội tâm. Hãy theo dõi thật kỹ với 
sự nhận biết nhạy bén khi một ý niệm vừa tan biến và trước 
khi một ý niệm khác khởi lên - Đấy! Khoảng cách đó chính 
là sự tỉnh siác ím lặng. Lúc đầu, khoảng cách đó có thể chỉ 
trong giây lát, nhưng khi bạn đã nhận ra sự im lặng thoáng 
qua ấy bạn sẽ dần dần quen thuộc với nó. Và khi bạn đã quen 
thuộc với nó, sự im lặng sẽ kéo dài lâu hơn. Cuối cùng khi bạn 
đã tìm thấy nó, bạn bắt đầu vui hưởng sự im lặng, và đó là lý 


32 


do khiến nó kéo dài lâu hơn. Nhưng nên nhớ rằng sự im lặng 
rất dễ mắc cở. Nếu sự im lặng nghe bạn nói về nó, nó sẽ biến 
ngay lập tức! 


Im Lặng Thật Là Thích Thú! 

Thật tuyệt diệu nếu mỗi chúng ta có thể từ bỏ tất cả tiếng nói 
nội tâm và an trú trong sự tĩnh giác im lặng uềgiâu phút hiện tại 
trong một thời gian vừa đủ dài để cảm nhận được điều này 
làm ta thích thú biết chừng nào. Im lặng giúp phát triển trí 
tuệ và óc sáng suốt nhiều hơn suy nghi. Khi ta nhận thức được 
điều này, sự im lặng trở nên hấp dẫn và quan trọng hơn. Tâm 
ta sẽ hướng về sự im lặng, tìm kiếm nó không ngừng, cho đến 
mức độ là tâm chỉ dấn thân vào quá trình suy nghĩ khi nào thật 
cần thiết, chỉ khi nào có việc gì đáng suy nghi. Một khi chúng 
ta nhận thức được rằng phần lớn hững suy nghi của chúng 
ta thật ra chẳng đáng bận tâm chút nào, chẳng đi đến đâu, 
mà chỉ làm chúng ta nhức đầu, chúng ta sẽ vui vẻ và dễ dàng 
dành nhiều thì giờ hơn để tìm về sự tĩnh lặng nội tâm. Như 
vậy, giai đoạn hai của thiển tập là sự tĩnh giác im lặng uỀ giâu 
phút hiện tại. Chúng ta có thể muốn dành nhiều thì giờ chỉ để 
phát triển hai giai đoạn đầu tiên này, bởi vì nếu chúng ta có 
thể đạt đến điểm này, chúng ta đã đi được một đoạn dường 
dài trong nỗ lực thiền tập. Trong sự tĩnh giác im lặng 0uề “sau 
phút giâu này “, chúng ta đã cảm nhận được rất nhiều an tịnh, 
hỷ lạc và theo sau đó là trí tuệ. 


Giai Đoạn Bn: 

Tĩnh giác Im Lặng Về Hơi Thở Trong Giây Phút Hiện Tại 
Nếu chúng ta muốn đi xa hơn nữa, thì thay vì tỉnh giác im 
lặng về những gì hiện ra trong tâm, chúng ta chọn sự tỉnh giác 
im lặng về một đối tượng mà thôi. Đối tượng đó có thể là cảm 
nhận về hơi thở, ý tưởng về lòng từ bi (mettäa), một vòng tròn 


33 


đầy màu sắc hiển thị trong tâm (kasina), hay nhiều để mục 
quán niệm thông thường khác. Ơ đây tôi sẽ mô tả sự tỉnh giác 
im lặng uỀhơi thở trong phút giâu hiện tại. 


Hợp Nhất Đối Lập Với Đa Dạng 

Chọn một đối tượng để tập trung chú ý nghĩa là buông bỏ sự 
đa dạng và tiến đến phía đối lập với nó, là sự hợp nhất. Khi 
tâm bắt đầu hợp nhất và duy trì sự chú ý về một đối tượng 
mà thôi, thì ta cảm thấy sự an tịnh, hỷ lạc và nội lực gia tăng 
đáng kể. Ở đây chúng ta khám phá rằng sự đa dạng của tâm 
thức cũng là một gánh nặng khác. Giống như bạn có sáu máy 
điện thoại trên bàn cùng reo lên một lượt. Dẹp bỏ sáu máy 
này và chỉ cho phép một đường giây điện thoại riêng trên bàn 
mà thôi, điều đó thật nhẹ người đến mức phát sinh an lạc. 
Hiểu được sự dạng là một gánh nặng là điều rất quan trọng 
để có thể tập trung chú tâm vào hơi thở. 


Kiên Nhẫn Thận Trọng Là Con Đường Nhanh Nhất 
Nếu bạn đã phát triển được sự tĩnh giác im lặng uỀ giâu phút 
hiện tại một cách thận trọng trong một thời gian dài, bạn sẽ 
thấy thật dễ dàng hướng sự tĩnh giác ấy vào hơi thở và theo 
dõi hơi thở từng phút giây không gián đoạn. Đó là nhờ bạn 
đã vượt qua được hai trở ngại lớn của pháp Quán Niệm Hơi 
Thở. Trở ngại đầu tiên là tâm thường có khuynh hướng rong 
ruỗi về quá khứ hay tương lai, và trở ngại thứ hai là tiếng nói 
nội tâm. Vì vậy mà tôi đã giảng về hai giai đoạn mở đầu là 
tỉnh giác uề giâu phút hiện tại uà tĩnh giác im lặng uề giâu phút 
hiện tại như là sự chuẩn bị vững chắc cho bước tiến vào mức 
thiền định thâm sâu hơn về hơi thở. 

Thông thường thiển sinh bắt đầu pháp Quán Niệm Hơi 
Thở khi tâm họ vẫn còn đang chạy nhảy lăng xăng về quá khứ 
hay tương lai, và khi những suy luận nội tâm làm nhận chìm 


34 


mức độ tỉnh giác. Không chuẩn bị đúng đắn khiến họ thấy 
việc theo dõi hơi thở thật khó khăn, thậm chí không thể làm 
được, và bỏ cuộc trong sự bực bội. Họ bỏ cuộc vì họ đã không 
bắt đầu đúng chỗ. Họ đã không thực hiện công việc chuẩn bị 
trước khi dùng hơi thở làm trọng tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, 
nếu tâm bạn đã được chuẩn bị tốt bằng cách hoàn tất hai giai 
đoạn nêu trên, thì khi bạn hướng tâm về hơi thở bạn sẽ có thể 
dễ dàng duy trì sự chú tâm vào nó. Nếu bạn thấy theo dõi hơi 
thở thật khó khăn, đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn đã quá vội 
vàng vượt qua hai giai đoạn đầu. Hãy quay trở lại các bài thực 
tập đầu tiên. Kiên nhẫn thận trọng là con đường nhanh nhất! 


Bạn Theo Dõi Hơi Thở Từ Điểm Nào Không Thành Vấn 
Đề 

Khi bạn tập trung sự chú ý vào hơi thở, bạn chú tâm theo dõi 
hơi thở đang xảy ra ngay bây giờ. Bạn cảm nhận hơi thở đang 
diễn tiến như thế nào, nó đang đi vào, đi ra, hay đang ở nửa 
chừng. Vài vị thầy dạy rằng phải theo dõi hơi thở ở chóp mũi, 
vài vị khác bảo phải theo dõi hơi thở ở bụng, vài vị khác nữa 
lại bảo phải chuyển hơi thở đến chỗ này xong rồi chuyển nó 
đến chỗ kia. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng bạn theo 
dõi hơi thở từ điểm nào không thành vấn đề. Thật ra, tốt nhất 
là đừng ấn định vị trí nào cho hơi thở. Nếu bạn theo dõi hơi 
thở tại chóp mũi thì nó sẽ trở thành “tinh giác về chóp mũi”, 
không phải tỉnh giác về hơi thở, và nếu bạn theo dõi hơi thở 
từ bụng thì nó trở thành “tinh giác về bụng”. Bạn chỉ cần tự 
hỏi mình “Tôi đang thở vào hay đang thở ra? Làm sao tôi biết 
được điều này?”. Đấy! Cảm nhận sẽ cho bạn biết hơi thở đang 
làm gì, đó là điều bạn cần tập trung chú ý. Đừng quan tâm về 
việc hơi thở được đặt ở đâu. Chỉ cần tập trung chú ý vào chính 
cảm nhận hơi thở ra vào. 


39 


Khuynh Hướng Kiểm Soát Hơi Thở 
Một vấn đề phổ biến ở giai đoạn này là khuynh hướng kiểm 
soát hơi thở, và điều này làm cho việc theo dõi hơi thở không 
được thoải mái. Để vượt qua điểm khó khăn này, hãy tưởng 
tượng bạn chỉ là một hành khách ngồi trong xe nhìn hơi thở 
qua cửa sổ. Bạn không phải là người lái xe, cũng không phải 
là người chỉ đường ngồi ở ghế sau. Vậy hãy ngừng ra lệnh, 
hãy buông thư và vui hưởng cuộc hành trình. Hãy để cho hơi 
thở thực hiện công việc thở ra vào, bạn chỉ theo dõi mà thôi. 
Khi bạn đếm hơi thở ra thở vào khoảng một trăm lần liên 
tục, không bỏ sót lần nào, bạn đã đạt được điều mà tôi gọi là 
giai đoạn ba của nỗ lực hành thiền, giai đoạn này liên hệ đến 
việc duy trì sự chú tâm vào hơi thở. Lần này sẽ an lạc hơn giai 
đoạn trước. Để tiến sâu hơn, bước kế tiếp bạn sẽ nhắm đến 
giai đoạn hoàn toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở. 


Giai Đoạn Bốn: 

Hoàn Toàn Duy Trì Sự Chú Tâm Vào Hơi Thở 

Giai đoạn bốn xảy ra khi sự chú tâm của bạn tiến đến việc 
theo dõi hơi thở trong từng mỗi phút giây. Bạn nhận biết hơi- 
thở-vào ngay từ giây phút đầu tiên, khi cảm giác thở vào bắt 
đầu khởi lên. Rồi bạn quan sát cảm giác ấy phát triển từ từ 
trong suốt tiến trình di chuyển của một lần thở-vào, không bỏ 
sót một giây nào của hơi-thở-vào. Khi hơi-thở-vào chấm dứt, 
bạn biết rõ giây phút đó. Trong tâm mình, bạn thấy rõ bước di 
chuyển cuối cùng của hơi-thở-vào. Rồi bạn thấy giây phút 
tiếp theo như là khoảng ngừng giữa các hơi thở, và nhiều 
khoảng ngừng nữa cho đến khi hơi-thở-ra bắt đầu. Bạn thấy 
được giây phút bắt đầu của hơï-thở-ra và mỗi cảm giác tiếp 
theo sau khi hơï- thở-ra diễn tiến, cho đến khi hơi-thở-ra tan 
biến lúc nó đã hoàn tất chức năng của mình. Tất cả việc này 
được thực hiện trong im lặng và ngay trong phút giây hiện 


3ó 


tại. 


Đứng Ngoài Cuộc 

Bạn cảm nghiệm từng phần của mỗi hơi-thở-vào và hơi-thở- 
ra liên tục mấy trăm lần trong một lúc. Vì vậy nên giai đoạn 
này được gọi là hoàn toàn duụ trì sự chú tâm uào hơi thở. Bạn 
không thể đạt đến giai đoạn này bằng cách ép buộc, nắm giữ 
hay bám chặt. Bạn chỉ có thể đạt đến mức độ an tịnh này bằng 
cách buông xả mọi chuyện trong toàn thể vũ trụ ngoại trừ 
cảm nghiệm tức khắc về hơi thở đang xảy ra trong im lặng. 
Thật ra, “bạn” không đạt đến giai đoạn này, mà chính là 
“tâm” đã đạt được. Chính “tâm” tự làm việc này. lâm nhận 
ra giai đoạn này sẽ là nơi cư trú thật an vui, chỉ có một mình 
tâm cùng với hơi thở mà thôi. Đây là nơi mà kẻ chủ động, là 
phần lớn của tự ngã con người, bắt đầu biến mất. 

Bạn thấy rằng sự tiến bộ diễn ra thật tự nhiên vào giai 
đoạn thiền tập này. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài cuộc, buông 
bỏ, và quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Chỉ cần bạn để 
mặc nó, tâm sẽ tự động hướng về sự hợp nhất thật đơn giản, 
bình yên và thú vị, đó là được ở một mình với một đối tượng, 
chỉ việc hòa nhập với hơi thở trong từng mỗi phút giây mà 
thôi. Đó là sự hợp nhất của tâm, hợp nhất trong từng giây 
phút, hợp nhất trong tỉnh lặng. 


Bắt Đầu Hơi Thở Tuyệt Đẹp 

Giai đoạn thứ tư này tôi gọi là “tấm ván lấy đà để nhảy” của 
thiển tập, bởi vì từ đây bạn có thể lấy đà để chìm sâu vào 
những trạng thái hỷ lạc. Khi chúng ta chỉ cần duy trì sự hợp 
nhất của tâm thức bằng cách không can thiệp, thì hơi thở sẽ 
bắt đầu tan biến. Hơi thở có vẻ như mờ nhạt dần vì bây giờ 
tâm tập trung chú ý vào trọng điểm của cảm nghiệm về hơi 
thở, đó là sự an tịnh, tự do và hỷ lạc diệu kỳ. 


37 


Vào giai đoạn này, tôi dùng từ “hơi thở tuyệt đẹp”. Ở 
đây, tâm nhận thấy rằng hơi thở an bình này thật vô cùng 
tuyệt diệu. Chúng ta nhận biết hơi thở tuyệt đẹp này một cách 
liên tục, giây phút này nối tiếp giây phút kia, không bị gián 
đoạn chút nào trong chuỗi cảm nghiệm này. Chúng ta chỉ 
nhận biết hơi thở tuyệt đẹp mà không cần có nỗ lực nào và 
trong một thời gian rất dài. 

Giờ đây như tôi sẽ giải thích trong chương kế tiếp, khi hơi 
thở biến mất, tất cả còn lại là “cái đẹp”. Cái đẹp vô hình trở 
thành đối tượng duy nhất của tâm. lâm bây giờ lấy chính 
tâm mình làm đối tượng. Bạn không còn biết gì về hơi thở, 
thân thể, ý niệm, âm thanh, hay thế giới bên ngoài. Tất cả 
những gì bạn nhận biết là cái đẹp, sự an bình, hỷ lạc, ánh 
sáng, hay bất cứ điều gì mà tri giác của bạn sẽ đặt tên sau này. 
Bạn đang cảm nghiệm cái đẹp mà thôi, một cách liên tục, 
không cần nỗ lực gì cả, đó là trạng thái “Không “tuyệt đẹp! Từ 
lâu, bạn đã buông bỏ đàm luận, buông bỏ mọi mô tả hay 
đánh giá. Giờ đây, tâm bạn tỉnh lặng đến nỗi nó không thể 
nói gì được nữa. Bạn bắt đầu cảm nghiệm niềm hỷ lạc đang 
nở hoa trong tâm. Niềm hỷ lạc ấy sẽ nảy nở, phát triển, và trở 
nên vững chắc, mạnh mẽ. Rồi sau đó bạn có thể bước vào 
những trạng thái nhập nh được gọi là các tầng Thiên 
(hamas). 

Tôi đã mô tả bốn giai đoạn đầu của thiền tập. Mỗi giai 
đoạn phải được phát triển tốt trước khi tiến đến giai đoạn tiếp 
theo. Xin hãy dành nhiều thời giờ cho bốn giai đoạn đầu tiên 
này, luyện tập chúng thật vững vàng và ổn định trước khi 
tiến bước xa hơn. Bạn phải có khả năng giữ vững giai đoạn 
bốn thật thoải mái, hoàn toàn duụ trì sự chú tâm 0uào hơi thở, theo 
đõi mỗi hơi thở không một lần gián đoạn trong hai hoặc ba 
trăm lần liên tục. Tôi không nói bạn phải đếm hơi thở trong 
giai đoạn này; tôi chỉ cho phỏng định khoảng thời gian hành 
giả cần phải có khả năng giữ vững trong giai đoạn bốn trước 


3ổ 


khi tiến tới xa hơn. Trong thiền tập, như tôi đã nói trước đây, 
kiên nhẫn thận trọng là con đường nhanh nhất. 


kở 


39 


". 
CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN II 


Trong chương này chúng ta sẽ xem xét ba giai đoạn cao 
hơn của thiền tập, đó là: Giai đoạn năm, hoàn toàn duụ trì sự 
chú tâm 0uào hơi thở tuuệt đẹp; uà giai đoạn sáu, kinh nghiệm uỀ 
định tướng tuuệt đẹp, uà giai đoạn bảu, nhập định (nhập tầng thiền) 
(hãna). 


Giai Đoạn Năm: 

Hoàn Toàn Duy Trì Sự Chú Tâm Vào Hơi Thở Tuyệt Đẹp 
Giai đoạn năm gọi là hoàn toàn duụ trì sự chú tâm uào hơi thở 
tuuệt đẹp. Thường thì giai đoạn này trôi chảy tự nhiên liên 
thông với giai đoạn trước. Như đã thảo luận sơ lược trong 
chương trước, khi bạn hoàn toàn chú tâm vào cảm nghiệm hơi 
thở một cách dễ dàng và liên tục không có gì làm gián đoạn 
dòng chảy điều hòa của sự tỉnh giác, thì hơi thở êm dịu dần. 
Từ một hơi thở phập phồng bình thường chuyển sang một hơi 
thở êm đềm mượt mà “tuyệt đẹp”. Tâm nhận biết hơi thở tuyệt 
đẹp này và cảm thấy thích thú. Tâm cảm nghiệm một trạng thái 
hài lòng sâu lắng. Tâm thấy hoan hỉ khi quan sát hơi thở tuyệt 
đẹp này, chứ không cần phải bị thúc đẩy ép buộc gì. 


Đừng Làm Gì Cả 

“Bạn” đừng làm gì cả. Nếu bạn cố gắng làm một cái gì đó vào 
giai đoạn này, bạn sẽ quấy nhiễu cả tiến trình. Trạng thái đẹp 
đế này sẽ mất ngay. Cũng giống như trong trò chơi “con rắn 


40 


và cái thang”, bạn lọt vào ô vuông đầu rắn thì bạn phải quay 
trở lại những ô vuông phía sau. Từ giai đoạn hành thiển này 
trở đi, người chủ động phải biến mất. Bạn chỉ còn là người 
nhận biết, đang quan sát một cách thụ động. 

Một mẹo vặt hữu ích ở giai đoạn này là phá vỡ sự im lặng 
nội tâm trong chốc lát và thầm nhủ với mình “lắng dịu”. Chỉ 
như vậy thôi. Vào giai đoạn thiền tập này, tâm thường nhạy 
cảm đến nỗi chỉ cần một lời nhắc khe khẽ cũng đủ làm cho 
tâm tuân theo lời hướng dẫn một cách ngoan ngoãn. Hơi thở 
lắng dịu lại và “hơi thở tuyệt đẹp” bắt đầu ló dạng. 

Khi chúng ta quan sát một cách thụ động hơi thở tuyệt 
đẹp trong giây phút hiện tại, tri giác về “hơi thở vào” hay “hơi 
thở ra”; hơi thở ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối, cần 
phải được buông bỏ. Tất cả cái còn lại sẽ là cảm nghiệm về hơi 
thở tuyệt đẹp ngay bây giờ. Tâm không còn vướng bận đến 
chuyện hơi thở hiện đang vào giai đoạn nào hoặc nó đang xảy 
ra trong phần nào của cơ thể. Ở đây chúng ta đơn giản hóa 
đối tượng của thiền tập. Chúng ta cảm nghiệm hơi thở ngay 
giây phút này, và loại bỏ tất cả những chi tiết không cần thiết. 
Chúng ta vượt ra ngoài tính nhị nguyên “vào” và “ra” và chỉ 
cần nhận biết một hơi thở tuyệt đẹp đang hiện hữu thật mượt 
mà và liên tục, hầu như không hề thay đổi. 

Tuyệt đối không làm gì cả và thử xem hơi thở mượt mà, 
đẹp đẽ và phi thời gian đang diễn ra như thế nào. Xem thử 
bạn có thể để cho hơi thở lắng dịu đến mức nào. Hãy để thì 
giờ thưởng thức hương vị ngọt ngào của hơi thở tuyệt đẹp - 
càng lúc càng lắng dịu hơn, ngọt ngào hơn bao giờ hết. 


Chỉ Còn Lại “Irạng Thái Tuyệt Đẹp” 
Chăng bao lâu hơi thở sẽ biến mất, không phải vào lúc bạn 
muốn, mà vào lúc sự lắng dịu đã vừa đủ để chỉ còn lại biểu 
hiệu của “trạng thái tuyệt đẹp mà thôi. 


4I 


Một đoạn văn nổi tiếng trong văn chương Anh có lẽ sẽ 
giúp làm rõ nghĩa cảm nghiệm về sự biến mất của hơi thở. 
Trong truyện Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên(4), của LewisCarol, 
Alice giật mình khi nhìn thấy Chú Mèo Cheshire ngồi trên 
một cành cây gần đấy và cười toe toét. Giống như tất cả sinh 
vật kỳ lạ trong Xứ Thần Tiên, Chú Mèo Cheshire có tài hùng 
biện của một chính khách. Không những chú mèo có thể hiểu 
được ý Alice rõ hơn trong cuộc đối thoại sau đây, mà nó còn 
bỗng nhiên biến mất, và rồi bỗng xuất hiện lại không một lời 
báo trước: 

Alice nói “...uà tôi tmruốn bạn đừng tiếp tục xuất hiện uà biến 
mất đột neột như thế: bạn làm cho người ta choáng uáng!”. 

Chú Mèo trả lời: “Được rồi”, uà lần nàu nó biến mất rất chậm 
rãi, bắt đầu bằng cái đuôi, uà chấm dứt bằng cái miệng cười toe, 0à 
nụ cười nàu uẫn còn hiện ra một lúc lâu sau khi tất cả hình ảnh chú 
mèo đã biến mất. 

AlIice suụ nghĩ: “Ổ, mình thường thấu một con mèo không 
có rrụ cười, nhưng một nụ cười mà không có con mèo thì quả là điều 
kỳ lạ nhất mà mình trông thấu từ trước đến naụ trong đời!”. 

Câu chuyện này là một so sánh tương đồng chính xác đầy 
vẻ huyền bí về kinh nghiệm hành thiển. Giống như chú mèo 
Cheshire biến mất và chỉ còn lại nụ cười, thân thể và hơi thở 
của hành giả cũng biến mất, chỉ còn lại “trạng thái tuyệt đẹp”. 
Đối với Alice, đó là điều kỳ lạ nhất mà cô trông thấy trong 
đời. Đối với hành giả, cũng rất lạ lùng khi cảm nghiệm thật 
rõ ràng một trạng thái tuyệt đẹp trôi bềnh bồng trống không 
phi vật thể, ngay cả hơi thở cũng không còn. 

Trạng thái tuyệt đẹp, hay nói rõ hơn là dấu hiệu của 
trạng thái tuyệt đẹp, là bước kế tiếp trên con đường thiển 
tập này. Chữ “dấu hiệu” trong tiếng Pali là nimiHa. Vì vậy, 
giai đoạn tiếp theo được gọi là “ảm nghiệm định tướng tuuệt 
đẹp“. 


42 


Giai Đoạn Sáu: 

Cảm Nghiệm Định Tướng Tuyệt Đẹp 

Đạt đến giai đoạn này khi hành giả đã hoàn toàn buông xả 
thân thể, ý niệm, và sáu căn (gồm cả sự nhận biết về hơi thở) 
đến nỗi chỉ còn lại một biểu hiện tâm thức tuyệt đẹp, đó là 
định tướng. 

Đối tượng tâm thức thuần tịnh này là một đối tượng có 
thực trong tâm cảnh (citta), và khi nó xuất hiện lần đầu, nó 
hết sức lạ lùng. Trước đây hành giả chưa bao giờ cảm nghiệm 
được một đối tượng nào giống như vậy. Tuy nhiên, hoạt động 
tỉnh thần mà ta gọi là “tri giác” tìm kiếm trong kho tàng ký 
ức về kinh nghiệm sống xem thử có cái gì hơi giống cảm 
nghiệm này để có thể mô tả được. Đối với phần lớn hành giả, 
cái đẹp phi vật thể này, niềm hỷ lạc tính thần, được cảm 
nhận như một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Vài người thấy một 
thứ ánh sáng trắng, vài người khác thấy ngôi sao vàng, một 
số người lại thấy như viên ngọc trai xanh biếc, v...v... Nhưng 
đối tượng này không phải là ánh sáng. Mắt đã khép kín, và 
nhãn thức đã đóng lại từ lâu. Đó là tâm thức lần đầu tiên được 
giải thoát khỏi thế giới của năm giác quan. Nó giống như 
bóng trăng rằm - tượng trưng cho tâm sáng chói, hiện ra khỏi 
đám mây - tượng trưng cho năm giác quan. Đó là tâm đang 
biểu hiện - đó không phải là ánh sáng, nhưng đối với đa số 
hành giả thì nó xuất hiện như một thứ ánh sáng. Nó được 
cảm nhận như một thứ ánh sáng bởi vì đó là sự mô tả tốt nhất 
mà tri giác có thể diễn đạt được, mặc dù là sự mô tả không 
hoàn hảo. 

Đối với những hành giả khác, để mô tả sự xuất hiện lần 
đầu của tâm, tri giác chọn cách mô tả các cảm giác thể chất, 
cho rằng đó là một trạng thái tỉnh lặng hay đê mê cực độ. Một 
lần nữa, thân thức (sự nhận biết cảm giác sung sướng hay đau 


43 


đớn, nóng hay lạnh,v..v) cũng đã đóng lại từ lâu. Vì vậy, đây 
không phải là một cảm giác về thể chất. Nó chỉ được cảm 
nhận tương tự như một lạc thú. Mặc dù một vài hành giả cảm 
nhận như những cảm giác, trong lúc những người khác lại 
thấy như ánh sáng, điều quan trọng là tất cả đều mô tả cùng 
một hiện tượng. Tất cả đều cảm nhận cùng một đối tượng tâm 
thức thuần tịnh, và họ đã thêm vào những chỉ tiết khác nhau 
do họ có những tri giác khác nhau. 


Tính Chất của Định Tướng (Nimitta) 
Hành giả có thể nhận biết định tướng bằng sáu đặc điểm sau 
đây: 

1. Nó chỉ xuất hiện sau giai đoạn thứ năm của thiền tập, 
sau khi hành giả đã cảm nghiệm hơi thở tuyệt đẹp 
một thời gian dài. 

2. Nó xuất hiện khi hơi thở đã biến mất. 

3. Nó chỉ đến sau khi năm giác quan bên ngoài: thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đã hoàn toàn vắng bặt. 

4. Nó chỉ biểu hiện trong tâm thức tỉnh lặng, khi tiếng 
nói nội tâm đã hoàn toàn im bặt. 

5. Nó thật lạ lùng nhưng có sức hấp dẫn mãnh liệt 

6. Và nó là một đối tượng đơn thuần tuyệt đẹp. 

Tôi đề cập những đặc điểm này để các bạn có thể phân biệt 
định tướng đích thực và những dấu hiệu do tưởng tượng phát 
sinh. 

Đôi lúc khi đinh tướng mới bắt đầu xuất hiện nó có vẻ lờ 
mờ không rõ rệt. Trong trường hợp này, hành giả phải trở 
về ngay với giai đoạn thiền tập trước, là hoàn toàn duy trì sự 
chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp. Hành giả đã tiến vào định 
tướng quá sớm. Đôi lúc định tướng hiện ra sáng tỏ nhưng 
không ổn định, chợt lóe lên rồi chợt tắt như một ngọn hải 
đăng và rồi biến mất. Điều này cũng chứng tỏ rằng hành giả 


44 


đã rời hơi thở tuyệt đẹp quá sớm. Hành giả phải có khả năng 
duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp một cách thoải mái 
trong một thời gian dài, thật lâu trước khi tâm có đủ khả năng 
duy trì sự chú tâm rõ ràng vào một đối tưởng tỉnh tế hơn rất 
nhiều, là đnh tướng. Vì vậy, bạn phải rèn luyện tâm chuyên 
chú vào hơi thở tuyệt đẹp. Rèn luyện thật kiên trì và tỉnh cần. 
Rồi khi đã đến lúc để tiến tới định tướng, nó sẽ tỏa sáng, ổn 
định và dễ dàng duy trì lâu dài. 


Buông xả 

Lý do chính tại sao định tướng có thể xuất hiện lờ mờ không rõ 
rệt là vì mức độ mãn nguyện đang còn quá nông cạn. Bạn vẫn 
còn đang muốn một cái gì đó. Thông thường bạn muốn đạt 
đến định tướng sáng chói hay bạn muốn nhập tầng thiển. Hãy 
nhớ rằng - và đây là điều quan trọng - nhập các tẩng thiển 
(hãnas) là những trạng thái xả ly, là những trạng thái mãn 
nguyện cực kỳ sâu lắng. Vì vậy, hãy vứt bỏ cái tâm ham muốn 
ấy. Hãy phát triển tâm mãn nguyện với hơi thở tuyệt đẹp, rồi 
định tướng uà các tầns thiển sẽ tự xuất hiện. 

Nói một cách khác, định tướng xuất hiện không ổn định 
bởi vì bạn, là người chủ động, không muốn chấm dứt can 
thiệp. Người chủ động là người điều khiển, là người chỉ 
đường lái xe ngồi ở ghế sau, luôn luôn muốn xen vào vào 
những chỗ không thuộc về mình và làm xáo trộn mọi việc. 
Hành thiển là một tiến trình tự nhiên đến chỗ an nghỉ, và nó 
đòi hỏi bạn phải rút lui hoàn toàn. Hành thiền thâm sâu chỉ 
xảy ra khi bạn hoàn hoàn buông xả. Điều này có nghĩa là thật 
sự buông xả - đến mức độ bạn là người chủ động cũng không 
tiếp cận được với tiến trình hành thiền này. 

Một phương tiện thiện xảo để đạt được sự buông xả tận 
cùng ấy là chủ tâm hiến trọn niềm tin vào đ”nh tướng. Hãy hết 
sức nhẹ nhàng làm gián đoạn sự im lặng trong giây lát, và thì 


45 


thầm trong tâm rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào định tướng, 
để cho bạn, là người chủ động, có thể từ bỏ mọi sự kiểm soát 
và biến mất. Tâm, được biểu hiện bằng định tướng trước mắt 
bạn, sẽ đảm nhận tiến trình hành thiền trong khi bạn chỉ cần 
quan sát. 

Bạn không cần phải làm gì ở đây, bởi vì vẻ đẹp cực kỳ của 
định tướng sẽ dư sức giữ vững sự chú tâm của bạn mà không 
cần bạn giúp đỡ. Hãy thận trọng đừng bắt đầu hỏi những 
câu như “Cái gì đây?”; “Đây có phải là cảnh giới sơ thiền 
không?”; “Minh phải làm gì nữa đây?”; tất cả câu hỏi này 
khởi lên khi kẻ chủ động lại muốn xen vào lần nữa. Hỏi như 
thế là quấy nhiễu tiến trình hành thiền. Bạn có thể đánh giá 
mọi chuyện sau khi cuộc hành trình tâm linh đã chấm dứt. 
Một nhà khoa học giỏi chỉ đánh giá cuộc thử nghiệm vào giai 
đoạn cuối, khi đã có đầy đủ mọi dữ kiện. 

Không cần phải chú ý đến hình dáng hay biên độ của định 
tướng: “Nó hình tròn hay hình bầu dục?”; “Biên độ của nó rõ 
ràng hay mập mờ?”. Tất cả những thắc mắc đó là không cần 
thiết, vì chúng chỉ đưa đến nhiều khác biệt đa dạng, nhiều 
đối đãi nhị nguyên bên trong và bên ngoài, và thêm nhiều 
quấy nhiễu cho tiến trình hành thiền. Hãy để cho tâm hướng 
đến nơi nào nó muốn, và thường thường đó là trọng tâm của 
định tướng. Trọng tâm là nơi đẹp nhất, nơi ánh sáng rực rỡ và 
thuần khiết nhất. Hãy buông xả và vui hưởng cuộc du hành 
khi sự chú ý bị lôi cuốn đến trọng tâm của định tướng, hoặc 
khi ánh sáng tỏa rộng và bao trùm bạn hoàn toàn. Hãy để tâm 
hòa nhập vào niềm hỷ lạc. Rồi hãy để giai đoạn bảy của lộ 
trình hành thiền này xuất hiện, đó là nhập Định. 


Giai Đoạn Bảy: 
Nhập định/ Nhập Tầng thiển (Jhãna) 
Có hai chướng ngại thông thường ở cổng vào định: niềm 


46 


hưng phấn và nỗi sợ hãi. Trong lúc hưng phấn tâm trở nên 
quá hồi hộp “Ồ, nó đây rồi!”. Nếu tâm nghĩ như thế này thì 
cảnh giới Định khó có thể xuất hiện được. Cái phản ứng “Ô⁄“ 
ấy phải được nén xuống nhường chỗ cho sự thụ động tuyệt 
đối. Bạn có thể để dành tất cả mọi tiếng “Ổ” cho giai đoạn 
sau khi đã xuất định, đó mới đúng lúc để thốt ra những tiếng 
ấy. 

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi là chướng ngại thường có thể xảy ra 
nhiều hơn. Nỗi sợ hãi khởi lên từ chỗ nhận ra sức mạnh và 
niềm hỷ lạc tuyệt đối của cảnh giới định, hoặc do bởi nhận ra 
rằng nhập định trọn vẹn thì sẽ phải bỏ lại đằng sau cái gì đó 
- cái đó chính là bạn! Tầm tạo tác im lặng trước khi nhập định, 
nhưng cái tâm ấy vẫn còn đó. Tuy nhiên, khi đã nhập định rồi 
thì tâm tạo tác hoàn toàn biến mất. Chỉ có tâm nhận biếf là vẫn 
còn hoạt động. Hành giả hoàn toàn tỉnh thức, nhưng tất cả 
quyền kiểm soát đều thoát khỏi tầm tay. Chỉ một niệm thôi 
cũng không khởi lên được, nói gì đến có một quyết định nào. 
Ý chí như bị đóng băng, và điều này có thể làm cho hành giả 
sơ cấp phải sợ hãi, vì từ trước đến nay, hành giả chưa bao giờ 
có kinh nghiệm bị tước bỏ mọi quyền kiểm soát trong lúc 
mình vẫn hoàn toàn tỉnh thức như vậy. Nỗi sợ hãi là do bị bắt 
buộc phải từ bỏ một phần chính yếu của bản sắc mình. 

Nỗi sợ hãi này có thể vượt qua được nhờ niềm tin vào lời 
dạy của Đức Phật, và nhờ nhận ra và bị thu hút vào niềm hỷ 
lạc đầy hấp dẫn trước mắt. Đức Phật thường dạy rằng không 
nên sợ hãi niềm hỷ lạc của cảnh giới Định, mà nên tùy thuận, 
phát triển và thực tập thường xuyên (Kinh Ví Dụ Con Chim 
Cáy, Trung Bộ Kinh số 66). Vì vậy, trước khi sợ hãi khởi lên, 
hãy đặt trọn niềm tin vào nguồn hỷ lạc ấy, giữ vững niềm tin 
vào lời dạy của Đức Phật và tấm gương sáng của các vị thánh 
đệ tử của Ngài. Hãy tin vào Chánh Pháp, vào lời dạy của Đức 
Phật, và để cảnh giới Định nồng nhiệt mở rộng vòng tay đón 
bạn vào trong một cảm nghiệm hoan hỷ tuyệt vời không cần 


47 


một nỗ lực nào, vô ngã, và phi vật thể, và đó sẽ là một trải 
nghiệm sâu sắc nhất trong đời bạn. Hãy có can đảm từ bỏ 
hoàn toàn quyền kiểm soát trong một lúc và hãy tự mình trải 
nghiệm tất cả chuyện này. 


Phẩm Chất Của Các Tầng thiển 

Nhập định sẽ kéo dài một thời gian. Nếu nó chỉ kéo dài vài 
phút thì không đáng gọi là nhập Định. Các tầng thiển cao hơn 
thường kéo dài nhiều giờ. Khi đã nhập Định thi không còn 
chọn lựa nào khác. Hành giả chỉ xuất định khi tâm sẵn sàng 
bước ra, khi “nhiên liệu” của sự từ bỏ được tích lũy bấy lâu 
đã được sử dụng hết. Mỗi fẩng thiển là một trạng thái tâm 
thức tỉnh lặng và sung mãn đến độ chính bản chất của nó là 
phải kéo dài một thời gian rất lâu. 

Một đặc điểm khác của Định là nó chỉ xảy ra khi định 
tướng đã được nhận thấy rõ ràng, như đã mô tả ở phần trên. 
Hơn nữa, hành giả nên biết rằng trong bất cứ fẩng thiển nào, 
không thể có cảm nhận về thân thể, (VD: sự đau nhức cơ thể), 
nghe một âm thanh từ bên ngoài, hay khởi lên một niệm nào 
- thậm chí một niệm “thiện” cũng không có. Chỉ có một tri 
giác đơn thuần trong sáng, sự cảm nhận một niềm hỷ lạc nhất 
nguyên liên tục không thay đổi trong một thời gian dài. Đây 
không phải là một trạng thái xuất thần, nhưng là một trạng 
thái tĩnh giác cao độ. Tôi nói điều này là để giúp bạn tự biết 
những gì bạn nghỉ là nhập định có thực đúng là cảnh giới 
Định hay chỉ là tưởng tượng. 

Tôi sẽ chú trọng đặc biệt đến các tầng thiền từ chương 9 
đến chương 11. 


Cuộc Tranh Luận Lớn Về Thiền Quán và Thiền Chỉ 
Một vài truyền thống nói đến hai hình thái của thiển định, 


48 


Thiển Quán/ Thiển Minh Sát (Vipassanz) và Thiển Chỉ 
(Samatha). Thật ra hai hình thái này chỉ là hai mặt của cùng 
một tiến trình. Thiền Chỉ là niềm hỷ lạc an tịnh phát sinh từ 
thiền tập, Thiển Quán là sự hiểu biết thấu suốt cũng phát sinh 
từ tiến trình thiển tập ấy. Thiền Chỉ đưa đến Thiền Quán và 
Thiền Quán đưa đến Thiền Chỉ. 

Đối với những người bị hướng dẫn sai lạc để nghỉ rằng 
tất cả những lời hướng dẫn tôi cống hiến ở đây “chỉ là thực 
tập Thiền Chí” (Samatha) mà không quan tâm đến Thiền 
Quán (Vipassanä) xin vui lòng hiểu rằng những gì tôi nói ở 
đây không phải là Thiền Quán và cũng không phải là Thiền 
Chỉ, mà được gọi là Thiển Định (Bhãuanñ). Phương pháp này 
do Đức Phật giảng dạy (Tăng ChBK, 125-127; và Trung BK 
151, 13-19) và đã được tiếp nối lại trong truyền thống Sơn 
Lâm ở Miền Bắc Thái Lan, mà vị Thầy của tôi là Ngài sư 
Ajahn Chah đã được biết như là vị Thầy lãnh đạo truyền 
thống này. Ngài sư Ajahn Chah thường nói rằng, Thiển Chỉ 
và Thiền Quán không thể tách rời, cũng như hai hình thái 
thiển tập này không thể phát triển bên ngoài Bát Chánh Đạo: 
Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Nghiệp v.v... Ngài 
Ajahn Chah nói rằng Thiển Chỉ và Thiền Quán cũng giống 
như hai mặt của một bàn tay. Trong truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy, cả hai không thể tách rời nhau. Thật vậy, để 
đạt được tiến bộ trong bảy giai đoạn hành thiền mà tôi vừa 
mô tả, hành giả cần có sự hiểu biết và chấp nhận giáo lý của 
Đức Phật, và hành giả phải có đức hạnh thanh tịnh. 

Thiền Quán là một phần vẫn gắn liền với phương pháp 
thiển tập đã được mô tả từ đầu cho đến nay. Đặc biệt, phương 
pháp: thiển tập này có thể phát sinh tuệ giác hay sự hiểu biết 
sâu sắc về ba lãnh vực: Tuệ giác những vấn đề ảnh hưởng đến 
hạnh phúc hằng ngày, tuệ giác về phương cách hành thiền, và 
tuệ giác về bản chất của “bạn”. 


49 


Tuệ Giác về Những Vấn Để Ảnh Hưởng Đến Hạnh Phúc 
Hằng Ngày 

Khi một vấn đề phát sinh - một cái chết, một cơn bệnh, một 
vài hình thức mất mát khác, hay thậm chí là một cuộc tranh 
cãi gây tổn thương - thì nó không những chỉ làm ta đau đớn 
mà còn làm ta hoang mang. Cũng giống như ta bị lạc trong 
rừng rậm đầy nguy hiểm. Khi một người bị lạc trong rừng, 
người ấy phải trèo lên đỉnh của một cây cao hay một cái tháp 
và tìm kiếm một dấu hiệu chỉ đường ở đằng xa, như là một 
dòng sông hay một con đường đưa đến chỗ an toàn. Sau khi 
đã đạt được một góc độ rõ ràng và một cái nhìn tổng quát về 
hoàn cảnh của mình, thì sự hoang mang sẽ tan biến. 

Trong thí dụ này, khu rừng hoang tượng trưng cho 
những vấn đề rối rắm của cuộc sống hằng ngày. Trèo lên đỉnh 
một ngọn tháp hay đỉnh cây ám chỉ việc hành thiền, sẽ đưa 
đến một phong thái an tịnh, lắng dịu nhờ đó đạt được tuệ giác 
hay một tầm nhìn đúng đắn. Như vậy, nếu bạn có một vấn đề 
trầm trọng, đừng suy nghi mãi về nó. Nếu làm như vậy bạn 
chỉ đi quanh quấn lạc lối trong rừng hoang. Thay vào đó, hãy 
thận trọng thực tập theo lời hướng dẫn phương pháp hành 
thiển mô tả trong chương này và chương trước, và bạn sẽ dẹp 
bỏ được vấn đề qua một bên. Bạn sẽ vươn lên từ khu rừng 
hoang, và từ vị trí thuận lợi đó bạn sẽ đạt được tuệ giác về 
những gì cần phải làm. Câu trả lời sẽ xuất hiện từ sự an tịnh 
của bạn. 


Tuệ Giác Về Phương Cách Hành Thiền 

Vào cuối mỗi thời thiền tập, hãy để vài ba phút để duyệt lại 
tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian ấy. Không cần phải 
“ghi chép“ (nghíĩa là tự nhắc nhở mình để nhớ) trong lúc hành 
thiền, bởi vì bạn sẽ thấy những điểm quan trọng sẽ rất dễ nhớ. 


20 


Buổi thiền tập này an tịnh hay bực bội? Giờ đây hãy tự hỏi 
mình tại sao như vậy. Bạn đã làm gì để cảm nhận niềm an 
tịnh, hay cái gì đã gây nên cảm giác bực bội? Nếu tâm của 
bạn đã lang thang vào vùng đất tưởng tượng, điều ấy có làm 
bạn an tịnh hay hữu ích cho bạn không? Sự duyệt lại và tìm 
hiểu chỉ thực hiện uào cuối thời thiển tập sẽ phát sinh tuệ giác 
sâu hơn về phương cách hành thiền và thiền tập là gì. Không 
có ai khởi đầu là một hành giả hoàn hảo cả. 

Nhờ duyệt lại những gì đã xảy ra vào cuối mỗi thời thiển 
tập, bạn sẽ có được tuệ giác giúp bạn tiến sâu hơn vào kinh 
nghiệm hành thiển và vượt qua được những chướng ngại. 
Phát triển tuệ giác này trong thiền tập rất quan trọng, tôi sẽ 
trở lại vấn đề này trong phần 2. 

Đến đây đã đủ để nói rằng bạn cần có tuệ giác để đạt 
được từng giai đoạn hành thiền như tôi đã mô tả. Ví dụ, để 
có thể buông xả những ý niệm của bạn, bạn cần có sự hiểu 
biết sâu sắc về ý nghĩa của chữ “buông xả”. Khi các giai đoạn 
ấy càng phát triển cao hơn thì sự hiểu biết của bạn càng sâu 
sắc hơn. Và nếu bạn có thể tiến xa đến các tầng thiển, thì điều 
này sẽ làm thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của bạn. 

Có thể nói thêm rằng, tuệ giác về phương cách hành thiền 
cũng giúp ích cho những vấn để của cuộc sống hằng ngày. 
Bởi vì những khuynh hướng tạo ra chướng ngại trong lúc 
hành thiền cũng là những thái độ vụng về gây nên khó khăn 
trong cuộc sống. Thiền tập cũng giống như một môn thể thao 
trong đó bạn luyện tập để phát triển những khả năng tỉnh 
thần đầy uy lực là thiền chỉ và thiển quán, rồi bạn sử dụng cả 
hai khả năng này để tiến xa hơn vào thiền định và áp dụng 
trong cuộc sống để đem lại hạnh phúc và thành công. 


Si 


Tuệ Giác Về Bản Chất Của “Bạn” 

Tuệ giác sâu sắc nhất và cũng khó nắm bắt nhất là sự hiểu biết 
đích thực bạn là ai. Sự hiểu biết sáng suốt này đạt được không 
phải nhờ đức tin hay suy tưởng mà chỉ bằng thiển tập, bằng 
cách tuyệt đối tĩnh lặng, để giải phóng tâm, và rồi biết được 
tâm. Đức Phật đã so sánh tâm với vầng trăng tròn ban đêm 
ẩn dưới đám mây. Những đám mây tượng trưng cho hoạt 
động của năm giác quan và ý niệm. Trong thiển định thâm 
sâu, năm giác quan rút lui để hé lộ cái tâm thanh tịnh rực rỡ. 
Trong lúc 0 hập Định bạn có thể thực sự quan sát cái tâm thanh 
tịnh ấy. 

Để biết được những bí ẩn nội tại của tâm, hành giả cần 
tiếp tục quan sát nó trong sự tỉnh lặng của Định, hoàn toàn 
vắng bặt mọi tư tưởng, trong một thời gian dài. Một hình ảnh 
ẩn dụ nói về một đoá sen ngàn cánh khép cánh hoa vào ban 
đêm và mở cánh hoa vào lúc trời vừa sáng. Khi những tia 
nắng mặt trời ban mai sưởi ấm lớp cánh hoa bên ngoài, chúng 
bắt đầu nở ra, để cho ánh nắng có thể sưởi ấm lớp cánh hoa 
kế tiếp, cứ như thế. Chẳng bao lâu những cánh hoa ấy cũng 
nở ra, và hơi ấm mặt trời lại chiếu vào lớp cánh hoa tiếp theo, 
cứ tiếp tục như thế. Nhưng nếu một đám mây xuất hiện và 
che mất mặt trời, thì hoa sen sẽ khép cánh lại. Phải mất một 
thời gian dài có ánh nắng liên tục sưởi cho hoa sen đủ ấm để 
hoa có thể nở lớp cánh tận cùng bên trong và hé lộ những bí 
ẩn của đài sen. 

Đoá sen trong hình ảnh ví dụ này tượng trưng cho tâm, 
hơi ấm mặt trời tượng trưng cho sự chú tâm tĩnh lặng, những 
đám mây tượng trưng cho một ý niệm hay một sự dao động 
tỉnh thần làm phá vỡ tâm tĩnh lặng. Tôi sẽ triển khai hình ảnh 
ví dụ này về sau. Bây giờ, cho tôi được nói rằng những bí ẩn 
nội tại đó vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Một vài hành 
giả ngừng lại ở một lớp cánh hoa bên trong và nghĩ một cách 


22 


sai lầm: “Nó đây rồi!“. Thế là sự tỉnh lặng bị phá vỡ và hoa 
sen khép lại trong nháy mắt. Đây là giác ngộ giả. Khi bạn chìm 
sâu vào thiển định đến nỗi bạn có thể giữ vững trạng thái tỉnh 
lặng trong nhiều giờ, quan sát tâm thoát khỏi mọi chướng ngại, 
và ngắm lớp cánh hoa sen tận cùng bên trong nở ra để hé lộ 
phần châu báu của đài sen, lúc ấy bạn sẽ chứng đạt được tuệ 
giác tối thượng, về sự thật bạn là ai. Bạn hãy tự mình khám 
phá ra! 

Trong chương trước, tôi khuyên rằng kiên nhẫn là con 
đường ngắn nhất để tiến lên. Điều này cũng đúng đối với ba 
giai đoạn thiền tập đã được thảo luận trong chương này. Tất 
cả ba giai đoạn này là tập buông xả, mỗi giai đoạn lệ thuộc 
vào giai đoạn trước đó. Cuối cùng, để nhập Định, hành giả 
phải thật sự buông xả hoàn toàn. Đây là một sự buông xả thật 
thâm sâu mà chỉ có thể đạt được nhờ công phu tu tập thật cẩn 
trọng và tinh chuyên. 

Còn rất nhiều điều về thiển tập mà tôi chưa nói đến. 
Trong hai chương này, tôi chỉ mới mô tả phương pháp căn 
bản: bảy giai đoạn hành thiền cho đến đỉnh cao là nhập định. 
Còn nhiều điều cần phải nói về những chướng ngại, phẩm 
chất của chánh niệm, những đối tượng khác của thiền tập, và 
còn nữa. Chúng ta hãy bắt đầu học vào chỉ tiết bằng cách 
hướng sự chú ý vào năm chướng ngại và làm thế nào để chế 
ngự chúng. 


53 


sac 
NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
TRONG HÀNH THIÊN I 


Trong chương này và chương tiếp theo tôi sẽ giải thích chi 
tiết năm triển cái, tức là những chướng ngại bạn sẽ gặp 
trong lúc hành thiển và bạn cần phải học cách vượt qua. 
Những chướng ngại trong thiển định thâm sâu trong tiếng 
Pali gọi là øarana. Theo nghĩa đen, chữ này có nghĩa là 
“đóng cánh cửa“ hay “chặn đường vào một cái gì”, và đây 
chính là công việc của những chướng ngại. Chúng ngăn chặn 
không cho bạn tiến vào những trạng thái thiền định thâm sâu, 
hay các tầng thiểu. Chúng cũng ngăn chặn hay làm suy nhược 
trí tuệ và làm vững mạnh vọng tưởng. Vì thế, nếu người ta 
muốn nói điều gì về những kẻ thù trong thiển định Phật giáo, 
người ta có thể nói rằng “năm chướng ngại” là Kẻ Thù Chung 
Số Một. Chúng ngăn chặn không cho hành siả được giác ngộ, và 
chính vì lý do này mà việc hiểu rõ năm chướng ngại và cách 
vượt qua chúng là điều tối quan trọng. Khi bạn không hiểu rõ 
chúng thì bạn không thể vượt qua chúng được. 

Một vài vị thầy không giải thích được năm chướng ngại 
một cách đầy đủ rõ ràng, nhất là những chướng ngại rất vi tế. 
Những chướng ngại vi tế đó ngăn cản không cho bạn tiến vào 
thiển định thâm sâu. Nếu bạn không cố gắng nhận diện chúng 
và vượt qua chúng, thì chúng sẽ khống chế tâm bạn. Bạn sẽ bị 
ngăn chặn không hưởng được niềm hỷ lạc của tâm và không 
phát triển được những hiểu biết thâm sâu hơn về giác ngộ. 

Về mặt căn bản thì những chướng ngại ấy đứng giữa bạn 


54 


và sự giác ngộ. Khi bạn biết rõ chúng, bạn có cơ may vượt qua 
chúng. Nếu bạn chưa đạt đến các tẩng thiển, điều đó có nghĩa 
là bạn chưa hiểu đầy đủ về năm chướng ngại. Nếu bạn đã 
đạt đến các trạng thái thâm sâu của thiển định, nghĩa là bạn 
đã vượt qua được những chướng ngại. Chỉ đơn giản có thế. 

Đức Phật đã gọi tên năm chướng ngại là: tham dục (kãma- 
cchanda), sân hận (0ãpãäa), hôn trầm (thina-middha), trạo hối 
(uddhacca- kukkucca) và nghi (øicikiccha). Đây là thứ tự mà 
Đức Phật thường liệt kê chúng, và đây cũng là thứ tự mà tôi 
sẽ trình bày. 


Chướng Ngại Thứ Nhất: Tham Dục 

Kñmacchanda, hay tham dục, đứng đầu danh sách những 
chướng ngại bởi vì tầm quan trọng của nó. Nó là chướng ngại 
lớn ngăn cản hành giả tiến sâu vào thiển định. Ít hành giả hiểu 
đầy đủ tầm mức ảnh hưởng của nó. Nó không chỉ là tham dục 
như người ta thường hiểu về từ này. Trước tiên, tiếng Pali 
kãma có nghĩa là bất cứ cái gì thuộc về năm giác quan: Thấy, 
nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Cchamda có nghĩa là thích 
thú hay đồng thuận với cái gì. Kết hợp từ kép kãma-cchanda 
có nghĩa là “thích thú, quan tâm, dính mắc vào thế giới của 
năm giác quan”. 

Thí dụ, khi chúng ta đang hành thiển và nghe một âm 
thanh, tại sao chúng ta không thể làm ngơ như không biết đến 
nó? Tại sao nó lại quấy rầy ta như vậy? Nhiều năm trước đây 
ở Thái Lan, những ngôi làng quanh tu viện của chúng tôi có 
tổ chức một buổi tiệc. Âm thanh từ những chiếc loa phóng 
thanh lớn đến nỗi hầu như chúng đã phá tan bầu không khí 
thanh tịnh của tu viện. Vì vậy chúng tôi đã than phiền với vị 
Thầy của chúng tôi là Ngài Ajahn Chah, rằng tiếng ổn ào ấy 
đã quấy rầy việc hành thiển của chúng tôi. Vị thiển sư đã trả 
lời, “Không phải tiếng ồn quấy rầy các bạn, chính các bạn 


52 


quấy rầy tiếng ồn“. 

Trong thí dụ trên, fham dục là do tâm đã dính mắc với 
tiếng ồn. Cũng như vậy, khi sự đau nhức đôi chân làm việc 
hành thiển của bạn bị gián đoạn, có thể nói rằng không phải sự 
đau nhức quấy rầy bạn mà chính bạn quấy rầy sự đau nhức. Vì 
bạn đã không tỉnh giác, nên bạn không thấy rằng sự nhận biết 
của bạn đã quay về cơ thể, khiến bạn trở lại quan tâm đến cảm 
giác đau nhức của cơ thể. Đó chính là /hzm dục đang hoạt 
động. 

Thật khó vượt qua fham dục bởi vì chúng ta quá dính mắc 
với năm giác quan và những hoạt động của chúng. Khi chúng 
ta dính mắc với bất cứ cái gì, ta thấy khó có thể buông nó ra. 
Để hiểu được sự dính mắc này, chúng ta cần khảo sát sự liên 
hệ giữa năm giác quan và thân thể của chúng ta. Người ta 
thường nói rằng năm giác quan có mặt là để bảo vệ thân thể 
của chúng ta, nhưng tuệ giác sẽ cho bạn biết ngược lại rằng 
thân thể hiện hữu là để cung cấp một phương tiện cho năm 
giác quan thể hiện trong thế giới. Bạn cũng nhận thấy rằng khi 
năm giác quan biến mất thì thân thể bạn cũng không còn. 
Buông bỏ cái này cũng có nghĩa là buông bỏ cái kia. 


Buông Bỏ Tham Dục Từ Từ 

Bạn không thể quyết định buông bỏ năm giác quan và cơ thể 
chỉ trong một lần nỗ lực của ý chí. Việc từ bỏ ham dục trong 
lúc hành thiền chỉ đạt được từ từ. Bạn bắt đầu bằng việc chọn 
một chỗ yên tịnh và thoải mái để hành thiền. Bạn có thể ngồi 
trên ghế nếu việc ấy giúp bạn thoải mái hơn, nên nhớ rằng 
ngay cả Đức Phật thỉnh thoảng cũng đã ngồi trên ghế. Khi lần 
đầu bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ không có cảm giác gì nhiều về 
cơ thể. Cũng giống như khi bạn từ một phòng đầy ánh sáng 
bước vào đêm tối, phải mất vài phút bạn mới trông thấy rõ, 
bạn cũng phải mất vài phút để nhận ra những cảm thọ về cơ 


56 


thể. Vì thế sau khi nhắm mắt vài phút, bạn mới có những điều 
chỉnh thế ngồi cuối cùng cho thích hợp. 

Chiu theo ham dục bằng cách này sẽ chế ngự nó được 
một lúc. Cơ thể của bạn sẽ cảm thấy thoải mái và năm giác 
quan được thỏa mãn, nhưng không lâu dài. Bạn phải dùng sự 
tự do thoải mái này để bắt đầu hướng tâm vượt ra khỏi tầm 
của năm giác quan. Bạn bắt đầu bằng sự tinh giác Ềgiâu phút 
hiện tại. Hầu hết, nếu không phải là tất cả, quá khứ và tương 
lai của chúng ta đều do những hoạt động của năm giác quan 
chiếm giữ. Ký ức của chúng ta đều thuộc về những cảm giác 
xúc chạm thể chất, mùi vị, âm thanh, hương thơm hay hình 
sắc. Những kế hoạch làm việc của chúng ta vì vậy cũng chứa 
đầy chuyện liên hệ đến năm giác quan. Qua việc thực tập để 
đạt được sự tinh giác oề giâu phút hiện tại, chúng ta cắt đứt 
được phần lớn các tham dục. 

Giai đoạn hành thiển tiếp theo là #nh giác im lặng uềgiâu 
phát hiện tại. Trong giai đoạn này bạn từ bỏ mọi ý niệm. Đức 
Phật đã nhận diện một hình thái của fhzm dục được gọi là 
kañma-oitakkha, nghĩa là nehï tưởng uỀthế giới của năm giác quan 
(dục tầm). Đối với người mới bắt đầu hành thiền, hình thái 
dục tâm rõ ràng nhất là tưởng tượng về dục lạc thể xác. 
Hành giả có thể tiêu hao rất nhiều giờ với hình thái đục tẩm 
này, nhất là trong một khóa tu dài hạn. Chướng ngại này đối 
với sự tiến bộ trong thiển tập có thể vượt lên được bằng cách 
nhận thức, qua tuệ quán hay đức tin, rằng tự do hoàn toàn 
thoát khỏi sự ràng buộc của năm giác quan là tuyệt diệu và 
sâu đậm hơn những kinh nghiệm khoái lạc thế xác. Một vị 
tăng hay ni từ bỏ dục lạc không phải do sợ hãi hay đè nén, 
nhưng là do nhận thức được một cái gì cao thượng hơn. Ngay 
cả những ý nghi về bữa ăn trưa cũng thuộc về đục tẩm. Những 
ý nghỉ này quấy phá sự tĩnh lặng. 

Một vài hành giả nhận thức rằng ghỉ nhận những cảm 


57 
giác về thể chất, thí dụ nghi thầm về “hơi thở đi vào” hay 
“nghe một âm thanh” hay “cảm thấy đau nhói” cũng thuộc 
về dục tẩm và là một chướng ngại đối với sự tiến bộ. 

Lão Tử, một đại hiền triết của Lão Giáo, chỉ cho phép 
một đệ tử theo hầu ngài vào lúc đi bách bộ trong buổi chiều 
tà, bao lâu mà người đệ tử ấy giữ im lặng. Một buổi chiều 
kia, khi họ đi đến một ngọn núi, người đệ tử nhận xét: “Mặt 
trời lặn đẹp quá“. Sau đó, Lão Tử không bao giờ cho phép 
người đệ tử ấy theo hầu ngài nữa. Khi những đệ tử khác hỏi 
lý do tại sao như vậy, Lão Tử giải thích: “Khi đồ đệ ấy nói 
“Mặt trời lặn đẹp quá, anh ấy không còn theo dõi mặt trời lặn, 
anh ta chỉ theo dõi ngôn từ”. Đó là lý do tại sao bạn phải từ bỏ 
mọi ghi nhận, vì theo dõi ngôn từ không phải là tỉnh giác về 
điều mà tâm đang gắng sức mô tả một cách vô vọng. 

Trong lúc fïnh giác im lặng uỀsiâu phút hiện tại, thế giới của 
năm giác quan bây giờ có vẻ như bị nhốt trong một cái lồng, 
không thể chạy lăng xăng hay tạo ra bất cứ một sự tổn hại nào. 
Tiếp đến, để có thể buông xả hoàn toàn năm giác quan cùng 
với cơ thể, bạn chọn lựa tập trung tỉnh giác vào một phần 
nhỏ của thế giới năm giác quan, và loại trừ tất cả các phần còn 
lại. Bạn tập trung sự tỉnh thức vào cảm giác về hơi thở trong cơ 
thể, không quan tâm vào bất cứ một cảm giác nào khác và cứ 
tiếp tục như thế. Hơi thở trở thành bàn đạp để bạn từ thế giới 
của năm dục bước vào cảnh giới của tâm thức. 

Khi bạn thành công trong việc hoàn toàn duụ trì sự chú tâm 
uào hơi thở bạn sẽ chú ý đến sự vắng bặt của mọi âm thanh. 
Bạn không bao giờ nhận ra giây phút thính giác ngưng đọng 
bởi vì bản chất của nó là mờ nhạt từ từ. Sự mờ nhạt ấy, cũng 
giống như sự biến mất của cơ thể, là một tiến trình chứ không 
phải một biến cố. Thường thường bạn khám phá ra điều đó 
khi bạn ôn lại quá trình hành thiền vào cuối buổi ngồi thiền 
(như tôi đã khuyên các bạn trong chương 2) và thấy rằng 


Sở 


trong một khoảng thời gian nào đó tâm của bạn không tiếp 
nhận bất cứ âm thanh nào. Bạn cũng nhận thấy rằng cơ thể 
của bạn cũng đã biến mất, rằng bạn đã không còn cảm giác 
về đôi bàn tay, và cũng không nhận thấy có cảm giác nào từ 
đôi chân. Tất cả những gì bạn nhận biết là cảm thọ về hơi thở. 

Một vài hành giả trở nên hoảng hốt khi nhận thấy những 
bộ phận của cơ thể hầu như biến mất. Điều này chứng tỏ họ 
đã quá dính mắc với cơ thế của họ. Đây là £m dục đang hoạt 
động, làm cản trở tiến bộ trong việc hành thiển. Thường 
thường thì bạn sẽ mau chóng quen thuộc với những cảm giác 
về cơthể đang mờnhạt dần và bắt đầu cảm thấy thích thú trong 
sự tỉnh lặng tuyệt vời ngoài mơ ước của mình. Đó là sự tự do 
và hoan hỷ phát sinh từ buông xả, tiếp tục khuyến khích bạn 
từ bỏ mọi dính mắc của mình. 

Chăng bao lâu hơi thở cũng biến mất và định tướng điệu 
kỳ chan hoà tâm thức bạn. Chỉ khi tiến đến giai đoạn này bạn 
mới hoàn toàn từ bỏ £hzmn đục, là sự dính mắc của bạn vào thế 
giới năm giác quan. Vì khi định tướng đã vững chắc, thì năm 
giác quan bị dập tắt, và cơ thể của bạn không còn hoạt động. 
Triển cái thứ nhất và cũng là chướng ngại lớn nhất đã được 
vượt qua và điều này thật hạnh phúc tuyệt vời. Bạn đang ở 
ngưỡng cửa của các tâne thiển. Đây là phương pháp loại bỏ 
tham dục từ từ. Và đây là lý do tại sao các giai đoạn hành thiền 
được giảng dạy theo cách này. Như Đức Phật đã dạy trong 
Những Chuyện Tiền Thân (CTThÐP 4, 173) “càng từ bỏ thế 
giới của năm giác quan, các ông càng hưởng được nhiều hỷ 
lạc. Nếu các ông muốn hưởng trọn vẹn nguồn hỷ lạc thì hãy 
từ bỏ hoàn toàn thế giới của năm giác quan”. 


Chướng Ngại Thứ Hai: Sân Hận 
Chướng ngại thứ hai là sân hận hay ouãpñda, cũng là một 
chướng ngại lớn cho thiển định thâm sâu, nhất là đối với 


59 


thiền sinh Tây phương. Thông thường ta hiểu về chướng ngại 
thứ hai này như là sự tức giận đối với người khác. Nhưng đó 
không phải là phạm vi bao quát của sân hận, bởi vì rất có thể 
đó là sự tức giận đối với chính bạn hay thậm chí với đối tượng 
hành thiền. 


Sân Hận Với Chính Bạn 

Sân hận với chính bạn có thể biểu hiện bằng cách nó không 
cho phép bạn hưởng hỷ lạc, an bình hay thành công trong 
thiền tập. Có rất nhiều người mang những mặc cảm tội lỗi rất 
sâu đậm. Điều này phần lớn là một đặc điểm của người lây 
phương do bởi phương cách chúng tôi đã được nuôi dạy từ 
thuở nhỏ. 

Sân hận với chính bạn là cái mà bạn cần phải đề phòng 
trong lúc hành thiển. Nó có thể là chướng ngại chính đang 
ngăn chận bạn không cho bạn tiến sâu vào thiền định. Vấn đề 
này đã được nêu lên cho tôi biết nhiều năm trước đây khi một 
trong những ni cô Tây phương nói với tôi về việc hành thiển 
của cô. Thường thì cô tiến rất sâu vào thiền định, hầu như đã 
tiến gần đến các tẩng thiển. Cô ấy nói, cô đã tiến đến ngưỡng 
cửa, và điều đã làm cô dừng lại là cảm giác rằng cô không 
xứng đáng được hưởng hạnh phúc này! Chính là cơn sân hận 
với bản thân mình đã chặn cô lại, nó là sự do dự không muốn 
cho phép cô được hưởng hạnh phúc. Tôi đã thấy điều này ở rất 
nhiều người từ đó đến nay. Đôi khi việc hành thiền tiến triển 
rất an bình, lúc hạnh phúc bắt đầu xuất hiện, chúng ta nghĩ 
rằng chắc phải có cái gì trục trặc. Chúng ta nổi sân hận với 
chính mình, và rồi chúng ta không cho phép mình được hạnh 
phúc và giải thoát. 

Trong trường hợp của vị ni cô, cô ấy thấy rất rõ rằng điều 
duy nhất cản trở cô tiến vào các tầng thiển là một hình thái vi 
tế của sân hận. Cô đã không nghỉ là cô xứng đáng được hưởng 


ó0 


hạnh phúc nhiều đến như vậy. Bạn xứng đáng được hưởng hạnh 
phúc nhiều như uậu. Tại sao không? Không có gì chống lại việc 
này cả. Có một số hỷ lạc trong thế gian này là bất hợp pháp. 
Có một số khác thì vi phạm giới luật của Phật giáo, gây nên 
bệnh tật hay có những phản ứng phụ kinh khủng. Nhưng 
nhập uào các tầng thiển thì không có phản ứng phụ xấu nào cả, 
và niềm hỷ lạc này cũng không phải bất hợp pháp, và Đức 
Phật đã đặc biệt khích lệ thiền lạc. 

Nếu bạn nhìn kỹ vào cách bạn hành thiền, có thể bạn sẽ 
thấy bạn gặp chướng ngại sân hận, nhưng không phải vào 
giai đoạn cuối trước khi nhập uào các tầng thiển. Bạn gặp nó 
vào giai đoạn đầu của thiền tập khi bạn không cho phép mình 
hưởng an lạc. Có lẽ bạn thích ngồi chịu đựng sự đau nhức 
hơn là hưởng an bình và hạnh phúc. Có lẽ bạn nghi rằng bạn 
không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, hỷ lạc và giải 
thoát. 

Sự sợ hãi hạnh phúc nội tâm chắc chắn là một dấu hiệu 
của mặc cảm tội lỗi. Khi một người bị cho là có tội, hình phạt 
thường theo sau, có thể do tòa tuyên án. Tội lỗi và hình phạt 
không thể tách rời trong nền văn hóa của chúng ta và trong 
tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy tội lỗi về điều 
gì, thì việc tiếp theo là chúng ta nghỉ đến là tự trừng phạt mình 
- không cho chúng ta được hưởng một vài niềm vui, hạnh 
phúc hay tự do. Người lây phương cứ tiếp tục tìm hình phạt 
cho mình. Thật là điên rồi! 


Thiện Chí Với Chính Minh 

Để vượt qua chướng ngại này, hãy thực tập Từ Bi Quán. Hãy 
cho bạn được nghỉ ngơi. Hãy nói với chính mình, “Cánh cửa 
lòng ta đang mở rộng để đón ta. Ta cho phép ta được hạnh 
phúc. la cho phép ta được hưởng bình an. Ta có thiện chí với 
chính mình, có đầy đủ thiện chí để cho phép ta được bình an 


6] 


và hạnh phúc trong buổi thiền tập này”. Nếu bạn cảm thấy 
khó trải rộng tâm từ bi với chính mình, hãy hỏi tại sao. Có thể 
có một mặc cảm tội lỗi đã ăn sâu vào tiềm thức, và bạn vẫn 
chờ đợi một hình phạt. Bạn đã không cho phép mình được 
tha thứ vô điều kiện. 

Một nét đẹp của đạo đức Phật giáo là cho dù có người 
nào làm việc gì hại bạn, hay họ đã làm việc ấy lâu dài đến 
đâu, dù chuyện ấy có bất công, độc ác, hay không xứng đáng 
thế nào đi nữa, cũng chẳng thành vấn đề - bạn vẫn có thể tha 
thứ cho họ tuyệt đối. Tôi nghe thiên hạ nói rằng đôi lúc có 
những chuyện bạn không thể tha thứ được. Đó không phải 
là Phật giáo! Trong Phật giáo, không có gì, tuuệt đối không có gì 
bạn không thể tha thứ. Vài năm trước đây, một người bị bệnh 
tâm thần đi vào một trường tiểu học ở Tô-Cách-Lan 
(Scotland) và giết rất nhiều trẻ em. Tại buổi lễ cầu nguyện 
sau khi vụ tàn sát xảy ra, một vị giáo sĩ đã cầu xin Chúa đừng 
tha thứ cho kẻ phạm tội ác này, ông lập luận rằng có những 
việc bạn không thể tha thứ được! Tim tôi trùng xuống khi 
nghe một vị tu sĩ đã không chịu ban lời tha thứ và hướng dẫn 
phương cách hàn gắn nỗi đau đớn của mọi người sau tấn bi 
kịch này. 

Đối với Phật giáo, bạn có thể tha thứ bất cứ điều gì. Sự tha 
thứ của bạn có tác dụng chữa lành vết thương. Sự tha thứ của 
bạn giải quyết vấn đề cũ và không bao giờ tạo ra vấn đề mới. 
Nhưng bởi vì thái độ đầy định kiến của bạn đối với chính 
mình, bạn không thể tha thứ chính mình. Đôi lúc vấn đề ấy 
chôn sâu trong tiềm thức bạn. Đôi lúc bạn đã quên chuyện ấy. 
Bạn chỉ biết rằng có cái gì đó trong tiểm thức khiến bạn cảm 
thấy tội lỗi mà bạn không thể tha thứ được. Bạn có lý do để 
không cho phép mình được tự do, được hưởng cảnh giới J2ịnh, 
và được giải thoát. Cơn sân hận đối với chính minh có lẽ là 
nguyên nhân chính khiến cho việc hành thiển của bạn không 
thành công. Hãy kiểm tra lại chuyện đó. 


62 


Sân Hận Với Đối Tượng Hành Thiền 

Sân hận với đối tượng hành thiển là một vấn đề phổ biến đối 
với những người đã thực tập pháp Quán Niệm Hơi Thở mà 
chưa được thành công lắm. Tôi nói “chưa” bởi vì đó chỉ là vấn 
đề thời gian. Mọi người sẽ thành công nếu họ theo đúng 
những lời chỉ dẫn. Nhưng nếu bạn chưa thành công, có thể 
bạn sẽ cảm thấy sân hận với việc hành thiển hay với đối tượng 
hành thiền. 

Có thể bạn ngồi xuống và nghĩ:” Ồ, ta phải làm lại chuyện 
này nữa”, “Việc này sẽ khó khăn”, “la thật sự không muốn 
làm việc này”, “la phải làm việc này vì đây là việc thiển sinh 
phải làm”, “la phải trở thành một Phật tử tốt, và đây là việc 
mà Phật tử có bổn phận phải làm”. Nếu bạn bắt đầu buổi 
thiển tập bằng sự sân hận với hành thiển, bạn làm nhưng 
không thấy thích thú, thì việc thiền tập sẽ không thành công. 
Bạn đang đặt một chướng ngại ngay trước mặt bạn đấy. 

Tôi yêu hành thiền. Tôi rất vưi thích khi thiền tập. Có một 
lần tôi hướng dẫn một khóa thiển ẩn cư, tôi nói với các sư 
huynh đệ của tôi khi đến nơi rằng: “Tuyệt quá, một khóa 
thiền ẩn cư!“. Mỗi sáng tôi thức dậy sớm thực tâm mong đợi 
buổi thiền tập: “Ổ, ta đang dự khoá thiền ẩn cư. Ta không 
phải làm tất cả những công việc khác mà ta vẫn thường làm 
trong tu viện”. Tôi yêu hành thiền hết sức, và tôi có nhiều thiện 
chí đối với thiền tập đến nỗi không bao giờ tôi có chút xíu ác 
cảm nào với thiển. Cơ bản là vì tôi là một “người ghiền hành 
thiển”, và nếu bạn có thái độ như vậy, thì bạn sẽ thấy rằng 
tâm bạn “chạy ùa tới thiền tập”, như Đức Phật đã dạy (Tăng 
Ch.BK IX, 41). 

Tôi thích dùng ví dụ này: Bạn đang đi xuống phố thì thấy 
một người bạn thân cũ ở phía bên kia đường. Hai người đã 
từng có những thời gian thân ái bên nhau. Dù bạn đang đi 
đâu hay đang dự định làm việc gì đi nữa cũng không thành 


63 


vấn đề, thế nào bạn cũng phải chạy băng qua đường, không 
gì cản nổi, để bắt tay người bạn thân và ôm chầm mừng rỡ: 
“Nào, chúng ta đi uống cà phê nhé. Nếu tôi bị trễ hẹn cũng 
không sao. Lâu quá không gặp bồ. Đi nào, chúng mình hãy 
ngồi nói chuyện với nhau một lát”. Hành thiển cũng giống 
như một người bạn thân cũ mà bạn muốn ở bên cạnh một thời 
gian. Bạn muốn bỏ tất cả mọi chuyện khác. Nếu tôi thấy bóng 
dáng thiền tập xa một dặm trước mặt, tôi sẽ chạy ùa đến ôm 
chầm lấy nó và đưa nó đi uống cà phê một nơi nào đó. Về 
phần đối tượng thiển tập là hơi thở, tôi và hơi thở đã thân 
thiết với nhau biết bao lần. Chúng tôi là đôi bạn tuyệt vời 
nhất. Nếu bạn xem hơi thở với thiện chí như vậy, bạn sẽ hiểu 
tại sao bạn có thể theo dõi hơi thở rất dễ dàng trong buổi thiển 
tập. 

Dĩ nhiên, ngược lại là khi bạn biết mình phải kết thân 
với cái hơi thở kỳ quái này và bạn không thích nó. Bạn đã gặp 
rất nhiều khó khăn với hơi thở này. Bạn thấy nó đang đến từ 
bên kia đường và bạn nghĩ, “Trời ơi, nó lại đến nữa rồi!“. Bạn 
muốn thụt cổ xuống và trốn sau cột đèn để nó đừng nhìn thấy 
bạn. Bạn chỉ muốn trốn chạy. Thật không may là nhiều người 
đã phát triển lòng sân hận như thế đối với hơi thở. Nếu không 
chỉ rõ điều này cho họ, thì họ xem việc hành thiền như làm 
công việc trong nhà. Làm việc này chẳng vui vẻ gì cả. Hành 
thiền trở thành một việc giống như tập thể dục dụng cụ. “Nếu 
không mệt nhọc thì không có kết quả”. Bạn tập nâng quả tạ 
cho đến khi bạn thấy đau nhức thật sự, bởi vì bạn nghi bằng 
cách này bạn có thể đạt được mục đích nào đó. Nếu đó là cách 
bạn suy nghi khi hành thiền, thì bạn không có hy vọng thành 
công. 

Vì vậy, hãy nuôi duỡng thiện chí với đối tượng hành 
thiền. Hãy tự lập chương trình để cảm thấy vui thích lúc hành 
thiển. Hãy suy nghĩ: “Ổ, tuyệt vời! Tất cả những gì ta cần 
phải làm chỉ là ngồi xuống và không làm gì cả - không phải 


64 


xây cất, không viết thư, không gọi điện thoại. Ta chỉ cần ngồi 
đây với người bạn cũ rất tốt, là hơi thở của ta.“ Nếu bạn có thể 
làm như vậy, bạn đã buông bỏ được chướng ngại sân hận, và 
bạn phát triển được điều ngược lại, đó là lòng từ bi đối với 
hơi thở của mình. 

Tôi dùng phương pháp sau đây để vượt qua bất cứ nổi sân 
hận nào đối với hơi thở của mình. Tôi nhìn hơi thở của tôi như 
nhìn một đứa con sơ sinh. Bạn có muốn để con bạn ở một khu 
vực mua sắm và rồi bỏ quên nó? Bạn có muốn đánh rơi con 
bạn khi bạn đang ởi trên đường? Bạn có muốn không nhìn 
thấy nó trong một thời gian khá lâu? Tại sao chúng ta không 
thể giữ được sự chú tâm vào hơi thở? Một lần nữa, chỉ vì 
chúng ta thiếu lòng từ ái đối với hơi thở, chúng ta không thích 
nó, chúng ta không biết đúng giá trị của nó. Nếu bạn biết rõ 
giá trị của hơi thở cũng như giá trị đứa con của bạn hay một 
người nào khác hết sức thân yêu đối với bạn và lại rất dễ bị 
tổn thương, bạn sẽ không bao giờ đánh rơi, bỏ quên, hay từ 
bỏ nó. Bạn sẽ luôn luôn quan tâm đến nó. Nhưng nếu bạn có 
lòng sân hận đối với hơi thở, bạn sẽ thấy tâm chạy rong chơi 
đây đó và quên mất hơi thở. Bạn đang tìm cách vất bỏ nó, bởi 
vì bạn không thích nó. Đó là lý do tại sao bạn đánh mất đối 
tượng thiền tập. 

Tóm lại, sân hận là một chướng ngại, và bạn vượt qua 
chướng ngại này bằng lòng từ bi đối với người khác, tha thứ 
chính minh, từ ái với đối tượng hành thiền, thiện chí đối với 
thiển tập và thân thiện đối với hơi thở. Bạn cũng có thể có 
lòng từ ái đối với sự im lặng và phút giây hiện tại. Khi bạn 
quan tâm chăm sóc những người bạn này ở trong tâm mình, 
bạn vượt qua được bất cứ ác cảm nào với những đối tượng 
thiền tập. Khi bạn có lòng từ ái uới đối tượng thiển tập, bạn không 
cẩn tốn nhiều công sức để giữ uững hơi thở. Bạn yêu nó đến nỗi 
bạn kết thân với nó mà không cần nỗ lực nào cả. 


kở 


65 


-4- 
NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
TRONG HÀNH THIÊN II 


Bây giờ chúng ta trở về với ba chướng ngại còn lại - hôn 
trầm (thina-middha), trạo hối (uddhacca-kukkucca) và nghỉ 
(uicikicchä). 


Chướng Ngại Thứ Ba: Hôn Trầm 

Chướng ngại thứ ba là hôn trầm. Tôi không cần phải mô tả 
chỉ tiết chướng ngại này, bởi vì tôi chắc chắn là tất cả chúng 
ta đều biết nó quá rõ qua kinh nghiệm thiền tập của chúng ta. 
Chúng ta ngồi thiển và không thật sự biết chúng ta đang theo 
dõi cái gì, không biết là chúng ta đang theo dõi phút giây hiện 
tại, sự im lặng, hơi thở, hay bất cứ cái gì khác. Chỉ vì tâm 
chúng ta uể oải lờ đờ. Như thể không có chút ánh sáng nào 
bật lên bên trong tâm thức. Tất cả đều xám xịt và mập mờ. 


Hoà Giải Với Hôn Trầm 

Phương cách hữu hiệu và sâu sắc nhất để vượt qua hôn trầm 
là hòa giải với tâm trạng uể oải lờ đờ và ngưng chống cự lại 
nó. Khi tôi còn là một tăng sinh trẻ tại những tu viện trong 
rừng sâu của Thái Lan, tôi cảm thấy buồn ngủ trong buổi ngồi 
thiển vào lúc 3g15 sáng. Tôi đã đấu tranh thật nhọc nhằn để 
chiến thắng tâm trạng uể oải lờ đờ. Tôi thường thất bại. Nhưng 
khi tôi thành công vượt qua được cơn buồn ngủ thì lại cảm 
thấy tâm bất an. Vì vậy, tôi phải cố gắng làm lắng dịu tâm bất 


66 


an và rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến. Buổi thiển tập của tôi 
giống như quả lắc đồng hồ, lắc qua lắc lại giữa hai thái cực, 
và không bao giờ tìm được sự quân bình. Phải mất nhiều năm 
tôi mới hiểu được những gì đã xảy ra. 

Đức Phật chủ trương nghiên cứu tìm hiểu chứ không nên 
chiến đấu chống cự. Vì vậy tôi đã tìm hiểu xem cơn hôn trầm 
của tôi xuất phát từ đâu. Tôi đã ngồi thiển từ 3g15 sáng, đã 
ngủ rất ít, đã bị suy dinh dưỡng, tôi là một tăng sĩ người Anh 
đang ở trong một khu rừng hoang nhiệt đới nóng bức - bạn 
mong đợi gì trong trường hợp này! Tầm trạng uể oải lờ đờ là 
kết quả của những nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông xả điều 
đó và hoà giải với cơn buồn ngủ của mình. Tôi ngưng chống 
cự và để đầu gục xuống ngủ. Ai biết được, thậm chí có lẽ tôi 
đã ngáy nữa. Khi tôi ngưng chống cự hôn trầm thì nó không 
kéo dài lâu lắm. Hơn nữa, khi cơn buồn ngủ đã qua, tôi cảm 
thấy bình yên và tâm không còn bất an nữa. Tôi đã tìm được 
sự quân bình cho quả lắc đồng hồ của tôi và từ đó trở đi tôi 
có thể theo dõi hơi thở dễ dàng. 

Trạng thái uể oải lờ đờ trong lúc hành thiền là kết quả của 
một cái tâm mệt mỏi, thường thường do làm việc thái quá. 
Chống cự lại tình trạng đó càng làm cho bạn kiệt sức. Nghỉ 
ngơi giúp tâm phục hồi được năng lượng. Để hiểu tiến trình 
này, tôi sẽ giới thiệu hai phần của tâm: tâm nhận biết uà tâm 
tạo tác. Tầm nhận biết là phần tâm thụ động chỉ biết nhận 
thông tin. Tôm tạo tác là phần tâm chủ động biết đáp ứng sự 
đánh giá, suy nghĩ, và kiểm soát. 18m nhận biết uà tâm tạo tác 
cùng chia sẻ chung một nguồn năng lượng tinh thần. Như 
vậy, khi bạn làm việc quá nhiều, khi bạn có lối sống quá bận 
rộn và phải vật lộn để tồn tại, fâm tạo tác đã tiêu thụ phần 
lớn năng lượng tinh thần của bạn, chỉ còn để lại chút đỉnh cho 
tâm nhận biết. Khi tâm nhận biết đói năng lượng tỉnh thần thì 
bạn sẽ cảm thấy uể oải lờ đờ. 


67 


Vài năm trước đây trong một khoá tu thiển ẩn cư ở 
Sydney, một thiền sinh đến muộn, bà là một một người làm 
công tác lãnh đạo đầy căng thăng. Trong buổi thiển tập đầu 
tiên tối hôm đó, tâm trí của bà ấy đờ đẫn như một xác chết. 
Tôi đã giảng cho bà ấy một bài đặc biệt nói về phương pháp 
vượt qua hôn trầm: tôi bảo bà ấy hãy nghỉ ngơi. Trong ba 
ngày tiếp theo, bà ấy ngủ vùi cho đến sáng, sau khi ăn sáng 
xong lại vào giường ngủ tiếp, và sau khi ăn trưa lại ngủ thêm 
một giấc dài. Thật là một thiển sinh xuất sắc! 

Sau ba ngày không chiến đấu chống cự, gần như không 
tiêu phí chút năng lượng tinh thần nào cho fâm tạo tác, nhưng 
đã dồn hết năng lượng cho fâmn nhận biếÍ, tâm của bà ấy tươi 
sáng trở lại. Trong ba ngày tiếp theo, bà đã bắt kịp với mọi 
người trong nhóm theo bước tiến bộ của các giai đoạn thiền 
tập. Cuối khóa thiền ẩn cư, bà đã tiến lên dẫn đầu và là một 
trong những thiền sinh “ngôi sao” của khóa tu ấy. 

Phương cách hữu hiệu và sâu sắc nhất để vượt qua hôn 
trầm là ờne chiến đấu chống cự lại tâm bạn. Hãy ngừng cố 
gắng thay đổi mọi việc, thay vào đó hãy để mọi việc diễn tiến 
tự nhiên. Hãy hòa giải với hôn trầm, đừng gây chiến với nó. 
Rồi năng lượng tinh thần của bạn sẽ được giải phóng để tuôn 
chảy vào fâm nhận biết, cơn hôn trầm sẽ tự nhiên biến mất. 


Trân Trọng Giá Trị Của Tĩnh giác 

Một phương pháp khác để vượt qua hôn trầm là trân trọng 
giá trị của tỉnh giác. Tất cả truyền thống Phật giáo đều nói 
rằng đời sống con người là giá trị và quý báu, nhất là đời sống 
như hiện nay khi bạn đã được gặp Phật pháp. Giờ đây bạn có 
được cơ hội thực hành. Có lẽ bạn không nhận thức được bạn 
đã trải qua bao nhiêu kiếp và đã tích lũy bao nhiêu công đức 
để hôm nay bạn đến được đây. Bạn đã đầu tư thiện nghiệp 
rất nhiều kiếp mới đến gần với Chánh Pháp như thế này. Nhớ 


9) 


lại như vậy sẽ giúp bạn giảm bớt khuynh hướng hôn trầm và 
gia tăng khuynh hướng tỉnh giác sáng suốt. 

Con đường hành thiển đôi lúc đưa bạn đến hai ngả 
đường. Đường bên trái đưa bạn đến hôn trầm trong lúc 
đường bên phải dẫn bạn đến tĩnh giác sáng suốt. Với kinh 
nghiệm bạn sẽ nhận ra hai ngả đường này. Đây là thời điểm 
trong thiền tập khi bạn có thể lựa chọn con đường đi đến hôn 
trầm hay xa lộ đưa đến yên lặng tỉnh giác. Chọn con đường 
bên trái, bạn từ bỏ cả tâm tạo tác lẫn tâm nhận biết. Chọn con 
đường bên phải bạn buông bỏ fâm tạo tác nhưng vẫn giữ lại 
tâm nhận biết. Khi bạn coi trọng tĩnh giác, bạn sẽ tự động chọn 
con đường bên phải đưa đến tỉnh giác sáng suốt. 


Hôn Trầm Và Sân Hận 

Đôi lúc hôn trầm là kết quả của sân hận, là chướng ngại thứ 
hai. Trước đây tôi thường đi thăm viếng các trại tù để giảng 
dạy thiền, tôi thường nghe câu châm ngôn của trại tù như 
sau: “Ngủ thêm một giờ là bớt được bản án một giờ”. Những 
người không thích nơi mình đang sống sẽ tìm cách trốn thoát 
bằng giấc ngủ. Cũng vậy, những thiền sinh đễ dàng có ý 
tưởng tiêu cực thường có khuynh hướng rơi vào hôn trầm. Sân 
hận chính là vấn đề. 

Tại tu viện của chúng tôi ở Thái Lan, mỗi tuần một lần 
chúng tôi hành thiển suốt đêm. Trong những buổi thiển tập 
suốt đêm ấy, cơn hôn trầm thường xảy đến với tôi một hoặc 
hai giờ sau nửa đêm. Vì đó là năm đầu tiên tôi trở thành một 
tu sĩ, tôi nhớ lại rằng chưa đầy mười hai tháng trước đây tôi 
đã thức suốt đêm trong các buổi dạ tiệc, những buổi hoà nhạc 
kích động và các câu lạc bộ. Tôi nhớ lại là tôi không bao giờ 
cảm thấy buồn ngủ khi tôi nghe nhạc ở câu lạc bộ “The Doors“ 
vào lúc hai giờ sáng. Tại sao? Rõ ràng là khi bạn thích những 
việc bạn đang làm thì bạn sẽ không có khuynh hướng buồn 


69 


ngủ, nhưng khi bạn không thích công việc bạn đang làm thì 
cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Tôi đã không thích những buổi ngồi 
thiển suốt đêm ấy. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi 
ngồi là vì bị bắt buộc phải làm như vậy. Tôi cảm thấy sân hận, 
và đó là nguyên nhân của cơn buồn ngủ của tôi. Khi tôi thay 
đổi thái độ và đặt niềm vui vào buổi ngồi thiền suốt đêm, tìm 
cách làm cho nó trở thành chuyện vui thú, thì cơn buồn ngủ 
hiếm khi xảy ra. Vì vậy bạn phải tìm hiểu xem cơn buồn ngủ 
của bạn có phải là kết quả của một vấn đề về thái độ của bạn 
đối với hành thiền - đó là thái độ sân hận. 


Sử Dụng Sự Sợ Hãi 
Khi tôi còn là một cư sĩ, tôi đã dự một khóa Thiền Zen ẩn 
cư ở miền bắc nước Anh. Đó là một buổi sáng tinh sương, 
thiển đường lạnh cóng. Mọi người đều quấn mền quanh 
mình. Khi bạn ngồi thiền với một cái mền bên cạnh, thì bạn 
có khuynh hướng dễ buồn ngủ. Vị thiển sư đi lên đi xuống 
với một cây gậy trong tay, và anh chàng ngồi cạnh tôi bắt đầu 
gục xuống liền bị đánh một gậy. Cơn buồn ngủ của mọi 
người bỗng nhiên biến mất ngay sau đó. Chúng ta chỉ cần 
một người bị đánh và thế là đủ. Vấn đề là nỗi sợ hãi đã làm 
tôi tỉnh ngủ vẫn còn ở lại trong tôi và ngăn cản bước tiến xa 
hơn. Kinh nghiệm dạy rằng bạn không thể làm phát sinh 
những tâm hành thiền như an bình và buông xả bằng cách sử 
dụng những phương pháp như gây sợ hãi hay bạo động. 
Trong truyền thống Sơn Lâm xưa cũ của miền Đông Bắc 
Thái Lan, các vị sư thường hành thiền ở những nơi nguy hiểm 
như những chỗ ngồi trên cây cao, bên bờ vực thắm, hay trong 
những rừng hoang đầy cọp dữ. Những vị sư còn sống sót nói 
rằng họ đã hành thiển rất tốt, nhưng bạn không bao giờ nghe 
tin tức về những vị “một đi không trở lại”! 


70 


Chướng Ngại Thứ Tư: Trạo Hối (Bất an & Hối hận) 
Chướng ngại tiếp theo là trạo hối (udädhacca-kukkucca), là một 
trong những chướng ngại vi tế nhất. Yếu tố chính của chướng 
ngại này là sự bất an trong tâm. Nhưng trước hết, tôi xin nói 
sơ qua về vấn đề hối hận. 


Hối hận 

Hối hận là kết quả của những việc làm hay lời nói của bạn đã 
gây tổn thương cho người khác. Nói cách khác, đó là kết quả 
của cách cư xử sai lầm. Nếu có một niềm hối hận nào hiện ra 
trong tâm bạn lúc ngồi thiển, thay vì suy ngẫm về nó, thì 
bạn hãy tha thứ cho chính mình. Ai cũng có lúc lầm lỗi. 
Người trí tuệ không phải là người không bao giờ phạm lỗi 
lầm, nhưng là người biết tha thứ cho mình và rút ra bài học 
từ những sai lầm đó. Một số người có nhiều điều hối hận đến 
nỗi họ nghĩ là họ không bao giờ được giác ngộ. 

Câu chuyện tên giết người Angulimala là một chuyện nổi 
tiếng trong kinh điển Phật giáo (Trung Bộ Kinh, 86). 
Angulimala là một tên giết người hàng loạt. Hắn đã giết 999 
người. Hắn cắt một ngón tay của mỗi nạn nhân của hắn và 
làm thành một xâu chuỗi đeo quanh cổ. Nạn nhân thứ 1000 
của hắn sẽ là Đức Phật, và dĩ nhiên, hắn không thể giết một 
vị Phật. Thay vào đó, Đức Phật đã “giết” hắn, giết cái lối 
sống hung ác của hắn, giết những phiển não cấu uế của hắn. 
Và Angulimala đã trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ngay cả một 
kẻ giết người hằng loạt như Angulimala cũng có thể đạt đến 
các tầng thiển và được giác ngộ hoàn toàn. Vậy bạn đã từng 
giết ai chưa? Bạn có phải là một tên giết người hàng loạt 
không? Có lẽ bạn chưa bao giờ làm những điều như thế. Nếu 
những kẻ giết người như vậy mà cũng có thể giác ngộ, thì chắc 
chắn bạn cũng có thể giác ngộ. Cho dù bạn đã làm những điều 
tệ hại trong quá khứ và dù bạn cảm thấy hối hận đến đâu, 


7 


hãy luôn luôn nhớ đến Angulimala. Rồi bạn sẽ không cảm 
thấy minh quá tệ hại. Tha thứ và buông bỏ quá khứ sẽ giúp 
bạn vượt qua được niềm hối hận. 


Bất An 

Bất an phát sinh bởi vì chúng ta không biết bằng lòng với cái 
mình đang có. Chúng ta không công nhận niềm vui sướng 
đơn thuần lúc ta “không phải làm việc gì cả”. Ta có cái tâm 
thích “vạch lá tìm sâu” hơn là cái tâm biết thưởng thức 
những gì có sẵn trong hiện tại. Bất an trong lúc hành thiển luôn 
luôn là một dấu hiệu không tìm thấu niềm oui uới những gì mình 
đang có trong hiện tại. Chúng ta có tìm được niềm vui hay 
không tùy thuộc vào phương cách chúng ta rèn luyện nhận 
thức của mình. Điều này nằm trong khả năng của chúng ta 
muốn thay đổi cách nhìn của chúng ta về mọi vật. Chúng ta 
có thể nhìn một ly nước và nhận thấy nó rất đẹp hay chúng ta 
có thể nghĩ rằng nó chỉ bình thường. Trong lúc hành thiển, 
chúng ta có thể cảm thấy hơi thở đều đều và chỉ là hơi thở 
như thường lệ, hay chúng ta có thể thấy hơi thở rất đẹp và 
độc đáo. Nếu chúng ta nhìn hơi thở như một cái gì thật quý 
báu thì chúng ta sẽ không cảm thấy bất an. Chúng ta sẽ không 
đi loanh quanh tìm cái gì khác. Đó chính là bất an, cứ đi loanh 
quanh tìm việc gì khác để làm, cái gì khác để nghĩ, một nơi 
nào khác để đi - bất cứ nơi nào, ngoại trừ bây giờ và ở đây. 
Bất an là một trong những chướng ngại lớn, cùng với những 
dục vọng về giác quan. Bất an làm bạn rất khó ngồi yên được 
một thời gian dài. 

Tôi bắt đầu hành thiền bằng việc tỉnh thức về giây phút 
hiện tại, chỉ để vượt qua sự bất an thô lỗ như đang nói với 
tôi: “Ta muốn đi chỗ khác chứ không muốn ở đây, ngay bây 
giờ”. Cho dù chỗ này là gì đi nữa, cho dù bạn làm cho chỗ 


này thoải mái đến đâu, bất an sẽ luôn luôn nói là “vẫn chưa 


72 


được tốt”. Nó nhìn vào cái tọa cụ của bạn và nói “nó lớn quá 
hay nhỏ quá, quá cứng hoặc quá rộng “. Nó nhìn vào trung 
tâm tu thiền ẩn cư và nói “Chưa được tốt. Chúng ta phải có 
ba bữa ăn một ngày. Chúng ta phải có người dọn dẹp phòng”. 

Tâm bằng lòng là trái ngược với cái tâm “vạch lá tìm sâu”. 
Bạn cần phải gắng hết sức phát triển nhận thức để có thể bằng 
lòng với bất cứ những gì bạn có, và bằng lòng ở bất cứ nơi nào. 
Hãy cảnh giác với thái độ “vạch lá tìm sâu“ trong lúc hành 
thiển. Đôi lúc bạn có thể suy nghĩ: “Mình sẽ không tiến sâu 
được. Mình đã ngồi đây theo dõi giây phút hiện tại quá lâu, 
và mình sẽ chăng đi đến đâu cả”. Ý tưởng đó chính là nguyên 
nhân của bất an. Theo ý kiến của bạn, việc hành thiển diễn 
tiến như thế nào cũng không thành vấn đề. Hãy tuyệt đối hài 
lòng với nó và nó sẽ tiến sâu hơn. Nếu bạn không hài lòng với 
sự tiến bộ của mình, bạn chỉ làm cho nó tệ hại hơn. Vì vậy 
hãy tập hài lòng với phút giây hiện tại. Hãy quên các fẩ 
thiển, chỉ cần hài lòng khi được ở đây và bây giờ. Khi tâm hài 
lòng trở nên sâu lắng hơn, nó sẽ thật sự đưa bạn lên cảnh giới 
của các tầng thiển. 

Hãy theo dõi sự im lặng và hài lòng với sự im lặng. Nếu 
bạn thật sự hài lòng bạn không cần phải nói gì cả. Phải chăng 
phần lớn những suy nghi nội tâm mang bóng dáng của lời 
than phiền, tìm cách thay đổi sự việc, hay muốn làm cái gì 
khác? Hay trốn thoát vào thế giới của tư tưởng hoặc ý niệm? 
Suy nghĩ trong lúc hành thiền chứng tỏ thiếu hài lòng. Nếu 
bạn thật sự hài lòng, bạn sẽ ngồi yên lặng. Hãy xem thử bạn 
có thể hài lòng với mức độ sâu lắng, bởi vì đó là liều thuốc 
chữa tâm bất an. 

Ngay cả nếu cơ thể bạn đau nhức và bạn cảm thấy không 
được khỏe, bạn có thể thay đổi nhận thức và xem điều đó 
như một cái gì thật hấp dẫn, hay thật đẹp. Hãy xem thử bạn 
có thể hài lòng với cảm giác đau nhức không. Hãy xem thử 


73 


bạn có thể làm cho điều đó xảy ra không. Một đôi lần trong 
cuộc đời tu sĩ của tôi, tôi đã từng bị đau nhức rất trầm trọng. 
Thay vì tìm cách trốn thoát nó, nghĩa là tâm bất an, tôi xoay 
chuyển tâm mình và hoàn toàn chấp nhận cơn đau nhức và 
hài lòng với nó. Tôi thấy rằng ta có thể hài lòng cả với cơn đau 
nhức trầm trọng. Nếu bạn có thể làm như vậy, phần tệ hại 
nhất của cơn đau biến mất cùng với cảm giác bất an. Không 
có ý muốn tìm cách thoát khỏi cơn đau, bạn vẫn hoàn hoàn 
cảm thấy cơn đau. Tâm trạng bất an kèm theo cơn đau có lẽ là 
phần tệ hại nhất. Tìm cách thoát khỏi tâm trạng bất an bằng 
sự hài lòng, và thậm chí bạn có thể vui đùa với cơn đau nhức 
của bạn. 

Phát triển tâm hài lòng với bất cứ cái gì bạn đang có - giây 
phút hiện tại, sự im lặng, hơi thở. Dù bạn đang ở bất cứ nơi 
nào, hãy phát triển tâm hài lòng, và từ cái tâm hài lòng đó - từ 
ngay chính tâm điểm của sự hài lòng - bạn sẽ thấy việc hành 
thiền của bạn càng lúc càng thâm sâu hơn. Vậy nếu bạn từng 
cảm thấy bất an, hãy nhớ chữ hài lòng. Tâm hài lòng sẽ tìm 
kiếm cái gì đúng và giữ cho bạn được yên tỉnh. Nhưng tâm 
bất an luôn luôn biến bạn thành nô lệ. Có một ví dụ mà Đức 
Phật đã dùng (Trung BK 39,14). Tâm bất an cũng giống như 
có một ông chủ hay bà chủ độc tài luôn luôn bảo bạn: “Hãy 
đi lấy cái này”, “Hãy đi làm việc kia”, “Cái đó không đúng”, 
“Hãy chùi rữa cho sạch hơn”, và không bao giờ cho bạn nghỉ 
ngơi một lát. Kẻ độc tài đó là cái tâm thích “vạch lá tìm sâu”. 
Hãy chế ngự kẻ độc tài này bằng tâm hài lòng. 

Sau khi bạn đã vượt qua được những hình thái tổng quát 
của tâm trạng bất an, có một hình thái rất tinh tế thường xảy 
ra ở những giai đoạn hành thiển thâm sâu hơn. Tôi muốn nói 
đến thời điểm lần đầu tiên bạn thấy được đƒnh tướng. Bởi tâm 
bất an, bạn không thể để yên đƒnh tướng. Bạn làm rối lên với 
nó. Bạn không hài lòng với định tướng như nó xuất hiện ngay 
lúc này. Bạn muốn cái gì hơn thế nữa. Bạn bị kích động. lâm 


Z4 


bất an là một trong những chướng ngại có thể phá hoại định 
tướng dễ dàng. Bạn đã đến nơi. Bạn không cần phải làm gì 
thêm. Chỉ cần để yên định tướng. Hãy hài lòng với nó và nó sẽ 
tự phát triển. Hài lòng là như vậy - hoàn toàn không làm gì cả, 
chỉ ngồi đó ngắm định tướng nở hoa thành cảnh giới Định. 
Nếu phải mất một giờ, nếu phải mất năm phút, nếu nó không 
bao giờ xảy ra, bạn vẫn hài lòng. Đó là cách tiến vào cảnh giới 
Định. Nếu định tướng đến rồi đi, đó là dấu hiệu của tâm bất 
an. Nếu bạn có thể giữ vững sự chú tâm một cách tự nhiên, 
thì bạn đã vượt qua được tâm bất an. 


Chướng Ngại Thứ Năm: Nghi Ngờ 

Chướng ngại cuối cùng được gọi là n0eh¡i ngờ (0icikicchñ). Có 
thể đó là nghi ngờ về lời giảng dạy, về vị thầy hay nghi ngờ 
chính bản thân bạn. 

Đối với việc nghi ngờ lời giảng dạy, đến giờ phút này ắt 
hăn bạn phải có đủ niềm tin rằng hành thiền đã mang lại 
nhiều kết quả tốt đẹp. Có lẽ bạn cũng đã trải nghiệm được 
nhiều kết quả tốt đẹp ấy. Hãy để cho những kinh nghiệm tích 
cực ấy làm vững mạnh niềm tin của bạn rằng hành thiền là 
việc ích lợi đáng làm. Ngồi thiền, phát triển tâm trong tĩnh 
lặng, nhất là phát triển tâm trong cảnh giới Định, tất cả đều 
vô cùng lợi ích, xứng đáng cho chúng ta thực hành, nó sẽ cho 
chúng ta sự sáng suốt, hạnh phúc, và hiểu được những lời 
dạy của Đức Phật. 

Đối với các vị thầy, họ cũng giống như những huấn luyện 
viên của các đội thể thao. Công việc của họ là dạy lại từ 
những kinh nghiệm của họ, và quan trọng hơn, là khơi nguồn 
cảm hứng cho học viên của họ bằng lời nói và việc làm. 
Nhưng trước khi bạn đặt niềm tin vào một vị thầy, hãy kiểm 
tra họ. Hãy quan sát hành vi của họ và tự bạn nhận xét xem 
họ có thực hành những điều họ giảng dạy không. Nếu họ 


5 


thực sự biết những gì họ nói, thì họ phải là người có đạo đức, 
biết giữ giới luật và khơi nguồn cảm hứng cho người khác. Chỉ 
khi nào vị thầy hướng dẫn bằng cách nêu gương - đó là nêu 
gương tốt - thì bạn mới nên đặt niềm tin vào vị thầy đó. 

Tự nghỉ ngờ bản thân - nghĩa là nghi rằng, “Ta là kẻ hết 
hy vọng, ta không thể làm việc này, ta là kẻ vô dụng, ta chắc 
chắn rằng mọi người khác hành thiển đều đạt đến cảnh giới 
định và đều đã giác ngộ, trừ ta” - việc này có thể vượt qua 
được nhờ sự giúp đỡ của một vị thầy có khả năng khơi nguồn 
cảm hứng cho bạn và khuyến khích bạn. Nhiệm vụ của vị 
thầy là nói,“ Vâng, bạn có thể đạt được tất cả những điều đó. 
Nhiều người đã đạt được, tại sao bạn lại không chứ?”. Hãy tự 
khuyến khích mình. Hãy có niềm tin rằng bạn có thể đạt được 
những gì bạn muốn. Thật ra, nếu bạn có đầy đủ quyết tâm 
và tự tin, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bạn thành 
công. Chỉ có những người bỏ cuộc là những người thất bại. 

Nghi ngờ có thể hướng về những gì bạn đang trải nghiệm 
ngay lúc này. “Cái gì đây? Đây có phải là nhập Jnh không? 
Đây có phải là tĩnh giác về giây phút hiện tại không?“. Những 
nghi ngờ ấy đều là chướng ngại. Chúng không thích hợp 
trong lúc hành thiển. Chỉ cần làm cho tâm bạn hết sức an 
bình. Hãy buông thư và vui hưởng niềm an lạc. Sau đó, bạn 
có thể duyệt lại buổi thiển tập và hỏi:“ Đó là gì nhỉ, điều đó 
quả thật rất thú vị. Lúc ấy cái gì đã xảy ra?“. Đó là lúc bạn tìm 
hiểu xem những gì bạn đã trải nghiệm có phải là cảnh giới 
Định không. Nếu trong lúc hành thiền, ý tưởng “đây có phải 
là cảnh giới Định không?“ hiện lên trong trí bạn, thì đó không 
phải là cảnh giới Định!. Những ý tưởng như thế không thể 
hiện ra trong giai đoạn tâm chìm sâu trong tỉnh lặng. Chỉ sau 
đó, khi bạn duyệt lại những trạng thái ấy, bạn mới có thể nhìn 
lại và nói, “A, đó là cảnh giới Định”. 

Nếu bạn gặp phải bất cứ khó khăn nào trong lúc hành 


Z6 


thiển, hãy ngừng lại và tự hỏi, “Chướng ngại nào đây 
nhỉ?”“.Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Một khi bạn biết 
được nguyên nhân, bạn có thể nhớ lại cách giải quyết và áp 
dụng. Nếu đó là dục vọng về giác quan,chỉ cần từ từ xoay 
chuyển sự chú ý khỏi năm giác quan và đưa sự chú ý trở về 
với hơi thở hay trở về với tâm. Nếu đó là sân hận, hãy khởi 
tâm từ bi. Đối với hôn trầm thụy miên, hãy nhớ “giá trị của 
tỉnh thức”. Nếu đó là bất an hay hối hận hãy nhớ “hài lòng, 
hài lòng, hài lòng” hay thực tập tha thứ. Và nếu đó là nghi 
ngờ, hãy tỏ lòng vững tin và tìm nguồn cảm hứng trong 
những lời giảng dạy. Bất cứ lúc nào bạn hành thiển, hãy áp 
dụng những cách giải quyết ấy một cách có phương pháp. 
Bằng cách đó, những chướng ngại bạn gặp phải sẽ không tạo 
ra những cản trở lâu dài. Đó là những điều bạn có thể nhận ra, 
vượt qua và tiến lên phía trước. 


Xưởng Chế Tác Những Chướng Ngại 

Sau khi đã thảo luận riêng rẽ năm chướng ngại, bây giờ tôi sẽ 
chỉ rõ rằng tất cả đều xuất phát từ một nguồn. Chúng phát 
sinh từ sức khống chế bên trong tâm bạn khiến nó không chịu 
buông xả mọi việc. 

Những thiền sinh không thể vượt qua được các chướng 
ngại bởi vì họ đã tìm kiếm chúng không đúng chỗ. Để thành 
công trong hành thiền, điều quan trọng là phải hiểu rằng 
những chướng ngại phải được nhìn thấy đang hoạt động 
trong khoảng cách giữa tâm nhận biết ouà đối tượng của nó. 
Nguồn gốc của chướng ngại là £âm tạo tác, kết quả là thiếu 
sự tiến bộ, nhưng xưởng chế tác nó là khoảng cách giữa tâm 
và đối tượng thiền tập. Vấn đề chính yếu của năm chướng 
ngại là một vấn đề về mối quan hệ giữa tâm và đối tượng 
thiền tập. 

Thiền sinh thiện xảo khi theo dõi hơi thở cũng chú ý đến 


7 


cách họ theo dõi như thế nào. Nếu bạn thấy có sự kỳ vọng giữa 
bạn và hơi thở, như vậy là bạn theo dõi hơi thở với dục vọng, 
một phần của chướng ngại thứ nhất. Nếu bạn để ý thấy có sự 
trấn áp giữa chủ thể và đối tượng, như vậy là bạn theo dõi hơi 
thở với chướng ngại thứ hai là sân hận. Hoặc nếu bạn nhận ra 
có sự sợ hãi giữa khoảng cách đó, có thể là nỗi lo âu về việc 
đánh mất tỉnh giác về hơi thở, như vậy là bạn hành thiền với 
nhiều chướng ngại kết hợp lại. Có lúc bạn có vẻ như đã thành 
công, có thể giữ vững hơi thở chánh niệm trong nhiều phút, 
nhưng bạn thấy bạn bị ngăn chặn không thể tiến sâu hơn. 
Như vậy bạn đã theo dõi sai đối tượng. Nhiệm vụ chính của 
bạn trong lúc hành thiền là đế ý đến những chướng ngại đó 
và tìm cách loại bỏ chúng. Bằng cách đó, bạn đạt đến mỗi giai 
đoạn kế tiếp nhau trong hành thiển, hơn là cố gắng đoạt được 
phần thưởng của mỗi giai đoạn bằng hành động của ý chí. 

Trong mỗi giai đoạn hành thiển bạn không thể bị lạc 
hướng khi bạn để tâm bình an và lòng từ ái giữa bạn và bất 
cứ đối tượng nào bạn đang theo dõi. Khi một tưởng tượng về 
tình dục khởi lên, hãy tỏ ra bình an trong lúc đó và cơn mơ 
mộng chẳng bao lâu sẽ bị dập tắt vì hết năng lượng. Hãy làm 
hòa với cơn uể oải dật dờ, đừng gây chiến với nó. Hãy để tầm 
từ ái giữa bạn, là người quan sát, và cơ thể đau nhức của bạn. 
Và đồng ý ngưng chiến trong cuộc chiến đấu giữa bạn và cái 
tâm lăng xăng của bạn. Hãy ngưng chế ngự và hãy bắt đầu 
buông xả. 

Cũng giống như một cái nhà được xây bằng hằng ngàn 
viên gạch xếp lên nhau từng viên một, cũng vậy ngôi nhà an 
bình (nghĩa là cảnh giới Định) cũng được xây dựng bằng từng 
phút giây an lạc nối tiếp nhau. Khi bạn đặt sự bình an, dịu 
đàng và từ ái giữa những phút giây tiếp nối nhau, thì không 
còn cần những mơ mộng về tình dục nữa, cơn đau sẽ nhạt 
dần, dật dờ uể oải sẽ chuyển thành tươi tỉnh, bất an không còn 
chỗ đứng, và cảnh giới Định sẽ tự nhiên xuất hiện. 


78 


Tóm lại, nên để ý rằng năm chướng ngại xảy ra trong 
khoảng cách giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. 
Vì thế hãy đặt sự an bình và lòng từ bi trong khoảng cách đó. 
Không chỉ tĩnh giác mà thôi, nhưng phải phát triển cái mà tôi 
gọi là tĩnh giác uô điều kiện, đó là tâm tĩnh giác mà không bao 
giờ kiểm soát hay can thiệp vào bất cứ cái gì nó biết. Như vậy 
tất cả chướng ngại sẽ bị hao mòn dần và chẳng bao lâu sẽ tan 
biến. 


Ví Dụ Con Rắn 

Nhiều thiển sinh than phiền về một chướng ngại quen thuộc, 
một vấn đề đã cản trở họ nhiều lần. Những chướng ngại cứ 
lặp đi lặp lại ấy có thể vượt qua bằng cách dùng một phương 
pháp rút ra từ ví dụ con rắn sau đây. 

Trong những năm đầu tiên tôi làm một tu sĩ trong rừng 
ở Thái Lan, tôi thường trở về cốc của tôi với đôi chân trần 
vào lúc đêm khuya, bởi vì lúc đó không có dép để mang, và 
tôi đã dùng ánh sáng của các vì sao để dẫn đường bởi vì cũng 
không có pin cho cây đèn pin của tôi. Mặc dù các con đường 
mòn trong rừng hoang cũng là lối đi của rất nhiều rắn rết, tôi 
chưa bao giờ bị rắn cắn. Tôi biết chúng sinh sống rất nhiều ở 
đó và chúng rất nguy hiểm, vì vậy tôi bước đi rất thận trọng 
mắt vẫn canh chừng chúng nó. Nếu tôi thấy một dây đen 
đáng ngờ trên lối đi, mặc dù đó có thể chỉ là cành cây, tôi sẽ 
nhảy qua nó hoặc chọn một con đường khác. Vì vậy tôi đã 
thành công trong việc tránh được nguy hiểm. 

Cũng vậy, trên bước đường hành thiền, có rất nhiều 
chướng ngại nguy hiểm đang chờ để chụp lấy bạn và làm tê 
liệt sự tiến bộ của bạn. Nếu bạn chỉ cần nhớ rằng chúng đang 
rình mò bạn và chúng rất nguy hiểm, thì bạn sẽ canh chừng 
chúng và sẽ không bao giờ bị chúng bắt. 

Chướng ngại quen thuộc cũng giống như loại rắn đông 


79 


đúc nhất, loại rắn đã cắn được bạn nhiều lần. Vì vậy vào lúc 
bắt đầu buổi thiển tập, bạn hãy nhắc nhở mình về cái chướng 
ngại quen thuộc đó. Hãy cảnh giác bạn về sự nguy hiểm của 
nó. Rồi bạn sẽ canh chừng nó, trong khoảng cách giữa tâm 
nhận biết và đối tượng thiên tập, trong suốt buổi ngồi thiền. 
Dùng phương pháp này, hiếm khi bạn bị chướng ngại nắm 
được. 


Chiến Thuật Voi Dữ Nãlãgiri 

Một số thiển sinh nói rằng họ đã từng trải nghiệm tất cả năm 
chướng ngại cùng một lần với sức mạnh lớn lao. Vào lúc đó 
họ nghĩ họ có thể phát khùng lên. Để giúp những thiền sinh 
bị các chướng ngại tấn công rất mãnh liệt và nghiêm trọng ấy, 
tôi dạy Chiến Thuật Voi Dữ Nãlãgiri, dựa trên một câu 
chuyện nổi tiếng trong cuộc đời Đức Phật. 

Những kẻ thù ghét Đức Phật âm mưu giết Ngài bằng cách 
xua một con voi đực đã bị cho uống rượu say tên là Nãlãgiri 
chạy trên con đường hẹp mà Đức Phật đang đi khất thực. 
Những người thấy con voi điên hùng hục xông tới liền la lên 
lời cảnh báo cho Đức Phật và chư tăng đi theo Ngài hãy mau 
chóng rời khỏi con đường này. Tất cả chư tăng đều bỏ chạy, 
trừ Đức Phật và vị thị giả trung thành của Đức Phật là tôn giả 
Ảnanda. Änanda đã can đảm tiến lên đi trước Đức Phật, sẵn 
sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ vị thầy kính yêu. 
Đức Phật nhẹ nhàng đẩy tôn giả Änanda sang một bên và 
một mình đối mặt với con voi điên hung hãn. Dĩ nhiên là Đức 
Phật đã đắc các phép thần thông, và tôi tin là Ngài đã có thể 
nắm lấy vòi con voi, quay nó lên trời ba vòng, và ném nó vào 
sông Hằng cách đó hàng trăm dặm! Nhưng đó không phải là 
cách cư xử của một vị Phật. Thay vào đó, Ngài đã sử dụng 
tâm từ bi. Có lẽ Đức Phật đã suy nghi đại khái như sau: 
“Nãlãgiri thân yêu, cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón 


60 


con, cho dù con có làm gì ta đi nữa. Con có thể dùng vòi để 
quật ngã ta hay dùng chân để nghiền nát ta, nhưng ta sẽ 
không thù hận con. Ta vẫn thương yêu con vô điều kiện”. Đức 
Phật nhẹ nhàng đặt sự an bình giữa Ngài và con voi nguy 
hiểm. Ủy lực của tâm từ bi đích thực có sức mạnh không thể 
chống cự được đến nỗi chỉ trong giây phút cơn điên của con 
voi dữ đã hạ nhiệt, và Nãlãgiri đã ngoan ngoãn quỳ dưới chân 
Đấng Từ Bi, được Ngài vỗ nhẹ trên cái vòi “Đấy, đấy, 
Nãlãgïiri, con ngoan lắm...”. 

Có những lúc trong thiền tập, nhiều thiền sinh thấy tâm 
họ phát khùng lên như con voi đực say rượu chạy hùng hục 
loanh quanh như muốn nghiền nát mọi vật. Trong trường hợp 
như vậy, xin hãy nhớ Chiến Thuật Voi Dữ Nãlãgiri. Đừng 
dùng sức mạnh để khống chế tâm voi dữ của bạn. Thay vào 
đó, hãy dùng tâm từ bi để nói với chính mình: “lâm điên 
khùng thân yêu của ta, cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón 
em cho dù em có làm gì ta chăng nữa. Em có thể hủy diệt ta 
hay nghiền nát ta, nhưng ta sẽ không sân hận với em. Tâm của 
ta ơi, dù em có làm gì đi nữa, ta vẫn yêu em“. Hãy làm hòa 
với tâm điên khùng của bạn thay vì chiến đấu chống lại nó. 
Lồng từ bi đích thực có uy lực mạnh đến nỗi chỉ trong một 
thời gian ngắn đáng ngạc nhiên, tâm bạn được giải thoát khỏi 
cơn điên khùng và sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt bạn trong 
khi tâm tỉnh thức của bạn dịu dàng vỗ về nớ” Đấy, đấy, tâm 
ngoan lắm...” 


Khi Những Chướng Ngại Bị Loại Trừ 
Câu hỏi thường đặt ra là những chướng ngại đã bị loại trừ sẽ 
kéo dài bao lâu. Khi bạn đã vượt qua được những chướng 
ngại đó, có phải như thế là vĩnh viễn hay chỉ trong lúc hành 
thiền của bạn mà thôi? 

Trước tiên bạn vượt qua chúng tạm thời mà thôi. Khi bạn 


6i 


xuất định, bạn sẽ nhận thấy rằng những chướng ngại ấy đã 
biến mất trong một thời gian dài. Tâm bạn rất sắc bén, rất tỉnh 
lặng. Bạn có thể giữ sự chú tâm vào một đối tượng rất lâu, và 
bạn không hề có chút sân hận nào. Bạn không thể nào giận ai 
dù người đó có đánh vào đầu bạn. Bạn không còn quan tâm 
đến những lạc thú về giác quan như tình dục. Đây là kết quả 
của một buổi hành thiền tốt đẹp. Nhưng sau một lúc, tùy vào 
mức độ thâm sâu và thời gian dài ngắn của buổi hành thiển 
đó, những chướng ngại ấy sẽ trở lại. Cũng giống như chúng 
đang ở trên võ đài và mới bị hạ đo ván. Chúng bị “ngất xỉu” 
trong một lúc. Cuối cùng chúng đứng dậy lại và bắt đầu chơi 
trò âm mưu phá bạn. Nhưng ít nhất bạn cũng đã biết cảm 
nhận như thế nào khi vượt qua được những chướng ngại ấy. 
Bạn càng trở lại với giai đoạn thiền định thâm sâu nhiều lần 
- thì bạn càng loại trừ được những chướng ngại ấy nhiều lần 
- và chúng càng trở nên suy yếu dần. Rồi sau đó tuệ giác sẽ 
giúp bạn vượt qua những chướng ngại ấy một lần là xong. 
Đây là con đường thực hành lâu đời của Phật giáo. Bạn loại 
trừ các chướng ngại bằng thực hành thiền định để có cơ hội 
đạt được trí tuệ. Rồi trí tuệ sẽ nhìn xuyên suốt các chướng 
ngại đã bị suy yếu ấy và sẽ đoạn trừ chúng. Khi bạn đã hoàn 
toàn đoạn trừ các chướng neại là bạn đã giác nsộ. Và nếu bạn đã 
giác ngộ thì không còn khó khăn gì khi nhập Định, vì các 
chướng ngại không còn nữa. Chướng ngại giữa bạn và cảnh 
giới Định đã hoàn toàn bị đoạn trừ. 


kở 


62 


_-5- 
PHẨM CHẤT CỦA CHÁNH NIỆM 


Chánh niệm là một trong những năng lực tâm linh giúp 
tạo được thành công trong hành thiển. Nếu bạn không hiểu 
trọn vẹn và thực hành đầy đủ, bạn có thể phí phạm nhiều 
thời giờ trong hành thiền. 


Thành Lập Người Gác Cổng 

Chánh niệm không chỉ là tĩnh giác, tỉnh thức, hay hoàn toàn 
nhận biết những gì đang xảy ra chung quanh bạn. Chánh 
niệm còn hướng sự nhận biết đến những đề mục đặc biệt, nhớ 
lại những lời chỉ dẫn, và khởi sự đáp ứng. Trong một ví dụ 
Đức Phật đã sử dụng, chánh niệm được xem như một người 
gác cổng (Tăng Ch. BK VII, 63). 

Hãy tưởng tượng bạn là một đại phú gia có người gác ổng 
canh gác toà lâu đài của bạn. Một tối kia, trước khi đi đến 
chùa để hành thiền, bạn bảo người gác cổng phải tỉnh giác 
đối với kẻ trộm. Khi bạn trở về, lòng từ bi của bạn bỗng nhiên 
biến mất khi bạn thấy nhà mình đã bị kẻ trộm vơ vét. Bạn hét 
vào vào mặt người gác cổng: “Có phải ta đã bảo ngươi là phải 
tỉnh giác đối với kẻ trộm?”. Người gác cổng cãi lại: “Nhưng 
tôi đã tỉnh giác. lôi chú ý đến bọn trộm khi chúng phá cổng 
xông vào, và tôi đã theo dõi chúng thật kỹ khi chúng đi ra với 
cái tivi màn hình phẳng và hệ thống âm thanh hiện đại của 
ông. Tôi đã theo dõi chúng rất chăm chú khi chúng đi vào nhà 
nhiều lần, và tâm tôi không hề xao lãng khi quan sát chúng 
mang đi tất cả món bàn ghế cổ và nữ trang vô giá của ông”. 


63 


Bạn có vuưi lòng với lời giải thích như thế về tỉnh giác? 
Một người gác cổng có trí tuệ biết rằng tỉnh giác không chỉ là 
chú ý đơn thuần. Một người gác cổng có trí tuệ phải nhớ kỹ 
lời chỉ dẫn và thực hành rất tinh chuyên. Nếu anh ta thấy 
một tên trộm đang tìm cách phá cửa đi vào, anh ta phải chặn 
nó lại hay gọi cảnh sát ngay. 

Cũng vậy, một hành giả có trí tuệ phải làm nhiều hơn là 
chỉ đơn thuần chú ú uềbất cứ những øì khởi lên và tan biến trong 
tâm. Một hành giả có trí tuệ phải nhớ kỹ những lời chỉ dẫn và 
tỉnh tấn thực hành. Thí dụ, Đức Phật đã giảng dạy về “chánh 
tỉnh tấn”, con đường thứ sáu trong Bát Chánh Đạo. Khi một 
hành giả trí tuệ thực tập chánh niệm, quan sát thấy có một bất 
thiện pháp bắt đầu muốn xâm nhập vào tâm, người ấy liền cố 
gắng ngăn chặn nó. Và khi pháp bất thiện ấy đã lọt vào tâm 
rồi, người ấy cố gắng đuổi nó đi. Những pháp bất thiện như 
ham muốn tỉnh dục hay sân hận cũng giống như những tên 
trộm hay những những tên nghệ sĩ giả hiệu dùng lời đường 
mật để dụ dỗ bạn, chúng là những người muốn cướp sự an 
bình, trí tuệ và hạnh phúc của bạn. Có hai phương diện của 
chánh niệm: đó là sự tĩnh giác và nhớ rõ những lời chỉ dẫn. 

Trong các bài Kinh Phật, từ Pali “satí“ dùng để chỉ cả sự 
tỉnh giác lẫn ghi nhớ. Một người giữ vững chánh niệm cũng 
là người có trí nhớ tốt. Nếu chúng ta hoàn toàn chú tâm đến 
những gì chúng ta làm, sự tĩnh giác này sẽ tạo nên một dấu ấn 
trong ký ức của chúng ta. Việc ấy trở nên dễ nhớ. Thí dụ, giả 
sử bạn suýt bị một tai nạn xe hơi trầm trọng. Bởi vì sự nguy 
hiểm, mức độ tĩnh giác của bạn bỗng nhiên hết sức nhạy bén. 
Và cũng bởi vì mức độ tỉnh giác rất cao, bạn nhớ rất rõ biến 
cố ấy. Khi bạn đi ngủ tối hôm đó, có lẽ bạn không thể nào 
quên được chuyện ấy. Điều này chứng tỏ sự liên hệ giữa tĩnh 
giác và ký ức. Bạn càng chú tâm đến những gì bạn đang làm, 
bạn càng nhớ rõ việc ấy. Một lần nữa, hai sự kiện đi đôi với 
nhau: tỉnh giác và ký ức. 


Ø4 


Nếu chúng ta có những người gác cổng đã phát triển tĩnh 
giác, họ sẽ chú ý đến những lời chỉ dẫn họ đã nhận được. Nếu 
họ hoàn toàn chú tâm đến những lời chỉ dẫn, họ sẽ có thể 
ghi nhớ và thực hành một cách tinh tấn. Vì vậy chúng ta 
phải đưa ra những lời chỉ dẫn rõ ràng cho chính mình, hoàn 
toàn chú tâm đến chúng, rồi chúng ta sẽ nhớ những gì chúng 
ta định làm. Công việc của vị thầy cũng là đưa ra những lời 
chỉ dẫn rõ ràng để giúp chúng ta hướng dẫn tâm ta. Khi việc 
rèn luyện tâm trong thiển tập được thực hiện có phương pháp 
và mỗi giai đoạn được xác định kỹ lưỡng, thì những người gác 
cổng của chúng ta nhận được sự chỉ dẫn rõ ràng họ cần có. 


Chỉ Dẫn Người Gác Cổng 

Vào lúc bắt đầu hành thiền, xin nhớ rằng có một người gác 
cổng bên trong bạn - một tính năng có thể nhận biết những gì 
đang xảy ra và ghi nhớ lời chỉ dẫn. Hãy nói với người gác cổng 
đó đại khái như “bây giờ là lúc tỉnh giác về giây phút hiện 
tại”. Hãy nói câu này với người gác cổng ba lần. Nếu bạn lặp 
lại điều gì, bạn rất dễ nhớ điều ấy. Có lẽ khi bạn còn đi học, 
bạn đã không thể nhớ được cách viết một chữ nào đó, bạn đã 
phải viết nó ra 100 lần. Sau đó bạn không bao giờ quên chữ 
ấy, bởi vì khi bạn lặp lại điều gì, bạn cần phải nỗ lực nhiều 
hơn, và sự tỉnh giác trở nên mạnh hơn. Những việc gì dễ làm 
thường không đòi hỏi nhiều tỉnh giác. Vì vậy hãy làm khó với 
chính mình bằng các lặp lại lời chỉ dẫn: “Ta sẽ tỉnh giác về phút 
giây hiện tại. Ta sẽ tĩnh giác về phút giây hiện tại. la sẽ tĩnh 
giác về phút giây hiện tại... ”. 

Đối với người gác cổng, giống như bất cứ người giúp việc 
hay công nhân nào, bạn không cần phải cứ một vài giây lại 
đưa ra lời chỉ dẫn. Chỉ cần đưa lời chỉ dẫn ba lần lúc mới bắt 
đầu, rồi để người các cổng thi hành nhiệm vụ. Hãy tin rằng 
người gác cổng biết rõ công việc của họ. 


S9 


Hãy đưa ra lời chỉ dẫn với người gác cổng cũng ống như 
bạn chỉ dẫn một người tài xế taxi. Bạn chỉ cần nói rõ bạn muốn 
đi đâu, rồi bạn có thể ngồi ngả lưng, thoải mái và vui hưởng 
chuyến đi của bạn. Bạn tin rằng người tài xế biết cách đi đến 
nơi đó. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn cứ tiếp tục một vài 
phút lại nói với người tài xế: “Đi chậm lai... đi nhanh hơn... 
quẹo trái chỗ này...bây giờ hạ ga xuống số ba...hãy nhìn vào 
kính chiếu hậu... cứ chạy phía bên phải”. Sau khi lái xe được 
vài trăm thước người tài xế taxi sẽ ném bạn ra khỏi xe. Vậy 
thì không có gì đáng ngạc nhiên khi những hành giả cứ tiếp 
tục một vài giây lại đưa ra lời chỉ dẫn cho người gác cổng của 
họ, tâm họ sẽ nổi loạn và từ chối không chịu hợp tác. 

Hãy để tâm tiến hành công việc tỉnh giác về phút giây 
hiện tại. Đừng có tiếp tục can thiệp vào công việc của nó. Hãy 
đưa lời chỉ dẫn cho tâm thật rõ ràng rồi buông thư và theo dõi. 
Nếu bạn thiết lập chánh niệm theo cách này, bạn sẽ thấy rằng 
tâm sẽ làm theo lời chỉ dẫn của bạn. Thỉnh thoảng nó vẫn có 
thể phạm lỗi lầm, nhưng lời chỉ dẫn bạn đã đưa ra sẽ bảo đảm 
rằng ngay khi tâm bạn bắt đầu chạy lăng xăng vào quá khứ 
hay tương lai, chánh niệm sẽ nhớ lại để trở về với giây phút 
hiện tại. Đối với bạn, một kẻ bàng quan, việc này giống như 
cái gì xảy ra một cách tự động. Bạn chỉ cần nhìn người gác 
cổng làm việc mà không cần phải đưa thêm lời chỉ dẫn nào 
nữa. Điều này nghĩa là bạn biết tâm và làm việc với bản chất 
của tâm. 

Tôi khuyến khích bạn chơi đùa với tâm để biết được 
những năng lực của nó. Trong khóa thiển ẩn cư đầu tiên của 
tôi, tôi được báo cho biết là không cần phải vặn đồng hồ báo 
thức để thức dậy vào buổi sáng. Thay vào đó, vị thầy hướng 
dẫn bảo chúng tôi hãy tự nói với chính mình trước khi đi ngủ, 
“Tà sẽ dậy lúc năm giờ kém năm”. Và điều này thật hữu hiệu. 
Tôi đã không cần cứ phải nhìn đồng hồ để xem thử đã đến 
năm giờ kém năm phút chưa, và khi tôi thức dậy, tôi nhìn vào 


6ó 


đồng hồ và thấy nó chỉ năm giờ kém năm phút, hơn kém một 
hai phút thôi. Thật đáng kinh ngạc khi biết tâm đã hoạt động 
như thế nào. Tôi không biết nó đã ghi nhớ như thế nào, nhưng 
nó đã nhớ thật sự. Vì vậy hãy cố gắng lập chương trình cho 
tâm của bạn: “Bây giờ là lúc theo dõi giây phút hiện tại. Chỉ 
biết hiện tại. Chỉ biết hiện tại”, bạn chỉ cần làm như vậy. Rồi 
bạn có thể để mặc cho tâm làm công việc của nó. 

Cũng quan trọng không kém là bạn phải chỉ dẫn rõ ràng 
cho người gác cổng biết ai được phép cho vào và ai không 
được. Nếu chỉ đưa ra danh sách khách mời thì chưa đủ. Nếu 
người gác cổng không có danh sách những ai bị cấm vào, nó 
có thể nhầm lẫn. 


Người Gác Cổng Ở Giai Đoạn Một 

Trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình hành thiền là fnh siác 
uềgiâu phút hiện tại, danh sách khách mời - nghĩa là ai được 
phép vào - gồm bất cứ những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Đó 
có thể là tiếng chim kêu. Có thể là âm thanh của một chiếc xe 
tải đàng xa. Có thể là tiếng gió thổi. Có thể là tiếng người nào 
ho hay tiếng ai đập vào cửa. Không có gì quan trọng. Nếu 
việc đó xảy ra lúc này, thì đó là người khách của sự tỉnh giác 
về phút giây hiện tại. Có thể là hơi thở. Có thể là đjnh tướng. 
Có thể là £ẩng thiển. Tất cả đều là thành phần của giây phút 
hiện tại. Vì thế hãy biết rõ ai được phép vào tâm bạn, và hãy 
đón các vị khách của bạn. 

Bạn cũng phải biết rõ ai không được phép vào. Ai là 
những kẻ phá rào của sự tỉnh giác về giây phút hiện tại? 
Những kẻ thù ấy gồm bất cứ một ý niệm, một tri giác, một 
quan điểm nào về quá khứ hay tương lai. Nghĩa là, bất cứ ý 
nghỉ nào hướng về chuyện đã qua hay chuyện sắp tới. Điều 
quan trọng là bạn phải biết những kẻ phá rào ấy và phải nói 
về chúng thật rõ ràng khi bạn chỉ dẫn người gác cổng. Hãy 


G7 


nói với chính mình khi bạn bắt đầu hành thiền, “Ta sẽ tỉnh 
giác về giây phút hiện tại, và ta sẽ không nghi đến quá khứ 
hay tương lai”. Hãy chỉ dẫn cho người gác cổng biết những 
nguy hiểm cũng như những mục tiêu cần đạt đến, giúp cho sự 
tỉnh giác làm tròn nhiệm vụ của nó. Khi một kẻ phá rào xuất 
hiện, sự tỉnh giác sẽ biết, “đây không phải là việc mà ta có 
nhiệm vụ phải làm”. Lúc ấy sự tỉnh giác sẽ loại bỏ ý tưởng hay 
tri giác về quá khứ hay tương lai. 


Người Gác Cổng Ở Giai Đoạn Hai 

Trong giai đoạn hai của sự tĩnh giác im lặng uỀgiâu phút hiện tại, 
mục tiêu là sự im lặng, và kẻ phá rào là những tiếng nói nội 
tâm. Vì thế bạn hãy nói với chính minh thật rõ vào giai đoạn 
đầu rằng, “Ta sẽ tỉnh giác im lặng về giây phút hiện tại và loại 
bỏ tất cả những tiếng nói nội tâm”. Lặp lại câu này hai lần 
nữa. Bằng cách ấy, bạn thiết lập sự tỉnh thức. Bạn giúp cho 
buổi thiền tập của bạn có khả năng thành công bởi vì bạn đã 
chỉ dẫn người gác cổng thật rõ ràng. 


Người Gác Cổng Ở Giai Đoạn Ba 

Trong giai đoạn ba, tĩnh giác im lặng uề hơi thở trong phút giâu 
hiện tại, người khách duy nhất được mời trong giai đoạn này 
là hơi thở trong giây phút hiện tại. Ai là kẻ phá rào? Đó là tất 
cả những gì không phải là hơi thở, bao gồm âm thanh bên 
ngoài, cảm giác trong cơ thể, hay ý nghĩ về bữa ăn trưa hay 
bữa ăn tối hay bất cứ cái gì khác. Mọi cái không phải là hơi thở 
đều là kẻ phá rào. Vì thế bạn phải tự nói với mình ba lần: “Tà 
sẽ tĩnh giác im lặng về hơi thở trong phút giây hiện tại và loại 
bỏ tất cả những tri giác và ý tuởng khác”. Một lần nữa, sau 
khi đã nói với tâm thật rõ ràng những gì nó có nhiệm vụ phải 
làm và những gì không được làm, bạn có thể để tâm tiến hành 
công việc của nó. Bạn chỉ cần theo dõi. Ngoại trừ hơi thở, khi 


6 


một ý tưởng khởi lên, chẳng hạn như nghe âm thanh của máy 
cắt cỏ bên ngoài, tâm biết ngay là nó không có nhiệm vụ làm 
việc ấy, nó liền tự động bỏ qua. Đây là rèn luyện tâm tỉnh 
thức. Khi tâm được rèn luyện thật kỹ lưỡng, thì theo dõi tâm 
quả thật thích thú. Khi tâm đã được chỉ dẫn rõ ràng, nó nhớ 
những gì phải làm, nó biết những gì nó đang làm, và việc hành 
thiển trở nên êm xuôi nhẹ nhàng, có vẻ như không cần nỗ lực 
nào. 

Tuy nhiên, việc hành thiền không phải hoàn toàn không 
cần nỗ lực. Bạn có bỏ công sức nỗ lực, nhưng phải đúng thời 
điểm, khi nó tỏ ra hữu hiệu. Cũng giống như trồng cây. Có 
những lúc bạn bỏ công sức và có lúc bạn để mặc mọi việc tiến 
triến tự nhiên Bạn gieo hạt giống, tưới nước, bón phân. 
Nhưng phần lớn thời gian khi bạn trồng cây, công việc của 
bạn chỉ là canh chừng nó, để bảo đảm không có gì can thiệp 
vào tiến trình ấy. Hạt giống đã được chỉ dẫn, nó chỉ cần cơ 
may để phát triển. Cũng vậy, đừng tiếp tục can thiệp vào 
công việc của tâm. Đừng tiếp tục thúc đẩy nó và bảo nó làm 
việc, bởi vì nếu bạn làm thế, chỉ một lúc sau nó sẽ nổi loạn. 
Tâm sẽ nói: “Hãy để yên tôi. Xem kia, tôi đang cố gắng làm 
công việc của tôi. Hãy đi khuất mắt tôi”. Và nếu bạn không 
nhanh chóng để mặc tâm một mình, buổi hành thiền của bạn 
coi như chấm dứt. 


Người Gác Cổng Ở Giai Đoạn Bốn 

Trong giai đoạn bốn của thiền tập - hoàn toàn duy trì sự chú 
tâm uào hơi thở - bạn bảo người gác cổng phải tĩnh giác về hơi 
thở trọn vẹn trong mỗi phút giây và không cho phép việc gì 
khác xâm nhập vào sự nhận biết đang tiến triển êm đềm liên 
tục: “Ta sẽ tỉnh giác về toàn bộ hơi thở một cách liên tục, và sẽ 
không quan tâm đến việc gì khác ngoài hơi thở”. Bằng cách 
chỉ dẫn cho người gác cổng thật cẩn thận và rõ ràng, bạn giúp 


69 


cho sự tỉnh giác có cơ may thành công. Bạn chỉ cần nói với 
chính minh lời chỉ dẫn ba lần vào lúc bắt đầu giai đoạn thiển 
tập và sau đó chỉ theo dõi xem những gì sẽ xảy ra. 

Nếu bạn đã nói lời chỉ dẫn ấy với mình và sau vài ba phút 
bạn thấy tâm đang bị xao lãng khỏi mục tiêu, như vậy có thể 
vì hai lý do. Hoặc là bạn đã không chỉ dẫn mình thật cẩn thận 
hay sự tĩnh giác của bạn rất yếu. Nếu sự tĩnh giác của bạn rất 
yếu, thì cứ mỗi vài ba phút bạn nên lặp lại lời chỉ dẫn. Không 
cần phải lặp lại lời chỉ dẫn mỗi mười hay mười lăm giây. Lặp 
lại lời chỉ dẫn quá nhiều sẽ quấy rầy thiền tập, như vậy sẽ 
không bao giờ giúp cho thiển tập thành công và thay vào đó 
sẽ làm khởi lên bất an và tuyệt vọng. 

Nếu bạn nói lời chỉ dẫn với mình thật cẩn thận, bạn sẽ 
nhớ chúng. Mỗi giai đoạn qua đi, chánh niệm của bạn sẽ sâu 
sắc hơn. Bạn sẽ để ý là chánh niệm bắt đầu với một lãnh vực 
rộng lớn để rong chơi - đó là phút giây hiện tại. Rồi khu vực 
cho phép chánh niệm rong chơi dần dần thu hẹp. Chánh niệm 
tập trung vào sự im lặng trong giây phút hiện tại, loại bỏ suy 
nghĩ nội tâm. Rồi thay vì chỉ im lặng trong giây phút hiện tại, 
mọi việc khác đều bị loại bỏ trừ sự im lặng tỉnh giác về hơi 
thở trong phút giây hiện tại. Rồi tất cả đều bị loại bỏ ngoại trừ 
sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở, từ lúc mới bắt đầu thở vào 
cho đến lúc chấm dứt hơi thở vào, từ lúc mới bắt đầu hơi thở 
ra cho đến lúc chấm dứt hơi thở ra. Trong mỗi giai đoạn kế 
tiếp nhau, chánh niệm giảm tầm hoạt động để tăng thêm sức 
mạnh. 


Định (Samaädhi) - Nhất Tâm Tĩnh Lặng 

Trong giai đoạn ba, tinh giác uềhơi thở, bạn chỉ cần chú ý một 
phần của mỗi hơi thở vào và một phần của mỗi hơi thở ra. 
Một khi bạn đã chú ý đến một phần của hơi thở vào, thì tâm 
của bạn có thể đi rong chơi đâu đó, nhưng nó phải trở về 


90 


“nhà” lại đúng lúc để bắt kịp hơi thở ra kế tiếp. Một khi tâm đã 
thấy hơi thở ra, thì nó có thể lại rong chơi đâu đó và theo dõi 
những việc khác, cho đến khi nó phải trở về nhà để bắt kịp hơi 
thở vào. Chánh niệm vẫn còn những chỗ khác để rong chơi. 
Nó được cột với hơi thở, nhưng bằng một sợi dây dẫn dắt dài. 
Nhưng trong giai đoạn bốn, hoàn toàn tỉnh siác uề hơi thở, bạn 
cần phải hoàn toàn khóa chặt chánh niệm vào hơi thở và 
không được xao lãng đi chỗ khác. Giai đoạn bốn này thật 
quan trọng trong thiển tập bởi vì lúc này bạn mới hoàn toàn 
nắm chặt đối tượng thiển tập lần đầu tiên. Chánh niệm được 
giới hạn vào một điểm hiện hữu nhỏ bé - đó là hơi thở trong 
lúc này. Bạn đang tập trung chánh niệm vào một chỗ thay vì 
cho phép nó đi rong mọi chỗ. Khi chánh niệm được tập trung 
nó trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng giống như dùng một cái kính 
hiển vi để châm lửa - bạn tập trung tất cả năng lượng vào một 
điểm. Nhất tâm tĩnh lặng có khả năng duy trì chánh niệm vào 
một đối tượng được gọi là Định (Samadhi). Không cần gọi nó 
là “tập trung tư tưởng”, bởi vì từ “tập trung tư tưởng” chưa 
diễn tả được ý nghĩa quan trọng của Định. 

Định là sự nhất tâm tĩnh lặng có khả năng duy trì sự chú 
ý vào một đối tượng, và việc này không phải là điều ít xảy ra. 
Lấy thí dụ, một nhà phẫu thuật đang thực hiện một cuộc giải 
phẫu. Nhiều nhà phẫu thuật cho tôi biết đôi lúc họ trải qua 
nhiều giờ trong một cuộc giải phẫu. Họ đứng suốt buổi, 
nhưng họ không cảm thấy mệt mỏi bởi vì họ phải duy trì sự 
chú ý vào đầu mũi dao giải phẫu. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, 
một thoáng thiếu im lặng chú tâm, bệnh nhân của họ có thể 
chết. Những nhà phẫu thuật đã phát triển một hình thái của 
Định. Họ không cảm thấy chân đau nhức chút nào, bởi vì tất 
cả sự chú ý của họ tập trung vào đầu mũi dao. Các nhà phẫu 
thuật đạt được mức độ Định này là vì công việc bắt buộc họ 
phải như vậy. Chỉ có một việc trên đời khiến họ quan tâm - 
đó là phần việc của cuộc giải phẫu đang xảy ra ngay bây giờ. 


9j 


Thí dụ này cho chúng ta một thông điệp quan trọng về Định: 
Nếu quả thật nó quan trọng, thì bạn có thể làm được. 


Đánh Thức Năng Lượng 

Một yếu tố khác rất cần cho chánh niệm là năng lượng. Bạn 
cần năng lượng ở mỗi giai đoạn, và năng lượng đó được đánh 
thức bằng cách dồn hết tất cả tâm trí vào việc bạn đang làm. 
Đừng giữ lại bất cứ cái gì cho lần sau. 

Một trong những lỗi mà nhiều người thường mắc phải - 
nhất là đối với năng lượng tỉnh thần - là nghĩ rằng, “Nếu ta 
dồn hết năng lượng vào lúc này, thì ta không còn gì cho lần 
sau”. Điều này không đúng đối với hoạt động của tâm. Bạn 
càng bỏ nhiều năng lượng vào lúc này, bạn càng có nhiều 
năng lượng hơn cho lần sau. 

Có một kho năng lượng tỉnh thần vô giới hạn, và nếu bạn 
bỏ ra thật nhiều năng lượng vào những gì bạn đang làm ngay 
lúc này, bạn sẽ thấy rằng trong lần tiếp theo, năm phút sau, 
hay một giờ sau bạn thật sự thức tỉnh và cảnh giác. Đó là lý 
do tại sao thầy của tôi là thiển sư Ajahn Chah thường nói rằng 
bất cứ bạn đang làm việc gì, hãy để hết tâm trí vào việc ấy. Rồi 
bạn sẽ tích lũy được năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ. “Ồ, 
ta không thật sự cần phải bỏ năng lượng vào lúc này”, thì bạn 
sẽ trở nên uể oải lờ đờ và không thấy thích thú bất cứ cái gì 
trên đời. 

Khi ăn, hãy để năng lượng vào từng miếng ăn chánh 
niệm. Hãy xem bạn có thể chú ý đến bao nhiêu điều trong khi 
ăn. Rồi bạn sẽ thưởng thức bữa ăn nhiều hơn! Kẻ phá rào cho 
bữa ăn trong chánh niệm là sự suy nghi về những việc khác. 
Đôi lúc thậm chí bạn không biết bạn đang bỏ gì vào miệng 
nữa. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều người mắc 
bệnh tiêu hóa! Dù bạn đang làm gì đi nữa, hãy biết rõ việc 
mình đang làm, và rồi bạn sẽ đánh thức được năng lượng. 


92 


Bật Đèn Lên 

Trong khi bạn tích lũy năng lượng chánh niệm và nó trở nên 
sắc bén hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang bước ra khỏi một 
thế giới vốn rất lờ mờ u ám. Khi bạn càng lúc càng thấy tỉnh 
giác hơn, cũng giống như có ai vừa bật đèn trong phòng, hay 
mặt trời đã mọc, và đang chiếu sáng khắp nơi. Bạn thấy rõ 
hơn những gì xung quanh bạn. Cũng giống như soi sáng ánh 
đèn sân khấu vào thực tại, và bạn bắt đầu thấy vẻ đẹp tinh tế 
của các màu sắc, những hình thể vui mắt và những kết cấu 
sâu sắc. Tất cả hiện ra thật xinh đẹp tuyệt vời. Khi chánh niệm 
đã vững mạnh, không những nó sẽ phát sinh tuệ giác mà lại 
còn đem lại hỷ lạc nữa. 

Khi bạn đã phát triển được chánh niệm vững mạnh, cũng 
giống như bạn bước ra một khu vườn xinh đẹp trong ánh 
nắng rực rỡ. Nó khơi nguồn năng lượng và cảm hứng cho bạn. 
Đã đạt được chánh niệm cao độ, với tâm sáng ngời như vậy, 
nếu bạn tập trung chú ý vào một phần nhỏ của thế giới, bạn 
sẽ thấy thật sâu sắc bản chất của sự vật. Kinh nghiệm về sự 
chú tâm tỉnh giác sáng ngời thật là tuyệt diệu và đầy kinh 
ngạc! Bạn thấy được vẻ đẹp và chân lý nhiều hơn bạn có thể 
tưởng tượng. 

Vì vậy, phát triển chánh niệm cũng giống như bật ngọn 
đèn tâm. Khi bạn duy trì chánh niệm vào một đối tượng thay 
vì thả tâm rong chơi khắp nơi, thì tâm tích lũy được năng 
lượng của chính nó. Bạn bắt đầu thấy được sự vật một cách 
sâu sắc và tuyệt diệu. 


Tích Lũy Sức Mạnh Của Tuệ Giác 

Chánh niệm đầy uy lực sẽ tích lũy sức mạnh của tuệ giác. Chỉ 
cần lấy bất cứ một đối tượng nào, chẳng hạn như một ngọn 
lá trên bụi cây và duy trì sự chú tâm của bạn vào ngọn lá đó. 


93 


Hãy để chánh niệm an tịnh cho đến khi bạn thấy không chỉ 
là một ngọn lá xanh mà toàn thể thế giới. Lúc đó bạn hiểu 
được sức mạnh của chánh niệm. Khi bạn có thể duy trì chánh 
niệm vào một đối tượng, bạn sẽ thấy nó soi sáng và hé lộ vẻ 
đẹp trong đối tượng đó. Thật là hấp dẫn khi bạn có thể thấy 
được biết bao nhiêu điều, bao nhiêu chỉ tiết, màu sắc và kết 
cấu trong một ngọn lá nhỏ bé! Đây là lúc chánh niệm nhập 
cuộc vui đùa với đối tượng của nó, soi rọi những tuệ giác mới 
mẻ vào bản chất của ngọn lá. Nhưng nếu bạn bắt đầu tự hỏi 
bạn sẽ ăn gì tối nay, bạn sẽ không còn thấy được ngọn lá một 
cách sâu sắc. Hoặc bạn bắt đầu cảm thấy uể oải, hay bắt đầu 
lo nghĩ, “Có phải thiên hạ đang nhìn mình không? Họ có nghĩ 
rằng mình có vẻ lạ lùng không?” - thì sức mạnh huyền bí của 
sự chú tâm bền vững sẽ bị tan vỡ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể 
duy trì sự chú tâm vào một đối tượng, bạn sẽ kinh ngạc trước 
những gì bạn thấy được. 

Nếu bạn phát triển được sự nhất tâm tĩnh lặng, nghĩa là 
khả năng duy trì chánh niệm vào một đối tượng trong một 
thời gian dài, bạn sẽ đạt được khả năng nhìn sâu vào sự vật 
với tuệ giác và thấy thật sâu sắc bản chất của sự vật. Nếu bạn 
muốn khám phá những chân lý sâu xa của hiện hữu, mà 
không phải do những tín điều trong sách vở hay do các vị 
thầy giảng dạy, thì đây là cách bạn sẽ tìm ra chân lý. Đây là 
phương cách làm thế nào để đạt được những kinh nghiệm 
giác ngộ. Bạn phát triển chánh niệm cao độ và hướng nó vào 
nguồn trí tuệ phong phú và hấp dẫn - nhất là hướng về tâm. 
Nếu bạn có thể duy trì sự chú ý vào tâm của bạn và lặn sâu 
vào trong đó, bạn sẽ tìm thấy một kho ngọc ngà châu báu vô 
giá mà chúng ta gọi là tuệ giác thâm sâu. 

Đến đây tôi xin tóm tắt lại, đây là con đường của chánh 
niệm: thật sự nó là gì, làm thế nào để phát triển chánh niệm, 
và đặc biệt là làm thế nào để thiết lập chánh niệm vào mỗi 
giai đoạn hành thiền của bạn. Hãy chỉ dẫn người gác cổng của 


94 


bạn thật rõ ràng để chánh niệm biết phải làm gì. Sau đó chỉ 
ngồi dựa lưng theo dõi tâm làm công việc của nó. Đó là tất cả 
những gì bạn cần phải làm. 


Nhìn Lại Những Mức Độ Chánh Niệm Khác Nhau 

Một trong những điều tuyệt diệu của thiền định là khi bạn 
phát triển chánh niệm, bạn khám phá nó có nhiều mức độ 
khác nhau. Bạn nhận ra rằng mức độ chánh niệm bình thường 
của bạn quá lờ mờ và không ích lợi gì cho trí tuệ; độ sắc bén 
của nó rất ít hay chẳng có chút sức mạnh nào. Khi bạn đạt 
được tiến bộ trong thiển tập, chánh niệm của bạn trở nên sắc 
bén hơn và mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể 
duy trì sự chú ý vào những lãnh vực rất tinh tế, và chánh niệm 
rất sáng tỏ. Và khi bạn vào sâu trong thiền định, chánh niệm 
trở nên vững mạnh hơn, nhanh nhạy hơn và sắc bén hơn. 

Đôi lúc xảy ra sự kiện là hành giả đánh mất đối tượng 
tỉnh giác. Nếu hơi thở là đối tượng, bạn đánh mất hơi thở. 
Điều này xảy ra là do hơi thở đã trở nên thật nhẹ nhàng và 
tỉnh tế, nhưng chánh niệm vẫn còn quá thô sơ. Nó đã không 
thể nào bắt kịp với sự phát triển của hơi thở. Khi điểu này xảy 
ra, bạn phải trở lại với giai đoạn trước đó. Việc này có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào, nhất là trong giai đoạn bốn, lúc bạn hoàn 
toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở. 

Đôi lúc hơi thở biến mất và định tướng hiện ra, nhưng 
bạn không thể duy trì được đ/nh tướng ấy. Đây là vì phẩm chất 
của chánh niệm cần thiết để duy trì đjnh tướng phải thật hết 
sức tinh tế, và bạn chưa xây dựng được chánh niệm ở mức độ 
mạnh mẽ ấy. Vì thế bạn phải trở về giai đoạn trước khi định 
tướng xuất hiện. Hãy trở về với sự tỉnh giác về hơi thở tuyệt 
đẹp, vốn là một đối tượng thô sơ hơn so với định tướng, và để 
cho chánh niệm phát triển sức mạnh từ đó. Khi chánh niệm 
của bạn đã phát triển đầy đủ ở giai đoạn năm, nó có sức 


95 


mạnh để có thể tiếp nhận một đối tượng tinh tế hơn là định 
tướng. Bạn sẽ thấy khi chánh niệm trở nên sắc bén hơn và 
mạnh mẽ hơn, nó có thể duy trì sự chú tâm vào những đối 
tượng vi tế nhất. Nhưng trước tiên bạn phải học cách làm thế 
nào duy trì sự chú tâm vào những đối tượng thiền tập thô sơ 
hơn. Vào mỗi giai đoạn kế tiếp nhau, chánh niệm đạt phẩm 
chất cao hơn, nhanh nhạy hơn và sắc bén hơn giai đoại trước 
đó rất nhiều. Chánh niệm cần có để giữ vững định tướng 
cũng giống như kỹ năng cần có của một nhà phẫu thuật thần 
kinh, trong lúc chánh niệm cần có để giữ vững hơi thở trong 
giai đoạn ba giống như kỹ năng cần có để lột vỏ khoai tây. 
Nếu bạn tiến thăng từ người lột vỏ khoai tây đến nhà phẫu 
thuật thần kinh, thì bạn sẽ làm rối tung mọi thứ. Điều này 
cũng áp dụng cho trường hợp bạn tiến quá nhanh từ theo dõi 
hơi thở đến định tướng. Bạn sẽ đánh mất định tướng. 

Cùng với sự phát triển, bạn sẽ cảm nghiệm được chánh 
niệm bất động, là chánh niệm hoàn toàn hướng vào một đối 
tượng - rất rõ ràng, rất sắc bén. Đức Phật dạy rằng điều này 
đạt đến cao điểm ở Tứ thiển. Đó là đỉnh cao của chánh niệm, 
là lúc bạn cảm nhận được sự xả ly hoàn toàn. Bạn hoàn toàn 
tỉnh táo và bất động. Đó là mức độ mạnh mẽ nhất mà chánh 
niệm có thể đạt được. Khi bạn đã cảm nghiệm được mức độ 
chánh niệm như vậy, bạn sẽ tự biết thật buồn cười khi nghỉ 
rằng bạn có thể đạt được giác ngộ mà không cần nhập định. 
Không có chánh niệm cao độ như vậy, bạn không thể nào đạt 
được tuệ giác thâm sâu. Vì vậy bạn bắt đầu nhận thức từ kinh 
nghiệm của chính mình thế nào là chánh niệm và mức độ 
chánh niệm bạn cần có để đạt đến giác ngộ. 

Như bạn đã hiểu, chánh niệm trong đời sống hằng ngày 
là một việc, và chánh niệm trong thiền định thâm sâu là một 
việc khác. Chánh niệm có nhiều cường độ, mức tinh tế, và 
mức sâu xa khác nhau. Cũng giống như có nhiều loại dao 
khác nhau - dao cùn và dao bén, dao gọt khoai và dao giải 


96 


phẫu - chánh niệm cũng vậy. 

Vì vậy hãy phát triển một mức độ chánh niệm mạnh mẽ 
và sắc bén để bạn có thể dùng đào sâu vào bản chất của tâm 
bạn và mở ra những kho báu tuyệt đẹp về Vô Thường (aricca), 
Khổ (đukkha) và Vô Ngã (anaHä). 

Tôi nói đây là những kho báu tuyệt đẹp, một số người sẽ 
phản đối: Làm sao Khổ lại là kho báu được? Làm thế nào Vô 
Thường và Vô Ngã là kho báu được? Những người đó muốn 
điều gì có vẻ kỳ diệu và cao xa như cái đẹp, sự siêu việt, ý 
thức về vũ trụ hay bản thể của vạn vật. Nhưng đó là lý do tại 
sao họ không thể tìm được kho báu đích thực. Họ không biết 
họ đang tìm kiếm cái gì. 


97 


_-6- 
SỬ DỤNG TÍNH ĐA DẠNG ĐỂ . 
TẠO HỨNG THÚ CHO HÀNH THIÊN 


Trong chương này, tôi sẽ trình bày ba kiểu thiển tập 
khác nhau: Từ Bi Quán, thiển buông thư, và thiển hành. 
Trong ba kiểu thiền tập này, phương pháp phần lớn cũng 
giống như pháp Quán Niệm Hơi Thở, điểm khác nhau chính 
là ở chỗ bạn tập trung sự chú ý vào nơi nào. Bạn sẽ thấy 
những phương pháp này hữu ích bởi vì chúng sẽ góp thêm sự 
đa dạng cho việc hành thiển của bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục 
chuyên cần thực tập một kiểu hành thiển mà thôi, bạn có thể 
trở nên buồn chán đến nỗi bạn rơi vào trạng thái uể oải lờ đờ 
hay bạn có thể mất hết sự hứng thú và có thể bỏ cuộc hoàn 
toàn. Bạn cần có hạnh phúc trong hành thiển, không những 
đó là chất keo gắn liền tĩnh giác với đối tượng của nó, mà đó 
còn là yếu tố giải trí vui vẻ giúp bạn quay trở lại với thiển tập. 
Khẩu hiệu của luyện tập thể lực có thể là “không đau nhức thì 
không có kết quả”, nhưng khẩu hiệu của hành thiền là “không 
vui vẻ thì không tĩnh giác”. 


Từ Bi Quán 

Từ ngữ Đức Phật dùng để chỉ lòng từ bi là „effa. Từ ngữ này 
đề cập đến một thứ tình cảm, một thiện cảm có khả năng giúp 
giữ vững ý niệm cầu mong người khác được hạnh phúc, và 
thiện chí tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Cách biểu lộ 
lòng từ bi mà tôi ưa thích được gói trọn trong câu này “Cánh 
cửa lòng tôi luôn mở rộng để đón bạn, mãi mãi, dù bạn là ai 


98 


và dù bạn làm gì đi nữa“. Từ bi là tình yêu không có cái tôi 
trong đó, khởi lên từ nguồn cảm hứng, không mong đợi được 
đền đáp lại, và không có điều kiện nào cả. Đức Phật đã so 
sánh từ bi với tỉnh yêu của bà mẹ đối với con mình (Tương Ư. 
BK, 149). Một bà mẹ có thể không phải luôn luôn yêu thích 
con mình hay đồng ý về mọi việc nó làm, nhưng bà luôn luôn 
quan tâm đến con và chỉ cầu mong nó được hạnh phúc. Tình 
thương không giới hạn, không phân biệt và cởi mở như vậy 
chính là từ bi. 

Trong Từ Bi Quán bạn tập trung chú ý vào tình cảm nhân 
ái, phát triển thứ cảm xúc đẹp đẽ này cho đến khi nó tràn 
đầy tâm bạn. Phương cách đạt được điều này có thể so sánh 
với việc bạn châm ngọn lửa trại. Bạn bắt đầu bằng 1 một tờ giấy 
hay bất cứ vật gì dễ bắt lửa. Rồi bạn thêm vào gỗ vụn, nắm 
bùi nhùi, hay những cọng củi. Khi những miếng gỗ vụn đã 
bắt lửa, bạn thêm vào những miếng củi lớn hơn, rồi sau một 
lúc bạn thêm vào những khúc gỗ lớn. Khi ngọn lửa đã bùng 
lên rất nóng, thậm chí bạn có thể châm thêm những khúc gỗ 
ướt hay đầy nhựa và chăng bao lâu chúng cũng bừng cháy. 

Lòng từ bi có thể so sánh một cách chính xác với một ngọn 
lửa ấm áp và sáng chói đang bùng lên trong tim bạn. Bạn 
không thể mong đợi thắp sáng ngọn lửa từ bi bằng cách bắt 
đầu với một đối tượng khó khăn, chẳng khác gì bạn không 
thể mong đợi thắp sáng ngọn lửa trại bằng một khúc cây lớn. 
Vì thế đừng bắt đầu Từ Bi Quán bằng cách trải rộng lòng từ 
đối với bạn hay một kẻ thù. Thay vào đó hãy bắt đầu bằng 
cách trải rộng lòng từ đến một đối tượng dễ châm ngòi cho 
ngọn lửa từ bị. 

Tôi tự chuẩn bị thực hành Từ Bi Quán bằng cách an trú 
sự tỉnh giác vào phút giây hiện tại, thiết lập giai đoạn một của 
phương pháp hành thiền như đã mô tả trong chương I. Rồi tôi 
khởi đầu Từ Bi Quán bằng cách tưởng tượng một chú mèo 


99 


con. Tôi thích mèo, nhất là mèo con, vì vậy chú mèo con tưởng 
tượng của tôi đối với lòng từ bi cũng giống như hơi đốt đối 
với ngọn lửa. lôi chỉ cần nghi đến chú mèo con là lòng từ 
trong tim tôi được thắp sáng ngay. Tôi tiếp tục hình dung đến 
chú bạn mèo tưởng tượng, vẽ ra hình ảnh nó bị bỏ rơi, đói 
khát, và rất sợ hãi. Trong đời sống ngắn ngủi của nó, nó chỉ 
nhận được sự hất hủi, bạo hành, và đơn độc. Tôi tưởng tượng 
xương của nó nhô ra từ cơ thể gầy còm, lông nó vấy máu và 
chất dơ bẩn, cơ thể nó co rút lại vì kinh sợ. Tôi cho rằng nếu 
tôi không quan tâm săn sóc sinh vật bé bỏng yếu ớt này thì 
không còn ai quan tâm đến nó, và nó sẽ chết một cái chết thật 
ghê rợn, đơn độc và kinh hoàng. Tôi cảm nhận được trọn vẹn 
nỗi đau đớn của chú mèo con, trong tất cả mọi hình thái, và 
tim tôi mở rộng để tuôn trào một dòng thác từ bi. lôi sẽ săn 
sóc chú mèo con đó. Tôi sẽ bảo bọc và nuôi nấng nó. Tôi tưởng 
tượng mình nhìn sâu vào đôi mắt lo âu của nó, cố gắng làm 
tan biến nỗi sợ hãi của nó bằng lòng từ bi toả ra từ ánh mắt 
của tôi. Tôi từ từ đưa tay ra, trấn an nó, mắt tôi không rời mắt 
nó. Nhẹ nhàng tôi bồng chú mèo bé bỏng lên và ôm nó vào 
lòng. Tôi sưởi ấm chú mèo lạnh lẽo bằng chính hơi ấm trong 
người tôi. Tôi làm nó hết sợ hãi bằng vòng tay ôm ấp dịu dàng 
của tôi, và tôi cảm thấy chú mèo con bắt đầu tỏ vẻ tin cậy tôi. 
Tôi nói với chú mèo con đang nằm trong lòng tôi: “Sinh vật 
bé bỏng ơi, con sẽ không bao giờ cô độc nữa. Không bao giờ 
con phải sợ hãi nữa, ta sẽ luôn luôn săn sóc con, ta sẽ là người 
bảo vệ con và là bạn của con. Ta yêu thương con, chú mèo bé 
bỏng ạ. Dù con đi đâu, dù con làm gì đi nữa, lòng ta luôn 
luôn mở rộng để đón con. Ta sẽ luôn luôn dành cho con lòng 
từ bi vô giới hạn”. Tôi cảm thấy chú mèo dần dần ấm lại, thoải 
mái và cuối cùng nó cất tiếng rên ư ử khoái chí. 

Đây chỉ là đại khái về phương cách tôi bắt đầu thực tập Từ 
Bi Quán. Tôi thường mất nhiều thì giờ hơn. Tôi sử dụng trí 
tưởng tượng và tiếng nói nội tâm để vẽ một bức tranh trong 


100 


trí, tạo nên một kịch bản từ đó ngọn lửa từ bi đầu tiên có thể 
bừng lên. Vào cuối buổi vận động tỉnh thần, mắt tôi vẫn còn 
nhắm lại, tôi hướng sự chú ý vào vùng quanh tim tôi và cảm 
nhận được luồng cảm xúc ấm áp đầu tiên của lòng từ bi. 

Chú mèo con của tôi cũng giống như tờ giấy bạn dùng 
để mồi lửa trại. Có thể bạn không thích mèo con, vậy hãy 
chọn một vật gì khác, có lẽ một con chó con hay một em bé. 
Dù bạn chọn bất cứ cái gì như đối tượng đầu tiên của bạn để 
thực tâp Quán Từ Bi, hãy tạo ra một sinh vật tưởng tượng, 
không có thật. Trong trí bạn, bạn có thể tạo ra một chú mèo 
con, chó con hay em bé với bất cứ chỉ tiết nào bạn muốn. Bạn 
có nhiều tự do hơn để làm phát khởi lòng từ bi khi bạn sử 
dụng một sinh vật tưởng tượng hơn là một sinh vật trong thế 
giới thật. Chú mèo tưởng tượng của tôi rên ư ử vào đúng lúc 
và không bao giờ thải phân trong lòng tôi. Sau khi đã chọn 
đối tượng đầu tiên, hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để 
tạo ra một câu chuyện xoay quanh sinh vật đó như thế nào 
để khơi dậy lòng từ bi trong tâm bạn. Việc thực hành phương 
pháp mới lạ này trở thành một trong những phương thức 
thành công nhất và thú vị nhất để bắt đầu thực tập Từ Bi 
Quán. 

Vài năm trước đây, một nữ thiền sinh than phiền với tôi 
rằng phương pháp này không có kết quả đối với cô. Cô ấy 
xem những sinh vật nhỏ bé, nhất là những chú mèo con tỉnh 
quái, như những con vật có hại, và cô cũng không thích những 
em bé kêu-la-khóc-nhè với lớp-tả-lót-dơ-dáy. Cô ấy là một 
trường hợp nghiêm trọng của điều mà tôi gọi là “tắt nghẽn 
lòng từ bi”. Cô ấy tiếp tục kể cho tôi nghe rằng trong căn 
chung cư của cô ở Sydney, cô đã trồng vài loại hoa trong chậu. 
Vì thế tôi đề nghị cô ấy chọn một trong những cây hoa của cô 
làm đối tượng đầu tiên để thực tập từ bi. Cô tưởng tượng một 
cây con rất mong manh và yếu đuối. Nó mong manh đến nỗi 
nó cần tất cả sự chăm sóc, thương yêu và che chở của cô để 


TOI 


có thể sống còn. Cô hướng tất cả bản năng làm mẹ của cô vào 
cây con yếu ớt trong chậu, chăm sóc và bón thức ăn cho người 
bạn bé bỏng này cho đến khi nó đâm chổi nẩy lộc và nụ hoa 
nở thành một bông hoa thơm ngát xinh đẹp để đền ơn lòng 
thương yêu của cô. Cô ấy thực sự thích phương pháp này. Đó 
là lần đầu tiên Từ Bi Quán có kết quả đối với cô. Trong thời 
gian dự khóa thiển ẩn cư khi việc này xảy ra, cô ấy nói rằng 
đó là buổi thiển tập duy nhất mà cô không chờ đợi tôi rung 
chuông chấm dứt. 

Sau khi ngọn lửa từ bi đầu tiên đã được thiết lập theo 
cách này, hãy buông bỏ sinh vật tưởng tượng của bạn và thay 
thế bằng một con người thật, người nào rất thân với bạn về 
mặt tình cảm, chẳng hạn như người yêu của bạn, một quan 
hệ tình cảm tốt đẹp với người nào đó, hay thậm chí người bạn 
thân nhất của bạn. Phải là người nào khiến bạn dễ phát khởi 
và duy trì lòng từ bi. Trong hình ảnh ẩn dụ về ngọn lửa trại, 
họ phải là những mảnh gỗ vụn dễ bắt lửa. Một lần nữa, hãy 
dùng tiếng nói nội tâm để phác họa ra một bức tranh về họ 
trong trí bạn. Họ cũng cần tình bạn và tình yêu của bạn. Họ 
cũng là những người dễ bị tổn thương tình cảm, là chủ thể của 
những thất vọng và bất mãn trong cuộc sống. Dùng tiếng nói 
nội tâm để nói rằng: “Bạn thân yêu ơi, mình thành thật cầu 
mong bạn được hạnh phúc. Cầu mong cơ thể bạn không bị 
đau đớn và tâm bạn được mãn nguyện. Minh trao tặng bạn 
tình yêu vô điều kiện. Minh sẽ luôn luôn có mặt khi bạn cần. 
Minh luôn luôn dành cho bạn một chỗ trong tim. Mình thực 
sự quan tâm đến bạn“ - hay những lời tương tự theo kiểu của 
bạn. Hãy sử dụng bất cứ từ ngữ nào có thể khơi dậy ngọn lửa 
từ bi ấm áp trong tim bạn. Hãy nghĩ đến người này. Hãy 
tưởng tượng người ấy đang đứng ngay trước mặt bạn cho đến 
khi lòng từ bi tỏa sáng liên tục quanh người này. Bây giờ hãy 
bỏ ra giây lát hướng sự chú ý vào cơ thể bạn, chỗ gần quả tim 
và cảm nhận được xúc động của cơ thể kết hợp với lòng từ bi. 


102 


Bạn sẽ thấy đó là cảm giác thật dễ chịu. 

Hãy buông bỏ hình ảnh của người bạn ấy và thay thế 
bằng hình ảnh một người quen thân khác, tạo ra một tình 
cảm từ bi xoay quanh người ấy bằng cách dùng tiếng nói nội 
tâm theo cùng một kiểu như trước: “Cầu mong bạn được sống 
trong hạnh phúc...“ Hãy tưởng tượng người đó đứng ngay 
trước mắt bạn cho đến khi lòng từ bỉ tỏa sáng liên tục quanh 
người ấy. 

Tiếp theo, hãy thay thế bằng cả một nhóm người, có lẽ là 
tất cả những người sống trong nhà bạn. Hãy phát triển ánh 
sáng thương yêu của lòng từ bi quanh những người ấy theo 
cùng một cách: “Cầu mong tất cả mọi người được hạnh 
phúc...“. Irong ví dụ ngọn lửa trại, đây là lúc bạn bỏ các khúc 
cây vào ngọn lửa. 

Hãy thử xem bạn có thể tưởng tượng lòng từ bi như một 
ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ một đoá sen trắng giữa tim 
bạn. Hãy để luồng hào quang của lòng từ tỏa rộng khắp mọi 
hướng, bao trùm ngày càng nhiều sinh vật cho đến khi nó trở 
thành vô biên, tràn ngập tất cả những gì bạn có thể tưởng 
tượng được. “Cầu mong cho tất cả chúng sinh, xa hay gần, 
lớn hay nhỏ, tất cả đều được an vui hạnh phúc...”. Hãy làm 
cho cả vũ trụ được tắm trong hơi ấm của ánh hào quang của 
lòng từ. Hãy dừng lại đây một lúc. 

Trong ví dụ về ngọn lửa trại, ngọn lửa bây giờ đang bùng 
cháy rất nóng và có thể làm cháy cả những khúc gỗ ướt và đầy 
nhựa. Hãy nghĩ đến kẻ thù của bạn. Hãy hình dung một 
người nào đó đã làm bạn bị tốn thương nặng nề. Bạn sẽ ngạc 
nhiên khi thấy lòng từ bi của bạn bây giờ có đủ sức mạnh để 
có thể tha thứ cho kẻ ấy. Bây giờ bạn cũng có khả năng chia 
sẻ với kẻ thù của bạn ánh hào quang của lòng từ có sức hàn 
gắn mọi vết thương: “Này bạn ơi, cho dù bạn đã làm hại tôi 
như thế nào, trả thù sẽ không ích gì cho cả hai chúng ta, vì 


103 


vậy tôi cầu mong bạn được mọi điều tốt đẹp. Tôi thành thật 
cầu mong bạn được thoát khỏi nỗi khổ đau trong quá khứ và 
được hưởng an vui trong suốt cả tương lai của bạn. Cầu mong 
vẻ đẹp của lòng từ bi vô điều kiện này cũng sẽ đến với bạn, 
đem đến cho bạn hạnh phúc và mãn nguyện”. Khi ngọn lửa 
từ bi bừng cháy mạnh mẽ, không có gì chống cự lại được. Tiếp 
theo, còn có “một khúc gỗ ướt đầy nhựa” cần được ném vào 
ngọn lửa từ bi. Phần lớn các thiển sinh thấy rằng người khó 
nhất để họ trao tặng lòng từ bi chính là... bản thân họ. 

Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn mình trong gương. Hãy 
dùng tiếng nói nội tâm để nói với chính mình bằng tất cả lòng 
thành thật: “Ta cầu chúc cho ta được mọi điều tốt đẹp. Bây giờ 
ta trao tặng cho mình món quà hạnh phúc. Ta đã khép chặt 
cánh cửa lòng với chính mình quá lâu rồi, bây giờ ta mở cửa 
ra. Cho dù ta đã làm gì, hay sẽ làm gì, tình yêu và sự kính 
trọng của ta luôn luôn mở cửa để đón ta. Ta hoàn toàn không 
cần dè dặt khi tha thứ cho chính mình. Hãy trở về nhà. Bây 
giờ ta cho ta tình yêu không phê phán. Ta quan tâm chăm sóc 
sinh vật dễ bị tổn thương có tên gọi là “tôi” này. Ta ôm choàng 
tất cả con người ta vào lòng với tâm từ bí”. Hãy sáng tạo ra 
ngôn ngữ của bạn ở đây để cho hơi ấm của lòng từ chìm sâu 
vào nội tâm của bạn, đi đến tận nơi chốn dễ bị tổn thương và 
sợ hãi nhất của bạn. Hãy để cho nó làm tan biến mọi sức 
kháng cự cho đến lúc bạn hoà nhập làm một với lòng từ bị, 
một tình thương yêu vô giới hạn, như bà mẹ chăm sóc con 
minh. 

Trước khi bạn chấm dứt thời thiền tập Từ Bi Quán, hãy 
ngưng một vài phút để hồi tưởng lại bạn đã cảm thấy thế nào 
trong tâm bạn. Hãy chú ý đến hiệu quả của thời thiền tập này 
đối với bạn. Từ Bi Quán có thể tạo ra niềm hỷ lạc thần tiên. 


104 


Để đưa thời thiền tập đến một kết thúc thanh cao, một 
lần nữa hãy tưởng tượng lòng từ bi như một luồng hào quang 
vàng rực rỡ tỏa ra từ một đoá sen trắng tuyệt đẹp trong tim 
bạn. Hãy hình dung luồng hào quang vàng rực rỡ ấy được 
chiếu trở lại vào đóa hoa sen, để lại hơi ấm bên ngoài. Khi 
luồng hào quang trở thành giống như một quả banh quy tụ 
tất cả năng lượng sáng chói nằm ngay tâm điểm của đoá sen 
trắng, hãy tưởng tượng những cánh hoa khép lại chung 
quanh quả banh từ bi để bảo vệ cho hạt giống từ bi trong tim 
bạn, đang sẵn sàng mở ra đế giải phóng năng lượng từ bi 
trong thời thiền tập kế tiếp của bạn. Hãy mở mắt ra và từ từ 
đứng dậy. 


Lâm Tâm Nhu Hòa 

Từ Bi Quán làm tâm trở nên nhu hòa và hướng đến sự quan 
tâm chăm sóc, thiện chí và chấp nhận. Bạn trở nên vị tha hơn, 
ít quan tâm đến nhu cầu bản thân và có nhiều thiện chí hơn 
để giao tiếp hài hòa với người khác. Cảm xúc của lòng từ làm 
cho bạn cảm thấy vui tươi trong sáng. Khi bạn liên tục phát 
triển lòng từ bi, chẳng bao lâu nó sẽ ở lại bền vững trong tim 
bạn. Bạn trở thành một người đầy lòng từ ái, và lòng từ ái của 
bạn sẽ là nguồn vui cho tất cả mọi chúng sinh và cho bản thân 
bạn. 

Lòng từ bi giúp bạn có khả năng mở rộng vòng tay đón 
nhận kẻ khác như con người thật của họ. Nhiều người thấy 
điều này không thể thực hiện được bởi tâm họ chuyên thấy 
lỗi kẻ khác. Họ chỉ thấy được một phần trong toàn thể, chỉ 
thấy phần khuyết điểm, và từ chối không muốn chấp nhận 
nó. Trái lại, lòng từ bi là mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể 
đối tượng và chấp nhận nó như hiện trạng. Qua việc thực tập 
lòng từ bi, bạn thấy mình từ từ ít chú ý hơn đến lỗi lầm của 
chính mình và của kẻ khác, và có khả năng mở lòng đón nhận 


105 


kẻ khác như hiện trạng của họ. Khả năng nhìn thấy nét đẹp ở 
đối tượng và bỏ qua những khiếm khuyết của nó là một trợ 
thủ đắc lực cho mọi hình thái thiền tập. Thí dụ, để duy trì sự 
chú tâm của bạn vào giây phút hiện tại, bạn phải chấp nhận 
mọi vật như hiện trạng của chúng, mở lòng đón nhận giây 
phút này và không phê phán chỉ trích. Khi bạn cứ khăng khăng 
tìm lỗi lầm trong phút giây hiện tại, bạn sẽ thấy bạn không 
thể an trú được trong hiện tại. 

Có thể kết hợp Từ Bi Quán với pháp quán niệm hơi thở. 
Khi bạn bắt đầu giai đoạn ba, tinh giác uề hơi thở, bạn theo dõi 
hơi thở với lòng từ bi. Bạn nghĩ đại khái như: “Hơi thở ơi, 
cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón bạn, cho dù bạn cảm 
thấy như thế nào, cho dù bạn có làm gì đi nữa”. Chẳng bao 
lâu bạn sẽ thấy mình theo dõi hơi thở với lòng từ bi, mở lòng 
đón nhận nó thay vì “vạch lá tìm sâu”. Bằng cách thêm lòng 
từ bi vào quá trình tĩnh giác, bạn không cần mong đợi nhiều, 
vì hơi thở có vẻ tốt đẹp hơn bình thường. Vi có lòng từ bị, 
chắng bao lâu bạn cảm nhận được sự ấm áp trìu mến đối với 
hơi thở, điều này mang lại niềm vui cho từng hơi thở vào và 
từng hơi thở ra. Và theo dõi hơi thở trở nên dễ chịu đến nỗi 
chỉ trong một thời gian ngắn, bạn đã đạt đến giai đoạn năm, 
hơi thở tuuệt đẹp. 


Đem Từ Bi Vào Định 

Nhập các tâng Thiển hay nhập định là những giai đoạn thượng 
đỉnh của cảm xúc chứ không phải đỉnh cao của tri thức. Bạn 
không thể suy nghi để tìm đường nhập định, bạn chỉ có thể 
cảm nhận khi bạn bước vào cảnh giới đó. Để thành công, bạn 
cần phải quen thuộc với thế giới cảm xúc của bạn, quen thuộc 
vừa đủ để có thể im lặng tin cậy nó mà không cần kiểm soát 
nó chút nào. Có lẽ đây là lý do tại sao nữ thiền sinh có vẻ dễ 
dàng nhập định hơn nam thiền sinh. Từ Bi Quán rèn luyện mọi 


106 


người trở nên thoải mái hơn với sức mạnh của cảm xúc. Đôi 
lúc bạn có thể khóc trong lúc thực tập Từ Bi Quán, thậm chí 
có thể khóc nức nở mà không kềm chế được. Nếu vậy, cứ khóc 
tự nhiên. Trên con đường đi đến Niết Bàn tất cả chúng ta đều 
phải học cách đón nhận cường độ của những cảm xúc thanh 
cao nhất, và nhập định là những cảm xúc thanh cao nhất trong 
tất cả các loại cảm xúc. Vì thế Từ Bi Quán giúp cho việc #hập 
định dễ dàng hơn. 

Thậm chí bạn có thể đưa Quán Từ Bi đi thẳng vào Định. 
Khi bạn đã đạt đến giai đoạn như đã mô tả ở trên, nghĩa là 
lúc bạn đang chiếu ánh hào quang vàng rực rỡ vô biên của 
lòng từ bi xuyên khắp vũ trụ, tưới tẩm mọi chúng sanh bằng 
sức mạnh bao la của tình yêu thương vô hạn, thì bạn hãy đi 
bước kế tiếp. Hãy quên tất cả mọi thực thể và không cần biết 
sức mạnh từ đâu đến. Thay vào đó tập trung sức chú ý của bạn 
vào chính cảm nghiệm về lòng từ bi. Bước này thường xảy ra 
tự động mà không cần quyết định nào của bạn. Đối tượng 
thiển quán đang được đơn giản hóa, thoát khỏi tri giác về 
những thực thể riêng biệt. Tất cả những gì còn lại trong tâm 
bạn là cái mà tôi gọi là lòng từ b¡ phi uật thể, tương tự như nụ 
cười phi vật thể của Con Mèo Cashire trong ví dụ ở chương 2. 
Bạn cảm nghiệm điều này giống như một vùng hoan hỷ của 
ánh hào quang vàng rực rỡ trong đôi mắt của tâm bạn. Đó là 
định tướng. Đó là định tướng từ bi. 

Định tướng phát sinh xuyên qua Từ Bi Quán luôn luôn 
đẹp không thể tưởng tượng được, chỉ một đôi khi nó không 
ổn định. Thường thường vấn đề này là do bạn hồi hộp quá 
mức. Tuy nhiên, bản chất của nó thu hút đến nỗi bạn không 
thể nào không tìm đến niềm hỷ lạc cao độ này. Vì vậy, chỉ 
trong một thời gian ngắn hào quang vàng rực rỡ của định 
tướng từ b¡ trở nên tĩnh lặng và bạn thập định. Đây là cách Từ 
Bi Quán đưa bạn vào 27h. 


107 


Trải Rộng Lòng Từ Sau Khi Nhập Định 
Nhiều năm trước đây tại tu viện của tôi ở Perth, chúng tôi 
đang tụng bài kệ của Đức Phật về việc trải rộng lòng từ bi. Bài 
tụng chỉ kéo dài năm phút. Trước đó tôi đã có một thời thiền 
định thâm sâu, và khi chúng tôi bắt đầu tụng bài kệ, tâm tôi 
đã hoàn toàn tràn ngập lòng từ đến nỗi tôi không thể tiếp tục 
tụng được. Lòng từ bi vô hạn đang tuôn trào từ tâm tôi như 
một giòng thác lũ chảy ra khắp mọi hướng, và tôi thật hạnh 
phúc khi được đắm chìm trong đó. Tôi đã không thể tụng 
xong bài kệ. Nhờ những thời hành thiền trước đó, tâm tôi đã 
trở nên nhu nhuyến đến nỗi những lời dạy nguyên thủy của 
Đức Phật về cách trải rộng lòng từ đã châm ngòi cho nguồn 
thác từ bi trong tôi ào ạt tuôn tràn không gì ngăn cản được. 
Những kinh nghiệm như thế này đã dạy tôi rằng trước 
tiên bạn phải rèn luyện tâm bạn bằng thiền định thâm sâu, 
nhất tâm tỉnh lặng, và rồi bạn có thể trải rộng lòng từ vô cùng 
mạnh mẽ. Sau khi đã thiết lập được thiền định thâm sâu bạn 
có thể phớng năng lượng cực mạnh của lòng từ đến bất cứ 
ai ở bất cứ nơi nào! Vào cuối khóa tu thiển ẩn cư do tôi hướng 
dẫn, tôi mời các thiển sinh của tôi thử thực hành việc này. 
Nhiều thiền sinh của tôi đạt được định lực mạnh mẽ vào lúc 
kết thúc khóa tu. Tôi hướng dẫn họ thưc tập Từ Bi Quán, và 
khi tôi thấy định lực của họ đã đủ sức mạnh, tôi mời họ 
phóng năng lượng từ bi cực mạnh của họ đến một người bạn 
vắng mặt. Tôi muốn họ chọn một người nào ở cách xa trung 
tâm tu thiển. Rồi tôi nhìn đồng hồ và ghi chú thời khắc. Vào 
cuối buổi thực tập Từ Bi Quán, tôi thông báo cho thiển sinh 
của tôi về thời khắc đó và đề nghị họ liên lạc với người bạn 
của họ sau này để hỏi xem lúc ấy người đó đang làm gì và 
cảm thấy như thế nào. Nhiều thiền sinh ngày hôm sau đã gọi 
điện thoại cho tôi và thích thú vui mừng báo cho tôi biết: “Bài 


108 


thực tập có hiệu quả!”. Khi tâm bạn đã được tăng cường sức 
mạnh bằng thiển định thâm sâu, bạn phóng năng lượng từ bi 
đến người nào thì người đó sẽ nhận được. Bạn hãy tự mình 
thử xem việc này. 


Thiển Buông Thư 

Đôi lúc thay vì dùng lòng từ bi hay hơi thở làm đối tượng, tôi 
nhìn vào tâm tôi và nhận thức rằng điều tốt nhất mà nó cần 
lúc này là buông thư mọi chuyện. Trên căn bản, thiền buông 
thư chỉ là giai đoạn hai của pháp quán niệm hơi thở, chỉ cần 
im lặng tỉnh giác về phút giây hiện tại. Cần phải im lặng, bởi 
vì thật sự buông thư mọi chuyện nghĩa là bạn không đưa ra 
mệnh lệnh nào và lời than phiền nào; bạn không có gì để nói 
cả. Buông thư xảy ra trong hiện tại. Bạn nhận biết sự vật như 
chúng đang hiện hữu ngay lúc này, và bạn cho phép chúng 
đến, ở lại hay đi bất cứ lúc nào chúng muốn. Thiền buông thư 
cũng giống như bạn ngồi trong phòng, và bất cứ ai bước vào 
cửa bạn đều cho họ vào. Họ muốn ở lại bao lâu tùy thích. 
Thậm chí nếu đó là những con quỷ dễ sợ, bạn cũng cho 
chúng vào và ngồi xuống. Bạn không bị dao động chút nào. 
Nếu Đức Phật bước vào với tất cả ánh hào quang, bạn cũng 
chỉ ngồi đây, giống như trước, hoàn toàn buông xả. “Cứ vào 
nếu bạn muốn” “Khi nào muốn đi thì cứ đi”. Bất cứ cái gì đến 
trong tâm bạn, cái đẹp hay cái thô bỉ, bạn vẫn đứng lùi ra đằng 
sau và để mọi việc diễn tiến tự nhiên, không có phản ứng nào 
- yên lặng theo đõi và thực tập im lặng tỉnh thức trong giây 
phút hiện tại. Đây là thiền buông thư. 


Ví Dụ Khu Vườn 

Nhiều nhà của người Mỹ thường có vườn, nơi họ thường bỏ 
nhiều thời giờ để chăm sóc. Nhưng một khu vườn là để 
thưởng thức, chứ không phải chỉ để làm việc mà thôi. Vì vậy 


109 


tôi khuyên thiền sinh của tôi rằng họ nên thường xuyên vào 
ngồi trong khu vườn của họ và thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời 
của nó. 

Những thiền sinh ít sâu sắc nhất thường tin rằng họ phải 
cắt cỏ, tỉa các bụi cây, tưới nước các bồn hoa, cào hết lá rụng, 
và làm cho khu vườn thật hoàn hảo trước khi họ có thể ngồi 
xuống để thưởng thức nó. Dĩ nhiên khu vườn không bao giờ 
hoàn hảo, cho dù họ có làm việc chăm chỉ bao nhiêu. Vì vậy 
họ không bao giờ nghỉ ngơi được. 

Trái lại, những thiền sinh tầm thường thì không chịu làm 
việc. Thay vào đó, họ thường vào ngổi trong vườn và bắt đầu 
suy nghĩ: “Cần phải cắt cỏ, phải tỉa các bụi cây. Hoa có vẻ 
đang khô héo và lá rụng cần phải được cào đi, và một bụi cây 
bản địa trồng ở phía đàng kia trông có vẻ đẹp hơn”, và cứ thế... 
Họ để thì giờ suy nghĩ làm thế nào để cho khu vườn của họ 
hoàn hảo hơn là chỉ cần thưởng thức nó. Họ cũng không tìm 
thấy an vui. 

Hạng thiển sinh thứ ba là những thiển sinh có trí tuệ. Họ 
đã làm thật nhiều việc trong khu vườn của họ, và bây giờ là 
lúc họ nghỉ ngơi. Họ nói: “Có thể cần phải cắt cỏ, tỉa các bụi 
cây, tưới các luống hoa, và cào lá rụng - nhưng không phải 
bây giờ! Khu vườn như thế này cũng khá tốt rồi”. Và họ có 
thể nghỉ ngơi một lát, không cảm thấy có tội vì công việc chưa 
làm xong. 

Thiển buông thư cũng giống như vậy. Đừng cố gắng làm 
mọi việc thật hoàn hảo hay làm xong mọi nhiệm vụ trước khi 
bạn có thể buông thư. Đời không bao giờ hoàn hảo và nhiệm 
vụ không bao giờ làm xong được. Buông thư là có can đảm 
ngồi yên và để tâm nghỉ ngơi giữa những việc chưa hoàn 
hảo. 


TỊI0 


Thiển Buông Thư Có Thể Trở Nên Đầy Ủy Lực 

Thiền buông thư có thể trở nên đầy uy lực. Nếu pháp Quán 
Niệm Hơi Thở hay Từ Bi Quán hay bất cứ hình thái thiền tập 
nào khác của bạn không có kết quả, thường thì bởi vì nền tảng 
của nó không đúng. Do đó, chỉ cần thực tập thiển buông thư. 
Bạn có thể “ra ngồi trong vườn” và buông thư mọi việc. Dù 
việc gì đang xảy ra bạn cũng chấp nhận. Dù bạn đang trải 
nghiệm bất cứ điều gì cũng được cả - không ưa thích, không 
lựa chọn, không có tốt xấu, không tranh cãi, không bình luận. 
Chỉ cần buông thư. Có thể bạn sẽ có một vài tiếng nói nội 
tâm, nhưng chỉ là bình luận về “buông thư”. Hãy tự nhiên với 
những gì đang xảy ra. Hãy tự nhiên với những ý niệm liên 
quan đến đề mục thiền tập, nhưng không nghi về bất cứ cái 
gì khác. Bằng cách ấy, buổi thiển tập sẽ đến gần với giai đoạn 
hoàn toàn tĩnh siác im lặng uềsiâu phát hiện tại. 

Nếu tôi đang bị đau nhức cơ thể, nếu tôi đang bị đau đầu, 
đau bụng, hay đau một chỗ nào khác, hay nếu muỗi đang 
chích tôi, tôi nói: “Chỉ cần buông thư”. Tôi không tranh cãi 
với nó, không cảm thấy phiền bực vì nó. Tôi chỉ theo dõi cảm 
giác trong cơ thể khi con muỗi châm cái vòi của nó vào da thịt 
tôi và cảm giác ngứa ngáy tiếp theo. “Chỉ cần để mọi việc tự 
nhiên”. Nếu bạn đang nằm trong giường ban đêm và bạn 
không thể ngủ được: “Hãy buông thư”. Hay nếu có một cơn 
đau nhức dai dẳng: “Chỉ cần buông thư”. Chỉ cần chấp nhận 
nó. Đừng tìm cách chạy trốn. Nếu có quỷ bước vào phòng 
bạn, bạn sẽ không đẩy chúng ra, nhưng bạn cũng không mời 
chúng ở lại. Bạn chỉ cần để chúng tự nhiên. Buông thư là 
phương pháp thực tập buông xả. 


Thiền Hành 
Thiển hành thật tuyệt diệu, nhất là vào buổi sáng sớm. 
Thường thường khi bạn dậy sớm vào buổi sáng, đặc biệt là 


TỊI 


khi bạn không quen dậy sớm như vậy, bạn rất mỏi mệt và đầu 
óc không minh mẫn. Một trong những lợi điểm của thiển 
hành là bạn không thể gục đầu xuống khi bạn đang đi. Vì vậy 
nếu bạn mệt mỏi, thì thiển hành là phương pháp thực tập tốt. 
Nó đem lại năng lượng và bạn cũng cảm thấy rất an lạc. Thiền 
hành đã được Đức Phật ca ngợi và thực tập. Nếu bạn đọc các 
bản kinh (lời Phật dạy trong các kinh tạng Pali), bạn sẽ thấy 
Đức Phật thường thiền hành vào sáng sớm. Ngài sẽ không 
ngồi thiền, Ngài thường thiển hành. 

Nhiều tăng ni đã đạt được giác ngộ trên con đường 
thiển hành. Đó là một phương thức hữu hiệu để phát triển cả 
Thiển Chỉ lẫn Thiển Quán (nhưng chưa đến mức nhập định). 
Đối với một số tăng sĩ ở Thái Lan mà tôi biết, phần tu tập chính 
của họ là thiền hành. Họ ngồi thiển rất ít. Họ đi rất nhiều, và 
nhiều vị đã đạt được tuệ giác hết sức sâu sắc trong lúc họ thiền 
hành. 

Một lợi điểm khác của thiền hành là nó đặc biệt thích hợp 
với những người cảm thấy cơ thể khó chịu khi phải ngồi trong 
một thời gian dài. Nếu bạn thấy ngồi thiền khó khăn vì cơ thể 
bạn đau nhức, thì thiền hành có thể là một phương pháp thay 
thế rất hữu hiệu. 

Đừng cho rằng thiển hành là một “kiểu thiển tập hạng 
hai“. Nếu bạn muốn dùng hầu hết thời gian thiển tập theo 
kiểu này, thì cứ thực hành tự nhiên. Nhưng hãy làm thật tốt 
và cẩn thận. Hãy xem thử bạn có thể phát triển niềm hạnh 
phúc khởi sinh từ sự an tịnh trong khi bạn đang đi tới đi lui. 


Thiết Lập Thiển Hành 

Chọn một lối đi sạch và thẳng, dài khoảng hai đến ba chục 
bước. Đây có thể là một hành lang dọc theo căn nhà, một lối 
đi trong vườn, hay chỉ là một lối mòn trên bãi cỏ. Hãy dùng 
bất cứ những gì sẵn có, ngay cả nếu lối đi ngắn hơn hai chục 


TỊ2 


bước một chút cũng được. Nếu bạn thấy thoải mái với đôi 
chân trần, thì đừng mang dép, hãy vui hưởng cảm giác của 
đôi chân trần chạm vào mặt đất. 

Hãy đứng vào phía đầu lối đi. Giữ tâm vững vàng. Thư 
giãn toàn thân và bắt đầu đi. Đi tới đi lui với một tốc độ bạn 
cảm thấy tự nhiên. Trong khi đi, xếp đôi bàn tay thật thoải 
mái trước mặt, và nhìn xuống mặt đất khoảng hai mét phía 
trước. Hãy cẩn thận đừng nhìn chung quanh. Nếu bạn đang 
thực tập thiền hành mà bạn cứ nhìn quanh đây đó thì thật phí 
thì giờ, vì như thế chỉ làm bạn xao lãng mà thôi. 


Các Giai Đoạn Thiển Tập Cũng Áp Dụng Ở Đây 

Bốn giai đoạn thiển tập đã mô tả trong hai chương đầu cũng 
áp dụng ở đây. Nhưng trong thiền hành, cuối cùng sự chú ý 
hướng vào đôi bàn chân thay vì hơi thở. 

Trước tiên, nhắm đến việc phát triển tïnh giác uểgiâu phút 
hiện tại, như trong giai đoạn một. Sử dụng những kỹ thuật đã 
được mô tả ở đó để đạt được từng bước đi thật thoải mái, 
ngay ở đây và bây giờ. Khi bạn cảm thấy bạn đã ổn định tâm 
trong hiện tại, khi những ý niệm về quá khứ và tương lai đã 
vắng bặt trong tâm, thì bạn nhắm đến giai đoạn im lặng bước 
đi trong phút giâu hiện tại. Như đã mô tả trước đây trong giai 
đoạn hai, từ từ buông bỏ mọi ý nghĩ. Hãy đi với tâm không 
suy luận gì cả. Sử dụng một số kỹ thuật đã mô tả trong 
chương I để đạt đến giai đoạn từng bước đi im lặng. 

Một khi mọi suy luận nội tâm đã giảm thiểu và tiếng thì 
thầm bên trong chỉ còn như một giòng nước rỉ yếu ớt, hãy chủ 
động tập trung sự chú ý vào cảm giác di chuyển của bàn chân 
và phần chân dưới. Làm như vậy cho đến mức bạn nhận biết 
rõ ràng mỗi bước chân trên lối đi. Hãy biết từng bước chân 
trái, biết từng bước chân phải - bước này nối tiếp bước kia và 
không bỏ sót bước nào. Biết từng bước chân khi bạn quay 


T13 


người lại vào cuối lối đi. Một câu danh ngôn của Trung hoa 
nói rằng “cuộc hành trình vạn dặm khởi đầu bằng một bước 
chân“ rất hữu ích ở đây. Cuộc hành trình ấy thật sự chỉ dài 
một bước - bước chân bạn đang đi lúc này. Vì vậy chỉ cần im 
lặng tĩnh giác về “một bước chân” này và buông bỏ tất cả mọi 
chuyện khác. Khi bạn đã hoàn tất mười lần đi lui đi tới trên 
con đường mà không bỏ sót một bước chân trái hay bước chân 
phải nào, thì bạn đã đạt được giai đoạn ba của thiền hành và 
có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo. 

Bây giờ hãy tăng cường sự chú ý để bạn nhận biết từng 
cảm giác di chuyển của bước chân trái, ngay từ lúc mới bắt 
đầu, khi bàn chân trái khởi sự di chuyển và cất lên khỏi mặt 
đất. Hãy để ý khi bàn chân cất lên, tiến tới phía trước, hạ 
xuống và đặt trên mặt đất lại, nhận cả sức nặng của thân thể 
bạn. Hãy phát triển sự tỉnh giác liên tục về bước chân trái, và 
rồi cũng tỉnh giác giống như vậy về bước chân phải, không 
gián đoạn, thật nhẹ nhàng êm ái. Làm như vậy từng mỗi bước 
chân cho đến cuối lối đi. Khi bạn quay lại, hãy chú ý mỗi cảm 
giác lúc tiến hành xoay người lại, không bỏ sót một động tác 
nào. 

Khi bạn có thể đi mười lăm phút thoải mái, duy trì sự chú 
ý vào mỗi bước chân, không bị gián đoạn lần nào, thì bạn đã 
đạt được giai đoạn bốn của thiển hành, hoàn toàn duụ trì sự 
tỉnh giác uÊmỗi bước chân. Vào thời điểm này, tiến trình đi từng 
bước đã chiếm trọn vẹn sự chú ý đến nỗi tâm không thể nào 
bị xao lãng. Bạn biết rõ khi điều này xảy ra, bởi vì tâm đã đi 
vào trạng thái thiển định, hay là nhất tâm tĩnh lặng, và tâm 
trở nên vô cùng an tịnh. 


An Định Trên Lối Đi 
Ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất khi sự chú ý của bạn 
đã hoàn toàn tập trung vào cảm nghiệm của từng bước đi. Bạn 


114 


ổn định sự chú ý một cách dễ dàng thoải mái và duy trì chú 
tâm vào một đối tượng. Bạn sẽ thấy đây quả là một kinh 
nghiệm thật thú vị. 

Khi chánh niệm của bạn gia tăng, càng lúc bạn càng biết 
rõ hơn những cảm giác của bước đi. Rồi bạn thấy rằng chính 
mỗi bước đi mang lại cho tâm cảm giác đẹp đẽ và an bình. 
Mỗi bước đi trở thành “một bước chân tuyệt đẹp”. Và nó có 
thể dễ dàng thu hút trọn vẹn sự chú ý của bạn và chỉ cần theo 
dõi từng bước đi cũng làm bạn say mê thích thú. Bạn có thể 
đạt được rất nhiều an định qua thiền hành. Định lực này được 
cảm nhận bằng sự an tịnh, một cảm giác tỉnh lặng, một cảm 
giác thật thoải mái trong tâm và rất hạnh phúc trên lối đi giới 
hạn của mình. 

Tôi bắt đầu thực tập thiển hành khi tôi được xuất gia lần 
đầu tiên tại một ngôi chùa ở Bangkok. Tôi thường chọn một 
lối đi và bước rất chậm, hoàn toàn tự nhiên, không hề ép 
buộc. (Bạn không cần phải đi nhanh hay đi chậm, chỉ cần đi 
với nhịp độ bạn cảm thấy thoải mái). Tôi thường đạt đến trạng 
thái an định tuyệt đẹp trong lúc thiển hành. Tôi nhớ lại có môt 
lần tôi bị quấy nhiễu bởi vì tôi đã đi quá lâu. Tôi đã không 
để ý dến thời gian trôi qua, và chùa cần tôi đi dự một buổi lễ 
quan trọng. Một trong số các vị tăng ở chùa đã được giao 
nhiệm vụ đi gọi tôi. Tôi nhớ lại vị tăng này đến bên tôi và nói: 
“Brahmavamso, thầy phải đi dự một buổi lễ cúng dường” 
(một buổi khất thực). Lúc đó tôi đang nhìn vào khoảng không 
gian độ hai mét trước mắt. Hai tay tôi chắp lại về phía trước. 
Khi tôi nghe tiếng vị tăng gọi, tôi có cảm tưởng như tiếng nói 
vọng lại từ một nơi cách xa hàng ngàn dặm bởi vì tâm tôi đã 
bị thu hút trong thiền hành. Vị tăng lặp lại: “Brahmavamso, 
thầy phải đến đó ngay!“. Phải mất hơn một phút tôi mới thật 
sự ngẩng tầm mắt lên khỏi mặt đất và quay nhìn quanh về 
phía vị tăng đang tìm cách làm cho tôi chú ý. Và khi tôi bắt 
gặp ánh mắt của vị tăng đó, tôi chỉ nói được một tiếng: “Cái 


TỊ5 


gì?”. Phải mất một lát tôi mới ra khỏi trạng thái Định và phản 
ứng với nhịp độ bình thường. Tâm tôi lúc ấy thật an bình và 
tĩnh lặng. 

Tôi hy vọng bạn sẽ tự kinh nghiệm cảm giác an tịnh này 
khi bạn thực tập thiển hành. Nhiều người thực tập thiền hành 
lần đầu tiên đã nói: “Thật đáng ngạc nhiên. Đẹp tuyệt vời!”. 
Chỉ cần đi chậm lại cũng cho bạn cảm giác an bình. Chỉ cần 
theo dõi những cảm giác trong mỗi bước đi cũng làm cho bạn 
trở nên an tịnh. Vì vậy, thiền hành là một hình thức thiền tập 
tôi đề nghị các bạn thử nghiệm. 


Chọn Đúng Phương Pháp Thiển Tập Vào Đúng Lúc 

Mỗi khi bạn cần có sự lựa chọn, có lẽ bạn cũng cảm thấy bối rối. 
Bây giờ thì bạn đã đọc được nhiều phương pháp thiền tập, 
bạn nên chọn phương pháp nào? Ví dụ sau đây sẽ trả lời câu 
hỏi của bạn. 

Những người thợ mộc tập sự bắt đầu bằng việc học cách 
sử dụng những dụng cụ khác nhau cho đến khi họ quen 
thuộc với chức năng của mỗi dụng cụ. Những thợ mộc bậc 
thầy khi sắp sửa làm một món đồ dùng, trước tiên sẽ quan sát 
khúc gỗ mà họ sắp làm. Một khúc gỗ lấy từ kho chứa gỗ cần 
phải được cưa ra theo từng kích cỡ khác nhau. Rồi họ phải 
bào nó để xoá hết những dấu răng cưa. Tiếp theo họ phải 
đánh bóng nó, bắt đầu bằng loại giấy nhám có độ thô lớn 
nhất, tiếp theo là giấy nhám có độ thô trung bình, rồi đến 
giấy đánh bóng kính loại mịn nhất. Cuối cùng họ phải dùng 
một miếng vải đánh bóng mềm mại để chà xát dầu đánh bóng 
hay sáp. Như vậy, người thợ mộc bậc thầy đã biến đổi một 
cây gỗ thô nhám từ kho chứa gỗ thành một món đồ dùng đẹp 
đẽ, láng bóng. 

Đôi lúc người thợ mộc bắt đầu với một khúc gỗ đã được 
bào và đánh bóng bằng giấy nhám. Người thợ mộc bậc thầy 


TIó 


quan sát khúc gỗ và biết ngay là nó chỉ cần đánh bóng bằng 
giấy nhám loại mịn và rồi sẽ chà xát bằng dầu bóng hay vải 
mềm. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, người thợ mộc bậc 
thầy bắt đầu với một khúc gỗ láng mướt đến nỗi không cần 
chà giấy nhám, chỉ cần đánh bóng thật kỹ mà thôi. Đó là 
những kỹ năng của người thợ mộc bậc thầy. 

Cũng vậy, thiền sinh tập sự bắt đầu bằng việc học cách 
thực hành nhiều phương pháp thiền tập khác nhau cho đến 
khi họ quen thuộc với công dụng của mỗi phương pháp. 
Thiền sư sắp sửa hành thiển trước tiên sẽ quan sát trạng thái 
của tâm mà mình phải đối xử. Nếu trước đó họ đã bận rộn 
làm việc, họ biết rằng họ sẽ khởi sự với cái tâm rất uể oải dật 
đờ. Vì vậy họ có thể bắt đầu bằng hương pháp thiểu buông thư 
đơn giản. Có lẽ họ thấy thân thể họ còn tê cứng, nên họ chọn 
thực tập thiền hành. Khi họ thấy tâm mình không còn uể oải, 
họ sẽ bắt đầu fïnh giác uềgiâu phút hiện tại, rồi tinh giác im lặng 
oềgiâu phút hiện tại. Thiên sư đầy kinh nghiệm biết rõ khi nào 
tâm mình có thể theo dõi hơi thở hay khi nào sẵn sàng thực 
hành Tờ B¡ Quán. Họ biết khi nào áp dụng những dụng cụ 
tỉnh tế hơn như hoàn toàn duụ trì sự tĩnh giác uềhơi thở ha tỉnh 
giác uềhơi thở tuyệt đẹp. Thiền sư đã quá thông thạo với những 
kỹ năng của mình đến nỗi họ biết đúng lúc nào thì hướng đến 
định tướng và làm thế nào để nhanh chóng ổn định nó cho đến 
lúc tâm nhập tầng thiển. Như vậy thiển sư đã chuyển hóa cái 
tâm uể oải mới vừa ở văn phòng bước ra thành cái tâm sáng 
chói, êm ái nhu hòa, tuyệt đẹp. 

Đôi lúc thiển sư bắt đầu với cái tâm đã lắng dịu và tỉnh 
thức. Họ quan sát trạng thái của tâm mình và biết ngay rằng 
họ có thể bỏ qua giái đoạn tỉnh giác uềgiâu phút hiện tại và tĩnh 
giác im lặng để tiến thẳng đến tĩnh giác uề hơi thở hay Từ Bi 
Quán. Thậm chí họ có thể thấy tâm mình an lạc đến nỗi họ 
dễ dàng bắt đầu bằng finh giác uề hơi thở tuuệt đẹp. Trong vài 
trường hợp hiếm hoi, thiển sư nhận biết rằng họ đã đạt được 


T7 


tâm đầy uy lực và vững chãi đến nỗi họ có thể khởi định tướng 
trong vòng vài giây và nhanh chóng 00hập định. Đó là những 
kỹ năng thiện xảo của một một thiển sư. 

Những người thợ mộc ngu ngốc, trong cơn hấp tấp rồ 
dại, đã lấy một khúc gỗ thô nhám và chà xát nó bằng miếng 
vải đánh bóng! Họ lãng phí nhiều thời giờ và phá hỏng nhiều 
miếng vải mịn. Cũng vậy, những thiền sinh vụng về, trong 
cơn ngã mạn, thậm chí họ không dành thời giờ chú ý đến cái 
tâm lăng xăng của mình và cố gắng áp dụng tỉnh thức về hơi 
thở ngay lúc bắt đầu. Họ sẽ lãng phí nhiều thời giờ và tạo ra 
nhiều vấn đề cho chính mình. 

Vì vậy, xin hãy làm quen với nhiều hình thái thiền tập 
khác nhau cho đến khi bạn biết được cách sử dụng chúng và 
lúc nào nên sử dụng. Rồi mỗi lúc bạn hành thiền, hãy bắt đầu 
bằng cách quan sát cái tâm mà bạn phải đối xử, và bạn sẽ hiểu 
bạn nên sử dụng phương pháp thiền tập nào. Bạn sẽ trở thành 
một bác sĩ về thiền học, chẩn đoán bệnh chính xác trước khi 
chữa trị có kết quả tốt đẹp. 


T18 


ic 
HƠI THỞ TUYỆT ĐẸP 


Cốt lõi của Phật giáo nằm trong sự giác ngộ của Đức 
Phật. Nhiều thế kỷ trước ở Ấn Độ, Sa môn Gautama nhớ lại 
một kinh nghiệm 

thời thơ ấu về nhập định và ý thức rằng nhập định là 
con đường đưa đến giác ngộ (Trung BK, 36). Ngài đi đến một 
khu rừng bên bờ một con sông lớn, ngồi trên cái gối cỏ dưới 
một cây bồ đề rợp bóng mát và hành thiền. Phương pháp 
hành thiển Ngài sử dụng là Pháp Quán Niệm Hơi Thở 
(ñnãpñna-saii). Qua việc thực hành phương pháp này, Ngài đã 
nhập định, xuất định, và nhanh chóng đạt được tuệ giác về 
sự giác ngộ. Từ đó Ngài được gọi là Đức Phật. 

Đức Phật tiếp tục dạy pháp Quán Niệm Hơi Thở cho đến 
ngày cuối của cuộc đời. Đó là phương pháp đã đem lại giác 
ngộ cho Ngài, là phương pháp hành thiền xuất sắc, Ngài đã 
trao truyền lại phương pháp này cho tất cả đệ tử của Ngài, 
cả xuất gia lẫn tại gia. Phương pháp hành thiển tối thắng này 
đã được truyền lại cho chúng ta ngày nay trong các văn bản 
kinh điển Nguyên Thủy như là một phần của nhiều bài kinh, 
nhưng đặc biệt là bài kinh Pháp Quán Niệm Hơi Thở 
(Änãpãnasafi Sutta) trong Trung Bộ Kinh số 118. 

Đức Phật đã mô tả việc tu tập pháp Quán Niệm Hơi Thở 
gồm có những chuẩn bị ban đầu tiếp theo là mười sáu đề mục 
thực tập. Mười hai đề mục đầu tiên là những lời hướng dẫn 
để nhập định, và bốn đề mục cuối cùng là những lời hướng 
dẫn về những gì cần phải làm sau khi xuất định. 


TỊ9 


Những Chuẩn Bị Ban Đầu 

Một Nơi Yên Tĩnh, Một Chỗ Ngồi Thoải Mái 

Đức Phật dạy, trước tiên hãy đi đến một nơi yên tỉnh, nơi nào 
bạn không bị người khác, âm thanh, hay những vật như muỗi 
mòng quấy rầy. Một vài thiển sư tuyên bố rằng bạn có thể 
ngồi thiển giữa chợ hay trong xe hơi giữa dòng xe cộ đông 
đúc, nhưng những kiểu thiền hời hợt đó sẽ không đưa đến 
giác ngộ. Đức Phật vẫn luôn luôn khuyên bạn tìm kiếm một 
nơi yên tỉnh. Những người gan dạ có thể muốn hành thiển 
trong những khu rừng hoang đầy muỗi mòng hay giữa lối đi 
của cọp, nhưng làm như vậy có lẽ chỉ rèn luyện được sức chịu 
đựng nhẫn nhục chứ không đưa đến sự thoải mái của nhập 
định. Thay vào đó, Đức Phật đã ca ngợi những nơi như là 
vườn cây ăn trái hay công viên, tương tự như Bồ Đề Đạo 
Tràng, nơi Ngài đắc quả giác ngộ. 

Tiếp đến, hãy ngồi trên một chỗ thoải mái. Bạn có thể 
ngồi trên một cái gối, một cái ghế dài, hoặc thậm chí một cái 
ghế dựa, miễn là nó đừng quá thoải mái. Để cho một buổi 
quán niệm hơi thở được thành công, cần có sự thoải mái ở 
mức độ cơ thể bạn cảm thấy dễ chịu trong một thời gian dài. 
Phật tử không ngồi trên bàn chông bằng miếng kính vỡ hay 
bàn chông bằng đinh. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng ngồi trên 
một cái gối cỏ dưới cội đồ đề. Bạn cũng không cần phải ngồi 
bắt chéo chân theo kiểu kiết già hay bán già và giữ lưng thắng 
đứng. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng bạn có thể hành 
thiển thành công bằng những tư thế ngồi không theo qui ước. 
Mục đích của thế ngồi chỉ là giúp bạn khỏi bị khó chịu để bạn 
có thể buông xả cơ thể càng sớm càng tốt. 

Toàn thể mười sáu đề mục thực tập quán niệm hơi thở 
được thực hiện tốt nhất ở tư thế ngồi, cũng giống như Đức 
Phật đã ngồi dưới cội bồ đề. Trong thiển hành, sự chú tâm 


120 


của bạn phải nhắm vào đôi bàn chân chứ không phải vào hơi 
thở. Cũng vậy đối với thiền đứng. Những hành giả chưa giác 
ngộ cố gắng theo dõi hơi thởtrong lúc nằm thường rơi vào giấc 
ngủ. Vì vậy, hãy thực tập pháp Quán Niệm Hơi Thở trong tư 
thế ngồi. 


Thiết Lập Chánh Niệm 

Bây giờ bạn được yêu cầu thiết lập chánh niệm “ngay 
trước mặt”. Khi Đức Phật dạy “ngay trước mặt” ngài không 
có ý muốn nói đặt sự chú ý vào đầu chóp mủi của bạn, hay ở 
môi trên, hay một chỗ nào đó trước mắt bạn. Đặt cái gì trước 
mặt có nghĩa là xem việc ấy quan trọng. Vì vậy, lời hướng dẫn 
trước tiên là thiết lập chánh niệm bằng cách xem đó là việc 
ưu tiên. 

Mức độ chánh niệm ban đầu được thiết lập bằng cách 
thực tập theo hai giai đoạn đầu tiên của phương pháp hành 
thiển căn bản trong chương I - đó là qua việc thực tập fĩnh siác 
oềgiâu phút hiện tại uà rồi tỉnh giác im lặng uềgiâu phút hiện tại. 
Qua những gì đã nói từ đầu cho đến đây, rõ ràng là khi tâm 
của bạn cứ lang thang trong quá khứ hay vào tương lai, thì 
bạn không phải đang tỉnh giác về những gì đang xảy ra ngay 
bây giờ. Cũng thế, khi bạn đang suy nghi hay thậm chí chỉ cần 
ghi nhận việc gì, thì sự chú tâm của bạn tập trung vào ngôn 
từ, chứ không phải trong cái kinh nghiệm đơn thuần của giây 
phút hiện tại. Nhưng khi bạn im lặng nhận biết bất cứ cái gì 
đang xảy ra ngay bây giờ (ngay trước tâm bạn), thì bạn đã 
thiết lập được mức độ chánh niệm cần có để bắt đầu thực tập 
Pháp Quán Niệm Hơi Thở. 

Cũng đáng nói lại lần nữa là nhiều thiển sinh đi thắng 
đến quán niệm hơi thở quá nhanh, bỏ quên lời hướng dẫn 
ban đầu về việc trước tiên phải thiết lập chánh niệm tương 
đối vừa đủ, nên họ đã gặp phải rắc rối. Hoặc là họ không thể 


T2I 


trụ tâm vào hơi thở được, hay tệ hơn là họ dùng quá nhiều ý 
chí để giữ chặt hơi thở đến nỗi cuối cùng họ trở nên căng 
thẳng hơn lúc họ mới bắt đầu. Hạng thiển sinh thứ hai đã làm 
cho phương pháp Quán Niệm Hơi Thở của Thiển Phật giáo 
bị mang tiếng không hay. 


Mười Sáu Bước Quán Niệm Hơi Thở 

Bước Thứ Nhất Và Thứ Hai 

Mặc dù Đức Phật dạy trước tiên hãy thực tập hơi thở dài và 
rồi thực tập hơi thở ngắn, bạn không cần phải kiểm soát hơi 
thở để thực hiện trọn vẹn lời hướng dẫn này. Kiểm soát hơi 
thở chỉ mang lại cảm giác không thoải mái. Thay vào đó, điều 
này chỉ có nghĩa là bạn quan sát hơi thở vừa đủ để biết nó dài 
hay ngắn. Quan sát hơi thở để biết nó không dài cũng không 
ngắn, nhưng ở vào khoảng trung bình, mặc dù việc này không 
được đề cập trong kinh, nó cũng giúp bạn thực hiện trọn vẹn 
lời hướng dẫn. 

Lý do của những lời hướng dẫn đó là vào lúc khởi đầu, 
có thể bạn thấy chăng có gì thú vị khi chỉ theo đõi hơi thở- 
vô và hơi thở-ra trong cơ thể mình, vì thế lời hướng dẫn này 
cho bạn thêm nhiều việc để theo dõi. Nó làm cho pháp Quán 
Niệm Hơi Thở thú vị hơn. Đôi lúc tôi đề nghị thiền sinh của 
tôi rằng vào giai đoạn này, họ nên để ý xem hơi thở-vào và 
hơi thở-ra, cái nào dài hơn. Khoảng cách giữa hơi thở-vào và 
hơi thở-ra kế tiếp có dài bằng khoảng ngưng giữa hơi thở-ra 
và hơi thở-vào kế tiếp? Những cảm giác của hơi thở-vào có 
giống với những cảm giác của hơi thở-ra? Việc này cũng 
phục vụ cho cùng mục đích như lời Đức Phật dạy về việc 
thực tập hơi thở dài và hơi thở ngắn. Nó giúp cho việc thực 
tập chánh niệm có nhiều chỉ tiết hơn để theo dõi, nhờ thế sẽ 
không bị nhàm chán. 

Một phương pháp khác cũng thuộc về giai đoạn này là 


122 


tạo ra một mẩu chuyện đẹp về hơi thở-ra và hơi thở-vào. Tôi 
gợi ý cho thiền sinh của tôi nhớ rằng dưỡng khí mà họ thở 
vào đang được cây cối trong vườn và các khu rừng bổ sung 
không ngừng. Và thán khí mà họ đang thải ra cũng là thực 
phẩm cho cùng những cây cối đó. Vì vậy hãy tưởng tượng bạn 
đang hít vào một món quà quý giá của hoa cỏ và cây cối, và 
bạn cũng đang thở ra một món quà quý giá tương đương cho 
thiên nhiên xanh tươi chung quanh bạn. Hơi thở của bạn đang 
kết nối bạn với tất cả cỏ cây sinh động một cách thân tình. 
Phương cách làm bạn lên tỉnh thần khi hiểu biết về hơi thở 
của chính mình như vậy sẽ giúp bạn theo dõi hơi thở dễ dàng 
hơn. 

Trong truyền thống Sơn Lâm ở Thái Lan, họ thêm một 
chữ thẩn chú (mamtra) khi tập thở. Khi bạn thở vào bạn nghĩ 
thầm “Bud” và khi bạn thở ra bạn nghi thầm “Dhơ”. Đó là 
hai vần của chữ Đức Phật (Buddha). Cũng thế, mục đích của 
việc này là giúp cho việc theo dõi hơi thở được dễ dàng hơn 
trong giai đoạn sơ khởi. 


Bước Thứ Ba: Cảm Giác Toàn Bộ Hơi Thở 

Bước thứ ba trong tiếng Pali gọi là sabba-kãua-patisamucdi, 
nghĩa là cảm giác toàn bộ tiến trình hơi thở. Một số thiểền sư 
hiểu lầm từ Pali kaa nghĩa là thân thể, vì thế đã nhận định 
sai lầm rằng giờ đây bạn cần phải hướng sự chú tâm đến tất 
cả cảm giác trong toàn bộ thân thể của bạn. Đây là một điểm 
sai. Đức Phật đã dạy rõ ràng trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở 
(Anãpãnasafi Sutfa, Trung BK 118, 24) rằng Ngài xem tiến 
trình thở-vào thở-ra như “một thân (kãa) giữa các thân khác. 
Hơn nữa, lời chỉ dẫn trong mười hai bước đầu tiên của pháp 
Quán Niệm Hơi Thở là hướng đến đơn giản hóa đối tượng 
của tĩnh giác, chứ không phải làm cho nó phức tạp hơn. Như 
vậy, trong bước thứ ba này là lúc chánh niệm của bạn gia tăng 


123 


mức độ nhạy bén đủ để theo dõi mọi cảm giác liên hệ đến tiến 
trình thở-vào thở-ra. 

Bạn nhận biết hơi thở-vào ngay từ lúc nó bắt đầu khởi lên 
từ không gian tỉnh lặng. Bạn thấy cảm giác của hơi thở-vào 
tiến triển từng khoảnh khắc, đạt đến cao điểm và rồi từ từ tan 
dần cho đến khi hoàn toàn lắng xuống. Tâm bạn đạt đến một 
mức độ sáng suốt đến mức thậm chí bạn có thể thấy được 
khoảng cách, khoảng ngưng giữa hơi thở-vào và hơi thở-ra kế 
tiếp. Tâm của bạn đạt được sức chú ý của con mèo đang rình 
chuột, khi bạn chờ hơi thở-ra kế tiếp. Rồi bạn theo dõi những 
chuyển động đầu tiên của hơi thở-ra. Bạn quan sát cảm giác 
tiến triển, thay đổi từng khoảnh khắc, cho đến khi nó cũng 
đạt đến cao điểm rồi yếu dần trước khi tan biến vào không 
gian. Rồi bạn theo dõi khoảng ngừng, khoảng cách giữa hơi 
thở- vào và hơi thở-ra kế tiếp. Khi tiến trình này được lặp lại 
với hơi thở này kế tiếp hơi thở kia, bạn đã hoàn thành bước 
thứ ba, cảm giác toàn bộ hơi thở. 

Trong một tài liệu cổ điển của Ấn Độ, cuốn Mahãbhãrata, 
có một câu chuyện minh họa về một vị thầy và ba người đệ 
tử mà tôi đã mô phỏng để giải thích đề mục thứ ba của pháp 
Quán Niệm Hơi Thở. Vị thầy đang huấn luyện các đệ tử về 
hành thiển và dùng nghệ thuật bắn cung như là phương tiện 
để đánh giá. Sau khi đã giảng dạy ba đệ tử một thời gian dài, 
ông đặt ra một cuộc thi để đánh giá khả năng của họ. Ông lấy 
một con chim, một con chim nhồi bông chứ không phải chim 
thật, và cẩn thận đặt nó trên một cành cây cách xa những đệ 
tử của ông. Phải đạt một trình độ kỹ năng thật xuất sắc mới 
có thể bắn con chim bằng một mũi tên từ một khoảng cách xa 
như vậy. Nhưng vị thầy đặt ra tiêu chuẩn khó đến mức gần 
như không thể nào đạt được khi bảo các đệ tử: “la không 
muốn các ngươi bắn bất cứ nơi nào trên thân thể con chim. 
Muốn thi đậu kỳ này, mũi tên của ngươi phải bắn trúng con 
mắt trái của con chim. Đó là mục tiêu của các ngươi”. 


124 


Ông đưa cung tên cho người đệ tử đầu tiên và bảo người 
này trước tiên phải hành thiền, phải đem tâm nhập làm một 
với mục tiêu, chỉ khi nào đạt đến mức độ ấy thì mới bắn mũi 
tên. Vị thầy bảo người đệ tử muốn sử dụng thời gian bao lâu 
tùy thích, nhưng trước khi bắn mũi tên người này phải ra dấu 
hiệu cho vị thầy. Ba mươi phút sau, người đệ tử ra dấu hiệu 
cho vị thầy biết là anh ta đã sẵn sàng. Vị thầy bảo anh ta chờ 
thêm vài giây và hỏi anh ta: “Ngươi có thấy con chim trên 
cành cây?” Với tầm mắt vẫn chăm chú tập trung nhắm đến 
mục tiêu, người đệ tử trả lời: “Dạ cớ”. Nghe vậy, vị thầy đẩy 
người đệ tử qua một bên, nắm lấy cung tên và bảo: “Đồ ngốc! 
Hãy đi về và học lại cách hành thiền”. Rồi vị thầy trao cung 
tên cho người đệ tử thứ hai và cũng dặn dò như trước. Người 
đệ tử này phải mất cả giờ trước khi ra dấu hiệu cho vị thầy 
rằng anh ta đã sẵn sàng bắn. Vị thầy hỏi: “Ngươi có thấy con 
chim trên cây không?“. Người đệ tử trả lời: “Cây nào?”. VỊ 
thầy hỏi tiếp, đầy hy vọng: “Ngươi có thấy con chim không?. 
Người đệ tử trả lời: “Ô, dạ cớ”. Thất vọng, vị thây đẩy người 
đệ tử thứ hai qua một bên, chụp lấy cung tên và bảo anh ấy 
hãy đi về học lại cách hành thiền đúng đắn. 

Cuối cùng, ông đưa cung tên cho người đệ tử thứ ba với 
cùng một lời hướng dẫn. Người đệ tử này phải mất hai giờ 
hành thiển, đem tâm nhập làm một với mục tiêu, là con mắt 
trái của con chim. Rồi anh ta ra dấu hiệu cho thầy rằng anh 
ta đã sẵn sàng bắn. Vị thầy hỏi: “Ngươi có thấy con chỉm trên 
cây không?”. Người đệ tử trả lời: “Cây nào?“. Rồi vị thầy hỏi 
tiếp, “Ngươi có thấy con chim không?”. Người đệ tử trả lời: 
“Chim nào?”, Vị thầy bắt đầu mỉm cười và hỏi tiếp: “Ngươi 
thấy gì?”. Người đệ tử trả lời, mắt vẫn không rời mục tiêu: 
“Bạch thầy, con chỉ thấy cái tròng mắt mà thôi, chỉ có thế”. Vị 
thầy đáp: “Tốt lắm, hãy bắn”. Và dĩ nhiên là mũi tên đã xuyên 
qua điểm duy nhất còn lại trong tâm tỉnh giác của người đệ 
tử. 


125 


Câu chuyện này là một ví dụ chính xác về phương cách 
làm thế nào để hoàn tất bước thứ ba của pháp Quán Niệm 
Hơi Thở. Cũng giống người đệ tử thứ ba đã tập trung toàn 
tâm ý vào mục tiêu, đối với anh ta đó là tròng mắt trái của 
con chim, vì vậy bạn cũng hoàn toàn tập trung sự chú ý vào 
bước thứ ba của pháp Quán Niệm Hơi Thở, để bạn cảm giác 
được toàn bộ hơi thở. Khi bạn đã hoàn tất bước thứ ba này, 
nếu bạn tự hỏi mình: “la có nghe âm thanh gì không?”, bạn 
sẽ trả lời: “Âm thanh nào?”-“Ta có cảm giác gì về thân không?” 
- “Thân nào?” - “Ta thấy gì?“ - “Chỉ cảm thấy hơi thở đang 
hoạt động”. Tốt lắm. 


Bước Thứ Tư: An Tịnh Hơi Thở 

Khi tâm bạn thoải mái hoà nhập làm một với hơi thở, hơi thở 
sẽ tự động trở nên êm dịu. Sự tiến bộ của bạn sẽ rất ít bị quấy 
rối nên bạn sẽ tự nhiên kinh nghiệm được từng mỗi phút giây 
cái cảm giác dịu dàng êm ái hơn, giống như một mảnh vải thô 
nhám từ từ chuyển thành miếng vải lụa trơn láng. Hay là bạn 
có thể trợ giúp tiến trình này bằng cách cắt đứt sự im lặng nội 
tâm trong giây lát và tự nói với mình: “An tịnh, an tịnh, an 
tịnh”. Rồi bạn trở lại im lặng cảm nghiệm hơi thở mà thôi. Làm 
như vậy nghĩa là bạn đang hướng dẫn người gác cổng như đã 
mô tả trong chương 5. 

Nếu bạn nhảy vọt đến bước thứ tư quá sớm, bạn sẽ là 
miếng mổi ngon cho hôn trầm. Bạn phải bắt giữ được con 
ngựa hoang trước khi huấn luyện nó, nghĩa là bạn phải nắm 
giữ được toàn bộ hơi thở, hoàn tất bước thứ ba, trước khi bạn 
thử làm cho hơi thở dịu xuống. 

Những thiển sinh hoàn tất bước thứ ba bằng sức mạnh 
của ý chí sẽ thấy không thể nào làm cho hơi thở êm dịu được. 
Họ đã gắng sức thay vì buông xả, và bây giờ họ bị kẹt. Khi bạn 
cầm một cái hoa, không bao giờ nên nắm nó quá chặt, nếu 


126 


không bạn sẽ làm hỏng nó. Những đối tượng tinh tế cần sự 
xúc chạm nhẹ nhàng. Để giữ được hơi thở êm dịu với sự tĩnh 
giác trong nhiều phút, bạn cần cái tâm thật tinh tế. Sức chú 
tâm tỉnh tế như vậy chỉ có thể đạt được nhờ buông xả nhẹ 
nhàng và bền bi, không bao giờ đạt được bằng sức mạnh của 
ý chí thuần túy. 

Khi người thợ mộc bắt đầu cưa một khúc gỗ, ông ta có 
thể nhìn thấy toàn thể cái cưa từ tay cầm cho đến đầu lưỡi 
cưa. Khi ông ta tập trung để cưa, sự chú ý nhắm càng lúc 
càng gần hơn với điểm lưỡi cưa chạm khúc gỗ. Tay cầm và 
đầu lưỡi cưa chẳng bao lâu biến mất khỏi tầm nhìn của ông 
ta. Sau một lúc, cái duy nhất mà ông nhìn thấy là cái răng cưa 
đang chạm miếng gỗ, còn những răng cưa bên trái và bên phải 
đều nằm ngoài tầm nhận biết của ông. Ông không biết, và 
cũng không cần biết cái răng cưa ấy ở đầu, ở giữa hay ở cuối 
lưỡi cưa. Ông đã vượt lên những khái niệm ấy. Đây là ví dụ 
cái cưa. 

Cũng vậy, ở bước thứ tư này, bạn chỉ biết hơi thở đang 
diễn tiến bây giờ. Bạn cũng không biết đó là hơi thở-vào hay 
hơi thở-ra, đang ở chặng đầu, chặng giữa hay chặng cuối. Khi 
hơi thở dịu xuống sự chú ý của bạn trở nên tỉnh tế đến nỗi cái 
duy nhất mà bạn biết là hơi thở ngay lúc này. 


Bước Thứ Năm Và Thứ Sáu: Cảm Nghiệm H Lạc Với Hơi 
Thở 
Trong bước thứ năm của pháp Quán Niệm Hơi Thở 
(Änãpãnasafi Sutta) bạn cảm nghiệm được hỷ (ti) cùng với 
hơi thở, và trong bước thứ sáu bạn cảm nghiệm lạc (sukha) 
cùng với hơi thở. Bởi vì hỷ và lạc khó có thể tách rời, và vì 
chúng thường cùng đi với nhau, nên tôi sẽ xem chúng là một 
cảm thọ. 

Khi bạn vẫn giữ vững chánh niệm để theo dõi hơi thở 


127 


đang êm dịu xuống, hỷ lạc tự nhiên khởi lên như tia nắng 
vàng của buổi bình minh đang hé lộ dưới chân trời đông. Nó 
sẽ khởi lên từ từ nhưng tự động bởi vì tất cả năng lực tính 
thần của bạn bây giờ tuôn chảy vào £âm nhận biết chứ không 
phải tâm tạo tác. Thật ra, bạn không làm gì cả, bạn chỉ theo 
dõi. Dấu hiệu chắc chắn rằng bạn không làm gì cả là sự an 
tịnh của hơi thở. Trong những giờ phút ban đầu của buổi bình 
minh cho đến khi chân trời bừng lên với ánh sáng đầu tiên của 
một ngày mới, tất cả chỉ là vấn đề thời gian; cũng giống như 
trong lúc bạn vẫn còn an tịnh với hơi thở êm dịu cho đến khi 
niềm hỷ lạc khởi lên trong tâm bạn, tất cả cũng chỉ là vấn đề 
thời gian. Năng lượng tinh thần tuôn chảy vào fâm nhận biếf 
làm cho chánh niệm đầy uy lực, và chánh niệm được tăng 
cường năng lượng sẽ cho bạn cảm nhận được niềm hỷ lạc 
(piti-sukha). 

Nếu bạn đạt đến bước thứ tư và vẫn giữ vững chánh 
niệm về một hơi thở rất an tịnh nhưng không cảm thấy hỷ lạc, 
thì lời khuyên của tôi là: “Đừng hốt hoảng!“ Đừng làm hỏng 
tiến trình tự nhiên bằng sự thiếu kiên nhẫn của bạn. Vào giai 
đoạn này, bất cứ bạn làm điều gì cũng sẽ trì hoãn, hay thậm 
chí ngăn cản niềm hỷ lạc đến với bạn. Thay vào đó, chỉ cần đi 
sâu vào cảm giác về hơi thở an tịnh đang tiếp diễn. Bạn có 
thật sự tỉnh giác về hơi thở êm dịu? Hay có sự gián đoạn xen 
vào? Có lẽ bạn thiếu tiến bộ là vì bạn không liên tục tĩnh giác 
về hơi thở mà thôi. Có phải hơi thở của bạn không còn an tịnh 
nữa? Có lẽ hơi thở chưa êm dịu đúng mức. Nếu vậy, hãy dành 
thêm thời gian cho hơi thở. Đây là một tiến trình tự nhiên, 
hoàn toàn độc lập với bạn. Khi chánh niệm an trú thoải mái 
vào hơi thở mà không chút gián đoạn nào, và cảm giác về hơi 
thở càng lúc càng an tịnh hơn, thì hỷ lạc luôn luôn khởi sinh. 

Nếu bạn có thể sớm nhận thấy niềm hỷ lạc thì sẽ có ích 
cho bạn. Để làm được điều này, bạn phải làm quen với những 
gì bạn tìm kiếm. Niềm hỷ lạc liên kết với sự an tịnh có thể 


128 


khởi đầu hết sức tinh tế. Cũng giống như một người thích 
nhạc kích động tham dự một buổi trình diễn nhạc cổ điển của 
Mahler, và không thể hiểu được tại sao thính giả trả thật 
nhiều tiền để đi nghe thứ nhạc đó. Chỉ vì người ấy không hiểu 
được. Cũng giống như một người thường ăn những bữa ăn tối 
rẻ tiền, lần đầu tiên đi đến một nhà hàng năm sao của Pháp 
và không thưởng thức được thức ăn bởi vì khẩu vị của người 
này quá thô thiển. Khi bạn hành thiền ngày càng nhiều hơn, 
bạn trở thành một người thành thạo về các trang thái an tịnh 
của tâm và sẽ tự nhiên hiểu được rất sớm lúc nào thì niềm hỷ 
lạc đang đến với bạn. 

Việc hoàn thành bước thứ năm và thứ sáu này của pháp 
Quán Niệm Hơi Thở cũng chính xác giống như lúc đạt được 
giai đoạn hoàn toàn du trì tĩnh eiác uào hơi thở tuyệt đẹp trong 
phương pháp hành thiền căn bản của tôi. Vẻ đẹp của hơi thở 
ở trình độ này là cách tôi mô tả kinh nghiệm về hỷ lạc. Hơi 
thở ở giai oạn này trở nên thật an tịnh và tuyệt đẹp, còn hấp 
dẫn hơn một khu vườn mùa xuân hay cảnh mặt trời lặn mùa 
hè, và bạn tự hỏi không biết bạn có còn muốn ngắm cái gì 
khác nữa không? 


Bước Thứ Bảy: Cảm Nghiệm Hơi Thở Như Một Đối Tượng 
Của Tâm 

Khi hơi thở càng lúc càng đẹp hơn, khi niềm hỷ lạc lặng lẽ gia 
tăng sức mạnh, hơi thở của bạn có vẻ như hoàn toàn biến 
mất. Trong chương 2, tôi đã mô tả điều này như là hơi thở đã 
tách rời khỏi hơi thở tuyệt đẹp, chỉ còn lại cảm giác tuyệt đẹp. 
Để diễn tả sự kiện này, tôi đã cho ví dụ về nụ cười của Con 
Mèo Cheshire, khi nó từ từ biến mất chỉ còn để lại nụ cười. 
Điều này mô tả thật chính xác con đường từ giai đoạn năm 
và sáu, cảm nhận hỷ lạc với hơi thở, đến giai đoạn bảy lúc hơi 
thở chỉ còn được biết như một đối tượng của tâm. 


T129 


Để làm rõ sự chuyển tiếp này, tôi dẫn chứng sự phân 
tích của Đức Phật về thức đối với sáu căn (Tương Ư.BK, 35) - 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và nhận biết. Trong những 
giai đoạn đầu của hành thiền, bạn buông bỏ thấy, nghe, ngửi, 
nếm đến mức độ sáu căn hoàn toàn đóng lại trong một thời 
gian. Rồi bạn buông bỏ hầu hết mọi hoạt động của căn thứ 
năm, là xúc chạm, bằng cách tập trung duy nhất vào sự xúc 
chạm (cảm giác thân thể) của hơi thở. Căn thứ sáu, là ý căn, 
hoạt động trong suốt thời gian này. Khi bạn tiến vào giai 
đoạn bảy, căn thứ năm là xúc chạm bây giờ cũng đóng lại, 
chỉ còn căn thứ sáu, ý căn, để nhận biết hơi thở. Giờ đây bạn 
đang cảm nghiệm hơi thở qua một căn mới. 

Hãy tưởng tượng một người bạn cũ, râu tóc xổm xoàm, 
người thường đi đó đi đây trong bộ quần áo cũ bình thường. 
Rồi ông ta thọ giới xuất gia thành một nhà sư Phật giáo. Khi 
lần đầu tiên bạn thấy ông ta trong tu viện, có lẽ bạn không 
nhận ra ông với chiếc đầu trọc và bộ y vàng. Nhưng dù sao thì 
đó vẫn là người bạn cũ. Ông có vẻ khác lạ trong một khung 
cảnh mới, chỉ có thế. Cũng vậy, người bạn cũ là hơi thởthường 
đi ra đi vào trong chiếc áo cảm giác xúc chạm và thường được 
nhận ra nhờ căn thứ năm (xúc chạm). [rong bước thứ bảy của 
pháp Quán Niệm Hơi Thở, hơi thở của bạn đã vượt lên trên 
thế giới của ngũ căn, đặc biệt là căn thứ năm, và bây giờ chỉ 
được biết qua căn thứ sáu, như một đối tượng của tâm. Đây 
là lý do tại sao Đức Phật gọi gia1 đoạn này là “cảm nghiệm hơi 
thở như một đối tượng của tâm” (cifa-sankhara). 

Vì vậy nếu hơi thở của bạn hình như biến mất vào giai 
đoạn này, hãy yên tâm là điều này nhất định phải xảy ra, và 
đừng có quấy rối tiến trình này bằng cách tìm kiếm loanh 
quanh cái tri giác trước đây về hơi thở. Thay vào đó, khi hơi 
thở hình như biến mất, hãy tự hỏi mình còn lại cái gì? Nếu 
bạn đã tuân theo lời hướng dẫn một cách thận trọng, hơi thở 
hình như chỉ biến mất sau khi hỷ lạc đã được ổn định, và vì 


T130 


thế cái còn lại là hỷ lạc. Chánh niệm của bạn phải thật tỉnh tế 
và trước tiên vẫn phải nhận ra đối tượng tế nhị này, nhưng 
bạn đã quen thuộc nhờ có nhiều kinh nghiệm trước đây, và 
tuệ giác sẽ cho bạn biết niềm hỷ lạc vi tế này chính là người 
bạn cũ của bạn, là hơi thở, và bây giờ được cảm nghiệm như 
một đối tượng của tâm. 

Nếu bạn không thể giữ vững đối tượng của tâm này là vì 
bạn đã chưa có đầy đủ hỷ lạc với hơi thở trong giai đoạn năm 
và sáu. Bạn cần phải rèn luyện để nuôi dưỡng một hơi thở 
tuyệt đẹp với rất nhiều hỷ lạc trước khi bạn đóng lại căn thứ 
năm. Lúc đó bạn sẽ có một đối tượng của tâm mạnh mẽ hơn 
để theo dõi. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần thực tập, bạn sẽ biết 
bạn tìm kiếm cái gì ở giai đoạn bảy, chánh niệm sẽ nhạy bén 
hơn trong việc duy trì những mức độ tinh tế của hỷ lạc, và bạn 
sẽ có thể buông bỏ căn thứ năm sớm hơn và vẫn có thể giữ 
được đối tượng của tâm dù chưa đủ mạnh. 


Bước Thứ Tám: An Tịnh Tâm Hành 

Vào giai đoạn này và những giai đoạn kế tiếp trong tiến trình 
hành thiền, thường có thể xảy ra sự kiện là niềm hỷ lạc trở 
nên hưng phấn quá mức và vì vậy đã quấy rối sự an tịnh. Vì 
lý do này, Đức Phật đã dạy bước thứ tám của pháp Quán 
Niệm Hơi Thở (ãnãpãna-safi) là làm an tịnh tâm hành về hơi 
thở. 

Khi những thiền sinh tập sự, và đôi lúc cũng có những 
thiển sinh lâu năm, bắt đầu cảm nghiệm được đôi chút hỷ lạc, 
họ liền bật lên tiếng “Ô” một cách vô ý: Ồ! Đây rồi! Thật đáng 
kinh ngạc! - Và tức khắc niềm hỷ lạc vỗ cánh bay đi. Chỉ vì họ 
quá hưng phấn. 

Trong những trường hợp khác, sự sợ hãi có thể khởi lên 
cùng lúc với niềm hỷ lạc: Điều này thật quá sức đối với tôi! 
Điều này thật đáng sợ, tôi không xứng được hưởng! - Và một 


T31 


lần nữa niềm hỷ lạc sẽ ra đi. Sợ hãi đã hủy diệt sự an tịnh. 

Vì vậy, hãy coi chừng hai kẻ thù đó, sợ hãi và hưng phấn, 
có thể xuất hiện trong giai đoạn này. Hãy nhớ tiếp tục giữ an 
tịnh tâm hành về hơi thở. Niềm hỷ lạc này phát sinh do sự an 
bình tỉnh lặng. Hãy giữ vững nguyên do phát sinh niềm hỷ 
lạc này. Hãy tiếp tục an trú trong tỉnh lặng, nếu không hỷ lạc 
sẽ ra đi. 

Hình ảnh ví dụ nổi tiếng của Ngài Ajahn Chah về “mặt 
hồ tĩnh lặng” giúp chúng ta hiểu những gì đang xảy ra ở đây. 
Những người khác cũng có viết về hình ảnh này, nhưng 
không đầy đủ bằng. Tôi nhớ Ngài Ajahn Chah đã giảng như 
thế này. Khi Ngài đang đi dạo trong những khu rừng hoang 
và rừng cây mà ở Thái Lan chúng tôi thường gọi là tudong, 
Ngài luôn luôn cố gắng tìm kiếm một dòng suối vào lúc 
hoàng hôn xuống. Ngài cần nước để tắm. Sau khi đi dạo trong 
rừng hoang, đổ mồ hôi vì khí nóng và sự vận động cơ thể, 
nếu tối đó bạn không tắm bạn sẽ cảm thấy mình dơ bẩn và 
rít rát khó chịu suốt đêm. Ngài cũng cần nước để uống. Vì 
những lý do ấy, Ngài Ajahn Chah tìm kiếm một hồ nước, một 
dòng sông nhỏ hay một dòng suối ở một nơi nào đó trong 
rừng. Khi Ngài tìm ra, Ngài sẽ ở lại qua đêm gần nơi đó. 

Đôi lúc sau khi uống nước, tắm và đã ổn định, Ngài Ajahn 
Chah thường ngồi thiển cách hồ nước vài thước. Ngài nói 
rằng đôi lúc Ngài thường hay mở mắt ngồi yên lặng đến nỗi 
Ngài thấy nhiều thú vật từ trong rừng hoang đi ra. Chúng 
cũng muốn tắm và uống nước. Ngài nói chúng chỉ đi ra nếu 
Ngài ngồi hết sức yên lặng, bởi vì thú vật rừng hoang thường 
rụt rè và sợ loài người hơn là chúng ta sợ chúng nó. Khi chúng 
xuất hiện từ trong rừng rậm, chúng thường nhìn quanh và 
đánh hơi xem thử có an toàn không. Nếu chúng nhìn thấy 
Ngài, chúng chỉ bỏ đi. Nhưng nếu Ngài ngồi tuyệt đối yên 
lặng, thì bọn thú rừng không thể nghe tiếng động từ chỗ Ngài 


132 


ngồi. Thậm chí chúng cũng không thể đánh hơi được sự hiện 
diện của Ngài. Lúc đó chúng sẽ đi ra uống nước. Một vài con 
sẽ uống nước và đùa giỡn trong nước như là không có Ngài 
ở đó, như thể Ngài là người vô hình. Ngài nói rằng đôi lúc 
Ngài ngồi yên đến nỗi, sau khi những con thú bình thường đi 
ra, có nhiều con thú rất kỳ lạ xuất hiện, những con thú mà 
Ngài không hề biết tên. Trước đây, Ngài chưa bao giờ thấy 
những sinh vật lạ thường như vậy. Cha mẹ Ngài cũng chưa 
bao giờ nói cho Ngài biết về những con thú này. Chỉ khi nào 
Ngài tuuệt đối yên lặng thì những con thú kỳ diệu này mới đi 
ra uống nước. 

Đây là một ví dụ rất hay về những gì xảy ra trong lúc 
thiển định thâm sâu. Hồ nước là biểu tượng của tâm. Vào giai 
đoạn thứ tám của pháp Quán Niệm Hơi Thở, bạn đang ngồi 
trước hồ nước và theo dõi. Nếu bạn đưa ra bất cứ mệnh lệnh 
nào nghĩa là bạn không yên lặng. Những sinh vật kỳ diệu 
- là định tướng và các tầng thiên - chỉ đến với bạn nếu bạn tuyệt 
đối yên lặng. Nếu chúng mới bước ra để “đánh hơi“ mà bạn 
đã thốt lên “Ổ!” thì chúng sẽ phóng ngay vào rừng và sẽ 
không trở lại. Nếu chúng đi ra và bạn nhìn chúng, ngay cả 
bạn chỉ liếc mắt thôi, chúng cũng sẽ biết và bỏ đi. Bạn không 
thể nhúc nhích nếu bạn muốn những con thú ấy đi ra và chơi 
đùa. Nhưng nếu bạn giữ tuyệt đối yên lặng - không kiểm soát, 
không làm, không nói, không nhúc nhích, hay bất cứ cái gì 
khác - thì định tướng sẽ xuất hiện. Chúng sẽ nhìn quanh và 
“đánh hơi” bầu không khí. Nếu chúng nghi là không có ai ở 
đó, chúng sẽ đến và chơi đùa ngay trước mặt bạn. Nhưng nếu 
bạn chỉ cần chớp mắt, chúng lại bỏ đi ngay. Chứng chỉ ở lại khi 
nào bạn tuuệt đối yên lặng. Những sinh vật bình thường sẽ đi 
ra trước, rồi đến những sinh vật rất xinh đẹp, và cuối cùng là 
những sinh vật rất diệu kỳ. Những sinh vật cuối cùng ấy là 
những kinh nghiệm tuyệt vời mà bạn không biết gọi tên như 
thế nào, những cảm nghiệm mà bạn không tưởng tượng là 


133 


có thể hiện hữu bởi vì chúng thật lạ kỳ, đầy hỷ lạc, rất trong 
sáng thanh tịnh. Đó là cảnh giới các tầng thiển (jhanas). 

Ví dụ tuyệt vời này của Ngài Ajahn Chah là một thước 
đo trí tuệ, và mức độ hiểu biết rất sâu sắc của Ngài về tâm. 
Thật vậy, đây là đường lối hoạt động của tâm, và có được trí 
tuệ ấy là có một uy lực rất hùng mạnh. Các tầng thiển tuyệt 
điệu có thể xuất hiện khi tâm bạn khởi lên niềm hỷ lạc, khi 
bạn hiểu rằng niềm hỷ lạc này chính là tâm đang cảm 
nghiệm về hơi thở, và lúc bạn làm an tịnh toàn bộ tiến trình 
theo dõi hơi thở. 


Bước Thứ Chín: Cảm Nghiệm Tâm 

Đề mục thứ chín của kinh Quán Niệm Hơi Thở (ãnãpãma- 
sai) mô tả một người khách rất quan trọng đến viếng thăm 
tâm tỉnh lặng - đó là định tướng (mimiffa). Đề mục này được 
gọi là cảm nghiệm tâm (citta- patisamuedi). Chỉ vào giai đoạn 
này bạn mới có thể thật sự nói rằng bạn biết được tâm. Một 
số người có nhiều lý thuyết và ý tưởng về bản chất của tâm, 
và họ cố gắng thử nghiệm để chứng minh bằng các trang thiết 
bị khoa học. Thậm chí họ còn viết nhiều cuốn sách về tâm. 
Nhưng chỉ ở giai đoạn này bạn mới có thể thật sự cảm nghiệm 
tâm. 

Con đường bạn cảm nghiệm tâm là qua định tướng 
(nimitta), vì đó là phản ảnh của tâm. Hãy nhớ rằng tâm là ánh 
biết. Nhưng tánh biết có thể tự biết mình được không? Mắt là 
căn để thấy, nhưng mắt cũng có thể tự thấy mình khi nó nhìn 
vào gương: mắt thấy hình ảnh phản chiếu của chính nó. Hình 
ảnh phản chiếu bạn thấy trong giai đoạn hành thiển này, định 
tướng, là một hình ảnh phản chiếu đích thực của tâm. Bạn 
nhìn vào một tấm gương đã được lau sạch bụi bặm và chất dơ 
bám trên mặt, và cuối cùng bây giờ bạn đã thấy được chính 
mình. Bạn chỉ có thể cảm nhận tâm trực tiếp bằng đinh tướng 


134 


hay lúc nhập định (hana). 

Khi định tướng khởi lên nó thật lạ lùng đến nỗi hầu như 
không thể nào mô tả được. Ngôn ngữ được tạo thành qua các 
ví dụ so sánh. Chúng ta mô tả vật gì đó cứng như gạch hay 
mềm như cỏ. Chúng ta luôn luôn dùng ví dụ từ thế giới của 
năm giác quan. Nhưng thế giới của tâm hoàn toàn khác hắn 
đến nỗi ta không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Sau cảm nghiệm 
đầu tiên về đ”nh tướng bạn suy nghĩ “Cái gì đây nhỉ?”. Bạn 
biết đây là một cảm giác có thật, nhưng bạn phải nặn óc tìm 
ra ngôn ngữ để mô tả nó. Bạn đành phải sử dụng những ví 
dụ không hoàn hảo: nó giống như ánh sáng, giống như một 
cảm giác hỷ lạc tuyệt diệu, giống như thế này, giống như thế 
kia. Bạn biết nó thật sự hoàn toàn khác với bất cứ kinh 
nghiệm nào bạn có trước đây, nhưng dù thế nào bạn cũng 
phải mô tả nó cho chính mình. Đó là lý do tại sao tôi vẫn nói 
là đôi lúc bạn cảm nghiệm đƒnh tướng như ánh sáng, đôi lúc 
như một cảm thọ, đôi lúc như...một miếng kẹo đẽo Jell-O, hay 
bất cứ cái gì. lất cả đều là một cảm giác giống nhau, nhưng 
chúng ta dùng chữ khác nhau. Tuy nhiên, đối với một số hành 
giả, tâm bừng sáng rất nhanh và rồi lại biến mất. Cũng giống 
như con thú đi ra khỏi rừng. Nó cảm giác như có ai đang phấn 
khích nên nó chạy vụt mất. 

Một vài hành giả gặp khó khăn trong việc đạt được đƒnh 
tướng. Họ đạt đến giai đoạn làm an tịnh hơi thở tuyệt đẹp và 
không thấy có gì xảy ra. Không có ánh sáng xuất hiện. Họ tự 
hỏi không biết họ đang làm gì sai. Hình ảnh so sánh tương 
đồng sau đây có thể giúp những người đó hiểu được. 

Vào một đêm khuya, tôi đi ra khỏi cái cốc (kuf) được 
thắp đèn sáng của tôi và bước vào đêm tối dày đặc của khu 
rừng. Tôi không có đèn pin. Trời tối đen đến nỗi tôi không thể 
thấy được gì. Tôi vẫn giữ yên lặng và kiên nhẫn. Từ từ mắt tôi 
bắt đầu quen dần với bóng tối. Chẳng bao lâu tôi có thể nhìn 


135 


thấy hình dáng của các thân cây, và rồi tôi có thể ngẩng đầu 
nhìn lên và thấy những vì sao đẹp đẽ, ngay cả toàn bộ Giải 
Ngân Hà đang lấp lánh sáng ngời trên bầu trời đêm. 

Cảm nghiệm định tướng (hana nimiffa) có thể giống như 
vậy. Trong sự tỉnh lặng vô hình sắc, khi hơi thở dường như 
biến mất, trước tiên hành giả có thể không thấy gì. Hãy kiên 
nhẫn. Đừng làm gì cả chỉ việc chờ mà thôi. Chẳng bao lâu 
chánh niệm sẽ quen với tình trạng “bóng tối” này, khác hắn 
với trú xứ thường lệ của nó (là cái phòng của ngũ căn được 
thắp sáng), và bắt đầu thấy các hình thể lúc đầu còn lờ mờ. 
Sau một lúc, định tướng tuyệt đẹp như các vì tinh tú có thể 
xuất hiện, và nếu hành giả vẫn giữ vững tỉnh lặng trong một 
thời gian dài vừa đủ thì những đjnh tướng tuyệt mỹ nhất sẽ 
xuất hiện, giống như mảnh trăng rằm vừa thoát khỏi bóng 
mây, rực sáng giữa trời đêm. 


Bước Thứ Mười: Làm Rực Sáng Định Tướng/ Làm Tâm Hân 
Hoan 
Hai khuyết điểm của định tướng có thể làm cản trở bước tiến 
xa hơn: Định tướng có vẻ quá lờ mờ, và định tướng không ổn 
định. Để giải quyết hai vấn đề phổ biến này, Đức Phật đã dạy 
bước thứ mười và thứ mười một của pháp Quán Niệm Hơi 
Thở: Làm rực sáng định tướng và giữ vững định tướng. “Làm 
rực sáng” là từ ngữ tôi dùng để diễn tả ý nghĩa của từ ngữ 
Pali là abhippamrodauam cittứtm, nghĩa đen là “làm cho tâm hân 
hoan“. Tâm càng hân hoan, thì đjnh tướng càng sáng rực rỡ. 
Để tiến vào định (hana), định tướng phải là cái gì sáng rực rỡ 
nhất mà bạn từng được thấy, và có một vẻ đẹp siêu thoát. 
Hãy xem thử tại sao định tướng có thể xuất hiện lờ mờ và 
thậm chí còn có vẻ vẩn đục. Thật hữu ích khi nhớ lại rằng 
định tướng chỉ là một phản ảnh của tâm. Nếu định tướng lờ 
mờ, nghĩa là tâm bạn đang lờ đờ. Nếu định tướng vấn đục, 


136 


nghĩa là tâm bạn đang bị cấu uế phiền não. Không có vấn đề 
dối trá hay phủ nhận ở đây, vì bạn đang phải đối mặt với sự 
thật về trạng thái của tâm bạn. 

Chính ở đây, sự quan trọng của Giới (Sïila) trở nên rõ ràng. 
Nếu tâm cấu uế vì những hành động về thân, khẩu ý không 
thanh tịnh, thì đjnh tướng, nếu có xuất hiện, cũng sẽ lờ mờ và 
vẩn đục. Nếu đó là kinh nghiệm của bạn, thì hãy dành nỗ lực 
để thanh tịnh tam nghiệp trước khi hành thiền. Hãy giữ giới 
luật thật nghiêm minh. Hãy kiểm soát lời nói. Đức Phật dạy 
rằng trước tiên nếu không giữ giới luật thanh tịnh thì không 
thể nào thanh tịnh tâm (lăng Ch.BK 61). 

Những người đầy lòng từ bi và tâm bố thí cùng với đức 
tin vững chắc là có cái mà người ta thường gọi là “tâm trong 
sáng”. Từ kinh nghiệm giảng dạy thiền của tôi, những hành 
giả có tâm trong sáng như vậy là những người thường cảm 
nghiệm được định tướng sáng rực rỡ, điều này đã trở thành 
một quy luật tổng quát. Vì thế, ngoài việc giữ gìn giới luật 
thanh tịnh, hãy phát triển cái tâm trong sáng ấy. 

Tuy nhiên, đôi lúc ngay cả những người đạo đức cũng 
cảm nghiệm định tướng lờ mờ. Điều này xảy ra thường là do 
năng lượng tinh thần của họ thấp, có lẽ vì sức khỏe kém hay 
làm việc quá mức. Một phương tiện khéo léo để vượt qua vấn 
đề này là dành một số thời gian hành thiền để phát triển 
những buổi thiền tập theo cảm hứng, chắng hạn như suy tư 
về Phật, Pháp và Tăng. Những đề mục này cần được nghiền 
ngẫm cho đến khi tâm tràn đầy hoan hỷ. Hoặc để thay đổi, 
nếu bạn là hạng người có tâm bố thí rộng rãi, bạn có thể suy 
tư về những hành động bố thí trong quá khứ và từ đó khơi 
nguồn cảm hứng cho bạn. Đức Phật gọi điều này là, quán 
niệm về hạnh bố thí (cãea-anussafi). Hoặc là bạn có thể dùng 
một ít thời giờ để thực tập Từ Bi Quán (metta). Một khi năng 
lượng tinh thần đã được nâng cao đến mức độ sáng tươi hoan 


137 


hỷ, lúc đó bạn có thể trở lại với pháp Quán Niệm Hơi Thở 
(ãnñpñna-saii). 

Như vậy tôi đã nói đến những kỹ thuật để làm rực sáng 
định tướng (nimiHa) ngay cả trước khi bạn bắt đầu thực tập 
Quán Niệm Hơi Thở. Trong thực tế đó là những phương pháp 
rất hữu hiệu. Tuy nhiên, trong lúc hành thiền, khi định tướng 
đã khởi lên nhưng vẫn có vẻ lờ mờ, có bốn cách để tiến hành. 

Nhắm đến trung tâm điểm của định tướng (nimita). Ngay cả 
khi định tướng vẫn lờ mờ, trung tâm điểm của nó vân sáng 
hơn ở ngoại biên. Bằng cách nhẹ nhàng gợi ý cho chính mình 
nhìn về phía trung tâm điểm của định tướng, thì ánh sáng ở 
tâm điểm sẽ tỏa rộng ra. Rồi lại nhắm vào tâm điểm của vùng 
mở rộng, và vùng ấy trở nên sáng hơn. Bằng cách nhắm đến 
trung tâm, rồi tâm điểm của trung tâm mới, và cứ như thế, 
định tướng lờ mờ chẳng bao lâu sẽ trở nên rất sáng sủa và 
thường tiếp tục “bùng vỡ” ánh sáng trên suốt con đường tiến 
vào định (Jhana). 

Chú tâm thật sắc bén uào phút giâu hiện tại. Mặc dù tĩnh giác 
về giây phút hiện tại là một phần trong bước khởi đầu thực 
tập pháp Quán Niệm Hơi Thở, vào giai đoạn này thường xảy 
ra sự kiện là sự chú tâm bị “hoen ố“ trong giây phút hiện tại. 
Riêng cá nhân tôi, tôi thường thấy rằng một lời nhắc nhở nhẹ 
nhàng để tập trung sắc bén hơn trong giây phút hiện tại sẽ 
làm tỏa sáng chánh niệm và làm rực rỡ định tướng, xoá tan 
mọi cảm giác lờ mờ. 

Mim cười uới định tướng (nimiHa). Nên nhớ rằng định 
tướng là một phản ảnh của tâm bạn. Vì vậy, nếu tâm mỉm 
cười, thì định tướng cũng mỉm cười đáp lại! Nó sẽ tỏa sáng. 
Có thể còn một chút sân hận (chướng ngại thứ hai) sót lại nên 
đã làm cho đnh tướng lờ mờ. Mỉm cười vừa dịu dàng vừa đủ 
mãnh lực để vượt qua hình thái chướng ngại tế nhị này. Nếu 


À /, 


bạn không hiểu ý nghĩa của điều tôi nói về “mỉm cười với định 


138 


tướng”, hãy đi đến nhìn mình trong gương, mỉm cười, và đem 
tinh thần của nụ cười ấy áp dụng lại với định tướng. 

Trở uÊưới hơi thở tuyệt đẹp. Đôi lúc chỉ vì đi đến định tướng 
quá sớm, và tốt hơn là nhẹ nhàng quyết tâm tiếp tục duy trì 
hơi thở tuyệt đẹp thêm một thời gian nữa. Ngay cả nếu định 
tướng khởi lên, khi thấy nó lờ mờ thì bỏ qua và trở về với cảm 
nghiệm tinh thần về hơi thở tuyệt đẹp. Thường khi tôi làm 
điều này, chỉ sau một thời gian ngắn đjnh tướng khởi lên lại và 
sáng hơn một chút. Tôi lại bỏ qua nó. Nó tiếp tục khởi lên, cứ 
mỗi lúc một sáng hơn, nhưng tôi vẫn tiếp tục bỏ qua cho đến 
khi một ẩjnh tướng rực rỡ xuất hiện. Lúc đó thì tôi không còn 
bỏ qua nữa! 

Như vậy đây là những cách làm “rực sáng” định tướng, 
đánh bóng nó, cho đến khi nó sáng chói, tuyệt đẹp và rực rỡ. 


Bước Thứ Mười Một: Giữ Vững Định Tướng/ An Định Tâm 
Khuyết điểm thứ hai của định tướng gây trở ngại cho việc tiến 
sâu vào kinh nghiệm thiền định là tính không ổn định của 
định tướng. Nó không đứng yên và nhanh chóng biến mất. Để 
giải quyết vấn đề này, Đức Phật dạy bước thứ mười một của 
pháp Quán Niệm Hơi Thở, sømadaham citam, nghĩa đen là 
“chăm chú an định tâm” và ở đây nghĩa là “duy trì sự chú tâm 
vào định tướng”. 

Trong một vài lần đầu khi đjnh tướng xuất hiện, rất thông 
thường là nó bừng lên một thời gian ngắn rồi vụt biến mất, 
hay nó di chuyển loanh quanh trong tầm nhìn thấy của lãnh 
vực ý thức. Nó không ổn định. Thường thường thì định tướng 
sáng chói và mạnh mẽ sẽ được giữ vững lâu hơn định tướng 
yếu ớt lờ mờ, vì vậy nên Đức Phật đã dạy đề mục “làm rực 
sáng định tướng” trước đề mục “giữ vững định tướng”. Đôi lúc 
làm rực sáng đjnh tướng cũng đủ để giữ vững nó - định tướng 
trở nên rực rỡ tuyệt đẹp đến nỗi nó thu hút sức chú ý trong 


139 


một thời gian dài. Tuy nhiên, ngay cả một định tướng sáng 
chói cũng có thể không ổn định, vì vậy có những phương 
pháp để giữ vững sự chú tâm vào định tướng. 

Tuệ giác giúp tôi giữ vững đƒnh tướng là sự nhận thức 
rằng cái định tướng mà tôi đang thấy chỉ là một phản ảnh của 
tâm nhận biết, cái tâm đang theo dõi. Nếu tâm nhận biết dao 
động, thì phản ảnh của nó, là đjnh tướng, cũng dao động. 
Cũng giống như nhìn vào hình ảnh của chính mình trong 
gương, nếu bạn còn nhúc nhích thì hình ảnh trong gương 
cũng nhúc nhích. Bao lâu mà bạn còn dao động, thật lãng phí 
thời giờ nếu bạn chỉ tìm cách nắm chặt tấm gương để giữ cho 
hình ảnh khỏi dao động. Làm như vậy chăng có kết quả gì. 
Thay vào đó hãy tập trung chú ý vào tâm nhận biết, là tâm 
đang cảm nghiệm định tướng, và làm an tịnh tâm. Rồi hình 
ảnh của tâm nhận biết này, là định tướng, sẽ dần dần ổn định 
và có vẻ bất động, liên tục rực sáng. 

Một lần nữa, thường thường chính là nỗi sợ hãi và niềm 
hưng phấn đã tạo ra sự bất ổn. Bạn đang có quá nhiều phản 
ứng thay vì chỉ theo dõi một cách thụ động. Cảm nghiệm đnh 
tướng lần đầu tiên cũng giống như gặp gỡ những người hoàn 
toàn xa lạ. Thường thì bạn căng thẳng vì bạn không biết họ là 
ai và sẽ đối xử với bạn như thế nào. Tuy nhiên, sau khi tìm 
hiểu, bạn trở nên thoải mái khi ở cạnh họ. Họ là những người 
bạn tốt, và bạn cảm thấy dễ chịu với họ. Phản ứng thái quá sẽ 
không còn. Hoặc cũng giống như khi còn bé, lần đầu tiên bạn 
tập đi xe đạp. Trong vài lần đầu đạp xe, có lẽ bạn đã nắm chặt 
tay cầm đến nỗi, giống như tôi lúc đó, khớp ngón tay của bạn 
trắng bạch. Và bởi vì tôi không thoải mái, nên tôi cứ tiếp tục 
bị ngã xe. Sau nhiều lần bị bầm dập, chăng bao lâu tôi khám 
phá ra rằng tôi càng thoải mái thì càng dễ giữ được thăng 
bằng. Cũng vậy, chẳng bao lâu bạn sẽ biết là cần phải ngưng 
nắm chặt đính tướng. Bạn tỏ ra thoải mái hơn và khám phá ra 
rằng bạn càng nới lỏng sự kiểm soát thì bạn càng dễ giữ vững 


140 


định tướng. 

Một phương tiện khéo léo khác mà tôi đã triển khai để 
ngưng kiểm soát là sử dụng hình ảnh lái một chiếc xe. Khi 
định tướng khởi lên, tôi đưa chìa khóa cho nó và nói: “lừ nay 
trở đi thi bạn lái xe nhé”. Tôi hoàn toàn tín nhiệm nó, hoàn toàn 
tin tưởng. Thật sự tôi đã cố gắng tưởng tượng lòng tin cậy và 
trao trọn vẹn lòng tin cậy của tôi cho định tướng rực rỡ. lôi 
nhận thức rằng cái còn sót lại cuối cùng của fâm tạo tác, là ý 
tưởng muốn kiểm soát, vẫn còn muốn làm hỏng mọi việc. Vì 
thế tôi dùng hình ảnh ẩn dụ này để giúp tôi từ bỏ mọi ý muốn 
kiểm soát. Đây là lúc tôi ngừng lại. Khi tôi ngừng kiểm soát, 
thì định tướng cùng đứng lại với tôi. 

Sau một thời gian duy trì sự chú ý vào đƒnh tướng, nó càng 
trở nên rực sáng hơn và rất mạnh mẽ. Những dấu hiệu của 
định tướng tốt đẹp là chúng tỏa ra những màu sắc đẹp nhất mà 
bạn đã từng được thấy trong đời. Thí dụ, nếu bạn thấy một 
định tướng màu xanh, thì màu xanh này không phải là màu 
xanh bình thường nhưng là một màu xanh ngắt, xanh thắm, 
đẹp nhất mà bạn đã từng biết trước đây. Những định tướng 
tốt đẹp, hay tôi phải gọi là những định tướng “hữu ích”, cũng 
rất ổn định và hầu như bất động. Khi bạn đang cảm nghiệm 
một ẩjnh tướng ổn định tuyệt đẹp, nghĩa là bạn đang tiến đến 
biên giới của các tầng thiển (jhanas), và đang nhìn vào. 


Bước Thứ Mười Hai: Giải Thoát Tâm 

Bước thứ mười hai của pháp Quán Niệm Hơi Thở (ãnãpãna- 
sai) được gọi là “giải thoát tâm” (0ứnocaam ciHam). đây, 
bạn có một kinh nghiệm mà sau đó bạn có thể mô tả bằng hai 
cách khác nhau, tùy theo quan điểm của bạn. Hoặc là bạn thấy 
mình như đang chìm hay lặn sâu vào đƒnh tướng, hay định 
tướng với ánh sáng rực rỡ và cảm giác xuất thần như bao trùm 
bạn. Bạn không làm nên những chuyện này. Chuyện này xảy 


1ẠI 


ra như kết quả tự nhiên của sự buông xả tất cả mọi tạo tác. 

Bạn nhập tầng thiển (jhana) hay nhập định qua việc giải 
thoát tâm. Các tẩng thiển, như Đức Phật đã dạy, là những giai 
đoạn của sự giải thoát (øimokkha) (Trường BK 15, 33). 
Vimokkha cũng là từ được dùng để mô tả một người đã được 
ra khỏi nhà tù và được tự do. Có thể bạn biết chữ này từ tiếng 
Sankrit „oksha cũng có nghĩa giống như vậy. Tâm bây giờ 
được giải thoát. Nghĩa là, giải thoát khỏi thân và năm giác 
quan. Tôi không nói là tâm bây giờ đang trôi bềnh bồng đâu 
đó trong một cảm giác bên ngoài cơ thể. Bạn không còn có 
cảm giác đang ở một vị trí trong không gian, bởi vì tất cả cảm 
giác về không gian tùy thuộc vào năm giác quan. Ở đây, tâm 
được giải thoát khỏi tất cả những cảm giác đó. Bạn không còn 
có cảm giác về những gì xảy ra cho cơ thể. Bạn không còn có 
thể nghe bất cứ cái gì, không thể nói bất cứ cái gì. Bạn hoàn 
toàn ở trong trạng thái xuất thần tuy vẫn tỉnh giác, an tịnh và 
vững chắc như một tảng đá. Đó là những dấu hiệu cho thấy 
tâm đã giải thoát. Cảm nghiệm này trở nên một trong những 
cảm nghiệm mạnh mẽ nhất, nếu không muốn nói là cảm 
nghiệm có uy lực tột đỉnh của đời bạn. 

Nếu bạn thập định một vài lần, bạn thường muốn trở 
thành một vị tăng hay ni. Thế giới này trở nên kém hấp dẫn 
đối với bạn. Quan hệ tình yêu, nghệ thuật, âm nhạc, phim 
ảnh, tình dục, danh vọng, tiền tài v.v..., tất cả đều có vẻ không 
còn quan trọng và không còn hấp dẫn khi so sánh với cảm 
nghiệm nhập định và niềm hỷ lạc của một tâm giải thoát. 
Nhưng đó không phải chỉ là hỷ lạc mà thôi. Còn có cả một 
triết lý sâu sắc về cảm nghiệm này. Khi bạn trải qua nhiều giờ 
nhập định, bạn có thể tự gọi mình là một nhà huyền bí học, 
nếu bạn muốn. Bạn đã có một cảm nghiệm mà tất cả mọi 
truyền thống tôn giáo đều gọi là một cảm nghiệm huyền bí 
- một cái gì vượt xa cái bình thường. Đức Phật gọi đó là một 
“pháp vượt thoát thế gian” (uffari-nanussa-dharm.ma) (Trung 


142 


BK 31, 10). Ngài gọi đó là tâm đã “đạt đến sự siêu việt” (mahä- 
seata). Ngài cũng cho rằng niềm hỷ lạc của cảm nghiệm ñihập 
định rất giống với niềm hỷ lạc của tâm giác ngộ đến nỗi Ngài 
gọi đó “lạc giác ngộ “(sambodli sukha) (TrungBK 66,21). Đó là 
“nơi phiền não không thể đến gần“. Vì vậy đây là nơi mà 
Ác Ma (Mãra) - loại Ma trong Phật giáo - không thể đến gần 
bạn. Bạn đã giác ngộ và giải thoát trong lúc này. 

Vì vậy, nếu bạn đã phát triển được các giai đoạn này, 
mười hai bước đầu tiên của pháp Quán Niệm Hơi Thở 
(ãnñpãna-saii), chúng sẽ đưa bạn nhập định (Jhana). 


Xuất Định 

Bốn bước cuối cùng trong kinh Quán Niệm Hơi Thở 
(anãpana-sati) liên hệ đến hành giả vừa mới xuất định. Sau khi 
bạn ra khỏi cảm nghiệm lần đầu về hập định, bạn không thể 
không nghĩ: “Ồ, đó là cái gì nhỉ?”. Vì vậy việc đầu tiên bạn 
làm là duyệt lại cảm nghiệm này. Hãy tìm hiểu cảm nghiệm 
đó, mặc dù bạn phải nặn óc để tìm từ ngữ diễn tả nó. Hãy tự 
hỏi mình: “Nó khởi lên như thế nào? Ta đã làm điều gì đặc 
biệt? Lúc đang nhập định ta cảm thấy như thế nào? Tại sao nó 
cho ta cảm giác như thế? Bây giờ ta cảm thấy như thế nào? Tại 
sao nó mang lại hỷ lạc đến thế?“ Tất cả những quán chiếu này 
sẽ giúp khởi sinh tuệ giác. 

Bạn sẽ thấy rằng hai từ hay nhất để mô tả tại sao bạn đã 
tiến vào đjnh, đó là “buông xả”. Lần đầu tiên bạn đã thật sự 
buông xả. Không phải buông xả những gì bạn bị dính mắc, 
nhưng là buông xả cái chủ thểtạo nên dính mắc. Bạn đã buông 
xả cái tâm tạo tác. Bạn đã buông xả “cái tôi”. Thật khó để cho 
“cái ngã” buông xả “cái tôi”, nhưng qua các giai đoạn thực tập 
có phương pháp bạn đã thực sự làm được chuyện đó.Và đó là 
hỷ lạc. 

Vì vậy, sau khi đã quán chiếu về cảm nghiệm #! hập định, 


143 


hoặc là bạn sẽ bắt đầu thực tập Thiển Tứ Niệm Xứ 
(satipatthama) (các trọng tâm của chánh niệm), hay chỉ muốn đi 
thẳng đến bốn giai đoạn cuối cùng của pháp Quán Niệm Hơi 
Thở (ãnãpãna-sati). 


Bước Thứ Mười Ba: Quán Vô Thường 

Pháp quán chiếu đầu tiên là quán vô thường (icca), aricca 
vẫn được dịch là vô thường, nhưng từ này mang nhiều ý 
nghĩa hơn thế. Chữ đối nghĩa với nó là “thường” (micca} 
nicca là từ Pali dùng để mô tả một vật gì xảy ra thường 
xuyên, bất biến. Chẳng hạn, trong Giới luật, việc cung cấp 
thường xuyên thực phẩm cúng dường do một Phật tử mang 
đến chùa mỗi thứ ba, được gọi là “thực phẩm thường xuyên” 
(nicca ƒood) (Luật T. TI, 4,4,6). Khi điều gì vẫn xảy ra thường 
xuyên nay ngừng lại, đó là vô thường (amicca). Sau những 
kinh nghiệm sâu sắc về thiển định, điều quan trọng để quán 
chiếu là có một cái gì bất biến đến nỗi bạn không bao giờ để 
ý - cái này chúng ta gọi là “ngã”. Trong khi nhập định (hana), 
cái ngã này biến mất! Hãy để ý đến điều đó. Để ý đến điều 
này bạn sẽ thấy chân lý vô ngã (anatfZ) mang tính thuyết phục 
bạn sâu sắc đến nỗi nó có thể giúp bạn phát khởi cảm nghiệm 
về quả “Dự lưu”. 


Bước Thứ Mười Bốn: Quán Xả Lụ 

Nếu quán vô thường không đạt kết quả, bạn có pháp quán 
“xả ly hết mọi sự vật” (ơiraea) - đôi lúc còn gọi là ly tham. Nó 
thường có hai nghĩa, nhưng tôi vẫn thích ý nghĩa “xả ly”. Đây 
là lúc mọi sự vật tự nhiên biến mất. Khi bạn thập nh, bạn đã 
thấy nhiều sự vật biến mất - có vài thứ quá thiết thân với bạn 
đến nỗi bạn xem nó như là một phần chính yếu của bản sắc 
bạn. Tất cả đều biến mất khi bạn hập định (hana). Bạn có kinh 
nghiệm về sự xả ly “cái ngã” của bạn. 


144 


Bước Thứ Mười Lăm: Quán Đoạn Diệt 

Pháp quán chiếu thứ ba sau khi xuất định sẽ là quán “đoạn 
diệt” (mirodha). Cái gì trước đây đã từng có mặt ở chỗ này nay 
hoàn toàn biến mất. Tất cả đã chấm dứt, đã ra đi, và chỗ này 
bây giờ trống không! Cái “không” này chỉ có thể nhận biết 
trong thiền định thâm sâu. Bao nhiêu sự vật của vũ trụ này 
mà bạn nghỉ là thiết yếu nay đã đoạn diệt, và bạn đang ở 
trong một không gian hoàn toàn khác hắn. 

Đoạn diệt cũng là diệu đế thứ ba (trong Tứ Diệu Đế). 
Chấm dứt khổ đau được gọi là diệt. Nguyên nhân đưa đến 
đoạn diệt là buông xả. Bạn thật sự đã buông xả. Khổ (Dukkha) 
đã chấm dứt - phần lớn, đến 99%. Và cái gì còn lại? Cái gì đối 
nghịch với khổ? Đó là lạc (sukha). Lạc là chấm dứt khổ đau. Đó 
là lý do tại sao bạn phải quán chiếu rằng nhập định (jhanas) là 
một kinh nghiệm hỷ lạc tuyệt vời nhất mà bạn đã được cảm 
nhận trong đời. Và nếu bạn có được chút ít trí tuệ hay thông 
minh, bạn sẽ thấy rằng hỷ lạc khởi sinh là vì khổ đau đã chấm 
dứt. 

Bạn cảm nghiệm niềm hỷ lạc và bạn biết được nguyên 
nhân. Hãy tưởng tượng bạn bị chứng nhức đầu kinh niên 
nhiều năm, và có người cho bạn một thứ thuốc vừa mới được 
sáng chế, nói rằng thuốc này hiệu nghiệm đối với một số 
người nhưng không phải với tất cả mọi người. Vì thế bạn 
uống thử và thấy hiệu nghiệm đối với bạn. Bịnh nhức đầu 
kinh niên đã hết! Đôi lúc bạn muốn khóc lên vì sung sướng. 
Chấm dứt khổ đau tức là hạnh phúc. Tại sao học sinh cảm 
thấy vui đến thế khi chúng chấm dứt kỳ thi cuối niên học? 
Bởi vì rất nhiều điều khổ sở đã chấm dứt. Trong thế giới này, 
nhiều lúc hạnh phúc chỉ là mức độ đo lường của bao nhiêu 
khổ đau phải chịu đựng trước đó. Cuối cùng, khi bạn trả hết 
món nợ vay tiển mua nhà, bạn thấy thật hạnh phúc; tất cả nỗi 


145 


vất vả nhọc nhằn của bao tháng năm phải làm việc để trả nợ 
nay bỗng tiêu tan. 


Bước Thứ Mười Sáu: Quán Từ Bỏ 

Bước cuối cùng trong kinh Quán Niệm Hơi Thở (Añpãma- 
sai Suffa) là “quán từ bở” , từ ngữ đẹp đẽ này tiếng Pali là 
patinissaeea, “buông xả, từ bỏ”. Trong bối cảnh ở đây, 
pafinissaeea nghĩa là từ bỏ không phải cái “ngoài kia“ nhưng 
là cái “trong tâm này”. Rất nhiều lần, người ta cho là Phật giáo 
phủ nhận cuộc đời, từ bỏ mọi thứ ngoài xã hội. Nhưng 
patinissacea nghĩa là từ bỏ thế giới nội tâm, từ bỏ cái fâm tạo 
tác và thậm chí cả fâm nhận biết. Nếu bạn nhìn thật kỹ, bạn sẽ 
thấy những gì xảy ra khi nhập định (hana) là không những chỉ 
từ bỏ thế giới bên ngoài, mà lại còn cả thế giới nội tâm, nhất 
là từ bỏ tâm tạo tác, cái ý chí, cái tâm muốn kiểm soát. Tuệ 
giác này làm sinh khởi thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều 
thanh tịnh, thật nhiều tự do, thật nhiều hỷ lạc. Bạn đã tìm 
thấy con đường chấm dứt khổ đau. 

Trên đây là những gì Đức Phật mô tả về pháp Quán Niệm 
Hơi Thở (Anãpäna-sati Sutta). Đó là một công phu tu tập hoàn 
chỉnh, bắt đầu chỉ bằng cách ngồi xuống ở một nơi yên tỉnh, 
trên một chỗ ngồi thoải mái, giữ vững chánh niệm ởtrước mặt 
và theo dõi hơi thở. Rồi từng bước một - theo những bước mà 
bạn thấy vừa khả năng mình - bạn đạt đến những trạng thái 
thâm sâu tràn đầy hỷ lạc gọi là nhập định. 

Khi bạn xuất định, bạn có bốn bước để quán chiếu: quán 
vô thường (øicca) hay sự bất định của vạn pháp; quán xả ly 
các pháp (ơiraea); quán về sự đoạn diệt cái ngã (nirodha); và 
quán từ bỏ tất cả những gì “trong tâm nàu “ (patinnissaeea). Và 
nếu bạn quán chiếu lại những bước trên sau trải nghiệm n hập 
định, thì sẽ có một việc gì đó sẽ xảy ra. Tôi thường nói rằng 
nhập định là thuốc súng và quán chiếu là que diêm. Nếu bạn 


146 


đặt hai thứ gần nhau, thì sẽ có sự bùng vỡ ở đâu đó. Chỉ là 
vấn đề thời gian. 

Cầu nguyện tất cả các bạn đều cảm nghiệm được những 
bùng vỡ tuyệt đẹp gọi là giác ngộ! 


kở 


147 


_8- 
BỔỐN TRỌNG TÂM CỦA CHÁNH NIỆM 
(TỨ NIỆM XỨ) 


Trong chương này, tôi sẽ giải thích Bốn Trọng Tâm 
Của Chánh Niệm hay Tứ Niệm Xứ (safipaHhana), và ảnh 
hưởng của pháp môn này trong thiền tập đã được mô tả từ 
đầu cho đến nay. 

Trước tiên, tu tập Tứ Niệm Xứ (safipathana), không 
phải là con đường duy nhất để chứng đắc giác ngộ, như 
môt vài diễn giả quá nhiệt tình đã tuyên bố. Theo Đức Phật, 
con đường duy nhất để chứng đắc giác ngộ là qua việc thực 
hành Bát Chánh Đạo (Kinh PhC 273-Z4). Tứ Niệm Xứ 
(satipatthama), là chi phần thứ bảy của Bát Chánh Đạo. Người 
nào chỉ thực tập “một chánh đạo”, như là phát triển Tứ Niệm 
Xứ, nhưng lại bỏ qua những chi phần khác, thì sẽ không đạt 
được giác ngộ. Cũng giống như người nào cố gắng nướng 
một cái bánh mà chỉ dùng một nguyên liệu, như là bột 
chắng hạn, thì sẽ đói thôi. Vì những lý do nêu 
trên, việc giảng giải Tứ Niệm Xứ (safipatthama), ở đây sẽ đặt 
trong bối cảnh của Bát Chánh Đạo, chứng minh bằng cách 
nào bảy chi phần kia của Bát Chánh Đạo là điều kiện tiên 
quyết và hổ trợ cho việc tu tập Tứ Niệm Xứ. Một vài tác giả 
cũng tuyên bố rằng pháp môn Tứ Niệm Xứ (safipatthãna), có 
nguồn gốc từ Phật giáo, đó là sự khám phá độc đáo của Đức 
Phật đã đưa Ngài đến giác ngộ và sau đó là sự giác ngộ của 
các vị A-la-hán đệ tử của Ngài. Tuy nhiên, điều này cũng 
không hợp lý lắm. Như tôi giải thích trong chương này, Tứ 


148 


Niệm Xứ là việc thiết lập chánh niệm vào những đề mục như 
thân, thọ, tâm, và pháp. Những người thông minh và thích 
tìm tòi học hỏi thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo đã từng tập trung 
tư tưởng về nhiều khía cạnh của thiên nhiên để tìm ra ý nghĩa 
của chúng. Điều tra nghiên cứu không phải là phương pháp 
độc đáo của Phật giáo mà thôi. 

Nét độc đáo của Phật giáo là hành thiền để nhập định hay 
nhập tầng thiển (hana). Để đạt đến các tầng thiển đòi hỏi một 
lối sống quân bình thật tế nhị. Sự quân bình đó được gọi là 
“Con Đường Trung Đạo” (xem Kinh Mahasaccaka, Trung BK 
36, 31-33). Trung Đạo này không được các nhà tu khổ hạnh 
thời Đức Phật cũng như nhiều người trên thế giới chấp nhận. 
Thí dụ, năm nhà tu hành khổ hạnh đồng hành với Đức Phật 
đã từ bỏ Ngài khi Ngài bắt đầu sống theo Trung Đạo. Tính 
sáng tạo độc đáo của Phật giáo là ở chỗ sử dụng kinh nghiệm 
nhập định để tăng cường công việc tìm tòi nghiên cứu, và để 
đưa chánh niệm đến một mức độ phát triển đầy uy lực. 


Chuẩn Bị Thực Hành Thiển Tứ Niệm Xứ (Safipatthana) 
Niệm Xứ (Safipatthama), thường được dịch là “Nền Tảng của 
Chánh Niệm”. Tuy nhiên, từ ngữ phiên dịch chính xác và đầy 
ý nghĩa hơn là “Trọng Tầm của Chánh Niệm“. Giáo pháp của 
Niệm Xứ chỉ dẫn hành giả cần phải đặt chánh niệm ở nơi nào. 
Nếu chúng ta nghi đến chánh niệm như là ánh sáng của ngọn 
đèn pin, thì Niệm Xứ chỉ cho hành giả nơi nào cần chiếu ánh 
sáng đến để khám phá ra chân lý giác ngộ. 

Trong hai bản Kính Niệm Xứ (SaHpatthana Sufta) được 
truyền lại cho chúng ta (Trường BK 22, Trung BK 10), Đức 
Phật dạy rằng: “nếu có người nào tu tập Thiển Tứ Niệm Xứ 
theo đúng phương pháp“ (như đã mô tả trong các kinh này) 
trong bảy ngày, thì hoặc là họ sẽ đạt được giác ngộ hoàn toàn 
hoặc là đạt được quả “Bất Lai”. Rất nhiều Phật tử, cả xuất gia 


149 


lẫn tại gia, đã hoàn tất nhiều khóa tu thiền ẩn cư kéo dài hơn 
bảy ngày và vẫn không giác ngộ. Xin đừng trách Đức Phật! 
Thay vào đó, hãy nhìn lại lời hứa của Đức Phật: “nếu người 
nào tu tập Tứ Niệm Xứ theo đúng phương pháp như uậu...”. Lý 
do khiến cho giác ngộ không đến với họ là vì họ không thực 
hành Tứ Niệm Xứ đúng phương pháp. Họ cũng giống như 
người mua một cái máy gia dụng kỹ thuật cao đắt tiền, mở 
thùng ra, ráp máy lại, và hồi hộp cắm vào ổ điện. Bỗng nghe 
tiếng BÙNG! Có cái gì sai rồi. Chỉ sau đó họ mới đọc lại cuốn 
cẩm nang hướng dẫn sử dụng. Sao ta không luôn luôn đọc 
cuốn cẩm nang hướng dẫn trước khi sử dụng? Lý do khiến các 
Phật tử không đạt được giác ngộ là vì họ không thực hành Tứ 
Niệm Xứ đúng theo cuốn cẩm nang hướng dẫn. 

Đức Phật đã dạy hai kiểu thiền Tứ Niệm Xứ. Kiểu đầu 
tiên được nhập định (hana) hổ trợ và đưa đến giác ngộ trong 
một thời gian ngắn. Kiểu thứ hai, không qua nhập định, sẽ 
đưa dến những tuệ giác quý giá, nhất là những tuệ giác giúp 
cho bạn buông xả và đến gần với nhập định, nhưng không đưa 
đến giác ngộ. 

Cả hai kiểu này đều có trong kinh. Trong chương này, 
chủ yếu là tôi sẽ hướng trọng tâm đến kiểu thứ nhất để thực 
hành thiền Tứ Niệm Xứ. 


Tầm Quan Trọng Của Nhập định Đối Với Tứ Niệm Xứ 

Kinh dạy rằng người thực hành Tứ Niệm Xứ “sau khi đã dẹp 
bỏ tham đắm và khổ não đối với cuộc đời”. Đây là câu phiên 
dịch thường được biết từ tiếng Pali øinewwa loke abhijjhä- 
domanassam, nhưng đây là lời dịch đáng tiếc. Lời dịch này 
trước tiên do Giáo sư dịch giả Phật học nổi tiếng là Rhys 
Davids gợi ý hơn một trăm năm về trước và đã bị kẹt như thế 
từ đó đến nay. Lời dịch này không những vô nghĩa mà còn sai 
lầm. Lời phiên dịch sai lạc này là lý do chính tại sao những 


150 


Phật tử Tây phương hiện đại hiểu lầm cẩm nang hướng dẫn 
và thấy rằng Thiền Tứ Niệm Xứ không có kết quả đối với họ. 

Như các bài bình luận đã giải thích, câu đó thật sự có 
nghĩa là “sau khi đã tạm thời dẹp bỏ năm chướng ngại” (năm 
triển cái). Lời giải thích này cũng phù hợp với những từ ngữ 
Pali được dùng đâu đó trong kinh. Điều này có nghĩa là điều 
kiện tiên quyết để thực hành Tứ Niệm Xứ là trước tiên phải 
đẹp bỏ năm chướng ngại. Lời chỉ dẫn này trong cuốn cẩm 
nang đã không được các Phật tử áp dụng nên đã tiếp tục làm 
cho việc thực hành Tứ Niệm Xứ không mang lại kết quả mong 
muốn. 

Chức năng của ñhập định là tạm thời từ bỏ năm chướng 
neại (Kinh Nalakapana, Trung BK 68, 6: “Chưa nhập định, năm 
chướng ngại vẫn còn xâm chiếm và ở lại trong tâm hành giả. 
Đạt đến đ”nh, năm chướng ngại không còn xâm chiếm và ở lại 
trong tâm nữa”. Người nào đã trải qua cảm nghiệm ñ hập định 
biết rằng sau khi xuất định, chánh niệm của người ấy rất mạnh 
và có thể giữ vững thật dễ dàng. Đây là kết quả của năm 
chướng ngại đã bị loại trừ. 

Tôi còn nhớ thời tôi còn là một sinh viên trẻ ở đại học, tôi 
thường đi chơi với bạn gái. Ở các buổi dạ hội, đèn luôn luôn 
lờ mờ. Khi chúng tôi đi ăn tối, thường là buổi ăn tối bên ngọn 
nến lung linh. Khi chúng tôi chèo thuyền trên sông, thường 
là chèo thuyền dưới ánh trăng bàng bạc. Tôi hiểu rằng muốn 
chuyện tình cảm lãng mạn xảy ra thì trời phải tối. Thật ra, trời 
tối đến nỗi tôi thật sự không thấy rõ tôi đang đi chơi với ai. 

Chánh niệm yếu ớt cũng giống như đi chơi ban đêm. Bạn 
không thể thấy rõ ràng. Có thể cái bạn thấy chỉ là hình bóng. 
Một số người thích chánh niệm yếu ớt. Họ không thích thấy 
sự vật đúng như thật, bởi vì chánh niệm sẽ hé lộ cho họ thấy 
vài sự thật về cuộc sống mà họ không muốn phải đối mặt. 
Nhiều người thích đắm chìm trong mộng ảo, ngất ngây trong 


T51 


ma túy, hay say sưa trong men rượu. Những người khác 
tránh khỏi chánh niệm bằng cách luôn luôn bận rộn. Chỉ có 
rất ít người có can đảm và thành thật muốn giữ chánh niệm. 


Ủy Lực Của Chánh Niệm 

Nếu chánh niệm giống như ngọn đèn, thì hành thiển thắp 
sáng ngọn đèn đó. Khi tôi còn là một tăng sĩ trẻ ở chùa Wat 
Pa Nanachat ở miền Đông Bắc Thái Lan, tôi cảm thấy thật an 
tịnh khi thiền hành bên trong chánh điện. Tôi đã đi với tầm 
nhìn hướng trên nền bê-tông trước mặt khoảng hai mét. Rồi 
tôi phải đứng lại. lôi không thể tin được, vì mặt nền bê-tông 
ảm đạm bắt đầu mở ra trước mắt tôi thành một bức tranh đẹp 
rực rỡ. Những hình thể màu xám khác nhau và kết cấu mặt 
nền bỗng nhiên hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp mà tôi 
chưa từng thấy. Tôi nghi đến việc cắt cái mảnh nền đó ra và 
gởi đến phòng triển lãm tranh Tata Gallery ở Luân đôn. Đó là 
một tác phẩm nghệ thuật. Một hai giờ sau, cái nền bê-tông đó 
trở lại hình ảnh bình thường ảm đạm của nó. 

Những gì đã xảy ra, và điều này cũng có thể đã xảy ra 
với bạn, là tôi đã trải qua một kinh nghiệm ngắn ngủi về 
“chánh niệm đầy uy lực”. Trong chánh niệm đầy uy lực, tâm 
giống như ngọn đèn pha cực sáng, cho phép bạn thấy thật 
sâu những gì bạn đang nhìn. Nền bê-tông bình thường trở 
thành một tác phẩm nghệ thuật lớn. Quả thật một ngọn cỏ 
đang tỏa ánh sáng long lanh với những mảng màu xanh 
huỳnh quang rực rỡ tươi vui nhất. Một cành cây con biến thái 
thành một vũ trụ đầy hình dáng, màu sắc và cấu trúc mênh 
mông vô tận. Cái bé nhỏ trở nên thâm sâu và cái tầm thường 
trở nên siêu phàm dưới năng lượng sáng rực của uy lực chánh 
niệm. 

Điều đang xảy ra là do năm chướng ngại đang được loại 
trừ. Trong kinh đã dạy rằng năm chướng ngại làm “suy yếu 


122 

trí tuệ”. Khi chúng không còn nữa, thì cảm nghiệm giống như 
đang nhìn qua một cái kính che gió của xe hơi đã được lau 
chùi sạch vết mờ và bụi bặm, hay đang nghe bằng đôi tai đã 
được ráy sạch sẽ, hay quán niệm bằng một cái tâm đã được 
vén màn sương mù. Khi bạn biết được sự khác nhau giữa 
chánh niệm đầy uy lực và chánh niệm yếu ớt bằng kinh 
nghiệm bản thân, chứ không phải chỉ là một ý niệm, thì bạn 
sẽ hiểu được sự cần thiết phải nhập định trước khi thực hành 
Tứ Niệm Xứ. 

Nhập định (hana) phát sinh chánh niệm “cực mạnh”. Nếu 
chánh niệm hùng mạnh giống như ngọn đèn pha một triệu 
watts thì chánh niệm “cực mạnh” do đjnh phát sinh giống như 
mặt trời nóng đến ngàn tỷ watts. Nếu mục tiêu của bạn là giác 
ngộ, thì chánh niệm “cực mạnh” là mức độ cần phải có. Những 
ai đã trải nghiệm các trạng thái của tâm sau khi xuất định sẽ 
hiểu được tại sao phải như vậy. Hãy xem ví dụ này: chánh 
niệm yếu ớt cũng giống như đào một cái lỗ bằng một cái 
muỗng cà-phê; chánh niệm đầy uy lực giống như đào một cái 
lỗ bằng cái xuổng; chánh niệm “cực mạnh” giống như đào 
một cái lỗ với một cái máy đào đất khổng lồ có thể đào xúc 
đất trong một mẻ với số lượng bằng mấy năm bạn đào bằng 
cái muỗng. 


Đóa Hoa Sen Ngàn Cánh 

Tôi muốn trình bày bằng cách nào giữ vững chánh niệm vào 
một đối tượng độc nhất sẽ khai mở bản chất đích thực của 
bạn: Bản chất của thân và tâm bạn. Tôi sẽ trình bày bằng cách 
trở lại ví dụ đoá hoa sen ngàn cánh. Hãy nhớ lại rằng hoa sen 
khép tất cả cánh vào ban đêm. Vào buổi sáng, những tia nắng 
mặt trời đầu tiên bắt đầu sưởi ấm hoa sen. Đây là chất kích 
hoạt cho cánh hoa nở ra. Phải mất một thời gian, nhiều phút, 
để cho hơi ấm tích tụ đầy đủ giúp cho lớp cánh đầu tiên nở ra. 


153 


Nếu trời có mây hay sương mù thì phải mất một thời gian rất 
lâu. Một khi lớp cánh ngoài cùng đã nở ra, hơi ấm của mặt 
trời mới có thể sưởi ấm lớp cánh kế tiếp, và sau một vài phút 
ánh nắng chiếu liên tục, lớp cánh ấy sẽ nở ra. Điều này giúp 
cho lớp cánh kế tiếp nhận hơi nắng ấm và chẳng bao lâu sẽ 
lần lượt nở ra. Hoa sen có nhiều lớp cánh và vì vậy phải mất 
một thời gian dài để nở trọn vẹn cả đoá hoa. Một đóa hoa sen 
ngàn cánh cần ánh nắng mặt trời thật mạnh, kéo dài một thời 
gian dài, để có thể nở ra mọi cánh hoa và hé lộ những hạt châu 
ngọc nổi tiếng trong đài sen. 

Trong Thiền Tứ Niệm Xứ, đóa hoa sen ngàn cánh là một 
hình ảnh ví dụ về thân và tâm này, nghĩa là, chính “bạn“- hay 
bất cứ danh từ nào bạn muốn gọi con người đang ngồi đâu đó 
ngay lúc này đang đọc trang sách này. Mặt trời là một hình 
ảnh ví dụ về chánh niệm. Bạn cần phải giữ vững chánh niệm 
hùng mạnh về thân và tâm trong một thời gian rất dài để cho 
lớp cánh sen trong cùng có thể nở ra. Nếu năm chướng ngại 
đang còn đó, không có tuệ giác nào khai mở, thì cũng giống 
như khi trời có mây hay sương mù, mặt trời không thể sưởi 
ấm hoa sen. 

Nếu bạn đã không duy trì được chánh niệm đầy uy 
lực về thân và tâm trong một thời gian dài, thì những hiểu 
biết của bạn chỉ giúp bạn thấy những lớp cánh sen ngoài 
cùng. Nhưng nếu bạn phát sinh chánh niệm đây uy lực và giữ 
vững được nó trong một thời gian dài liên tục, thì bạn sẽ bắt 
đầu thấy tất cả điều này trong một ánh sáng hoàn toàn khác 
hăn. Trước đây bạn nghi rằng bạn đã biết “mình” là người 
như thế nào, nhưng bây giờ bạn nhận thức rằng tâm bạn đã 
đầy vọng tưởng và bạn đã biết rất ít về bản thân mình. Qua 
việc giữ vững chánh niệm đầy uy lực về thân và tâm, chân lý 
bắt đầu hé lộ. 

Khi bạn hành thiển theo phương pháp này, tất cả những 


154 


nhãn hiệu cũ bạn gắn cho mình sẽ biến mất. Tất cả những ý 
niệm cũ - bạn đã nghĩ mình là ai, những người khác đã nói gì 
về bạn, và bạn đã tin mình là người như thế nào - tất cả đều là 
những cánh hoa ngoài cùng. Những cánh hoa này mở ra để hé 
lộ những sự thật sâu sắc hơn nhiều. Nhãn hiệu và ý niệm là 
những tập quán cũ. Chúng là những mô tả hời hợt để che dấu 
sự thật bên trong. Khi những lớp cánh hoa bên ngoài đã mở 
ra, bạn bắt đầu thấy sự vật mà bạn chưa từng thấy trước đây. 
Bạn cảm nghiệm được những điều mà bạn không thể tìm ra 
tên gọi để mô tả, những cảm nghiệm vượt ra ngoài những tri 
giác thông thường. Phần lớn những tri giác của chúng ta chỉ 
là lặp lại những gì chúng ta đã được dạy ở trường hay ở nhà. 
“Con bờ”, “con chớ”, “nhà sư”, “người cảnh sát”, tất cả những 
từ này là thí dụ của những tên gọi không chính xác mà chúng 
ta đã được dạy để gán cho vạn vật trong thế giới này. “Tư 
tưởng”, “tình cảm”, “ý thức”, và “cái ngã” là những thí dụ về 
những tên gọi sai lầm mà chúng ta đã được dạy để gán cho 
những đối tượng của tâm. Chúng chỉ là những tri giác thông 
thường đã che dấu sự thật. 

Ví dụ này được gọi là “đoá hoa sen ngàn cánh” bởi vì có 
cả ngàn trình độ về thực tại để khai mở. Công phu thiền tập 
mất rất nhiều giờ ngồi thiền, để khai mở nhiều lớp màng vô 
minh sâu dày và những ý niệm sai lầm về bản thân và thế giới. 
Khi Đức Phật dạy rằng căn nguyên của đau khổ là vô minh 
(aøï//ã), ngài không nói rằng điều này sẽ được khai mở dễ 
dàng. Màng vô minh được vén lên, như bản chất của nó, có 
nhiều tầng lớp, giống như việc khai mở từng lớp cánh hoa 
sen. 

Một mối nguy hiểm mà bạn cần phải cảnh giác trong đời 
sống tâm linh của bạn, nhất là trong lúc hành thiền, là đánh 
giá quá cao về những thành tựu của mình. Đôi lúc khi chánh 
niệm đầy uy lực của bạn về thân và tâm được giữ vững, và 
tuệ giác khởi sinh. Có lẽ ánh nắng mặt trời đã sưởi ấm hoa 


155 


sen sung mãn đến nỗi bốn mươi chín cánh hoa đã nở ra và bạn 
đã thấy được cánh hoa thứ năm mươi của đóa sen ngàn cánh. 
Cánh hoa thứ năm mươi này quá xinh đẹp và sâu sắc đến nỗi 
bạn nghĩ: “ỔI! Đây rồi, cuối cùng ta đã hiểu được những gì ở 
trong tâm của hoa sen này”. Xin lỗi bạn, nhưng bạn còn có 
đến chín trăm rưỡi cánh hoa cần nở ra. Vì vậy, hãy thận trọng. 
Bạn chưa được giác ngộ trọn vẹn đâu. 

Khi cánh hoa thứ một ngàn nở ra, tuyệt đẹp và siêu 
phàm, lúc ấy bạn thấy được hạt bảo châu nổi tiếng trong tâm 
hoa sen. Bạn có biết hạt bảo châu đó là gì không? - kim cương 
hay hồng ngọc? Đâu phải, đó là “lánh Không.“ Bạn thấy 
được viên ngọc “Tánh Không” vô giá nằm ngay trong lòng 
của thân tâm, và đây không phải là cái mà bạn đã từng mong 
đợi! Điều ấy cho bạn biết đó không phải chỉ là một cánh hoa 
khác. “Tánh Không” là cái có bản chất hoàn toàn khác hẳn với 
mọi cánh hoa khác, với mọi sự vật khác. “Trống Không”! Để 
đạt đến trình độ này đòi hỏi chánh niệm cực mạnh được duy 
trì vào một đối tượng trong một thời gian rất dài. 


Mục Đích Của Thiển Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) 
Một yêu cầu cần thiết khác trước khi bắt đầu thực tập Tứ 
Niệm Xứ là phải hiểu trọn vẹn mục đích của Tứ Niệm Xứ. 
Mục đích của bất cứ công phu tu tập nào cũng giúp giải thích 
cho ta biết cần phải làm như thế nào. Khi bạn đã có một ý 
niệm rõ ràng về mục đích thì bạn có nhiều cơ may đạt được. 
Như vậy mục đích của Tứ Niệm Xứ là gì? Mục đích là để 
thấy được vô ngã (anaffZ), nghĩa là không có cái ta, không có 
ta, không có cái gì thuộc về tự ngã của ta. Như kinh đã dạy, 
“Chánh niệm được thiết lập vững vàng để thấy rằng chỉ có 
thân, thọ, tâm và pháp và những cái này không phải là ta, 
không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta“. (Đây là tôi 
dịch đúng như lời lặp lại trong kinh). 


156 


Khi bạn nhớ kỹ trong tâm trí rằng mục đích của Thiền Tứ 
Niệm Xứ là phá tan vọng tưởng về ta, của ta, hay về một cái 
ngã, để thấy vô ngã hay là “tánh không trong tâm của hoa 
sen“, thì phương cách thực hành tu tập trở nên rõ ràng. Đặc 
biệt bạn có thể nhận thức sâu sắc tại sao Đức Phật chỉ dạy bốn 
trọng tâm của chánh niệm là thân, thọ, tâm, pháp. Ngài dạy 
bốn trọng tâm này bởi vì đó là những lãnh vực rộng lớn mà 
đời sống con người cho là “ta” hay là “của ta”. 

Như vậy, thực hành Tứ Niệm Xứ là duy trì chánh niệm 
cực mạnh trên mỗi đối tượng của bốn trọng tâm nhằm mục 
đích xoá bỏ ảo tưởng về một cái ngã. Bạn đã bị vô minh che 
mờ quá lâu rồi, bạn nhận diện mình qua cái thân của bạn, 
xem tình cảm của bạn chính là mình (vì thế tình cảm chịu sự 
kiểm soát của bạn), cho rằng tâm (là tiến trình hiểu biết) là 
chính mình, và dính mắc với những đối tượng của tâm (pháp) 
xem đó là những vấn đề đáng cho bạn quan tâm. 


Töm tắt những điểm sơ khởi 
Đây là những chuẩn bị để thực tập thành công Tứ Niệm Xứ. 
Tóm tắt lại thành những điểm chính như sau: 
1. Trước tiên phải đoạn trừ năm chướng ngại qua kinh 
nghiệm 1 hập định (uineuwa loke abhijJhä domanassam). 
2. Phải đạt được chánh niệm cực mạnh là kết quả của 
nhập định (satima). 
3. Phải tính cân giữ vững chánh niệm cực mạnh trên 
đối tượng chú tâm (2iãp¡). 
4. Ghi nhớ kỹ mục đích của Tứ Niệm Xứ là để đạt được 
tuệ giác vô ngã (sanpajãno). 
Bây giờ tôi sẽ lần lượt mô tả việc thực hành Tứ Niệm Xứ 
trên mỗi trọng tâm của chánh niệm. 


157 


Quán Về Thân 

Trong Kinh Niệm Xứ (SafipaHhana Sutfas) có mười bốn lãnh 
vực để tập trung quán niệm về Thân. Chúng được hợp lại 
thành nhóm như sau: 1) Hơi thở, 2) Tư thế của thân, 3) Hoạt 
động của thân, 4) Kết cấu của thân, 5) Thân được xem là kết 
hợp của tứ đại, 6) Quán chín loại thi thể. Ở đây, tôi sẽ thảo 
luận ngắn gọn mọi nhóm, ngoại trừ nhóm thứ năm. 


Hơi Thở 

Trong triết lý Ấn Độ, hơi thở (iếng Sankrit là prana) đôi lúc 
được xem là cốt lõi sống còn của con người. Thật vậy, từ Pali 
“pana“ nghĩa là “thú vật” cũng mang ý nghĩa là “hơi thở. 
Tương tự như thế, trong tiếng Anh từ “thú vật” xuất phát từ 
tiếng La-tinh amimalis, nghĩa là “có hơi thở”. Dĩ nhiên, trong 
thời đại cổ sơ, hơi thở được xem là một phần quan trọng của 
sự sống đến nỗi hơi thở được cho là đồng nghĩa với cái ngã 
hay linh hồn. 

Bằng cách tập trung chánh niệm cực mạnh vào hơi thở, 
ta có thể cảm nghiệm hơi thở như một tiến trình rỗng không, 
hoàn toàn chịu sự chi phối của duyên sinh, mà không có 
người nào đang thở cả. Hơn nữa, trong khi nhập định, ta có 
thể cảm nghiệm hơi thở biến mất hoàn toàn (như trong Tứ 
Thiền) mà không có gì nguy hiểm cho mạng sống cả. 

Trong thời gian thầy tôi là Ngài Ajahn Chah lâm bệnh lâu 
ngày, Ngài thường ngưng thở. Có một lần trong phiên trực, 
người y tá mới đã hốt hoảng. Anh ta biết Ngài Ajahn Chah 
phải qua đời một ngày nào đó, nhưng anh ta không muốn sự 
kiện ấy xảy ra trong phiên trực của anh ta! Vị sư thị giả của 
Ngài Ajahn Chah trong phiên trực hôm đó phải bảo đảm với 
anh y tá rằng Ngài Ajahn Chah đã ngưng thở như thế nhiều 
lần, và đó chỉ là dấu hiệu của nhập định thâm sâu. Anh y tá 
vân cứ lo âu và vì vậy cứ vài phút lại lấy máu để thử trong 


158 


suốt những giờ Ngài ngưng thở, để bao đảm rằng máu của 
Ngài vẫn còn đầy đủ khí oxygen. Rốt cuộc, bao lâu còn đầy 
đủ khí oxygen trong máu thì vẫn không có gì tổn hại cho cơ 
thể. Người y tá khám phá rằng mặc dù Ngài Ajahn Chah đã 
ngưng thở rất lâu, mức độ oxygen trong máu của Ngài vẫn 
ổn định. Trong khi nhập định, tiến trình trao đổi chất trong 
cơ thể đã giảm xuống đến mức độ hầu như bạn không sử 
dụng chút năng lượng nào. Bạn không cần phải thở. 

Tại sao người bình thường thở hổn hến khi họ bị kích 
động, hay thở hắt ra thật khó khăn ngay trước khi chết? Có lẽ 
họ dính mắc với hơi thở sâu xa hơn họ nhận biết. Nên nhớ, 
Tứ Niệm Xứ khai mở những dính mắc thật hoàn toàn bất ngờ. 
Khi bạn cảm nghiệm được sự ngừng lại của hơi thở, thì rõ 
ràng là hơi thở không phải là của bạn chút nào cả. Từ tuệ giác 
đó, sự dính mắc với hơi thở tự tháo gỡ. 


Tư Thế và Hoạt Động Của Thân 
Có hai cách để hiểu một sự việc: Bằng cách quán chiếu xem 
nó được làm bằng cái gì, hay nó hoạt động như thế nào. Ở 
đây, chúng ta phân tích thân này bằng cách quán chiếu xem 
nó hoạt động như thế nào. Chỉ là một ảo tưởng khi nghĩ rằng 
tôi đang đi, đứng, nằm, ngồi, duỗi tay ra, v.v... Sự thật là có 
một cái thân đang làm việc này, chứ không phải là (ôi. 
Nhiều người đạt thành tích cao trong thể thao, nghệ 
thuật, hay ngay cả trong thiển tập, mô tả một trạng thái 
“không có cái tôi” được gọi là “xuất thân”. Khi một vũ công 
cổ điển Ấn Độ nổi tiếng mà tôi biết, được hỏi làm thế nào cô 
ấy có thể trình diễn đạt được tiêu chuẩn cao như vậy, cô trả 
lời rằng cô luyện tập đều đặn, nhưng khi buổi trình diễn bắt 
đầu, cô cố ý quên hết tất cả những điều đã được dạy. Cô “tự 
rút luï” và để cho vũ điệu đảm nhận công việc của nó. Đây là 
một cách mô tả cổ điển về trạng thái xuất thần. Khi một lực 


T159 


sĩ ở trong trạng thái xuất thần, cô ấy có thể di chuyển tự nhiên 
không cần nỗ lực, một cách duyên dáng và toàn hảo. Khi 
hành giả ở trong trạng thái xuất thần, người ấy có thể theo 
dõi định lực (sœmaäh¡) càng lúc càng thâm sâu một cách tuyệt 
diệu, không đứt đoạn, và không thể diễn tả bằng lời nói. Rõ 
ràng là bạn trải nghiệm tất cả chuyện này chỉ như một tiến 
trình, không có ai điều khiển. Tiến trình này vô ngã (ana1). 

Bạn quan sát tư thế của thân với chánh niệm cực mạnh và 
nhanh chóng tiến vào một trạng thái khi mà tất cả tư thế và 
hoạt động về thân được xem chỉ là những tiến trình do nhân 
duyên thúc đẩy, chứ không phải do cái ngã thúc đẩy. Bạn 
không còn là chủ thể điều khiển cái thân này. Bạn tách rời 
khỏi thân và sống ung dung thoải mái. 

Một số thiền sư nghĩ một cách lầm lẫn rằng chánh niệm 
phải luôn luôn tập trung vào hoạt động trong giây phút hiện 
tại. Thật ra, từ chánh niệm trong tiếng Pali là sati, cũng có 
nghĩa là nhớ. Chánh niệm cực mạnh có thể tập trung vào một 
đối tượng đã qua rất lâu, nhìn chăm chú vào nó mà đối tượng 
vẫn không bị phai mờ, để khai mở sự thật về nó. 

Thí dụ, trong Kinh Niệm Xứ (Safipathana SuHta) hành giả 
được yêu cầu thực tập chánh niệm tập trung vào giấc ngủ. 
Ngay cả các bậc A-La- Hán cũng không ý thức khi các vị ấy 
đang ngủ, điều này có nghĩa gì? Nhiều dịch giả đã thử giải 
quyết vấn đề này bằng cách thay đổi ý nghĩa của bài thực tập 
thành ra ““chánh niệm trong lúc bắt đầu chìm dần vào giấc 
ngủ“. Tuy nhiên, từ Pali dùng trong Kinh Niệm Xứ 
(Satipatthana Sutta) có nghĩa là “trong giấc ngủ”, và có một từ 
ngữ khác cho nghĩa “bắt đầu chìm vào giấc ngủ”, đó là niddam 
okkamairi. Việc thực tập chánh niệm tập trung vào giấc ngủ 
nghĩa là hành giả dùng một kinh nghiệm về giấc ngủ trước 
đó để làm trọng tâm cho chánh niệm cực mạnh trong giây 
phút hiện tại. Đó là chánh niệm dùng một kinh nghiệm đã 


160 


qua như một đối tượng để quán chiếu. Điều này có vẻ như 
quá chỉ tiết, không cần thiết đối với bạn bây giờ, nhưng như 
bạn sẽ thấy, nó sẽ trở nên rất quan trọng khi tôi giảng đến 
phần tập trung chánh niệm vào tâm thức (ci/14). 


Cấu Tạo Của Thân 

Tôi nhớ lại khi tôi vào khoảng mười một tuổi ngồi xem một 
chương trình trên máy truyền hình đen trắng của ba mẹ tôi, 
chương trình chiếu những cảnh giải phẩu lớn với những chi 
tiết đầy máu me ghê rợn rất phổ biến thời bấy giờ. Ba mẹ và 
em trai tôi phải rời khỏi phòng vì ghê sợ, nhưng họ phải để 
cho tôi ngồi lại xem vì tôi lý luận rằng chương trình này có 
tính cách giáo dục. Tôi thấy thật thu hút khi nhìn những bộ 
phận bên trong cơ thể con người. 

Nhiều năm sau khi đã trở thành một nhà sư Phật giáo, 
tôi rất tích cực quan sát những cảnh giải phẩu tử thi ở Thái 
Lan và Úc. Điều thu hút sự chú ý của tôi bây giờ là tại sao một 
số người cảm thấy ghê rợn chỉ với ý nghi về việc nhìn xem 
việc giải phẩu tử thi, và thường ngất xỉu khi phải tham dự vào 
việc ấy. Mặc dù tất cả chúng ta đều đã được dạy về sinh vật 
học ở trường, đa số chúng ta vẫn muốn phủ nhận bản chất 
của thân thể chúng ta. Tại sao chúng ta ngất xỉu hay rên rỉ khi 
nhìn thấy các bộ phận thân thể phơi bày ra? 

Chúng ta có một sự dính mắc rất lớn với thân thể này, 
một vọng tưởng gây nhiều đau khổ cho chúng ta. Bằng cách 
tập trung chánh niệm cực mạnh vào cấu tạo cơ thể bạn, bạn 
có thể vượt qua sự phủ nhận và sợ hãi để nhìn thân thể đúng 
như thực trạng của nó. Nó chỉ là một cơ thể. Từng mảnh từng 
miếng được ghép lại với nhau và tách rời nhau, chẳng đẹp 
mà cũng chăng xấu, không mạnh cũng không yếu. Nó chỉ là 
một sản phẩm của thiên nhiên, không phải là cái gì thuộc về 
bạn. Bạn có thể giữ cho nó mạnh khỏe mãi mãi không? Bạn 


lói 


có thể ngăn không cho nó chết không? Vậy thì ai làm chủ thân 
thể bạn? Chắc chắn rõ ràng thiên nhiên là chủ nhân của thân 
thể bạn, chứ không phải là bạn. 

Dấu hiệu cho thấy bạn đã thâm nhập được sự thật về 
thân là thái độ hoàn toàn không sợ hãi trước cái chết của chính 
mình. Một trắc nghiệm khác về tuệ giác của bạn là phản ứng 
của bạn trước cái chết của một người thân yêu hay người bạn 
thân. Nếu bạn nhận được cú điện thoại báo tin cho biết người 
thân của bạn vừa mới qua đời trong một tai nạn giao thông 
và câu trả lời của bạn là: “Vâng, ai rồi cũng phải chết”, thì lúc 
ấy bạn đã giải thoát được sự dính mắc về thân. 


Thiền Quán Về Tử Thi 

Thiền quán về xác chết kết hợp với quán niệm về cấu tạo của 
thân và hoạt động của thân. Việc này tạo ra sự nhàm chán về 
thân vào lúc bắt đầu, khởi sinh tuệ giác vào giai đoạn giữa, và 
giải thoát vào giai đoạn cuối. Đây là một phương pháp mạnh 
mẽ và hữu hiệu. 

Một tử thi do tai nạn giao thông thường nhanh chóng 
được phủ kín và đưa đến một nhà tang lễ, nơi đó xác sẽ được 
ướp và trang điểm phấn son. Kỹ năng của người ướp xác làm 
cho cậu George giống như đang ngủ một cách thoải mái chứ 
không phải chết trơ như đá. Chúng ta không muốn thấy một 
tử thi giống như sự thật. Chúng ta hài lòng hơn với điều mơ 
ước. Không may thay, vọng tưởng đòi hỏi một giá rất đất. Ta 
càng trì hoãn việc hiểu biết về cái chết, ta càng đau khổ hơn 
khi phải đối diện nó. 

Khi chánh niệm cực mạnh tập trung vào một xác chết 
hay hồi tưởng rõ ràng về một xác chết, xác chết sẽ lần lượt 
khai mở như một đoá hoa sen ngàn cánh và hé lộ sự thật được 
che dấu sâu kín dưới bề mặt. Xác chết đang dạy cho bạn biết 
đây là hoạt động của thân - nó sẽ già, rã rời, và chết. Đây là 


162 


số phận của thân xác bạn cũng như những người khác. Tuệ 
giác như vậy sẽ làm phát sinh nhàm chán thân này và không 
còn mong cầu có một thân khác vào đời sau. Nhìn một xác 
chết tan rã và trở về với trạng thái tự nhiên một lần nữa chứng 
minh ai là kẻ sở hữu đích thực - đó là thiên nhiên. Bạn sẽ không 
còn tham đắm thân này, yêu thích thân thể của người bạn 
tình, hay sợ hãi cái chết. Và nếu tuệ giác đạt đến mức thông 
suốt tột cùng, thì bạn sẽ không bao giờ tái sinh vào thân người 
nữa. 


Quán Về Cảm Thọ 
Trọng tâm thứ hai của chánh niệm là cảm thọ (0edanZ). Từ này 
cần được giải thích bởi vì từ tiếng Anh “feeling” không diễn 
dịch được ý nghĩa hoàn toàn chính xác. Trong tiếng Anh, 
“feeling” có rất nhiều nghĩa. Nó có thể mang ý nghĩa về 
những trạng thái tình cảm lẫn những cảm giác về thể chất. Từ 
Pali øedana có ý nghĩa “tính chất của mọi cảm nghiệm có ý 
thức, như vui, buồn hoặc trung tính (không vưi cũng không 
buồn)“ - dù là do sắc, thanh, hương, vị, xúc hay ý khởi lên. 
Trong tiếng Anh, chúng ta dùng những từ khác nhau để 
diễn tả những cảm giác vui hoặc không vui của từng giác 
quan trong sáu căn. Nếu ta muốn mô tả cảm giác của mắt 
thấy, chúng ta nói “đẹp”, “xấu” hoặc “trung bình”. Nếu 
chúng ta nói về âm thanh, chúng ta nói là “trầm hùng”, “chát 
chúa” hay “tẻ nhạt”. Nếu chúng ta mô tả những cảm giác về 
thể chất, chúng ta nói “đau nhức”, “khoái lạc” hay “nhàm 
chán”. Tính chất dễ chịu thường thấy ở cái đẹp, âm thanh dịu 
dàng hay lạc thú về thể chất được gọi là “lạc thợ” (sukha 
øedana). Tính chất khó chịu thường thấy ở những cái xấu xí, 
âm thanh hỗn tạp hay cảm giác đau đớn thể chất được gọi là 
khổ thọ (đukkha 0edana). Và cảm giác không vui thích cũng 
không khó chịu được gọi là “bất khổ bất lạc thợ“. 


163 


Nên nhớ rằng những tính chất mà chúng ta nhận biết như 
là đẹp, xấu, trầm hùng, vui thích v.v... không nằm ở sự vật. 
Nếu không phải như vậy thì tất cả chúng ta đã đồng ý với 
nhau về cái gì là đẹp hay cái gì đáng vưi thích. Những tính 
chất dễ chịu, khó chịu hay trung tính là những giá trị chúng 
ta gán cho thực tại qua cái tâm chúng sinh của ta. Một lần 
nữa, cảm thọ có nghĩa là tính chất đi kèm theo mỗi cảm 
nghiệm có ý thức được bạn xem như là vui, không vui hay 
trung tính. 

Khi chánh niệm vững mạnh và ổn định, bạn có thể quan 
sát về cảm thọ, hiện tại và quá khứ, mà không có ham muốn 
hay ghét bỏ xen vào làm phức tạp vấn đề. Khi chánh niệm 
còn yếu và năm chướng ngại vẫn có mặt, thì phản ứng của 
tâm trước khổ thọ là ghét bỏ và phản ứng trước lạc thọ là 
ham muốn. Những phản ứng như vậy sẽ làm tâm dao động 
và bóp méo sự thật, cũng giống như gió làm xao động mặt hồ 
và làm méo mó hình ảnh những con cá đang bơi dưới mặt 
nước. Một lần nữa điều này chứng tỏ tầm quan trọng của kinh 
nghiệm nhập định để loại bỏ năm chướng ngại trước khi thực 
hành Tứ Niệm Xứ, nhất là loại bỏ tham dục và sân hận, như 
vậy mới có khả năng quan sát cảm thọ với tâm bình thản 
khách quan. 


Sự Sinh Diệt Của Cảm Thọ 

Khi tâm tỉnh lặng và không còn ham muốn hay ghét bỏ, bạn 
thấy rằng lạc thọ không có gì khác hơn là khoảng thời gian lúc 
khổ thọ này chấm dứt trước khi một khổ thọ khác khởi lên. 
Thật vậy, bạn cũng có thể nhận thấy cường độ của lạc thọ trực 
tiếp tương ứng với mức độ khổ thọ ngay trước đó, và cường 
độ của khổ thọ được đo lường bằng mức độ lạc thọ vừa mới 
bị mất đi. 


Trong một cuốn sách ghê rợn mô tả sự giam cầm và tra 


164 


tấn tù nhân chính trị ở Argentina trong những năm 1970, một 
tác giả kể lại rằng kinh nghiệm đau đớn nhất của ông ta 
không phải là những trận đòn hay những lần bị tra tấn có tên 
gọi là “Susan“ (đây là tên mà những người cai ngục đã đặt 
cho máy tra tấn dùng điện giật trên tù nhân)(5). Thời điểm đau 
khổ nhất của ông, sau những tháng năm bị giam cầm vô thời 
hạn, là lúc tên cai ngục trao cho ông lá thư của vợ ông. Ông 
đã cố quên tất cả những kỷ niệm của những tháng năm hạnh 
phúc trước khi bị tù đày để có thể chịu đựng được sự kinh 
hoàng và tuyệt vọng của hiện tại. Bức thư của vợ ông đã khơi 
dậy bao kỷ niệm nồng ấm với vợ và gia đình ông, khiến cho 
hoàn cảnh đen tối và thống khổ của ông càng trở nên không 
thể nào chịu đựng nỗi. Ông oán trách vợ ông đã gởi bức thư 
đó và nội tâm ông gào thét đau đớn, tiếng thét còn lớn hơn cả 
những lần ông bị tra tấn bằng điện. Như câu chuyện này đã 
mô tả cụ thể, cường độ của khổ thọ hay những điều bất mãn 
tương ứng với mức độ lạc thọ mà bạn nhớ lại và nay không 
còn nữa. 


Cảm Thọ Không Thuộc Về Bạn 

Như vậy ta thấy rõ ràng là cảm thọ chịu ảnh hưởng của nhân 
duyên, cũng giống như đêm tạo duyên cho ngày và ngày tạo 
duyên cho đêm. Đó chỉ là trò chơi nhị nguyên của thiên 
nhiên. Cảm thọ vượt khỏi sự điều khiển của bạn và vượt khỏi 
sự điều khiển của bất cứ ai. Cảm thọ được hiểu là không phải 
của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Hiểu 
được cảm thọ như vậy qua chánh niệm cực mạnh, rằng đó chỉ 
là cảm thọ và vượt khỏi sự kiểm soát của bất cứ ai, sẽ giúp 
khởi sinh tâm bình thản an nhiên đối với lạc thọ hay khổ thọ. 
Bạn nhận thức một cách chắc chắn rằng không có lạc thọ 
thường hằng và cũng không có khổ thọ vinh viễn. Một thế 


165 


giới thần tiên toàn hảo được xem là bất khả thi về mặt cảm 
giác, đó chỉ là những suy tưởng ước mơ, và tương tự như thế, 
một địa ngục muôn đời cũng được xem là không thể có thật. 

Như vậy, mục đích trọng tâm thứ hai của chánh niệm là 
đạt được tuệ giác rằng cảm thọ không phải là của ta, rằng lạc 
thọ và khổ thọ xoay quanh bên nhau, là hai người bạn đồng 
hành bất khả phân trên sàn nhảy của vòng luân hồi sinh tử. 
Tham ái trở thành vô nghĩa. Và khi tham ái cuối cùng được từ 
bỏ, sẽ đưa đến giải thoát khỏi khổ thọ (và cả lạc thọ nữa). 


Quán Về Tâm 

Trọng tâm thứ ba của chánh niệm, quan sát tâm (citta) hay 
tâm thức, là một trong những phần thực hành khó nhất. Phần 
lớn việc hành thiển của nhiều người không phát triển đủ để 
có thể nhận ra tâm. Tâm cũng giống như một vị hoàng đế 
phủ kín từ đầu đến chân bằng năm lớp trang phục dày: Đôi 
giày ống cao đến đầu gối, quần dài từ thất lưng cho đến gót 
chân, chiếc áo thụng trải đài từ cổ cho đến bắp chân và từ cánh 
tay cho đến cườm tay; găng tay bao phủ bàn tay và cổ tay, và 
một chiếc mũ an toàn trùm kín đầu. Được che kín hoàn toàn 
như vậy nên người ta khó thấy được vị hoàng đế. Cũng vậy, 
năm giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, đã hoàn 
toàn che phủ tâm khiến bạn không thể thấy được tâm. 

Để thấy được vị hoàng đế, bạn phải cởi hết trang phục 
của ông ta. Cũng vậy, để thấy được tâm, bạn phải từ bỏ năm 
giác quan bên ngoài. Chính nhiệm vụ của ?:hập định là từ bỏ 
năm giác quan và làm hiển lộ tâm. Như vậy, bạn không thể 
bắt đầu thực tập trọng tâm thứ ba này cho đến khi bạn trải 
nghiệm nhập định. Bởi vì làm sao bạn có thể quán được tâm 
khi bạn chưa thật sự trải nghiệm về tâm? Cũng giống như bạn 
ngắm vị hoàng đế khi tất cả những gì bạn thấy là bộ trang 
phục của ông ta. 


1ó6 


Quán sát bản chất của tâm cũng giống như nghiên cứu 
bản chất của vàng. Trước khi các nhà hóa học thử kim loại 
này, họ phải biết chắc là mẫu vàng đã được gạn lọc tất cả các 
tạp chất khác, và cái mà họ đang thử là vàng nguyên chất 
100%. Tương tự như vậy, trước khi bạn bắt đầu quán sát 
bản chất của tâm, bạn cần phải chắc chắn rằng tâm thức này 
đã được thanh lọc hết tất cả những loại thức khác, nghĩa là, 
năm thức thuộc năm giác quan bên ngoài đã được loại bỏ. 
Một lần nữa, điều này chỉ thực hiện được sau khi xuất định. 
Rồi chánh niệm cực mạnh tiếp nhận cảm nghiệm hập định 
vừa mới trải qua, một cảm nghiệm về tâm tách rời khỏi năm 
giác quan vẫn còn được duy trì, như là đối tượng để quán sát. 
Chỉ bằng cách này bạn sẽ thấy sự thật tâm là vô ngã (anaffä), 
tâm phải chịu sự sinh diệt, nó không phải là “ta”, là “của ta”, 
hay là “tự ngã của ta”, nó không phải là Trời hay thức vũ trụ 
- nó chỉ là tâm (ciffa), một ngọn lửa cháy vì có nhiên liệu. 


Tâm Đi Về Đâu Sau Khi Giác Ngộ 
Ngọn lửa tùy thuộc vào nhiên liệu. “Nhiên liệu” trong 
tiếng Pali là upãđãna. Lửa của ngọn nến tùy thuộc vào sức 
nóng, sáp và tim đèn. Nếu bất cứ một trong ba “nhiên liệu” 
ấy biến mất thì ngọn nến tắt. Nếu một cơn gió thổi bay sức 
nóng, thì ngọn lửa tắt. Nếu tim đèn cháy hết thì ngọn lửa 
cũng tắt. Và nếu sáp cạn kiệt thì ngọn lửa cũng tắt. Một khi 
ngọn lửa tắt, nó không đi đâu cả. Không có một thiên đường 
cho tất cả những ngọn lửa tốt đẹp vui vẻ đến đó để cháy sáng 
muôn đời. Ngọn lửa cũng không hoà nhập với một Ngọn Lửa 
siêu nhiên của vũ trụ. Nó chỉ tắt ngấm, thế thôi. Trong tiếng 
Pali, từ Niết bàn (bbãna) dùng để chỉ ngọn lửa đã “tắt 
ngấm”. 

Tâm cũng tùy thuộc vào nhiên liệu. Kinh dạy rằng tâm 
tùy thuộc vào thân và các đối tượng của tâm (0Zma-rñpa) và 


167 


khi các đối tượng của tâm không còn, thì tâm hoàn toàn tịch 
diệt (Tương Ư. BK 47, 42). Nó tắt ngấm. Nó nhập “Niết bàn” 
(mibbana). Nó không đi đâu cả; nó chỉ chấm dứt hiện hữu. Một 
điều thú vị là hai vị tỳ kheo ni nổi tiếng là Kisãgotami và 
Patacarä đã hoàn toàn giác ngộ khi các vị ấy thấy ngọn nến 
tắt (Kinh Ph.C. 275, kệ số 116). 


Bản Chất Của Tâm 
Khi bạn duy trì chánh niệm cực mạnh về tâm thức thuần tịnh, 
bản chất của tất cả mọi loại ý thức tự hiển lộ. Bạn thấy ý thức 
không phải là một tiến trình trôi chảy êm đềm nhưng là một 
loạt những sự kiện riêng rẽ, biệt lập. Ý thức có thể so sánh với 
một bãi cát trên bờ biển. Nhìn bên ngoài bãi cát có vẻ như liên 
tục qua hàng trăm mét. Nhưng sau khi bạn quan sát kỹ bạn 
khám phá ra rằng bãi cát được tạo thành bởi những hạt cát 
riêng rẽ, biệt lập. Có những khoảng không giữa mỗi hạt cát, 
mà không có cái gì thuộc về bản chất cơ bản của cát xen vào 
khoảng trống giữa hai hạt cát. Cũng vậy, cái mà chúng ta cho 
là dòng chảy của ý thức được thấy rõ ràng là một loạt những 
sự kiện biệt lập, mà không có gì trôi xen vào giữa. 

Tương tự như thế là hình ảnh ví dụ về dĩa trái cây đủ loại. 
Giả sử trên dĩa trái cây có một quả táo. Bạn thấy rõ quả táo 
này hoàn toàn biến mất và thay vào đó xuất hiện một quả 
dừa. Rồi quả dừa này biến mất và thay vào đó một quả táo 
khác xuất hiện. Rồi quả táo thứ hai biến mất và một quả dừa 
khác hiện ra. Quả dừa lại biến mất và một trái chuối hiện ra 
và lại biến mất khi một quả dừa khác xuất hiện trên dĩa, rồi 
một trái chuối khác, dừa, táo, dừa, xoài, dừa, chanh, dừa v.v... 
Ngay khi một trái cây biến mất, thì chỉ một lát sau một trái 
cây hoàn toàn khác hiện ra. Tất cả đều là trái cây nhưng thuộc 
nhiều chủng loại khác nhau, không có hai quả nào giống 
nhau. Hơn nữa, không có tinh chất trái cây liên kết trôi chảy 


ló8 


từ quả này sang quả kế tiếp. Trong hình ảnh so sánh này, quả 
táo tượng trưng cho một đối tượng của nhãn thức, chuối 
tượng trưng cho một đối tượng của tỷ thức, xoài tượng trưng 
cho thiệt thức, chanh tượng trưng cho thân thức, và quả dừa 
tượng trưng cho ý thức. Mỗi phút giây của thức là biệt lập, 
không có gì liên kết trôi chảy từ phút giây này sang phút giây 
kế tiếp. 

Ý thức, “quả dừa”, xuất hiện sau mỗi loại thức xuất phát 
từ ngũ căn và vì thế cho ta ảo tưởng giống nhau trong mỗi 
cảm nghiệm về thức. Đối với người bình thường, có một tính 
chất chung trong khi nhìn, nghe, ngữi, nếm, và xúc chạm. 
Chúng ta gọi tính chất đó là “tánh biết”. Tuy nhiên, với chánh 
niệm cực mạnh, bạn sẽ nhận ra rằng “tánh biết” này không 
phải là một phần của thấy, nghe v.v..., mà nó khởi lên sau mỗi 
loại thức thuộc ngũ căn. Hơn nữa, “tánh biết” này biến mất, 
thí dụ, khi nhãn thức khởi lên. Và nhãn thức biến mất khi tâm 
thức khởi lên. Trong ví dụ về dĩa trái cây, không thể có quả 
táo và quả dừa trên dĩa cùng một lúc. 


“Tâm Nhận Biết” Không Phải Là Ta 

Quán Về Tâm theo cách này - thấy tâm như là một chuổi sự kiện 
riêng lẻ, biệt lập không có gì tiếp nối từ sát-na này này sang 
sát-na kế tiếp - sẽ phá tan ảo tưởng rằng có một tâm nhận biết, 
thường hằng, luôn luôn có mặt ở đó để tiếp nhận cảm nghiệm 
về thế giới. Bạn đang giải tỏa nơi nương tựa cuối cùng của ảo 
tưởng về một cái ngã. Trước đây, đối với bạn, có vẻ như quá 
rõ ràng rằng “ta là người đang nhận biết”. Nhưng cái có vẻ 
như rõ ràng ấy thường là sai lầm. Bây giờ bạn thấy đó chỉ là 
“tánh biết”, là tâm thức, giống như quả dừa đôi lúc có mặt trên 
đĩa, đôi lúc không. Tâm thức chỉ là một hiện tượng tự nhiên, 
phải chịu hoại diệt. Nó không thể là ta, của ta hay là tự ngã 
của ta. Cái tâm nhận biết, hay tâm thức, cuối cùng được hiểu 


169 


là vô ngã. 

Như đã nói ở trên, chúng ta thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ 
với mục đích nhận thức được tính vô ngã (anaHZ). Hai nơi 
nương tựa cuối cùng của ảo tưởng về cái ngã hay linh hồn là 
tâm nhận biết và tâm tạo tác. Nếu bạn nhận diện cái gì đó là 
phần chính yếu của “bạn”, thì nó sẽ là một hoặc cả hai cái tâm 
này. Bạn cho rằng bạn là cái tâm nhận biết hay là cái tâm tạo 
tác ấy. Hai vọng tưởng sâu dày từ muôn kiếp này chính là 
cái ngăn chận bạn tiến đến giác ngộ. Một khi bạn đã thấy rõ 
ràng xuyên suốt những vọng tưởng ấy, bạn sẽ đắc quả Dự 
lưu. Nếu bạn thấy xuyên suốt như vậy từng mỗi phút giây, 
bạn sẽ đắc quả A-La-Hán. 


Quán Về Các Pháp / Đối Tượng Của Tâm 

Các pháp là trọng tâm cuối cùng trong bốn trọng tâm của 
chánh niệm. Những đối tượng của tâm được liệt kê trong 
Kinh Niệm Xứ (Satipathana Suffa) là năm chướng ngại (triển 
cái), năm uẩn, sáu căn, bảy giác chi, và Tứ Diệu Đế. Tôi hiểu 
danh sách này là những thí dụ tiêu biểu về đối tượng của tâm, 
và vì thế những đối tượng khác của tâm không đề cập trong 
Kính Niệm Xứ (Satipatthana Suffa), như là ý niệm hay cảm xúc 
cũng có thể nằm trong danh sánh này. 


Quán Về Năm Chướng Ngại 

Như tôi đã giải thích trong phần quán vềcảm thọ (0edan1),năm 
chướng ngại phải được loại trừ trước khi bạn có thể quán 
chiếu hữu hiệu về bất cứ trọng tâm nào của chánh niệm. 
Nhưng làm thế nào đế quán năm chướng ngại sau khi bạn đã 
loại trừ chúng? Như tôi đã nói trước đây, chánh niệm có thể 
dùng một cảm nghiệm đã qua để quán chiếu. Chánh niệm 
bao gồm ký ức trong đó. Vì vậy, chánh niệm cực mạnh có thể 
dùng một cảm nghiệm trước đây như hôn trầm thụy miên 


170 


chẳng hạn, và giữ yên cảm nghiệm đó đủ lâu trong ánh sáng 
mạnh mẽ của chánh niệm để có thể nhìn sâu vào bản chất đích 
thực của nó. Với chánh niệm cực mạnh bạn sẽ hiểu được rằng 
năm chướng ngại này chỉ là những khoảnh khắc của các hình 
ảnh trên màn hình, rằng chúng không phải là bạn, hay có liên 
hệ gì với bạn, như ví dụ sau đây sẽ chứng minh. 

Nhiều năm trước đây, một người bạn học cũ về thăm 
viếng Jamaica. Anh ấy đi xem phim trong một rạp chiếu bóng 
cho phép khán giả ngồi trong xe để xem, trong một thị trấn 
xa xôi nổi danh về những chuyện bạo động. Anh ngạc nhiên 
khi thấy màn hình là một bức tường đắp bằng bê-tông dày 
khoảng 60cm. Màn hình này phải tốn rất nhiều tiền để xây. 
Nó cho thấy rằng dân chúng ở thị trấn này rất thích những 
phim đấu súng Cao Bồi Miền Tây của Mỹ. Tuy nhiên, mỗi 
khi câu chuyện đến giai đoạn đấu súng, nhiều người trong 
đám khán giả lấy súng của họ ra và tham gia cuộc đấu súng. 
Nếu họ không thích viên cảnh sát trưởng, họ sẽ bắn vào hình 
ảnh của viên cảnh sát trên màn hình, hay họ xả đạn vào 
những người da đỏ hay bất cứ ai làm cho họ bực mình. Người 
chủ rạp chiếu bóng không thể ngăn cản họ tham gia cuộc 
đấu súng, và ông ta đã phải thay quá nhiều màn hình bằng 
vải bị thủng nhiều lỗ đạn đến nỗi ông ta phải xây màn hình 
bằng bê-tông không thể nào bị thủng này. Như vậy khán giả 
của ông có thể tham gia các cuộc đấu súng mà không làm 
hỏng màn hình. 

Giống như khán giả đi xem phim, nếu bạn nhận những 
hình ảnh trên màn hình là thật, bạn sẽ muốn bắn vào chúng. 
Tuy nhiên, với chánh niệm, bạn sẽ thấy chúng không liên hệ 
gì đến bạn. Khi bạn nhìn thấy năm chướng ngại như những 
hình ảnh trên màn hình của ý thức, chúng sẽ không bao giờ 
làm phiền bạn nữa. Bạn sẽ được giải thoát. 


T7] 


Quán Về Ý Niệm 

Ý niệm, hay lời đàm thoại nội tâm, là một đối tượng của tâm 
có thể làm khởi lên nhiều đau khổ. Nó có thể biểu hiện bằng 
sự bất an, hối hận, nghi ngờ, ham muốn hay sân hận. Như 
vậy, ý niệm là trung tâm điểm của năm chướng ngại. Những 
ý niệm bi quan triển miên sẽ đưa đến trầm cảm, thậm chí có 
thể tự tử. Những ý niệm sợ hãi ám ảnh mãi sẽ đưa đến bệnh 
hoang tưởng. Rõ ràng là ta sẽ được rất nhiều lợi lạc nhờ pháp 
quán về ý niệm theo trọng tâm thứ tư này của chánh niệm. 

Một lần nữa, một chánh niệm cực mạnh có thể nhìn xuyên 
suốt trò chơi dễ bị lừa gạt là ý niệm. Với chánh niệm bình 
thường, bạn có khuynh hướng tin vào những suy nghĩ của 
mình, bị mắc kẹt trong đó, thậm chí còn tôn sùng, cho nó là 
đúng hơn thực tại. Một người đang đói bụng bước vào một 
tiệm ăn đắt tiền và được trao một bảng thực đơn. Anh ta ăn 
bảng thực đơn, trả tiền, rồi đi. Anh ta vẫn đói. Bảng thực đơn 
không phải là thức ăn, chẳng khác gì ý niệm không phải là 
thực tại. 

Chánh niệm cực mạnh thấy rằng, ở mức độ tốt nhất, ý 
niệm xa rời thực tại một bước, và ở mức độ tệ nhất, ý niệm 
hoàn toàn tách rời khỏi thực tại. Bất thiện chí uốn cong ý 
niệm để biến thành sân hận, ham muốn dục lạc sẽ thổi 
phồng ý niệm thành thèm khát, và bất an sẽ bóp méo ý niệm 
thành sự bực tức. Khi chúng ta nhìn thật rõ ràng, thì ý niệm 
không đáng tin cậy. Ngay cả ý niệm này cũng vậy! 

Khi Tứ Niệm Xứ nhìn thấy “suy nghĩ” đúng như thực 
tướng của nó, đó chỉ là sự phỏng đoán tạm thời, thì chúng ta 
cảm thấy bình thản đối với những suy nghi của ta. Dấu hiệu 
của sự bình thản và trí tuệ là ở chỗ bạn có thể buông xả ý 
niệm bất cứ lúc nào. Bằng chứng của tuệ giác ấy là khả năng 
giữ im lặng của bạn. Trong kinh, từ ngữ để chỉ một bậc giác 
ngộ là “bậc thánh im lặng” (santamuri). 


T72 


Quán Về Ý Chí 

Một đối tượng quan trọng khác của tâm mà tôi muốn thảo 
luận ở đây là ý chí (cefan1) thuộc về đề mục quán ngũ uẩn 
(khandha) trong trọng tâm thứ tư của Tứ Niệm Xứ. Ý chí là tâm 
tạo tác, hay là kẻ chủ động. Như tôi đã đề cập ở trên, ý chí là 
một trong hai chỗ nương tựa cuối cùng của ảo tưởng về cái 
ngã, cùng với tâm nhận biết (cifa). Quán về ý chí, hay là kẻ 
chủ động, và thấy nó là vô ngã, vì vậy rất quan trọng đối với 
tiến trình giác ngộ. 

Nhiều năm trước đây, tôi là hội viên của Hội Nghiên Cứu 
Năng Lực Huyền Bí của Đại Học Cambridge. Mỗi năm chúng 
tôi mời một nhà thôi miên chuyên nghiệp đến để trình bày 
tài nghệ của ông ta, thường làm cho sinh viên chúng tôi rất 
vui thích. Có một lần, nhà thôi miên đưa một sinh viên tình 
nguyện đi vào một trạng thái bị thôi miên rất nặng. Trước mặt 
tất cả sinh viên, nhà thôi miên nói với anh ta rằng sau đó vào 
lúc chiều tối, khi nhà thôi miên sờ vào tai trái của anh, thì anh 
sinh viên ấy phải đứng dậy hát bài quốc ca Anh. Và sau đó, 
khi anh đã ra khỏi trạng thái xuất thần vì bị thôi miên, khi nhà 
thôi miên sờ vào tai anh ta, anh sinh viên tội nghiệp này đứng 
dậy và hát bài quốc ca Anh “Xin Chúa Phù Hộ Cho Nữ 
Hoàng!“(God Save the Queen). Anh hát một mình, với một 
tràng cười lớn kèm theo. Phần hấp dẫn nhất của cuộc biểu 
điễn này là khi được hỏi, anh sinh viên quả quyết rằng anh 
đã tự do quyết định hát bài quốc ca và đưa ra vài lý do phức 
tạp để giải thích. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả việc tẩy não 
vẫn có vẻ như là ý chí tự do đối với người bị tẩy não. 

Bạn bị ảo tưởng khi cho rằng bạn đang đọc những điều 
này là do ý chí tự do của chính bạn. Bạn ơi, bạn không có sự 
lựa chọn nào ngoài việc phải đọc điều này! Ý chí không phải 
là hành động của một chúng sanh, nó là sản phẩm cuối cùng 


173 


của một tiến trình. 

Khi chánh niệm cực mạnh lấy kinh nghiệm nhập định vừa 
qua như đối tượng để quán chiếu, nó thấy rằng, ý chí, hay kẻ 
chủ động, đã hoàn toàn vắng mặt trong trạng thái định. Ý chí 
đã biến mất trong một thời gian dài. Quán chiếu với một tâm 
hoàn toàn tĩnh giác mà không có sự hiện hữu của ý chí sẽ cho 
phép bạn thấy rằng “ý chí”, “sự lựa chọn” và tâm tạo tác 
không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bất cứ điều gì bạn làm chỉ là kết quả của một quan hệ 
nhân duyên phức tạp. 

Khi tôi nói như vậy, người nghe cảm thấy sợ hãi. Sự sợ 
hãi này là một dấu hiệu cho thấy rằng ý chí của bạn, cái mà 
bạn đã gắn bó quá sâu xa, nay sắp bị lấy mất. Thực ra, người 
Tây phương chúng tôi quá dính mắc với ảo tưởng về ý chí tự 
do, đến nỗi chúng tôi đã bảo vệ ảo tưởng đó trong qui định 
của hiến pháp và bản tuyên ngôn nhân quyền. Bạn có thể đưa 
ra lời phản đối rằng nếu không có ý chí tự do, tại sao ta cần 
phải bận tâm nỗ lực hết sức để đạt được giác ngộ? Câu trả lời 
thật rõ ràng. Bạn phải nỗ lực hết sức vì bạn không có sự lựa 
chọn nào khác! 

Chỉ có chánh niệm cực mạnh mới có năng lực chọc thủng 
hàng rào sợ hãi do dính mắc dựng lên và quan sát tiến trình 
của ý chí đúng như thực chất của nó. Giống như đóa hoa sen 
ngàn cánh, khi lớp cánh sen tiêu biểu cho fâm tạo tác nở ra, 
bạn thấy được một điều thật bất ngờ, rằng không có ai ở đây 
để làm mọi việc này. Ý chí là vô ngã (znaffä). Tham ái bắt đầu 
được tháo gỡ từ điểm này. 


Quán Về Cảm Xúc 

Đối tượng cuối cùng của tâm mà tôi muốn thảo luận ở đây là 
cảm xúc. Cảm xúc là trạng thái của tâm được xếp loại như là 
trầm cảm hay hứng khởi, tội lỗi hay tha thứ, lo âu hay thanh 


174 


thản, sân hận hay từ bị v.v... Cảm xúc thường làm chúng ta 
chao đảo, và điều này thường làm chúng ta tổn thương.Cảm 
xúc là những đối tượng của tâm, những gì hiện ra trên màn 
hình của ý thức, và là một phần của trọng tâm thứ tư của 
chánh niệm. 

Khi tôi còn là một thanh niên Phật tử, tôi đi xem phim 
Chuyện Miền Tây. Có một cảnh thật cảm động vào đoạn cuối, 
khi người anh hùng Tony chạy đến người yêu của anh là 
Maria, anh đã bị bắn và chết trong vòng tay của Maria, trong 
ánh đèn đường của thành phố New York. Lúc mối tình định 
mệnh của họ bị chia cắt bi thảm như vậy, họ đã cùng hát, 
“Vẫn còn một chỗ cho chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 
một nơi nào đớ”. Nhiều người trong số khán giả đã khóc nức 
nỡ không kềm chế được. Tại sao họ khóc? Cuối cùng, đó chỉ 
là một chuyện phim, chỉ là trò chơi của ánh sáng trên màn 
hình bằng vải. 

Khi bạn bị cảm xúc che mờ, bạn xem chúng là quan trọng, 
là thật, là “của ta”. Bạn bị kẹt cứng trong đó đến nỗi bạn 
thường tìm kiếm những cảm xúc không vui, chẳng hạn như 
tìm xem những chuyện buồn khổ. Tại sao nhiều người đi xem 
phim mang theo một hộp khăn giấy, bởi vì họ biết qua các 
mục điểm phim rằng đấy là một phim làm nhiều người rơi 
lệ? Bởi vì những người đó bị dính mắc với cảm xúc, thích thú 
với những cảm xúc ấy, và nhận diện mình qua những cảm 
xúc đó. Họ không muốn giải thoát khỏi cảm xúc. 

Chánh niệm cực mạnh quán chiếu về cảm xúc sẽ khai 
mở thực tại là bạn có muốn giải thoát hay không. Nó đẹp bỏ 
sự chọn lựa theo ưa thích của bạn. Bạn nhận ra rằng cảm xúc 
là những mỹ nhân ngư khêu gợi đang vẫy tay mời gọi bạn đi 
đến những tảng đá đầy cạm bẫy nguy hiểm. Nhưng bản chất 
của cảm xúc chỉ là những đối tượng của tâm, do nhân duyên 
phối hợp một cách tình cờ, giống như một đợt khí hậu thay 


175 


đổi đang tràn tới trên trời, không liên hệ gì đến chúng ta. Khi 
bạn thấy được sự thật, bạn sẽ không còn dính mắc với cảm xúc 
và thoát khỏi sự kiểm soát độc đoán của nó. 

Bất cứ cái gì là đối tượng của tâm, bất cứ cái gì xuất hiện 
trên màn ảnh của ý thức - dù đó là năm chướng ngại, ý tưởng, 
ý chí, hay cảm xúc - đều có thể đặt dưới ánh sáng liên tục 
xuyên suốt của chánh niệm cực mạnh. Ở đó bạn sẽ nhận thức 
được những điều hoàn toàn bất ngờ. Bạn sẽ thấy được những 
gì mà Đức Phật đã thấy dưới gốc cây bồ đề. Sự nhận thức sẽ 
khai sáng cho bạn hiểu rằng tất cả những sự kiện trên màn ảnh 
của ý thức chỉ là trò chơi của thiên nhiên, không phải trò chơi 
của Trời, cũng không phải trò chơi của một linh hồn. Không 
có gì ở đó cả. “Không có ai ở trong nhà cả“. Những đối tượng 
của tâm ấy là trống không. Chúng là vô ngã (amaftZ). Bạn đã 
thấy xuyên suốt ảo tưởng. Bây giờ bạn đã giải thoát, không 
còn chịu ảnh hưởng của bất cứ đối tượng nào của tâm. 

Đức Phật hứa rằng bất cứ ai thực hành Tứ Niệm Xứ một 
cách tinh cần trong vòng bảy ngày sẽ đạt đến quả Dự lưu hay 
được giác ngộ hoàn toàn. Bây giờ có lẽ bạn đã hiểu tại sao 
nhiều hành giả thất vọng khi thấy rằng sau một thời gian thực 
hành nhiều hơn bảy ngày mà họ vẫn không giác ngộ. Như tôi 
đã nói trước đây, lý do là họ đã không thực hành Tứ Niệm Xứ 
đúng theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Hãy thử thực hành và 
xem kết quả. Hãy phát triển chánh niệm cực mạnh phát sinh 
nhờ nhập định để bạn tự biết rằng chánh niệm bình thường 
yếu ớt như thế nào. Hãy đặt tâm nhận biết hay tâm tạo tác dưới 
ánh sáng của chánh niệm siêu cường, can đảm vượt qua lớp 
kiến chấp của bạn. Rồi hãy chờ đón điều bất ngờ. Đừng đoán 
mò sự thật. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cánh hoa sen 
thứ một ngàn nở ra trọn vẹn để lộ đài sen. Đó là lúc chấm dứt 
vọng tưởng, chấm dứt vòng luân hồi (samsãra), và cũng là 
chấm dứt Niệm Xứ. 

kở 


176 


PHẨN II 


HỶ LẠC VÀ TIẾN ĐẾN BẾN BỜ GIÁC NGỘ 


177 


_9-~ 
NHẬP SƠ THIỀN: HƠI THỞ TUYỆT ĐẸP 


Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy, chỉ có một 
từ cho là “Thiển” đó là Định( Jhana)hay Chánh định. Theo tôn 
giả Ananda, là một bậc hoàn toàn giác ngộ, trong kính 
Gopaka-Moseallana (Trung BK 108,27), kiểu hành thiển duy 
nhất mà Đức Phật khuyên chúng ta nên thực hành đó là nhập 
định. Như vậy nhập định được mệnh danh là thiền định Phật 
giáo đúng nghĩa, đó là lúc tâm hành giả vắng bặt mọi ý 
niệm, tách rời mọi hoạt động của năm giác quan và sáng chói 
với niềm hỷ lạc xuất thế gian. Nói thẳng ra, nếu thiển mà 
không nhập định thì không phải là thiển Phật giáo! Có lẽ đây 
là lý do tại sao yếu tế rốt ráo của Bát Chánh Đạo, yếu tố định 
nghĩa Chánh định, không có gì khác hơn là bốn tầng thiển. 


Khám Phá Của Đức Phật 
Những văn bản kinh điển Phật giáo cổ đại nói rằng Đức Phật 
đã khám phá ra fẩng thiểu (Tương Ư.BK 2/7 Tăng Ch.BK 
IX,42). Chưa có lần nào trong các kinh điển Nguyên Thủy nói 
rằng Đức Phật khám phá ra Thiền Quán (Vipassanz). Những 
văn bản kinh điển có thẩm quyền đó cũng nói rằng bốn tẩng 
thiển chỉ khởi sinh với sự xuất hiện của một vị Phật (Tương 
Ư.BK45, 14-17). Sự kiện Đức Phật khám phá tẩg thiểu không 
nên bỏ qua, vì sự khám phá này là một phần then chốt trong 
tiến trình giác ngộ. 

Khi một vị có đầy đủ thẩm quyền là ngài Ananda, một 
bậc A-La-Hán, nói rằng Đức Phật đã khám phá ra tẩng thiên, 


178 


điều này không có nghĩa là chưa có ai trước đó đã trải 
nghiệm nhập tầng thiển. Chẳng hạn, trong thời đại của Quá 
khứ có Phật Ca Diếp (Kassapa) vô số thiện nam tín nữ đã 
nhập tầng thiển và sau đó đã đạt được giác ngộ. Nhưng hai 
mươi sáu thế kỷ trước ở Ấn Độ, tất cả kiến thức về tầng thiển 
đã biến mất. Thí dụ : Mahävira, nhà lãnh đạo Kỳ Na Giáo, 
và là một người đồng thời với Đức Phật, sau khi nghe mô tả 
về các tẩno thiển đã công khai gạt bỏ, cho là sự kiện không 
thể có được (Tương Ư. BK,41,8). Như vậy, vị lãnh đạo tôn 
giáo xuất sắc nhất của thời đó (theo ý kiến nhiều học giả) 
hoặc là không biết gì về pháp môn tu tập tâm linh phổ biến 
này hoặc là kinh nghiệm rhập tầng thiển là một khám phá mới 
mẻ của Đức Phật. Giả thuyết sau có vẻ đúng, và điều này được 
củng cố thêm bằng nhận xét rằng không hề có sự để cập nào 
về tầng thiển trong bất cứ một kinh điển nào trước thời Đức 
Phật. 

Một vài người có thể nêu lên lời phản đối là các văn bản 
kinh nói rằng những vị thầy đầu tiên của Đức Phật là Alãra 
Kaläma và Udaka Rãmaputta, đã dạy các vị Bồ tát về nhập 
tầng thiển trong việc chứng đắc quả vị Vô Sở Hữu Xứ và 
quả vị Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Trung BK 26). Mặc dù 
hai quả vị đó không bao giờ được gọi là tầng thiển trong 
những bản kinh Nguyên Thủy (từ ngữ nhập tầng thiển (arupa- 
jhãma) lần đầu tiên xuất hiện trong những bản luận giải rất lâu 
sau này), các quả vị ấy bao hàm ý nghĩa rằng chúng ta chỉ có 
thể chứng đắc bằng cách trước tiên hành giả phải từng bước 
trải qua tiến trình của các tẩng thiển. Vì thế, hai vị thầy đầu 
tiên đó có biết bốn tầng thiển và đã dạy cho các vị Bồ-tát? 

Nếu các vị thầy đầu tiên có biết về các tầng thiển, tại sao 
Đức Phật nói rằng phương pháp của họ không đưa đến chứng 
đắc Niết bàn (TBK 26,16) mà nhập tẩng thiểu mới đưa đến 
Niết bàn? (TBK 36,31;4-7,64,9-12) và tại sao, khi Đức Phật 
còn là vị Bồ tát, Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh và đặt vấn đề: “Có 


J79 


thể có một con đường khác đưa đến Niết bàn hay không?” 
(Trung BK 36,30), có phải Ngài đã nhớ lại kỷ niệm xa xôi thời 
thơ ấu lần đầu tiên Ngài có kinh nghiệm nhập định khi ngài 
còn là một cậu bé ngồi dưới gốc cây hồng đào, thay vì kinh 
nghiệm nhập định rất mãnh liệt gần đây dưới sự hướng dẫn 
của hai vị thầy đầu tiên? Những câu hỏi này cần phải được 
trả lời một cách thỏa đáng đối với những ai vẫn cho rằng hai 
vị thầy Alãra Kalãma và Udaka Rãmaputta đã có dạy về tần 
thiển. 

Một câu trả lời cho các câu hỏi về những gì hai vị thầy 
đầu tiên đó đã dạy, câu trả lời vẫn giữ được tính nhất quán 
trong việc bác bỏ hiệu năng của những lời giảng dạy, trong 
lúc vẫn ca ngợi hiệu năng của các tẩng thiển (Trung BK 108,27) 
đó là Alãra Kalãma và Udaka Rãmaputta chưa bao giờ dạy về 
các tầng thiển và hai quả vị vô sắc mà họ đã cổ xúy không 
đúng như sự thật , rất có thể đó chỉ là những phiên bản đã 
được biến thái từ bản gốc xuất phát từ thời quá khứ của Phật 
Ca Diếp (Kassapa). Cũng giống như ngày nay một số thiển 
sư trình bày một mức độ thiền tập nào đó và gọi là “+hập 
định”, trong khi rõ ràng mức độ này kém hẳn các tầng thiển 
đích thực, hay cũng giống như một vài trường đại học sẽ gửi 
một văn bằng đại học như thư hồi âm, sau khi nhận một 
khoản lệ phí, mà văn bằng này không phải là văn bằng thật; 
như vậy những quả vị do hai vị thầy Alãra Kalãma và Udaka 
Rãmaputta giảng dạy không thể nào là quả vị thật. “Quả vị 
thật”, việc chứng đắc Vô Sở Hữu Xứ, đúne là sẽ dẫn đến giác 
ngộ (TBK 52,14), nhưng một kinh nghiệm khác mang cùng 
danh hiệu Alara Kalama giảng dạy thì không đúng. 

Một lý do khác tại sao fẩne thiển không được biết đến 
trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật do bởi nhân duyên đưa 
đến nhập tầng thiển, là việc tu tập Trung Đạo, vào thời điểm 
đó cũng chưa ai biết đến. Những bản kinh cổ đại như Kinh 
Dhammacakkappaoattama (Bài thuyết pháp đầu tiên, Tương Ư. 


T180 


BK 56,11) nói rằng Đức Phật khám phá Trung Đạo và Trung 
Đạo đồng nghĩa với Bát Chánh Đạo . Một bài kinh khác nói 
rằng Đức Phật khám phá ra Bát Chánh Đạo, cũng giống như 
khám phá con đường dẫn đến một thành phố cổ đại đã bị xóa 
mất từ lâu (Tương Ư. BK 12,65). Cũng cần phải ghi nhận rằng 
Bát Chánh Đạo, Trung Đạo, là con đường tiệm tiến đi đến 
đỉnh cao của chánh định (Tăng Ch. BK X, 103). Như vậy nếu 
người ta chấp nhận Đức Phật đã khám phá ra Trung Đạo, Bát 
Chánh Đạo, thì người ta cũng phải chấp nhận rằng Đức Phật 
khám phá ra giai đoạn cuối cùng của con đường, phần cuối 
của con đường đó là chánh định. 

Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Arana-oibhanea Suffa) (Trung 
BK 139) đồng hóa Trung Đạo với công phu thiển tập hướng 
đến chánh định. Kinh giải thích rất chỉ tiết rằng hành giả 
không nên theo đuổi chủ trương khổ hạnh và cũng không 
nên chạy theo dục lạc của ngũ căn , thay vào đó hành giả nên 
theo đuổi Trung Đạo. Nếu hành giả không hành trì khổ hạnh 
thuộc ngũ căn và cũng không tìm kiếm dục lạc của ngũ căn , 
thì sự tìm cầu còn lại là tìm kiếm hạnh phúc cho căn thứ sáu 
là ý căn, và đó phải là Trung Đạo, và chỉ có ở đây Ngài định 
nghĩa đó chính là việc tu tập để đạt được bốn tầng thiển. Kết 
luận: Trung Đạo là công phu tu tập hướng đến chánh định. 

Trong câu chuyện về sự giác ngộ của Đức Phật, khi Bồ tát 
nhận thức rằng chánh định là con đường đưa đến giác ngộ 
(Trung BK 36,31), Ngài nhận biết ngay rằng nhập định với 
một cơ thể kiệt quệ là không thực tế , và vì thế Ngài đã ăn 
uống trở lại. Thấy vậy năm đệ tử đầu tiên của Ngài liền chán 
ngán và rời xa Ngài, nghĩ rằng Ngài từ bỏ nỗ lực tu tập (Trung 
BK36,32). Điều này chứng minh rằng trước khi Đức Phật 
thành đạo những pháp tu nhẹ nhàng đưa đến an tịnh thân 
tâm để nhập định chưa được những tu sĩ thời đó công nhận 
như một con đường có giá trị, như thái độ của năm người đệ 
tử đầu tiên của Bồ Tát đã chứng tỏ. Khi con đường ?hập định 


T8] 


chưa được công nhận có giá trị xứng đáng, không có gì đáng 
ngạc nhiên khi hành giả không theo đuổi con đường này và 
chánh định không thể đạt được. Giờ đây chúng ta cũng thấy 
rõ ràng tại sao phần đầu của bài thuyết pháp đầu tiên của Đức 
Phật sau khi đắc quả giác ngộ là bài giảng dạy về Trung Đạo, 
tức là Bát Chánh Đạo, để mở ra con đường tiến vào chánh định 
và xa hơn nữa là giác ngộ. 

Tôi đã viết về điểm này khá dài, đơn cử nhiều bản kinh 
Nguyên Thủy, bởi vì đây là một tư tưởng mới lạ đối với người 
Tây phương. Những gì mang tính chất đột phá thường gây 
nhiều tranh luận. Trong lúc này tôi xin những độc giả thành 
tâm hãy bỏ qua một bên những quan điểm hiện đang tồn tại, 
vì Đức Phật dạy rằng kiến chấp là một trở ngại cho tuệ giác, 
và hãy bình tâm suy xét những bằng chứng tôi đã trình bày ở 
đây. Cuối cùng, Kinh Pancãlacando Suffa (Tương Ư. BK 2,7), 
chắc chắn là một bài kinh Nguyên Thủy, bởi vì kinh này được 
đề cập đâu đó trong kinh tạng (Tăng Ch. BK IX, 42) và như 
vậy đã được năm trăm vị A-la-hán xác nhận là Phật Pháp đích 
thực trong Hội Đồng Kết Tập Kinh Tạng đầu tiên và kinh này 
nói rằng Đức Phật đã khám phá ra các tẩng thiên. 


Hành Giả Có Thể Dinh Mắc Với Định Không? 

Khi Bồ Tát đạt được tuệ giác rằng nhập định là con đường đưa 
đến giác ngộ, rồi Ngài suy nghi: “Tại sao ta lại phải e sợ niềm 
hoan hỷ này khi nó chẳng liên hệ gì đến ngũ căn và cũng 
chắng liên hệ đến các pháp bất thiện? Ta sẽ không e sợ niềm 
hoan hỷ này (của nhập định)” (Trung BK 36, 32). Ngay cả ngày 
nay, một vài hành giả tin tưởng một cách sai lạc rằng điều gì 
đem lại hoan hỷ mãnh liệt như cảm nghiệm ñhập định thì 
khôngthể đưa đến chấm dứt mọi khổ đau, và họ vẫn e sợ hập 
định. Tuy nhiên, trong nhiều bài kinh Đức Phật đã lặp lại nhiều 
lần rằng niềm hỷ lạc của nhập định “là cần được theo đuổi, 


T182 


cần được phát huy, cần được khích lệ. Không nên sợ hãi nớ” 
(Trung BK 66, 21). 

Mặc dù chính Đức Phật đã có lời khuyên rõ ràng, nhiều 
thiển sinh vẫn bị hướng dẫn sai lạc bởi những người thầy 
không khuyến khích việc nhập định với lập luận rằng hành 
giả có thể dính mắc với nhập định đến nỗi họ không thể nào 
giác ngộ được. Cần phải được vạch rõ rằng từ ngữ của Đức 
Phật dùng để chỉ dính mắc là adana, chỉ muốn nói đến sự 
dính mắc những khoải cảm của thế giới ngũ căn, hay dính 
mắc nhiều hình thái khác nhau của tà kiến (như là kiến chấp 
về một cái ngã). Từ ngữ này không bao giờ có ý nghĩa dính 
mắc những thiện pháp như là nhập định (6). 

Nói một cách đơn giản, các tầng thiển là những trạng thái 
buông xả. Hành giả không thể nào dính mắc sự buông xả, 
cũng giống như tự do không thể cầm tù con người. Hành giả 
có thể tận hưởng thiển lạc trong 0 hập định, trong niềm hỷ lạc 
của sự buông xả, và đây chính là điểm một số người bị hướng 
dẫn sai lạc khiến họ đâm ra sợ hãi. Nhưng trong Kinh Thanh 
Tịnh (Pãsãdika Sutta) (Trường BK 29, 25), Đức Phật dạy rằng 
hành giả tận hưởng thiển lạc trong nhập định có thể mong đợi 
một trong bốn quả vị: Quả Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất 
lai, hay quả Giác Ngộ hoàn toàn! Nói cách khác, tận hưởng 
thiền lạc trong thập định chỉ có thể dẫn đến bốn giai đoạn giác 
ngộ. Như vậy theo lời dạy của Đức Phật, “Hành giả không 
nên sợ #0 hập định”. 

Đối với một số hành giả, các tầng thiển có vẻ là một kinh 
nghiệm xa vời và vì thế không thích hợp. Điều đó không 
đúng. Thảo luận về các trạng thái siêu phàm như vậy có thể 
khơi nguồn cảm hứng, cũng như vạch ra cảnh giới trước mắt 
cho chúng ta hướng đến. Quan trọng hơn nữa, thảo luận giúp 
cho chúng ta biết được cần phải làm gì khi chúng ta tiến 
gần đến một trong những giai đoạn giải thoát thâm sâu ấy. 


T183 


Cuối cùng, thảo luận cho chúng ta một sự hiểu biết sâu sắc 
hơn về Phật pháp, nhất là hiểu biết về Diệu Đế thứ ba, là sự 
chấm dứt mọi khổ đau. Bởi vì niềm hỷ lạc của nhập định liên 
hệ trực tiếp đến số lượng phiền não của vòng luân hồi được 
buông bỏ, dù chỉ tạm thời. Như vậy thảo luận về các tầng thiển 
là việc rất đáng làm, ngay cả những cảnh giới ấy có vẻ xa vời. 

Một vài độc giả có lẽ đã thực tập thiền định đến một mức 
độ vừa đủ để có thể hiểu được cuộc thảo luận này, dựa trên 
kinh nghiệm cá nhân của họ, và cuộc thảo luận này có thể 
giúp họ thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng để tiến vào các 
tầng thiển. Hơn nữa, khi hành giả cảm nghiệm một trạng thái 
thiền định thâm sâu, họ muốn khám phá thật chính xác đó là 
cái gì, để nhận diện trạng thái ấy theo như lời mô tả của Đức 
Phật. Vì thế, nhận diện chính xác mức độ thâm sâu trong lúc 
hành thiền là điều rất quan trọng. 

Phát sinh nguồn cảm hứng từ thành quả mình đã đạt được 
cũng là điều quan trọng. Loại tình cảm tích cực này sẽ khuyến 
khích buông xả nhiều hơn nữa. Chủ ý của tôi là trình bày cho 
các bạn thấy các trạng thái nhập định ấy tuyệt diệu và thâm 
sâu như thế nào, và làm sáng tỏ tầm quan trọng của những 
cảm nghiệm đó đối với sự kiện giác ngộ. 

Cuối cùng, những hạt giống lành được gieo trong tâm bạn 
qua việc đọc bài thảo luận về tầng thiển một ngày nào đó sẽ 
đơm hoa kết trái. Vào đúng lúc, tâm sẽ tự động biết nó phải 
làm gì. Thí dụ, khi đƒnh tướng khởi lên, tâm sẽ tự nhiên biết 
phải đáp ứng như thế nào. Rồi một lúc nào sau đó, bạn sẽ 
suy nghĩ: “Đáp ứng đó đến từ đâu nhỉ?“ Câu trả lời là nó đến 
từ những lần bạn đọc về các bài thảo luận như thế này. Đôi 
lúc nó đến từ những gì bạn đã học được trong đời trước! 

Vì thế, xin đừng nghỉ rằng chỉ vì bạn chưa đạt đến các 
tầng thiển, cuộc thảo luận này không ích lợi gì đối với bạn. 
Thật sự, nó sẽ rất hữu ích. Sau khi bạn đạt được một trong 


1894 


những fẩng thiển, bạn sẽ hiểu được điều này lúc bạn nhận ra 
rằng những lời hướng dẫn ở đây đã xuất hiện đúng lúc để 
giúp bạn. 


Hơi Thở Tuyệt Đẹp: 

Bước Đầu Cuộc Hành Trình Tiến Vào Định 

Sau khi đã thảo luận về các tẩng thiển từ quan điểm lý thuyết 
và lịch sử, bây giờ tôi sẽ giải thích các tẩng thiển trên phương 
điện thực hành. Tốt nhất là bắt đầu mô tả hành trình tiến vào 
Định từ điểm khởi đầu là hơi thở tuyệt đẹp. Trước khi hoàn 
thành giai đoạn này, tâm chưa có đủ mức hài lòng, tĩnh giác, 
hay ổn định để tự tiến lên những trạng thái ý thức cao hơn. 
Nhưng khi bạn đã có khả năng duy trì sự tỉnh giác về hơi thở 
trong một thời gian dài mà không bị gián đoạn và không cần 
nỗ lực nào, khi tâm đã an định trong sự tỉnh giác cao độ đến 
mức hơi thở trở nên tuyệt đẹp, đó là lúc bạn đã sẵn sàng bắt 
đầu cuộc hành trình tiến vào nh. 

Đừng sợ hãi niềm an lạc trong thiền định. Hạnh phúc 
trong thiền định thật quan trọng! Hơn nữa, bạn xứng đáng 
được hưởng cảm giác cực lạc ấy. Cảm thấy cực lạc trong hơi 
thở là một phần chính yếu của con đường hành thiền. Nó 
đem đến kết quả là chánh niệm sẽ được giữ vững cùng hơi 
thở mà không cần nỗ lực nào. Hành giả giữ vững trọn vẹn sự 
chú tâm vào hơi thở bởi vì tâm thích thú theo dõi hơi thở và 
không muốn xao lãng vào bất cứ nơi nào khác. Tâm tự động 
tập trung vào hơi thở và chấm dứt mọi ý niệm lăng xăng. 

Nếu không có cảm nghiệm an lạc thì sẽ có một vài điều 
không hài lòng. Và không hài lòng là nguồn gốc của tâm lăng 
xăng. Trước khi hành giả đạt đến giai đoạn hơi thở tuyệt đẹp, 
sự việc không hài lòng sẽ đẩy chánh niệm rời xa hơi thở. Rồi 
cách duy nhất để giữ chánh niệm vào hơi thở là bằng nỗ lực 
của ý chí, qua sự kiểm soát. Nhưng khi đã đạt được giai đoạn 


T85 


hơi thở tuyệt đẹp, khi niềm an lạc làm phát sinh cảm giác 
hài lòng bền vững, thì tâm sẽ hết lăng xăng. Có thể nới lỏng 
sự kiểm soát, thư giãn nỗ lực, và tâm sẽ đạt đến trạng thái bất 
động một cách tự nhiên. 

Cũng giống như xăng là nhiên liệu để khởi động xe hơi, 
điều không hài lòng là nhiên liệu làm cho tâm dao động. Khi 
một chiếc xe hơi hết xăng, nó từ từ dừng lại. Người ta không 
cần phải dùng thắng xe. Cũng vậy, khi tâm không còn bất 
mãn, nhờ khởi sinh hơi thở tuyệt đẹp, thì tâm cũng hết lăng 
xăng. Hành giả không cần sử dụng ý chí như là cái thắng để 
ngừng tâm lăng xăng. Tâm sẽ tự nhiên đi đến trạng thái tỉnh 
lặng. 


Hỷ Lạc 
Trong tiếng Pali, từ ghép #ii-sukha mang ý nghĩa kết hợp 
niềm an vui và hạnh phúc. Người ta có thể sử dụng từ ghép 
này trong nhiều loại cảm nghiệm khác nhau, ngay cả những 
cảm nghiệm thuộc về thế tục. Nhưng trong hành thiển, gii/- 
sukha chỉ dùng để nói đến niềm hỷ lạc phát sinh từ buông xả. 
Cũng giống như người ta có thể phân biệt nhiều loại 
lửa khác nhau bởi thứ nhiên liệu tạo ra chúng, như lửa than, 
lửa dầu, hay lửa rừng, vì vậy người ta cũng phân biệt nhiều 
loại hỷ lạc khác nhau do nhân duyên tạo ra chúng. Niềm hỷ 
lạc khởi lên cùng với hơi thở tuyệt đẹp được phát sinh nhờ sự 
buông xả gánh nặng của quá khứ và tương lai, những suy 
luận nội tâm, và tính đa dạng của ý thức. Bởi vì đây là niềm 
hỷ lạc phát sinh từ buông xả, nó không thể tạo ra sự dính 
mắc. Hành giả không thể vừa dính mắc vừa buông xả cùng 
một lúc. Niềm an lạc khởi lên cùng với hơi thở tuyệt đẹp là 
một dấu hiệu rõ ràng cho thấy buông xả đã thực sự xuất hiện. 
Hỷ lạc có thể phát sinh từ những khoái cảm về giác quan 
từ những thành đạt cá nhân, hay từ sự buông xả. Ba loại hỷ lạc 


156 


khác nhau ở bản chất. Hỷ lạc xuất phát từ khoái cảm giác quan 
thì nóng bỏng và đầy hứng khởi, nhưng cũng bị kích động 
mạnh và do đó đễ sinh mệt mỏi. Sự việc lặp đi lặp lại làm niềm 
vui chóng tàn. Hỷ lạc do thành tựu cá nhân thì ấm áp và mãn 
nguyện, nhưng cũng chóng phai, để lại một khoảng trống 
trong tâm trí. Nhưng hỷ lạc phát sinh từ buông xả thì thật an 
tịnh và dài lâu. Hỷ lạc này còn liên kết với một cảm giác giải 
thoát đích thực. 

Hơn nữa, hỷ lạc xuất phát từ khoái cảm giác quan tạo 
ra những dục vọng mạnh hơn, khiến cho hỷ lạc trở nên bất 
ổn và mang tính độc đoán. Hỷ lạc xuất phát từ thành đạt cá 
nhân thúc đẩy con người đầu tư công sức nhiều hơn nữa để 
trở thành kẻ thống trị và cổ vũ cho ảo tưởng về quyền lực cá 
nhân. Rồi kẻ thống trị sẽ giết chết mọi hỷ lạc. Hỷ lạc xuất phát 
từ buông xả khơi nguồn cảm hứng để hành giả buông xả nhiều 
hơn nữa và giảm thiểu sự can thiệp kiểm soát. Bởi vì nó 
khuyến khích hành giả để yên cho mọi việc diễn tiến tự nhiên, 
nên hỷ lạc này ổn định và không cần nỗ lực. Đó là thứ hỷ lạc 
hầu như độc lập với các nhân duyên và rất gần với các pháp 
vô vi, không do duyên khởi. 

Trong hành thiền vấn đề quan trọng là phải nhận diện 
những loại hỷ lạc khác nhau. Nếu hỷ lạc phát sinh từ sự tĩnh 
giác về hơi thở thuộc về loại khoái cảm giác quan - thí dụ, 
từng lớp sóng khoái cảm dâng trào khắp cơ thể bạn - thì 
chẳng bao lâu nó sẽ biến mất khi nỗ lực đã giảm, để lại cho 
bạn cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Nếu hỷ lạc liên kết với 
cảm giác thành tựu - “Ồ, cuối cùng ta đã đạt được thành quả 
nào đó trong việc hành thiền” - thường thì hỷ lạc này sẽ tan 
rã, nó sẽ bị ý thức muốn kiểm soát hủy diệt, sẽ bị tiêu tan do 
cái ngã muốn xen vào can thiệp. Nhưng nếu hỷ lạc khởi lên 
cùng với hơi thở tuyệt đẹp xuất phát từ sự buông xả, thì bạn 
cảm thấy bạn không cần nói gì hay làm gì cả. Nó trở thành 
niềm hỷ lạc có liên quan mật thiết với giải thoát và an tịnh. 


T187 


Nó sẽ tự mình phát triển với cường độ tuyệt diệu, nở ra như 
một đóa hoa trong khu vườn của cảnh giới nh. 

Ngoài hơi thở tuyệt đẹp, còn có nhiều đối tượng thiển 
quán khác như: quán từ bi ứneffZ), quán về các bộ phận cơ thể 
(kãyagatñsafi), quán tưởng về một vật thể (kasina), và một vài 
đối tượng khác nữa. Tuy nhiên, trong tất cả phương pháp 
thiền tập hướng đến 0hập định, phải có một giai đoạn niềm 
hỷ lạc phát sinh do buông xả. Thí dụ, Từ-Bi-Quán trải rộng 
ra thành một tình thương vô điều kiện, kỳ diệu, tuyệt vời 
cho toàn thể chúng sinh, khiến hành giả tràn ngập niềm vui 
cao thượng. Hỷ lạc xuất phát từ buông xả đã khởi sinh và đạt 
đến giai đoạn “từ bi tuyệt đẹp”. Một số hành giả tập trung 
quán niệm các bộ phận cơ thể, thường là cái sọ người. Khi 
thiền định đến mức thâm sâu, khi chánh niệm trụ vào hình 
ảnh chiếc sọ người, một tiến trình đầy kinh ngạc bỗng xuất 
hiện. Hình ảnh của chiếc so người trong tâm hành giả bắt đầu 
chuyển sang màu trắng, rồi màu sắc đậm dần, cho đến khi nó 
có vẻ đang tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ như một “cái sọ 
người tuyệt đẹp”. Một lần nữa, hỷ lạc phát sinh từ buông xả 
đã xuất hiện, làm cho hành giả cảm nghiệm niềm vui tràn 
ngập. Ngay cả một vài tu sĩ thực tập quán bất tịnh (asubha), 
thí dụ quán một tử thi đã rữa nát, có thể cảm nghiệm cái tử 
thi kinh tởm lúc ban đầu bỗng nhiên trở thành một trong 
những hình ảnh đẹp nhất. Sự buông xả đã phát sinh nhiều hỷ 
lạc đến nỗi nó áp đảo cảm giác ghê tởm tự nhiên và làm cho 
hình ảnh ấy ngập tràn niềm vui. Hành giả đã đạt đến giai 
đoạn “tử thi tuyệt đẹp”. 

Trong phương pháp thiền tập về hơi thở, Đức Phật đã dạy 
sự phát sinh hỷ lạc cùng với cảm nghiệm về hơi thở là đề mục 
thứ năm và thứ sáu của mười sáu đề mục trong pháp Quán 
Niệm Hơi Thở (ãnãpãnasai). Tôi đã bàn luận đầy đủ chỉ tiết 
giai đoạn hành thiền quan trọng này ở phần trên/). 


T188 


Khi hỷ lạc không phát sinh, điều đó chắc hắn là vì không 
có đủ sự hài lòng, nghĩa là, hành giả vẫn phải nỗ lực quá sức. 
Hành giả phải hồi tưởng về hai chướng ngại đầu tiên của năm 
chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là tham dục, hướng sự 
chú ý đến đối tượng ham muốn và vì thế đã rời xa hơi thở. 
Chướng ngại thứ hai, là sân hận, làm cho hành giả tìm ra lỗi 
lầm trong cảm nghiệm hơi thở, và niềm bất mãn đẩy lùi sự 
chú ý khỏi hơi thở. Sự hài lòng là “con đường Trung Đạo” 
giữa tham dục và sân hận. Nó giữ vững chánh niệm trên hơi 
thở đủ lâu để cho hỷ lạc phát sinh. 


Đường Vào Tĩnh Lặng 

Tĩnh lặng nghĩa là không lay động. Vì ý chí làm cho tâm lay 
động, để có được tỉnh lặng, hành giả phải từ bỏ mọi ý chí, mọi 
sự kiểm soát. Nếu bạn nắm một ngọn lá trên cây và gắng hết 
sức để giữ cho nó đứng yên, dù bạn có gắng hết sức mình, 
bạn vẫn không thành công. Luôn luôn sẽ có một vài dao động 
do những rung chuyển nhẹ của cơ bắp bạn gây ra. Tuy 
nhiên, nếu bạn đừng sờ vào chiếc lá và chỉ bảo vệ cho nó khỏi 
bị gió thổi, thì chiếc lá sẽ tự nhiên đứng yên. Cũng giống y 
như vậy, bạn không thể đạt được tĩnh lặng bằng cách dùng ý 
chí để nắm giữ tâm bạn. Nhưng nếu bạn từ bỏ nguyên nhân 
của sự đao động trong tâm bạn, tức là ý chí, thì chẳng bao lâu 
tâm của bạn sẽ trở nên tĩnh lặng. 

Như vậy, hành giả không thể muốn tâm mình tỉnh lặng. 
Con đường đi vào tỉnh lặng là xuyên qua niềm hỷ lạc phát 
sinh do buông xả. Một khi niềm an vui đến cùng với hơi thở 
tuyệt đẹp đã xuất hiện, thì ý chí trở nên thừa thãi. Ý chí trở 
nên không cần thiết vì chánh niệm sẽ tự nhiên an trú vào hơi 
thở mà không cần một nỗ lực nào. Chánh niệm ưa thích an 
trú cùng với hơi thở tuyệt đẹp, và vì vậy không cần phải thúc 
đẩy nó. 


T189 


Khi tỉnh lặng xuất hiện, nó làm cho hỷ lạc thêm phong 
phú. Khi hỷ lạc sâu đậm dần thì càng ít có cơ hội cho nỗ lực 
của ý chí hoạt động, do đó tĩnh lặng càng lúc càng mạnh mẽ 
hơn. Một quá trình phản hồi để tự cũng cố sức mạnh sẽ tiếp 
nối. Tĩnh lặng làm cho hỷ lạc sâu đậm thêm, và hỷ lạc làm gia 
tăng mức độ tĩnh lặng. Tiến trình này cứ tiếp tục như vậy, và 
khi không bị gián đoạn, thì sẽ trên đường tiến đến nhập định, 
khi tỉnh lặng đã đạt mức thâm sâu và hỷ lạc đã lên đến cực 
độ. 

Trong chương này, tôi đã đào sâu một số vấn đề thường 
được nêu lên về các tầng thiển. Chương tiếp theo, bàn về định 
tướng, sẽ đưa chúng ta đi xa hơn trên con đường tiến vào thập 
định thâm sâu. 


190 


- 10 - 
NHỊ THIỀN: HỶ LẠC TIẾP NỔI HỶ LẠC 


Định Tướng (N?ữnifta): Đoạn Cuối Cuộc Hành Trình 
Tiến Vào Định 

Khi hơi thở hình như biến mất và an lạc tràn ngập tâm hành 
giả, thường thì định tướng sẽ xuất hiện. Tôi đã nói vắn tắt về 
định tướng và những đặc điểm của chúng trong chương 2, ở 
đây tôi sẽ thảo luận sâu hơn về định tướng. Định tướng 
(Nimitta), trong hoàn cảnh này dùng để chỉ những “ánh sáng” 
tuyệt đẹp xuất hiện trong tâm. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ ràng 
định tướng không phải là những đối tượng để nhìn, ở chỗ là 
chúng không được nhìn thấy bằng thị giác. Vào giai đoạn hành 
thiển này thị giác đã ngưng hoạt động. Định tướng là những đối 
tượng thuần túy của tâm, do ý căn nhận biết. Tuy nhiên, chúng 
thường được nhận biết như những vùng ánh sáng. 

Những gì xảy ra ở đây là tri giác đang tìm cách diễn tả 
một hiện tượng tâm linh thuần túy. Tri giác là một chức năng 
của tâm thức dùng để diễn giải những cảm nghiệm bằng thứ 
ngôn ngữ chúng ta có thể hiểu được. Tri giác chính yếu dựa 
vào so sánh để diễn giả một kinh nghiệm mới tương tự như 
kinh nghiệm trước đó. Tuy nhiên, những hiện tượng tâm thức 
thuần túy hiếm khi được biết, khiến cho tri giác gặp rất nhiều 
khó khăn để tìm ra một cái gì tương đương với những cảm 
nghiệm mới mẻ này. Đó là lý do tại sao định tướng có vẻ lạ 
lùng, không giống bất cứ cái gì mà hành giả từng trải nghiệm 
trước đây. Nhưng những hiện tượng có vẻ gần giống nhất với 
định hướng trong bảng mục lục kinh nghiệm quá khứ của 


T9] 


hành giả là những luồng ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt, 
như ngọn đèn pha đầu mũi xe hơi, luồng ánh sáng đèn pin 
trong đêm tối, hay ánh trăng rằm trên bầu trời. Tri giác phải 
chấp nhận sự so sánh gần giống nhưng chưa hoàn hảo này và 
diễn giải định tướng giống như những vùng ánh sáng. 

Đối với tôi, thật là một khám phá rất thú vị khi biết những 
người có trải nghiệm về định tướng đều có một cảm nhận 
giống nhau! Các hành giả chỉ diễn giải cảm nhận này bằng 
nhiều cách khác nhau. Một số người thấy định tướng như là 
một luồng ánh sáng trắng thuần khiết, người khác thấy như 
màu vàng, người khác lại thấy như màu xanh đậm. Một vài 
người thấy định tướng như một vòng tròn, người khác thấy 
như một hình chữ nhật, người thì thấy nó có đường viền sắc 
sảo, kẻ khác lại thấy nó có đường viền mờ nhạt. Quả thật 
không thể kể hết những đặc điểm của đƒnh tướng do hành giả 
mô tả lại. Điều quan trọng cần biết là màu sắc hình dáng v.v... 
đều không đáng kể. Tri giác nhuộm màu đjnh tướng và cho 
nó một hình dáng chỉ để con người có thể hiểu được mà thôi. 


Khi Định Tướng Đến quá Sớm 

Đôi lúc “ánh sáng” có thể xuất hiện trong tâm vào giai đoạn 
đầu của buổi thiền tập. Tuy nhiên, đối với mọi người, trừ 
những thiên giả đã đắc pháp, thì những hiện tượng xâm nhập 
ấy rất bất ổn. Nếu hành giả tập trung sự chú ý vào chúng thì 
sẽ không đi đến đâu cả. Chưa đúng lúc cho định tướng xuất 
hiện. Tốt hơn là xem chúng như những dấu hiệu làm xao lãng 
tâm trí và nên trở về với nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu 
của thiền tập khi chúng xuất hiện. 

Hành giả vẫn còn cảm thấy mơ hồ không biết phải làm 
gì khi định tướng xuất hiện ở giai đoạn của hơi thở tuyệt đẹp, 
khi hơi thở chưa êm dịu đến mức gần như biến mất. Một lần 
nữa, định tướng có vẻ muốn xâm nhập chưa đúng lúc. Nó can 


192 


thiệp vào nhiệm vụ chính của hành giả là duy trì sự tỉnh giác 
vào hơi thở tuyệt đẹp. Nếu hành giả cố ý chuyển từ hơi thở 
sang định tướng, thì thường không giữ vững được định tướng 
lâu dài. lâm chưa đạt đủ mức độ tinh luyện để có thể giữ 
vững một định hướng thật vi tế. Hành giả cần phải thực tập 
thêm về hơi thở. Vì thế tốt nhất là xem như không biết đến 
định tướng và tập trung rèn luyện sức chú tâm vào hơi thở 
tuyệt đẹp. 

Thường thường, sau khi hành giả đã theo đúng lời 
khuyên này, định tướng xuất hiện trở lại, mạnh hơn và sáng 
hơn. Hãy bỏ qua nó một lần nữa. Khi đjnh tướng trở lại lần thứ 
ba, thậm chí mạnh mẽ hơn và sáng chói hơn, hãy trở về với 
hơi thở. Cứ thực tập như vậy, cuối cùng một định tướng rất 
hùng mạnh và sáng rực rỡ sẽ tràn vào tâm thức bạn. Bạn có 
thể theo định tướng này. Thật ra, hầu như không thể nào làm 
khác hơn được. Định tướng này thường sẽ đưa bạn tiến vào 
Định. 

Giai đoạn trên có thể ví như một người khách gõ cửa nhà 
bạn. Có thể đó chỉ là người bán hàng, vì thế bạn làm như 
không nghe tiếng gõ cửa và tiếp tục công việc của bạn. 
Thường thì như vậy là xong chuyện. Tuy nhiên, đôi lúc người 
khách gõ cửa lại, lớn hơn và lâu hơn. Bạn làm như không nghe 
lần thứ hai. Rồi sau một lúc im lặng, người khách đập cửa 
mạnh hơn và dồn dập hơn. Sự kiên trì này gợi ý là người 
khách này chắc phải là một người bạn thân của bạn, vì thế 
bạn mở cửa, cho anh ta vào, và chuyện trò vui vẻ với anh ta. 

Một phương pháp khác để đối xử với một định tướng còn 
non yếu xuất hiện vào giai đoạn hơi thở tuyệt đẹp là hòa nhập 
định tướng vào giữa hơi thở. Hành giả tập hình dung tình 
trạng này giống như đang nắm giữ một viên ngọc ngay chính 
giữa những cánh hoa sen. Viên ngọc tỏa ánh sáng lung linh 
là định tướng, những cánh hoa sen tượng trưng cho hơi thở 


193 


tuyệt đẹp. Nếu tâm chưa sẵn sàng trụ vào định tướng, nó vẫn 
có hơi thở tuyệt đẹp để an trú. Đôi lúc, tâm chưa được chuẩn 
bị đến nỗi hơi thở có vẻ như lấn áp định tướng, và kết quả là 
định tướng biến mất chỉ còn lại hơi thở tuyệt đẹp. Bước thụt 
lùi này không quấy nhiễu tiến trình thiển tập. Vào những lúc 
khác, khi tâm đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận định tướng, 
và định tướng càng lúc càng mạnh mẽ hơn và trải rộng hơn, nó 
sẽ đẩy hơi thở ra, và hơi thở sẽ biến mất mà hành giả không 
hề hay biết, và lúc ấy chỉ còn định tướng. Phương pháp này 
thật khéo léo bởi vì nó không làm cho tâm phải chuyển từ 
việc này sang việc khác - một sự chuyển động thô thiển sẽ 
quấy nhiễu tiến trình hành thiển rất nhiều. Thay vào đó, hành 
giả chỉ cần thụ động quan sát sự chuyển tiếp từ hơi thở tuyệt 
đẹp đến định tướng, và có thể ngược lại, cho phép tiến trình 
này phát triển hay rút lui theo bản chất tự nhiên, chứ không 
tùy theo ý muốn của hành giả. 

Mặc dù lời khuyên sau đây chỉ dành cho những hành giả 
đã đắc pháp, nghĩa là tôi muốn nói đến những vị đã có nhiều 
kinh nghiệm nhập định, tôi vẫn thêm phần này vào đây cho 
trọn vẹn. Khi hành giả đã có thể nhập định một cách khéo léo 
nhuần nhuyễn và đã có kinh nghiệm nhập định gần đây, tâm 
thật an tịnh và hùng tráng, ngay cả trước khi hành giả bắt đầu 
hành thiền, hành giả có thể bỏ qua nhiều giai đoạn. Hành giả 
tiến nhanh đến nỗi có thể khởi định tướng hầu như ngay tức 
khắc sau khi bắt đầu hành thiển. Tâm hành giả đã quá quen 
thuộc với định tướng và đã hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận 
định tướng, nên có thể nói là tâm nhảy vọt đến ẩjnh tướng ngay 
và định tướng an trú vững vàng. Chăng bao lâu thì hành giả 
nhập định. Đối với những hành giả đã đắc pháp như thế, định 
tướng xuất hiện càng sớm càng tốt. 


194 


Khi Định Tướng Không Xuất Hiện 

Đối với một số người, khi hơi thở đã biến mất, định tướng 
không xuất hiện. Không có ánh sáng nào xuất hiện trong tâm 
họ. Thay vào đó, họ có một cảm giác sâu lắng thật an tịnh, 
trống không. Đây có thể là một tâm hành rất thuận lợi và 
đừng xem thường, nhưng nó không phải là nhập định. Hơn 
nữa, nó thiếu sức mạnh để tiến xa hơn. Đây là một ngõ cụt, 
một trạng thái tỉnh tế của tâm, nhưng nó không có khả năng 
tiến xa hơn. Có nhiều phương pháp để bỏ qua trạng thái này, 
tạo nhân duyên cho định tướng, và tiến sâu vào các tầng thiểu. 

Trạng thái của tâm nêu trên khởi lên là do hành giả đã 
không nuôi dưỡng được nhiều hỷ lạc cùng với hơi thở. Không 
có đủ niềm sảng khoái khi hơi thở biến mất, vì vậy chánh 
niệm không có một đối tượng đẹp để để an trú. Hiểu như vậy, 
hành giả cần phải thấy giá trị của việc phát triển niềm vưi 
thích khi theo đõi hơi thở cho đến khi nó trở thành một cảm 
giác tuyệt đẹp. Thí dụ: bạn có thể xem hơi thở như một người 
bạn thân yêu cũ mà bạn đã cùng chia sẻ nhiều kỷ niệm tuyệt 
vời. Nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc ấy sẽ mang 
lại cho bạn niềm hân hoan, và niềm vui ấy khiến cho bạn thấy 
hơi thở thật đẹp. Dù hành giả sử dụng bất cứ phương tiện 
khéo léo nào, bằng cách chú tâm thật kỹ vào hơi thở êm dịu 
đẹp đế, trạng thái êm dịu đẹp đẽ ấy sẽ phát huy. Khi ta chú 
tâm thật kỹ vào cái gì thì cái đó thường sẽ phát triển. 

Trong chương trước, hành giả đã được dặn dò cẩn thận 
là đừng sợ niềm hoan hỷ trong lúc hành thiền. Tôi xem sự 
khích lệ này quan trọng đến nỗi tôi phải lặp lại ở đây từng 
chữ một: đừng sợ niềm hoan hỷ trong lúc hành thiền. Quá 
nhiều hành giả đã gạt bỏ hạnh phúc, nghĩ rằng nó không 
quan trọng hay tin rằng họ không xứng đáng được hưởng 
niềm hoan hỷ ấy. Hạnh phúc trong hành thiền rất quan trọng, 
và bạn xứng đáng được hưởng niềm cực lạc ấy! Tận hưởng 


195 


niềm cực lạc trên đối tượng thiển định là một phần thiết yếu 
tiến vào đạo. Vì vậy, khi niềm hoan hỷ khởi lên cùng hơi thở, 
bạn phải trân quý nó và phải bảo vệ nó đúng mức. 

Một lý do khác khiến cho định tướng không xuất hiện là 
hành giả đã không đầu tư đầy đủ năng lượng vào fâm nhận 
biết. Như tôi đã giải thích trong chương trước, niềm hoan hỷ 
phát sinh do hành giả dồn năng lượng vào tâm nhận biết. 
Thường thì phần lớn năng lượng tinh thần của ta bị mất trong 
khi hoạt động, nghĩa là, trong khi hoạch định hay ghi nhớ, 
kiểm soát hay suy nghĩ. Chỉ khi nào hành giả đẩy năng lượng 
ra khỏi tâm tạo tác và dồn tất cả năng lượng cho tâm nhận biết, 
cho sự tập trung chú ý, thì tâm hành giả mới trở nên sáng rực 
và sung mãn với niềm thích thú. Khi tâm tràn đầy thích thú, 
hoan hỷ cao độ, thì sau khi hơi thở biến mất, định tướng sẽ 
xuất hiện. Vì vậy, có lẽ lý do tại sao đ/nh tướng không xuất hiện 
là hành giả đã dành quá nhiều năng lượng vào việc kiểm soát 
và không dành đủ năng lượng cho tâm nhận biết. 

Tuy nhiên, nếu hơi thở đã biến mất nhưng vẫn không có 
định tướng xuất hiện, thì hành giả phải cẩn thận đừng rơi vào 
trạng thái bất mãn. Bất mãn sẽ làm phai tàn niềm hỷ lạc và 
đẩy tâm vào trạng thái bất an. Như vậy, bất mãn sẽ làm cho 
định tướng càng khó có thể khởi lên được. Vì vậy hành giả phải 
kiên nhẫn và tìm phương pháp chữa trị bằng cách nhận thức 
tâm trạng hài lòng mãn nguyện và củng cố cho nó mạnh mẽ 
hơn. Chỉ cần chú tâm đến trạng thái hài lòng cũng thường 
làm cho nó trở nên sâu đậm hơn. Khi hài lòng phát triển mạnh 
hơn, niềm hân hoan sẽ phát khởi. Khi hân hoan phát triển sức 
mạnh, định tướng sẽ xuất hiện. 

Một phương pháp hữu ích khác để phát khởi định tướng 
khi hơi thở đã biến mất là tập trung sắc bén hơn vào giây phút 
hiện tại. Tĩnh giác về giây phút hiện tại chính là giai đoạn bắt 
đầu của phương pháp thiền tập này. Giai đoạn này phải được 


196 


thiết lập ngay từ đầu. Nhưng trong lúc thực hành, khi tiến 
trình hành thiền tiếp diễn, hành giả thường chú tâm đến 
những đối tượng khác, nên sự tỉnh giác về giây phút hiện tại 
trở nên tùy tiện. Có thể là chánh niệm của hành giả đã bị nhạt 
nhòa thay vì phải tập trung thật sắc bén. Khi nhận ra được 
vấn đề, hành giả rất đễ dàng điều chỉnh sức tập trung thật sắc 
bén của chánh niệm vào hiện tại. Giống như điều chỉnh độ rõ 
của viễn vọng kính, hình ảnh hơi bị nhòa sẽ trở nên rất sắc 
nét. Khi sự chú ý tập trung thật sắc bén vào giây phút hiện tại, 
nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hỷ lạc sẽ đến cùng với sự chú 
tâm sắc bén, và chẳng bao lâu đjnh tướng cũng sẽ xuất hiện. 


Định Tướng Thích Hợp Và Định Tướng Vô Ích 
Phát triển những định tướng được cảm nhận như một vùng 
ánh sáng là rất hữu ích. Những “định tướng ánh sáng” ấy là 
phương tiện tốt nhất để đưa hành giả tiến vào định. Tuy 
nhiên, thay vào đó cũng có thể tiến vào đnh bằng cách sử 
dụng “những định tướng thuộc về cảm thợ”, nhưng điều này 
ít khi được thực hiện. Trong trường hợp này tôi muốn nói là 
hành giả không thấy ánh sáng nào xuất hiện nhưng thay vào 
đó lại cảm nghiệm một niềm hỷ lạc trong tâm. Điểm quan 
trọng cần ghi nhận là xúc giác (giác quan cuối của ngũ căn) đã 
được thăng hoa và cảm thọ hỷ lạc ấy hoàn toàn do ý căn nhận 
biết. Nó là một đối tượng thuần túy của tâm, nhưng được 
nhận biết như có liên hệ mật thiết với một cảm thọ hỷ lạc 
thuộc về thể chất. Đây là đjnh tướng đích thực (bona fide 
nimitta). Nhưng sử dụng đjnh tướng này để tiến vào định thì 
khó hơn nhiều, mặc dù đây là điều có thể thực hiện được. Vì 
những lý do đó, tôi khuyên các bạn nên nuôi dưỡng định 
tướng ánh sáng nếu bạn mong ước tiến vào định. 

Một vài đ”nh tướng có thể nhìn thấy nhưng không ích lợi 
gì cho tiến trình nhập định. Nhận diện những nh tướng vô 


197 


ích đó cũng có lợi cho hành giả để hành giả khỏi lãng phí thì 
giờ với chúng. 

Đôi lúc toàn thể cảnh tượng có thể xuất hiện rõ ràng trong 
tâm. Có thể có những phong cảnh, các tòa nhà cao, và người 
quen hoặc lạ. Theo dõi những cảnh tượng ấy có thể rất hấp 
dẫn, nhưng chúng chẳng có ích lợi gì nhiều. Hơn nữa, chúng 
không có ý nghĩa gì, và hành giả chắc chắn không nên lầm 
tưởng chúng là sự hé lộ nào đó của chân lý. Kinh nghiệm 
chứng tỏ rằng những cảnh tượng khởi lên trong giai đoạn này 
rất dễ làm cho hành giả lầm lẫn và hoàn toàn không đáng tin 
cậy. Nếu hành giả muốn lãng phí thời giờ thì cứ la cà với 
chúng một lúc. Nhưng hành giả được khuyên là nên loại bỏ 
mọi sự chú ý về chúng và trở về với hơi thở tuyệt đẹp. Những 
định tướng phức hợp ấy chỉ là phản ảnh của một tâm thức quá 
phức tạp. Đáng lẽ tâm cần phải được lắng dịu đến mức độ 
thật đơn thuần trước khi hành giả buông bỏ hơi thở. Khi hành 
giả duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp không bị gián 
đoạn trong một thời gian dài, đó là lúc hành giả đang luyện 
tập tâm đơn thuần. Rồi khi hơi thở biến mất, một định tướng 
hợp nhất xuất hiện; đó là đƒnh tướng thích hợp để tiến bộ. 

Có một định tướng ít phức hợp hơn, tuy vẫn còn quá phức 
tạp, có thể gọi là “định tướng pháo bông”. Như tên gọi này 
gợi ý, định tướng này bao gồm nhiều ánh sáng bùng vỡ cứ tiếp 
tục biến hiện, chứ không bao giờ kéo dài quá lâu và chứng tỏ 
có nhiều chuyển động. Có thể có nhiều ánh sáng bùng vỡ 
cùng một lúc, thậm chí còn có nhiều màu sắc khác nhau. Một 
lần nữa, “định tướng pháo bông” này là một dấu hiệu cho 
thấy tâm hành giả vẫn còn quá phức hợp và không ổn định. 
Nếu muốn, hành giả có thể vui hưởng màn trình diễn này 
một lát, nhưng không nên lãng phí quá nhiều thì giờ vào chỗ 
này. Hành giả nên bỏ qua tính vui nhộn của nó, trở về với hơi 
thở, và phát triển sự nhất tâm tĩnh lặng. 


198 


Kiểu định tướng tiếp theo có thể gọi là “định tướng mắc 
cỡ”, một thứ ánh sáng đơn thuần chợt lóe lên rất nhanh rồi 
vụt tắt. Sau một lát, nó lại lóe lên lần nữa. Mỗi lần như thế chỉ 
kéo dài vài giây. Kiểu định tướng này khích lệ hành giả nhiều 
hơn. Tính đơn thuần của nó chứng tỏ rằng hành giả đã đạt 
được nhất tâm. Cường độ của nó chứng tỏ là niềm hỷ lạc đã 
mạnh. Nhưng nó không đủ khả năng giữ vững lâu dài sau 
bước đột phá vào ý thức, chứng tỏ rằng mức độ an tịnh chưa 
hoàn toàn đầy đủ. Trong trường hợp này, hành giả không cần 
phải trở về ngay với hơi thở tuyệt đẹp. Thay vào đó, hành giả 
hãy kiên nhẫn chờ đợi, phát triển thêm sự an tịnh, cho phép 
tâm tiếp nhận “định tướng mắc cỡ” này đễ dàng hơn. Như tôi 
sẽ giải thích dài hơn sau này, đ”nh tướng này biến mất vì tâm 
phản ứng thái quá khi đinh tướng xuất hiện, thường thường là 
do quá phấn khích hoặc sợ hãi. Bằng cách thiết lập sự an tịnh 
vững chắc và có niềm tự tin để không phản ứng gì cả, “định 
tướng mắc cỡ” sẽ xuất hiện trở lại, và mỗi lần như thế, sẽ ở 
lại lâu hơn. Chăng bao lâu định tướng sẽ hết mắc cỡ và cảm 
thấy được chấp nhận trong niềm an tịnh của tâm, nó sẽ ở 
lại lâu dài. Hành giả nên thử phương pháp này trước. 
Nhưng nếu định tướng vẫn tiếp tục mắc cỡ và không có dấu 
hiệu nào chứng tỏ nó sẽ ở lại lâu hơn, thì hành giả nên trở về 
với hơi thở tuyệt đẹp và xem như không có định tướng ấy. Khi 
hành giả đã thiết lập được tâm an tịnh vững chắc hơn với hơi 
thở tuyệt đẹp, lúc đó hành giả có thể trở lại với “định tướng 
mắc cỡ” để xem thử lần này nó sẽ tự ổn định được không. 

Một kiểu định tướng khác là “định tướng điểm”, một ánh 
sáng đơn giản và mạnh mẽ nhưng quá nhỏ, và kéo dài nhiều 
giây. Định tướng này có thể rất hữu ích. Nó chứng tỏ hành giả 
đã đạt được nhất tâm rất tốt, an tịnh đầy đủ, nhưng vẫn còn 
thiếu một ít hỷ lạc. Điều hành giả cần làm là nhẹ nhàng nhìn 
sâu vào “định tướng điểm” , để chánh niệm hướng sức chú 
tâm vào nó. Rồi có vẻ như sự tĩnh giác của hành giả tiến gần 


199 


hơn đến định tướng này và kích cỡ của nó bắt đầu tăng lên. Khi 
nó mở rộng ra đôi chút, hành giả phải giữ sức tập trung vào 
tâm điểm, chứ không phải ở vùng ngoại vi hay nội vi. Bằng 
cách duy trì sự chú tâm sắc bén vào tâm điểm của định tướng 
sẽ làm cho đƒnh tướng gia tăng sức mạnh và niềm hỷ lạc. Chẳng 
bao lâu “định tướng điểm” sẽ mở rộng ra thành một định tướng 
tốt đẹp nhất. 

Định tướng tốt đẹp nhất là định tướng thích hợp để tiến 
vào định, sẽ bắt đầu bằng hình dáng giống như một mảnh 
trăng tròn vào nửa đêm trên bầu trời không có mây. Nó khởi 
lên từ từ khi hơi thở tuyệt đẹp nhẹ nhàng biến mất. Phải mất 
ba hay bốn giây để nó xác lập sự hiện diện và ổn định, và vẫn 
thật tỉnh lặng và tuyệt đẹp trong đôi mắt của tâm. Vì nó an 
trú vững vàng không cần nỗ lực, nó trở nên sáng hơn và rực rỡ 
hơn. Chẳng bao lâu nó có vẻ sáng rực hơn mặt trời giữa trưa, 
tỏa ra niềm hỷ lạc. Cho đến lúc này, nó trở thành một đối 
tượng đẹp nhất mà hành giả đã từng thấy. Vẻ đẹp và sức 
mạnh của nó thường làm cho hành giả cảm thấy không chịu 
đựng nổi. Hành giả tự hỏi không biết mình có đủ khả năng 
tiếp nhận nhiều hỷ lạc với cường độ mạnh mẽ như thế. Nhưng 
hành giả có khả năng làm được. Không có giới hạn nào đối 
với niềm hỷ lạc mà hành giả có thể cảm nhận. Rồi định tướng 
bùng vỡ, một lần nữa nhận chìm hành giả trong niềm hỷ 
lạc sung mãn hơn, hay hành giả lặn sâu vào tâm điểm của cảm 
giác đê mê ngây ngất đang tỏa rộng. Nếu hành giả an trú ở 
đó, thì đó là nhập định. 


Làm Định Tướng Rực Sáng 

Trong chương 7, tôi đã giới thiệu lần đầu tiên về ví dụ tấm 
gương soi. Nhận thức được định tướng này thực sự là một 
phản ảnh của tâm quả là một tuệ giác có tầm ảnh hưởng sâu 
rộng. Hành giả nhìn thấy phản ảnh của tâm mình trong sự 


200 


tỉnh lặng sâu thắm của giai đoạn thiền tập này, cũng giống 
như khi nhìn vào gương, hành giả thấy hình ảnh khuôn mặt 
mình trong gương. 

Vì vậy khi định tướng có vẻ lờ mờ, hay thậm chí có vẻ vấy 
bẩn, điều này có nghĩa là tâm của hành giả đang lờ đờ, thậm 
chí vấn đục! Thường thì vì hành giả đã kém đức hạnh trong 
thời gian gần đây; có thể là hành giả đã nổi sân si, hay có thể 
là tự kỷ trung tâm. Vào giai đoạn thiền tập này, hành giả nhìn 
thẳng vào tâm mình và không có cơ hội để lừa dối mình. 
Hành giả luôn luôn thấy tâm đúng như thật. Vì thế, nếu ẩjnh 
tướng của hành giả có vẻ lờ mờ và vấy bẩn, thì hành giả phải 
thanh lọc hành động của mình trong đời sống hàng ngày. 
Hành giả phải tuân thủ giới luật đạo đức, nói lời ái ngữ, thực 
tập hạnh bố thí, và phục vụ với tinh thần vị tha. Trong giai 
đoạn thiền tập này, khi ẩđjnh tướng xuất hiện, nó chứng tỏ vô 
cùng rõ ràng rằng đức hạnh là một thành phần căn bản để 
thành công. 

Đã từng giảng dạy nhiều khóa tu thiền ẩn cư qua nhiều 
năm, tôi nhận thấy rằng những hành giả đạt được tiến bộ dễ 
dàng nhất và kết quả khả quan nhất là những người mà 
chúng tôi gọi là “có tâm thuần tịnh”. Họ là những người vưi 
vẻ bố thí, những người mà bản tâm không bao giờ cho phép 
họ làm hại một sinh vật khác, là những người nói năng dịu 
ngọt, hiền hòa và rất hạnh phúc. Nếp sống đức hạnh của họ 
đã làm cho họ có một tâm hồn tuyệt đẹp. Và tâm hồn tuyệt 
đẹp ấy hỗ trợ cho nếp sống đức hạnh của họ. Rồi khi họ đạt 
đến giai đoạn thiền tập này và tâm họ hé lộ qua hình ảnh của 
định tướng, định tướng này sáng chói và thuần tịnh đến nỗi họ 
tiến vào định thật dễ dàng. Điều này chứng tỏ rằng hành giả 
không thể sống một nếp sống cẩu thả và phóng dật mà lại 
thành công dễ dàng trong thiển tập. Mặc khác, thanh lọc hạnh 
kiểm và phát triển lòng từ bi là chuẩn bị tâm sẵn sàng để hành 
thiển. Vậy thì, liều thuốc hay nhất để làm sáng tỏ một định 


201 


tướng lờ mờ hay vấy bẩn là thanh lọc tác phong đạo đức của 
hành giả vào những lúc không hành thiền. 

Như đã nói, nếu trong đời sống hằng ngày hành giả có tác 
phong không đến nỗi quá kém đạo đức, hành giả có thể làm 
sáng tỏ định tướng vấy bẩn ngay trong lúc thiền tập. Điều này 
có thể đạt được bằng cách tập trung sự chú ý vào tâm điểm 
của đjnh tướng. Phần lớn các khu vực khác của định tướng có 
thể lờ mờ, nhưng chính ngay tâm điểm của định tướng thường 
là phần sáng sủa và trong sạch nhất. Đó là tâm điểm linh 
động của một định tướng cứng ngắt và không hoạt động được. 
Khi hành giả tập trung vào tâm điểm, nó sẽ nở rộng ra như 
một quả bong bóng để phát sinh một ẩ/nh tướng thứ hai, trong 
sáng hơn. Hành giả tập trung nhìn vào tâm điểm của định 
tướng thứ hai này, ở điểm sáng nhất và điểm ấy lại nở rộng ra 
thành một định tướng thứ ba, trong sáng hơn nữa. Nhìn chăm 
chú vào tâm điểm của định tướng sẽ làm sáng tỏ định tướne thật 
hữu hiệu. Hành giả tiếp tục làm như vậy cho đến khi định 
tướng sáng rực rỡ tuyệt đẹp. 

Trong cuộc sống, khi hành giả đã phát triển một cái tâm 
“vạch lá tim sâu”, chuyên chú tìm ra lỗi lầm trong việc này 
việc kia, thì hành giả sẽ thấy hầu như không thể nào chọn 
được tâm điểm sáng sủa đẹp đẽ của một định tướng lờ mờ để 
tập trung sức chú ý. Hành giả đã bị chi phối bởi cái tâm 
chuyên tìm ra lỗi lầm trong mọi việc đến nỗi hành giả cảm 
thấy rất khó có thể bỏ qua tất cả những vùng lờ mờ hay vấy 
bẩn của định tướng để tập trung hoàn toàn vào cái tâm điểm 
đẹp đẽ của nó. Điều này một lần nữa chứng tỏ thái độ sống 
kém đức hạnh sẽ cản trở sự thành công trong thiền tập như 
thế nào. Khi hành giả phát triển một thái độ bao dung hơn 
trong cuộc sống, khi hành giả biết mở rộng tấm lòng đối 
với cả hai mặt tốt và xấu của cuộc đời - chứ không phải là 
người chỉ thấy mặt tiêu cực và cũng không phải là người chỉ 
thấy mặt tích cực, nhưng là người chấp nhận một thái độ 


202 


trung dung - thì không những hành giả có thể thấy được cái 
đẹp trong những điều lầm lỗi, mà còn thấy được tâm điểm 
đẹp đẽ của một định tướng lờ mờ. 

Điều quan trọng là phải đạt được một định tướng sáng rực 
rỡ để đưa hành giả tiến vào Định. Một ẩjnh tướng lờ mờ vấy 
bẩn cũng giống như một chiếc xe cũ kỹ tả tơi và sẽ chết máy 
trong cuộc hành trình. jnh tướng lờ mờ, nếu không được 
đánh bóng, thường biến mất trong chốc lát. Vì vậy, nếu hành 
giả không thể đánh bóng định tướng, thì hãy trở lại tích lũy 
thêm năng lượng từ đó. Hãy phát khởi niềm hỷ lạc mạnh 
hơn nữa cùng với hơi thở. Rồi sau đó khi hơi thở biến mất 
và định tướng khởi lên, nó sẽ không còn lờ mờ, mà sẽ sáng 
rực rỡ. Kết quả là, hành giả đã làm rực sáng định tướng trong 
giai đoạn hơi thở tuyệt đẹp. 


Ổn Định Định Tướng 

Khi định tướng sáng rực rỡ thì nó cũng đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp 
sâu thắm của định tướng hình như vượt thoát thế gian và tuyệt 
vời hơn bất cứ cái gì mà hành giả đã từng trải nghiệm trước 
đây. Dù định tướng có màu sắc gì, nó cũng vẫn phong phú gấp 
ngàn lần bất cứ cái gì mà mắt hành giả có thể trông thấy. Vẻ 
đẹp tuyệt vời ấy sẽ thu hút sức chú ý của hành giả khiến cho 
định tướng được g1ữ vững. nh tướng càng đẹp đẽ thì càng có 
thể vững vàng ổn định và không chạy nhảy lăng xăng. Như 
vậy, một trong những phương pháp tốt nhất để ổn định định 
tướng, để nó có thể giữ vững một thời gian dài, là đánh bóng 
định tướng cho nó sáng rực rỡ, như đã nói ở trên. 

Tuy nhiên, có một vài định tướng sáng rực rỡ mà vẫn 
không kéo dài được lâu. Chúng bùng vỡ vào vùng tâm thức 
với hiểm hỷ lạc mạnh mẽ, nhưng chúng tổn tại chăng được 
lâu hơn một ngôi sao băng trong bầu trời đêm trong sáng. 
Những định tướng ấy có sức mạnh nhưng không có sự ổn định. 


203 


Để làm vững mạnh định tướng này, điều quan trọng là phải 
biết rằng hai kẻ thù làm định tướng tan biến là sự sợ hãi và 
niềm phấn khích. 

Trong hai kẻ thù đó, sự sợ hãi là điều thường xảy ra. 
Những đƒnh tướng ấy như có một uy lực và vẻ đẹp vô hạn tuyệt 
đối đến nỗi hành giả cảm thấy rất sợ hãi. Sợ hãi là một phản 
ứng tự nhiên khi con người nhận ra một điều gì có uy lực 
mạnh hơn bản thân minh rất nhiều. Hơn nữa, cảm nghiệm 
này quá lạ lùng đến nỗi hành giả cảm thấy sự an toàn của bản 
thân có vẻ như bị đe dọa nghiêm trọng. Có vẻ như hành giả 
mất hết mọi quyền kiêm soát. Và việc ấy sẽ xảy ra, - đó là điều 
thật đáng hoan hỷ - nếu hành giả chỉ cần buông bỏ “cái ngã” 
của mình và tin tưởng vào định tướng! Rồi hành giả sẽ cảm 
nghiệm được niềm hỷ lạc siêu phàm áp đảo mọi khát vọng 
hay ý muốn kiểm soát, và kết quả là, hầu hết những gì mà 
hành giả đã xem như thuộc về cái ngã của mình sẽ biến mất, 
để lại một cảm giác giải thoát thực sự. Chính nỗi sợ hãi đánh 
mất một phần cái ngã của mình là nguyên nhân cơ bản tạo 
nên sự hốt hoảng khi định tướne hùng mạnh xuất hiện. 

Những người đã hiểu đôi chút về giáo lý vô ngã (anattä) 
của Đức Phật, rằng không có một cái ngã thường hằng bất 
biến, sẽ cảm thấy thoải mái hơn để vượt qua nỗi sợ hãi và 
chấp nhận định tướng. Họ ý thức được rằng họ không có gì 
cần bảo vệ, và vì thế có thể buông bỏ ý muốn kiểm soát, tin 
tưởng vào tánh không, và vui hưởng vẻ đẹp và uy lực của 
định tướng một cách thoải mái. Vì vậy, định tướng sẽ ổn định. 
Thậm chí chỉ cần sự hiểu biết của tri thức rằng không có “cái 
ta” ở đây, cũng sẽ giúp hành giả vượt qua nỗi kinh sợ phải từ 
bỏ cái tâm muốn kiểm soát trong tận cùng sâu thăm của ý 
thức. Tuy nhiên, những người không hiểu biết chân lý vô ngã 
có thể vượt qua nỗi sợ hãi này bằng cách dùng tri giác về một 
niềm hỷ lạc mạnh mẽ hơn để thay thế nỗi sợ hãi. 


204 


Ví dụ về một đứa bé trong hồ bơi sẽ làm sáng tỏ điểm 
cuối cùng này. Khi những đứa bé vừa mới biết đi thấy hồ bơi 
lần đầu tiên, rất có thể chúng sẽ sợ hãi. Môi trường lạ lẫm đe 
doa sự an toàn của chúng, và chúng rất lo ngại không biết cơ 
thể bé nhỏ của chúng có thể xoay xở được trong thứ chất lỏng 
ấy không. Chúng sợ mất thăng bằng. Vì thế chúng đặt một 
ngón chân vào trong nước và vội rút chân ra ngay. Chúng 
thấy không hề gì. Vì thế chúng đặt ba ngón chân vào nước lâu 
hơn một chút. Cũng được thôi. Kế đó chúng nhúng cả bàn 
chân vào nước, rồi cả cái chân. Khi chúng thấy tự tin hơn và 
hồ bơi có vẻ hứa hẹn nhiều thú vui sự mong đợi thú vui đã 
lấn át nỗi sợ hãi. Đứa bé nhảy vào hồ bơi và lặn hụp toàn thân. 
Rồi chúng vui đùa thích thú đến nỗi cha mẹ chúng khó có thể 
bắt chúng ra về! 

Cũng tương tự như vậy, khi sự sợ hãi khởi lên cùng với 
định tướng đầy uy lực, đó là phản ứng hành giả có thể có để 
giữ định tướng trong phút chốc. Rồi sau đó hành giả suy ngẫm 
lại lúc ấy cảm giác mình như thế nào. Nói là cảm thấy tuyệt 
vời thì chưa diễn tả hết được. Vì thế lần sau hành giả sẽ giữ 
định tướng lâu hơn, và cảm thấy tuyệt hơn. Bằng phương 
pháp từ từ từng bước này, chẳng bao lâu lòng tự tin trở nên 
mạnh hơn và sự mong đợi được hỷ lạc sẽ lấn át mọi chuyện 
đến nỗi khi đ”nh tướng tuyệt diệu xuất hiện, hành giả nhảy vào 
ngay và đắm minh trọn vẹn trong đó. Hơn nữa, hành giả 
được hưởng một thời gian tuyệt vời đến nỗi phải thật khó 
khăn mới có thể kéo hành giả ra khỏi niềm hỷ lạc ấy. 

Một phương tiện khéo léo khác để vượt qua nỗi sợ hãi 
trong giai đoạn này, nhất là khi nỗi sợ hãi không mạnh lắm, 
là thực hiện một nghi thức nhỏ để chuyển giao lòng tin cậy. 
Cứ xem như thể là hành giả đã là người chủ động lèo lái các 
bước hành thiền cho đến lúc này, nhưng bây giờ là lúc cần 
chuyển giao công việc lèo lái này cho ẩđjnh tướng. Như tôi đã 
đề nghị trong chương 7, hành giả có thể tưởng tượng đang 


205 


bàn giao chùm chìa khóa cho đƒnh tướng hùng mạnh, giống 
như hành giả cho phép một người bạn đáng tin cậy thay thế 
mình để lái xe. Với một động tác tưởng tượng trao chùm chìa 
khóa, hành giả chuyển giao sự điều khiển và đặt hoàn toàn 
tin cậy vào định tướng. Sự chuyển giao lòng tin này thường 
thường đem lại sự ổn định vững chắc hơn cho ổjnh tướng và 
từ đó sẽ tiến sâu hơn. 

Một lần nữa ở đây hành giả đặt lòng tin cậy vào fâm nhận 
biết và để cho tâm tạo tác rút lui ngưng hoạt động. Đây là chủ 
đề bao hàm toàn bộ tiến trình hành thiển. Hành giả phải rèn 
luyện ngay từ đầu sự tỉnh giác thụ động, nghĩa là, khả năng 
có thể nhận biết rõ ràng mà không can thiệp chút nào vào đối 
tượng của chánh niệm. Năng lượng đi cùng với niềm tin sẽ 
tuôn chảy vào chánh niệm và rút ra khỏi các hoạt động khác. 
Khi hành giả đã biết cách quan sát một đối tượng bình thường 
như hơi thở mà không xen vào can thiệp, thì một đối tượng 
hấp dẫn hơn như hơi thở tuyệt đẹp sẽ thách thức khả năng tỉnh 
giác thụ động của hành giả. Nếu hành giả vượt qua được thử 
thách này, thì một đối tượng đầy thách đố nhất, là định tướng, 
sẽ xuất hiện như là cuộc thử thách tối hậu đối với bạn về khả 
năng tỉnh giác thụ động. Vì nếu hành giả xen vào định tướng 
và cố gắng điều khiển nó dù chỉ rất nhẹ nhàng, thì hành giả 
sẽ rớt kỳ thi cuối cùng và sẽ được gởi trả về với hơi thở tuyệt 
đẹp để huấn luyện bổ túc. Hành giả càng hành thiền, thì càng 
biết cách giữ chánh niệm vững mạnh trong lúc buông xả mọi 
hoạt động khác. Khi kỹ năng này đã toàn hảo, hành giả sẽ 
dễ dàng vượt qua kỳ thi cuối cùng và làm vững mạnh định 
tướng bằng thái độ tĩnh giác thụ động thật hoàn hảo. 

Một lần nữa, ví dụ cái gương soi cũng có thể áp dụng ở 
đây. Khi bạn nhìn hình ảnh của mình trong gương và hình 
ảnh ấy cứ di động đó đây, bởi vì bạn không đứng yên. Thật 
vô ích nếu bạn cố gắng ổn định hình ảnh bằng cách nắm giữ 
tấm gương đứng yên. Thật ra, nếu bạn cố gắng làm việc này, 


206 


hình ảnh trong gương lại càng dễ di động hơn nữa. Hình ảnh 
trong gương di động bởi vì người soi gương đang di động, 
chứ không phải tấm gương di động. Chỉ khi nào người soi 
gương đứng yên thì hình ảnh trong gương mới đứng yên. 

Trong thực tế, định tướng chỉ là một phản ảnh của tâm, 
một hình ảnh của fâm nhận biết. Khi phản ảnh này, tức là định 
tướng này, di chuyển lui tới, bạn cố gắng ổn định định tướng 
bằng cách giữ cho định tướng đứng yên là việc làm vô ích. 
Định tướng di chuyển bởi vì cái tâm nhận biết đang di chuyển. 
Khi đã hiểu được điều này, hành giả tập trung chú ý vào fâm 
nhận biết, đưa tâm đến trạng thái tỉnh lặng. Khi tâm nhận biếí 
không còn lay động, thì đjnh tướng cũng không lay động. 

Một kẻ thù khác của việc ổn định định tướng là sự kích 
động hay phấn khích, cái mà tôi gọi là phản ứng “Ô!“”. Khi 
hành thiền thành công và những điều đáng kinh ngạc xảy ra, 
lúc ấy hành giả có thể phấn khích quá mức, nhất là khi định 
tướng kỳ diệu xuất hiện lần đầu tiên, sáng chói hơn mặt trời 
và tuyệt vời hơn những đóa hoa rực rốt Trong những cơ hội 
như vậy, thông thường tâm sẽ bật lên tiếng “Ô!”. Không may 
là định tướng sẽ rút lui ngay tức khắc và có thể còn do dự 
không muốn xuất hiện trong một thời gian dài, thậm chí hằng 
tháng. Để tránh tai họa đó, hành giả nên nhớ kỹ ví dụ nổi 
tiếng của Ngài Ajahn Chah về mặt hồ tĩnh lặng, mà tôi đã mô 
tả chỉ tiết trong chương 7. 

Trong ví dụ này, mặt hồ trong rừng tượng trưng cho tâm, 
và vị lâm tăng ngồi gần bên bờ hồ tượng trưng cho chánh 
niệm. Khi chánh niệm tỉnh lặng, thì những thú vật như hơi 
thở tuyệt đẹp và niềm hỷ lạc sẽ từ rừng hoang bước ra để chơi 
đùa bên cạnh tâm. Chánh niệm vẫn phải thật yên lặng. Và khi 
nó đã yên lặng, thì sau khi hơi thở tuyệt đẹp và hỷ lạc đã hoàn 
tất công việc của chúng trong tâm, đjnh tướng còn e ấp sẽ dè 
đặt xuất hiện để vui đùa với tâm. Nếu định tướng có cảm giác 


207 


là tâm nhận biết đang nghĩ “Ô!” nó sẽ thẹn thùng chạy ngay 
vào rừng, và không xuất hiện lại trong một thời gian dài. 

Vì thế khi những định tướng tuyệt đẹp và hùng mạnh xuất 
hiện, hãy theo dõi bằng sự tĩnh lặng giống như Ngài Ajahn 
Chah, ngồi tuyệt đối bất động bên cạnh chiếc hồ trong rừng 
sâu thẩm. Rồi hành giả sẽ theo dõi ẩjnh tướng tuyệt vời và lạ 
lùng này vui đùa trong tâm trong một thời gian rất dài, cho 
đến khi nó sẵn sàng đưa hành giả tiến vào Định. 


Nhập Định 

Khi định tướng đã ổn định và sáng chói, thì hành giả đang ở 
ngưỡng cửa tiến vào nh. Hành giả phải tự rèn luyện để kiên 
nhẫn chờ đợi ở đây, giữ vững tâm tỉnh lặng và bất động cho 
đến khi mọi điều kiện đã sẵn sàng cho việc hập định. Tuy 
nhiên, ở giai đoạn này. một vài hành giả phạm phải lỗi lầm là 
quấy nhiễu tiến trình này bằng cách nhìn lén vào ngoại biên 
của định tướng. 

Một khi định tướng đã ổn định và sáng chói, hành giả 
có thể muốn biết về hình dáng hay kích cỡ của nó. Nó hình 
tròn hay hình chữ nhật? Vùng ngoại biên sắc nét hay không 
rõ ràng? Nó nhỏ hay lớn? Khi hành giả nhìn vào vùng ngoại 
biên, chánh niệm đánh mất sự nhất tâm tỉnh lặng. Vùng ngoại 
biên là chỗ của nhị nguyên, của hai mặt trong và ngoài. Và 
nhị nguyên là đối lập với nhất tâm. Nếu hành giả nhìn vào 
vùng ngoại biên ẩđjnh tướng sẽ trở nên mất ổn định và có thể 
biến mất. Hành giả phải giữ vững chánh niệm vào ngay giữa 
tâm điểm của định tướng, xa rời vùng ngoại biên, cho đến khi 
mọi tri giác về biên giới tan biến vào trong tinh thần bất nhị 
của nhất tâm tỉnh lặng. Tương tự như vậy, nếu hành giả cố 
gắng mở rộng hay thu hẹp đjnh tướng, thì hành giả cũng sẽ hy 
sinh sự nhất tâm rất quan trọng này. Mở rộng hay thu hẹp liên 
hệ đến tri giác về kích cỡ, và điều này lại liên hệ đến ý thức 


208 


về vùng ngoại biên của đ”nh tướng và khoảng không gian bên 
ngoài. Một lần nữa, hành giả đang rơi trở lại vào cái bẫy của 
nhị nguyên và đánh mất sự nhất tâm tỉnh lặng qua việc mở 
rộng hay thu hẹp chăng có ích lợi gì cả. 

Vì vậy khi định tướng đã ổn định và sáng chói, hành giả 
phải kiên nhẫn. Đừng lay động. Hành giả đang tích lũy 
những yếu tố của định là hỷ lạc và nhất tâm. Khi chúng đã 
tích lũy được đầy đủ sức mạnh, chúng sẽ tự mình mở rộng 
để tiến vào nh. 

Một đoạn trích dẫn từ kinh điển liên quan đến điểm này, 
thường được phiên dịch sai lầm để ngụ ý về sự hiện hữu của 
một cái tâm nguyên sơ. Đoạn trích này từ Tăng Chi Bộ Kinh 
(6): 

Này các Tỳ Kheo, tâm nàu là sáng chói, nhưng nó bị những 
phiển não bên ngoài làm cho cấu uế. Kẻ uô uăn phàm phu 
không hiểu điều nàu đúng như thật, 0ì uậu đối uới họ không 
có sự phát triển tâm thức. 

Này các Tỳ Kheo, tâm nàu là sáng chói, không bị các phiển 
não bên ngoài làm cho cấu uế. Vị thánh đệ tử hiểu được điều 
nàu đúng như thật, 0ì uậu đối uới họ có sự phát triển tâm thức. 
(lăng ChBK 1, 6, 1-2) 

Vào giai đoạn định tướng tuyệt đẹp và ổn định, chính định 
tướng là điểm rực rỡ và vô cùng sáng chói. Và như đã giải 
thích, định tướng là phản ảnh của tâm. Khi hành giả cảm 
nghiệm được một đ/nh tướng như vậy hành giả nhận ra nó 
chính là cái tâm sáng chói của đoạn kinh trích dẫn từ Tăng 
Chi Bộ Kinh nêu trên. 2h tướng này sáng chói bởi vì tâm đã 
được giải thoát khỏi “những cấu uế bên ngoài”, nghĩa là năm 
chướng ngại. Rồi hành giả hiểu rằng định tướng này - cái tâm 
sáng chói đã được giải thoát khỏi năm chướng ngại - là cánh 
cửa mở ra để nhập định, lúc đó hành giả sẽ thực sự hiểu được 
ý nghĩa của từ ngữ “phát triển tâm thức”. 


209 


Khi ẩjnh tướng sáng chói và ổn định, thì năng lượng của nó 
mỗi lúc mỗi gia tăng. Giống như niềm an tịnh được chồng chất 
tiếp nối nhau cho đến khi niềm an tịnh trở thành mênh mông 
bát ngát! Khi niềm an tịnh đã lớn mênh mông, hỷ lạc đã tràn 
đây, và định tướng càng sáng chói. Nếu hành giả có thể giữ 
vững nhất tâm tĩnh lặng lúc này bằng cách tập trung sức chú 
ý vào tâm điểm của định tướng, thì uy lực của định tướng sẽ 
đạt đến giai đoạn vô cùng quan trọng. Hành giả sẽ có cảm 
tưởng như tâm nhận biết đang nhập vào định tướng, và hành 
giả đang rơi vào một trạng thái hỷ lạc tuyệt diệu nhất. Trong 
trường hợp khác, hành giả có thể cảm thấy định tưởng đến gần 
cho đến khi nó bao trùm fâm nhận biếf, nuốt trọn hành giả vào 
một trạng thái ngây ngất đê mê trong vũ trụ. Hành giả đang 
nhập định. 


“Nhập định Kiểu Trò Chơi Yo-Yo“”* 

Đôi lúc xảy ra sự kiện là những hành giả thiếu kinh nghiệm 
mới khởi lên định tướng thì lập tức dội trở lại ngay vào điểm 
khởi đầu. Tôi gọi đây là “nhập định kiểu trò chơi Yo-Yö”, gọi 
theo tên của một trò chơi trẻ con. Đó thật sự không phải là 
Định bởi vì nó không kéo dài đủ lâu, nhưng nó rất gần với 
Định. Chính là sự phấn khích, kẻ thù mà tôi đã nhận diện ở 
phần trên, đã làm cho chánh niệm thối lui khỏi nh. Phản 
ứng như vậy cũng dễ hiểu vì niềm hỷ lạc hành giả cảm 
nghiệm khi nhập vào đ/nh tướng là niềm vui to lớn hơn hành 
giả có thể tưởng tượng. Trước đây hành giả có thể nghỉ rằng 
khoái cảm nhục dục là điều vui thú, nhưng bây giờ hành giả 
thấy nó thật vụn vặt so với niềm hỷ lạc của nhập định. Ngay cả 
sau khi cảm nghiệm “hập định kiểu trò chơi Yo-Yö”, hành giả 
thường bật khóc vì sung sướng, khóc trước một kinh nghiệm 
tuyệt diệu nhất trong đời mình từ trước đến nay. Vì thế cũng 
dễ hiểu khi những hành giả sơ cấp thường cảm nghiệm được 


210 


“nhập định kiểu trò chơi Yo-Yö“” trước tiên. Sau cùng, phải rèn 
luyện rất nhiều mới có thể đón nhận được niềm hỷ lạc mạnh 
mẽ lớn lao ấy. Và phải có nhiều trí tuệ mới có thể buông xả 
được niềm phấn khích khi một trong những phần thưởng lớn 
nhất của đời sống tâm linh được trao cho hành giả. 

Đối với những người trưởng thành còn nhớ lại trò chơi 
trẻ con “Rắn và Thang”, một trò chơi trên tấm ván với những 
ô cờ, họ sẽ nhớ ô cờnguy hiểm nhất để đáp xuống là ô cờ ngay 
trước đích. Ô cờ thứ 99 giữ cái đầu của con rắn dài nhất. Nếu 
bạn đáp xuống vào ô cờ thứ 100 bạn sẽ thắng. Nhưng nếu bạn 
rơi vào vào ô cờ thứ 99, bạn sẽ rơi tuột xuống cái đuôi của con 
rắn, trở lại ngay với bước đầu tiên. Nhập định kiểu trò chơi Yö- 
Yo cũng giống như đáp xuống vào ô thứ 99. Bạn đã tiến rất 
gần đến chỗ thắng trận và đang đi vào nh, nhưng bạn đáp 
xuống thiếu chính xác một chút nên đã rơi vào cái đầu rắn, 
và bị trượt dài, hay dội ngược trở lại, cho đến điểm khởi đầu. 

Dù như vậy, “nhập định kiểu trò chơi Yo-Yoö“ rất gần với nhập 
định thật đến nỗi chúng ta đừng chê cười nó. Trong nhập định 
hành giả cảm nghiệm được niềm hoan hỷ vô cùng và niềm 
vui tràn ngập. Nó làm cho hành giả cảm thấy bay bổng như 
một quả khí-tượng-cầu trong nhiều giờ, không còn quan tâm 
gì đến thế sự, và với năng lượng sung mãn đến nỗi hành giả 
khó có thể ngủ được. Đây là kinh nghiệm lớn nhất trong đời 
hành giả. Nó sẽ thay đổi bạn rất nhiều. 

Qua việc rèn luyện thêm đôi chút và suy ngẫm lại trải 
nghiệm của mình với trí tuệ sáng suốt, bạn sẽ có thể đắm 
mình vào trong định tướng, hay được định tướng bao phủ, mà 
không bị đội bật ra. Rồi bạn sẽ bước vào thế giới diệu kỳ của 
Định. 

* Chú thích của người dịch: W-YO là một loại đồ chơi 
sổm hai mảnh giống nhau làm bằng nhựa, sỗ ha kim loại, nối 
uới nhau bằng một trục uà chuuển động quanh một sợi dâu. Để 


21 


chơi Yo-Yo, bạn đặt mmột ngón ta uào cái thòng lọng ở cuối sợi 
dâu, sau đó thả Yo-Yo xuống uới động tác nhẹ nhàng. Khi Yo-Yo 
đi đến cuối sợi dâu, bạn cử động cổ taụ, Yo-Yo sẽ qua neược trở 
øỀtau bọn nga tức khắc. Các bạn trẻ chơi Yo-Yo thành thạo sẽ 
tung dâu đểtmúa Yo-YO uới nhiêu hình thái khác nhau rất hấp 
dẫn. Chính 0ì Yo-Yo chạu ra bật uào nhanh như chớp theo sự 
điều khiển của bàn tau khiến Ngài Ajahn Brahm đã dí dởm 0í 
kiểu nhập định thập thò chút xíu là “nhập định kiểu trò chơi Yo- 
TÔ. 


212 


- 11 - 
TAM THIỀN: HỶ LẠC, HỶ LẠC 
VÀ HỶ LẠC TIẾP NỔI NHAU 


Những Điểm Quan Trọng Nổi Bật Của Các Tầng Thiền 
Kể từ lúc nhập định, hành giả sẽ không còn khả năng điều 
khiển. Hành giả sẽ không thể ra mệnh lệnh như vẫn thường 
làm. Khi ý chí muốn điều khiển biến mất, thì từ ngữ “tôi sế” 
vốn tạo thành khái niệm về tương lại cũng biến mất. Vì khái 
niệm về thời gian ngưng lại trong nh, chính câu hỏi “Ta sẽ 
làm gì tiếp theo?“ cũng không thể khởi lên. Thậm chí hành 
giả cũng không thể quyết định lúc nào sẽ xuất định. Chính sự 
vắng bặt tuyệt đối của ý chí, và mối tương quan của nó là thời 
gian, đã tạo cho các fẩne thiển tính ổn định vượt thời gian và 
đôi lúc cho phép nó kéo dài nhiều giờ hỷ lạc tuyệt vời. 

Bởi vì có sự nhất tâm tuyệt hảo và chánh niệm tập trung 
vào một điểm cố định, hành giả sẽ mất khả năng tạo tác quan 
điểm của mình trong lúc nhập định. Sự hiểu biết một vấn đề 
dựa trên so sánh - liên hệ cái này với cái kia, ở đây ở đó, bây 
giờ trước đây. Trong lúc nhập định, tất cả những gì tri giác 
nhận biết là một niềm hỷ lạc bất nhị, bao trùm toàn thể và bất 
động, khiến không còn một khoảng trống nào để cho một 
quan điểm có thể khởi lên. Cũng giống như trong một trò 
chơi đố vui, khi người ta đưa cho bạn bức ảnh của một vật rất 
nổi tiếng được chụp từ một góc độ khác thường, và bạn phải 
đoán ra đó là vật gì. Có một số vật ta rất khó nhận ra nếu 
không nhìn chúng từ nhiều góc độ khác nhau. Khi tầm nhìn 
đã mất thì sự hiểu biết cũng không còn. Vì vậy, trong lúc thập 


213 


định không những hành giả không còn cảm giác về thời gian 
mà cũng không còn biết những gì đang xảy ra. Vào lúc đó, 
thậm chí hành giả sẽ không biết mình đang nhập tầng thiển 
nào. Tất cả những gì hành giả biết được là một niềm hỷ lạc 
cực độ, bất động, không thay đổi trong một khoảng thời gian 
không thể biết được. 

Mặc dù không còn sự hiểu biết trong lúc nhập định, chắc 
chắn là hành giả không phải ở trong trạng thái xuất thần. 
Chánh niệm của hành giả tăng cường đến mức độ sắc bén 
không thể tưởng tượng được. Hành giả vẫn tỉnh giác vô cùng. 
Chỉ có chánh niệm là bất động. Nó như bị tê liệt. Và trạng thái 
tỉnh lặng của chánh niệm cực mạnh, sự nhất tâm tỉnh giác 
tuyệt hảo, làm cho cảm nghiệm ñ hập định hoàn toàn khác với 
bất cứ cái gì hành giả biết trước kia. Đây cũng không phải là 
trạng thái vô ý thức. Nó là trạng thái ý thức bất nhị. Hành giả 
chỉ biết một điều, đó là một niềm hỷ lạc bất động vượt thời 
gian. 

Sau đó, khi hành giả đã xuất định, trạng thái nhất tâm 
tuyệt diệu của ý thức tan rã. Với trạng thái nhất tâm suy yếu 
dần, tri giác tái xuất hiện, và tâm có khả năng chuyển động 
trở lại. Tâm đã lấy lại khoảng không gian cần có để so sánh và 
hiểu biết. Ý thức bình thường đã trở lại với hành giả. 

Vừa mới xuất định xong, hành giả thường nhìn lại những 
gì đã xảy ra và duyệt lại trải nghiệm #hập định. Những lần 
nhập định là những biến cố mãnh liệt đến nỗi chúng để lại một 
dấu ấn không thể xóa mờ trong ký ức của hành giả. Thật vậy, 
hành giả không thể nào quên được chúng bao lâu mà họ còn 
sống. Họ thường dễ dàng nhớ lại đầy đủ mọi chuyện. Hành 
giả hiểu rõ chỉ tiết của những øì xảy ra trong lúc nhập định, và 
hành giả biết đó là tẩne thiển nào. Hơn nữa, những dữ kiện đạt 
được qua uiệc duuệt lại tiến trình nhập Định tạo nền tảng của tuệ 
giác đưa đến giác nộ. 


214 


Một tính chất lạ lùng khác để phân biệt cảm nghiệm n! hập 
định với tất cả những kinh nghiệm khác là trong lúc nhập định, 
tất cả năm giác quan hoàn toàn đóng lại. Hành giả không thể 
thấy, nghe, ngửi, nếm hay cảm giác được sự xúc chạm. Hành 
giả không nghe tiếng quạ kêu hay tiếng một người đang ho. 
Thậm chí nếu có tiếng sấm nổ gần đó, hành giả cũng không 
nghe trong lúc nhập định. Nếu có ai vỗ trên vai bạn, hay kéo 
bạn lên hay đặt bạn xuống, trong lúc thập định bạn cũng 
không biết được. Trong lúc nhập định, tâm bạn hoàn toàn bị 
cắt đứt khỏi năm giác quan khiến chúng không thể xâm nhập 
vào được.(9) 

Có lần một cư sĩ đã kể cho tôi nghe rằng, trong một 
trường hợp hoàn toàn tình cờ, anh ấy đã chìm sâu vào định 
như thế nào trong khi đang hành thiền ở nhà. Vợ anh tưởng 
anh ta đã chết nên gọi xe cấp cứu. Anh ta được chở ngay đến 
bệnh viện trong tiếng còi hú vang rền. Trong phòng cấp 
cứu, bác sĩ không ghi nhận được nhịp tim trong thử nghiệm 
điện tâm đồ, và không có dấu hiệu hoạt động của não trong 
điện não đồ. Vì thế bác sĩ trực đã đặt máy kích hoạt cơ tim 
trên ngực anh ta để kích thích cho tim hoạt động lại. Mặc dù 
anh bị bật lên bật xuống trên giường bệnh do sức kích động 
của điện, anh vẫn không cảm thấy gì cả. Khi anh xuất định 
trong phòng cấp cứu, hoàn toàn bình thường, anh không hiểu 
tại sao anh lại ở đây, không biết gì đến xe cấp cứu hay tiếng 
còi hú, không biết gì về những tác động của chiếc máy kích 
hoạt cơ tim làm co giật cơ thể anh. Trong khoảng thời gian dài 
anh đang ?hập định, anh hoàn toàn tỉnh giác, nhưng chỉ biết 
hỷ lạc mà thôi. Đây là một thí dụ về năm giác quan đã bị đóng 
lại như thế nào trong cảm nghiệm thập định. 


215 


Tóm Tắt Những Điểm Quan Trọng Nổi Bật Của Các Tầng 
thiền 

Như vậy, điều hữu ích cần biết là trong lúc ›hập định: 

Không thể có ý tưởng khởi lên. 

Không có tiến trình tạo ra quyết định. 

Không có tri giác về thời gian. 

Ý thức là bất nhị, nên không thể đạt được sự hiểu biết 
bình thường. 

5. Tuy nhiên hành giả hết sức tỉnh giác, nhưng chỉ tỉnh 

giác về niềm hỷ lạc bất động. 

6. Năm giác quan hoàn toàn đóng kín, và chỉ có giác 

quan thứ sáu, là tâm, là đang hoạt động mà thôi. 

Đó là những đặc điểm của nhập định. Vì thế, trong lúc 
thiển định thâm sâu, nếu hành giả tự hỏi không biết đó có 
phải là Định hay không, hành giả có thể chắc chắn đó không 
phải là nhập định! Không có suy nghĩ nào như vậy có thể hiện 
hữu trong sự bất động của hập định. Những đặc điểm này 
chỉ có thể nhận biết sau khi xuất định, hành giả duyệt xét lại 
tiến trình chánh niệm một khi tâm có thể chuyển động lại 
bình thường. 


lim: lo 


Sơ Thiển 

Tâm Dao Động ⁄ Tẩm oà Tứ (Vitakka oà Vicãra) 

Tất cả các tầng thiển là những trạng thái hỷ lạc gần như bất 
động. Tuy nhiên, trong Sơ Thiền, vẫn còn nhận ra một vài sự 
di chuyển. Tôi gọi sự di chuyển này là “tâm dao động” của 
Sơ Thiền. Hành giả tỉnh giác về niềm hỷ lạc tuyệt diệu, mạnh 
mẽ đến nỗi nó đã trấn áp hoàn toàn cái ngã điều khiển ý chí 
và hành động. Trong lúc thập định, hành giả ở trong trạng thái 
tự động điều khiển mà không có cảm giác mình đang điều 
khiển, và quả đúng như thế. Tuy nhiên, niềm hỷ lạc quá tuyệt 
diệu đến nỗi nó có thể làm phát sinh một chút dính mắc. Tâm 


216 


nắm giữ niềm hỷ lạc theo bản năng. Bởi vì niềm hỷ lạc của Sơ 
Thiền do buông xả phát sinh, sự nắm giữ vô tình đó làm suy 
yếu hỷ lạc. Thấy rằng niềm hỷ lạc đang suy yếu, tâm liền tự 
động buông xả sự nắm giữ, và niềm hỷ lạc gia tăng sức mạnh 
trở lại. Rồi tâm lại nắm giữ, rồi lại buông xả. Sự di chuyển vô 
tình tế nhị đó làm khởi sinh “tâm dao động” của Sơ Thiền. 

Tiến trình này có thể nhận biết bằng cách khác. Khi hỷ lạc 
yếu dần vì bị vô tình nắm giữ, có vẻ như chánh niệm di 
chuyển khỏi hỷ lạc một chút. Rồi chánh niệm được kéo trở 
lại vào hỷ lạc khi tâm tự động buông xả. Sự di chuyển lui tới 
này là một cách thứ hai để mô tả “tâm dao động” của Sơ 
Thiển. 

“lâm dao động” này thật ra là một cặp gồm hai yếu tố 
của Sơ Thiển gọi là ơifakka và øicara (Tim oà Tí). Vitakka là sự 
tự động di chuyển trở lại vào hỷ lạc; vicara là sự vô tình nắm 
giữ hỷ lạc. Một vài luận sư giải thích vitakka và vicara như là 
“ú niệm khởi đầu” và “ý niệm được duy trì”. Trong một số văn 
cảnh khác cặp này có thể dùng để đề cập đến “ý niệm”, 
nhưng trong øhập định, chắc chắn chúng có nghĩa khác. 
Không thể nào một hoạt động thô sơ như là suy nghĩ lại có 
thể tồn tại trong một trạng thái tinh tế 

như nhập định. Thật ra, sự suy nghĩ đã dừng lại rất lâu 
trước khi nhập định. Trong nhập định, uitakka và uicara đều là 
những chuyển động lặng lẽ không lời và vì thế không thể đủ 
điều kiện để xem là ý niệm. Vĩïakka là một sự di chuyển lặng 
lẽ của tâm trở vào hỷ lạc. Vicara là sự di chuyển lặng lẽ của 
tâm để nắm giữ hỷ lạc. Bên ngoài nh, những chuyển động 
của tâm như vậy thường phát sinh ý niệm, và đôi lúc lời nói. 
Nhưng trong Định, oitakka và ơicñra trở nên quá tỉnh tế đến 
nỗi không thể tạo ra ý niệm. Tất cả những gì mà chúng có thể 
làm được là di chuyển chánh niệm trở về với hỷ lạc và giữ 
vững chánh niệm ở đó. 


217 


Nhất Tâm (Ekassatä) 

Yếu tố thứ ba của Sơ Thiền là nhất-tâm, (ekagoatz). Nhất tâm 
là chánh niệm tỉnh giác tập trung thật sắc bén vào một vùng 
hiện hữu rất nhỏ. Nó nhất-tâm trong không gian bởi vì nó chỉ 
thấy một nguồn hỷ lạc duy nhất cùng với một vùng không 
gian nhỏ bao quanh hỷ lạc do sự dao động của Sơ Thiền. Nó 
nhất-tâm trong thời gian bởi vì nó chỉ biết giây phút hiện tại, 
duy nhất và chính xác đến nỗi tất cả ý niệm về thời gian hoàn 
toàn biến mất. Và nó nhất-tâm trong thế giới hiện tượng bởi 
vì nó chỉ biết một đối tượng - đó là hỷ lạc, một đối tượng của 
tâm- và nó hoàn toàn quên hắn thế giới của năm giác quan và 
thân thể của hành giả. 

Nhất-tâm trong không gian tạo ra một cảm nghiệm kỳ lạ 
về ý thức bất nhị, chỉ có thể tìm thấy trong nhập định, đó là 
lúc hành giả hoàn toàn tỉnh giác nhưng chỉ về một đối tượng 
mà thôi, và theo một góc độ nào đó, trong những khoảnh 
khắc phi thời gian. Ý thức tập trung vào một đối tượng đến 
mức độ chức năng hiểu biết bị ngưng lại trong một lúc. Chỉ 
sau khi nhất- tâm đã tan biến, và hành giả đã xuất đ;nh, hành 
giả mới có thể nhận ra những đặc điểm này của Sơ Thiển và 
hiểu được chúng. 

Nhất-tâm trong thời gian tạo ra sự ổn định phi thường 
của Sơ Thiền, cho phép nó kéo dài trong một thời gian thật 
lâu mà không cần nỗ lực nào. Khái niệm về thời gian dựa trên 
việc đo lường từng khoảng cách: từ quá khứ đến hiện tại, từ 
hiện tại đến tương lai. Khi tất cả những gì hành giả nhận 
biết trong lúc nhập định là chính ngay giây phút này, thì 
không còn khoảng trống nào để đo lường thời gian. Tất cả 
khoảng cách đã đóng lại. Nó được thay thế bằng tri giác về 
trạng thái phi thời gian và bất động. 

Nhất-tâm trong thế giới hiện tượng tạo ra sự xuất hiện 


218 


phi thường của niềm hỷ lạc nối tiếp hỷ lạc, không thay đổi 
trong suốt thời gian nhập định. Điều này làm cho nhập định trở 
thành một nơi an trú thật thanh tịnh. 

Theo ngôn ngữ học thuật, ekaecafz là một từ ghép Pali 
nghĩa là “điểm tột đỉnh”, ngữ căn aoea (tiếng Sankrit là aera) 
dùng để chỉ đỉnh một ngọn núi, cực điểm của một kinh 
nghiệm, hoặc thậm chí còn để chỉ thủ đô của một quốc gia 
(như trong Angra, thủ đô cổ Moghul của Ấn Ðộ). Như vậy, 
ekasearã không chỉ là nhất-tâm theo nghĩa xưa cũ, mà còn là 
sự tập trung độc nhất vào một cái gì vươn lên cao và siêu 
phàm. Điểm thượng đỉnh độc nhất mà nhất-tâm tập trung 
hướng đến trong Sơ Thiền chính là niềm hỷ lạc cực độ (ï- 
sukha). 


H-Lạc (Piti-sukha) 

Thật vậy, hai yếu tố cuối cùng của Sơ Thiền là hỷ và lạc mà 
tôi sẽ thảo luận chung với nhau bởi vì chúng là một cặp đi 
liền nhau. Trong thực tế, chúng chỉ rời nhau trong Tam Thiền, 
lúc đó hỷ chấm dứt và chỉ còn lạc “một mình“. Vì vậy, chỉ sau 
khi nhập Tam Thiển hành giả mới biết được từ kinh nghiệm 
của mình thế nào là hỷ và thế nào là lạc. Ở đây tôi giải thích 
cặp này như là một cũng đủ. 

Hai yếu tố này của Sơ Thiền đề cập đến niềm hỷ lạc là 
điểm tập trung chú ý của chánh niệm, và tạo thành cảm 
nghiệm cốt lõi của Sơ Thiền. Hỷ lạc là đặc điểm nổi bật của Sơ 
Thiền, đến nỗi nó là điểm đầu tiên hành giả nhận ra khi duyệt 
lại mọi diễn tiến sau khi xuất Định. Thật vậy, những truyển 
thống huyền bí xuất hiện sau Phật giáo đã choáng ngợp trước 
cảm nghiệm mênh mông vô cùng, vô ngã, tĩnh lặng, ngây 
ngất, tối thượng, thanh tịnh xuất thế gian của Sơ Thiền đến 
nỗi họ đã hiểu cảm nghiệm này như là một “sự hòa nhập với 
Thượng Đế”. Tuy nhiên, Đức Phật giải thích rằng đây chỉ là 


219 


một hình thái hỷ lạc vượt thế gian và còn có những hình thái 
cao hơn nữa. 

Trong cảm nghiệm ñhập định của Phật giáo, hành giả sẽ 
biết được nhiều tầng hỷ lạc vượt thoát thế gian. Sơ Thiền là 
tầng thứ nhất. Mặc dù sau khi ra khỏi Sơ Thiền, hành giả 
không thể quan niệm được có một kinh nghiệm nào hạnh 
phúc hơn, thật ra vẫn còn rất nhiều! 

Mỗi tầng hỷ lạc có một “hương vị” khác nhau, một phẩm 
chất riêng biệt. Những phẩm chất khác nhau ấy có thể giải 
thích bằng những nguyên nhân khác nhau tạo ra hỷ lạc. Cũng 
giống như sức nóng của mặt trời có tính chất khác với sức 
nóng của lửa củi, và sức nóng lửa củi thì khác với sức nóng 
phát ra từ lò luyện kim, vì thế hỷ lạc phát sinh từ những 
nguyên nhân khác nhau sẽ bộc lộ những đặc điểm riêng biệt. 

Đặc điểm riêng biệt của niềm hỷ lạc trong Sơ Thiển là nó 
phát sinh từ sự vắng mặt hoàn toàn mọi hoạt động của năm 
giác quan. Khi năm giác quan đã đóng lại bao gồm tất cả 
những phản ảnh của năm giác quan biểu hiện thành ý niệm, 
thì hành giả đã rời khỏi thế giới của thân xác và vật chất (dục 
giới) (kãmaloka) và đi vào thế giới của tâm thức thuần tịnh 
(sắc giới) (räpaloka). Điều này giống như đã vứt đi một gánh 
nặng to lớn. Hoặc, giống như Ngài Ajahn Chah thường mô tả, 
giống như cổ bạn bị buộc chặt một sợi dây thừng biết bao năm 
tháng. Thật ra, lâu đến nỗi bạn trở nên quen thuộc với nó và 
không còn cảm thấy đau nữa. Rồi bỗng nhiên sự căng thắng 
biến mất và sợi dây thừng được tháo gỡ. Niềm hoan hỷ bạn 
cảm thấy lúc đó là do cái thòng lọng trên cổ đã biến mất. Cũng 
giống như vậy, niềm hỷ lạc của Sơ Thiền là do sự tan biến của 
một gánh nặng, và của tất cả những gì thuộc về thế gian mà 
bạn đã biết. Tuệ giác này về nguyên nhân của niềm hỷ lạc 
trong Thiền là rất cơ bản để bạn có thể hiểu được lời dạy của 
Đức Phật về Khổ trong Tứ Diệu Đế. 


220 


Tóm Tắt Về Sơ Thiển 
Tóm tắt lại, năm yếu tố để phân biệt Sơ Thiền, rút gọn lại 
thành ba yếu tố sau: 
1 + 2. øitakka-uicara: Được cảm nghiệm như là “tâm dao 
động”, là sự di chuyển vi tế vào và ra khỏi niềm hỷ lạc. 
3. e€kaeoatä: Được cảm nghiệm như là trạng thái bất nhị, 
phi thời gian và tĩnh lặng. 
4+ 5. piH-sukha: Được cảm nghiệm như là niềm hỷ lạc 
vượt qua bất cứ cái gì thuộc thế gian, và phát sinh do 
hoàn toàn vượt khỏi thế giới của năm giác quan. 


Nhị Thiền 
Giảm Thiểu Tâm Dao Động 
Khi Sơ Thiền trở nên sâu lắng, thì tâm dao động suy giảm và 
niềm hỷ lạc được củng cố. Hành giả đi đến một trạng thái là 
vẫn nắm giữ hỷ lạc ở mức độ vi tế nhất, nhưng điều này 
không đủ để tạo nên sự bất ổn nào cho hỷ lạc. Niềm hỷ lạc 
không suy giảm bởi sự nắm giữ, và chánh niệm cũng không 
có vẻ muốn di chuyển khỏi nguồn hỷ lạc. Niềm hỷ lạc mạnh 
mẽ đến nỗi sự nắm giữ không thể quấy nhiễu được. Mặc dù 
sự nắm giữ vẫn còn hoạt động, sẽ không còn sự di chuyển 
nào của tâm trở về với nguồn hỷ lạc. lâm không còn dao động 
nữa. Đây là tầng thiển được mô tả trong kinh như là không còn 
sự di chuyển trở vào hỷ lạc, nhưng vẫn còn một chút nắm giữ 
(TrungBK 128, 31; Tăng ChBK VIII, 63). Giai đoạn này rất gần 
với Nhị Thiển đến nỗi thường được bao gồm trong tầng thiển 
này. 

Khi niềm hỷ lạc đã mạnh mẽ đến mức độ vững chắc 
không thể nào lay chuyển được, thì không còn lý do gì để 
øicära năm giữ nữa. Đến thời điểm này, tâm đã hoàn toàn tự 


221 


tin, đủ để buông xả tận cùng. Với sự buông xả cuối cùng này, 
phát sinh từ niềm tin tưởng vào sự vững chắc của hỷ lạc, sự 
nắm giữ biến mất và hành giả tiến vào Nhị Thiển đúng nghĩa. 

Như vậy, đặc điểm đầu tiên của Nhị Thiền được mô tả 
trong kinh là aơifakka và auicñra, nghĩa là “không di chuyển, 
không nắm giữ” (không tầm không tứ). Trong cảm nghiệm 
thực tế, điều này có nghĩa là tâm không còn dao động. Đặc 
điểm thứ hai là a//haftam sampasãdanam, nghĩa là “tin tưởng 
nội tại”. Trong cảm nghiệm thực tế, điều này mô tả niềm tin 
tưởng trọn vẹn vào sự vững chắc của hÿ lạc, và đó là lý do để 
øicãra chấm dứt sự nắm giữ. 


Nhất Tâm Tuyệt Hảo 

Đặc điểm thứ ba và là đặc điểm được nhận thấy rõ nhất của 
Nhị Thiền là cefaso ekodibhãuam, nghĩa là nhất tâm tuyệt hảo. 
Khi không còn chút dao động nào, thì tâm giống như một 
tảng đá vững chắc, bất động hơn ngọn núi và cứng hơn kim 
cương. Một trạng thái tỉnh lặng bất dịch đến mức tuyệt hảo 
như thế thật là kỳ diệu. Tâm an trú trong hỷ lạc mà không 
mảy may dao động. Đây là đặc điểm sẽ được nhận ra sau này 
như là phẩm chất tuyệt hảo của Định (Samadhi). 

Định (Samadhi) là năng lực chú tâm tỉnh lặng, và trong 
Nhị Thiển sự chú tâm này được duy trì vào một đối tượng 
mà không lay động chút nào. Thậm chí không có cả sự dao 
động vi tế nhất. Hành giả như bất động, vững chắc như bị tê 
liệt, như dính chặt với loại keo tốt nhất, thậm chí cũng không 
thể run rẩy được. Tất cả mọi dao động trong tâm đã biến mất. 
Không thể có mức độ tâm tĩnh lặng cao hơn nữa. Trạng thái 
này được gọi là Chánh Định, và đặc điểm này vẫn được duy 
trì không những ở Nhị Thiển mà còn ở các tầng thiền cao hơn. 


222 


H Lạc Do Định Sinh Và Sự Chấm Dứt Mọi Tạo Tác 
Chính Chánh Định này đã tạo ra hương vị độc đáo của niềm 
hỷ lạc trong Nhị Thiền. Gánh nặng đã ảnh hưởng đến Sơ 
Thiền, là phiền não do tâm dao động, nay đã được đoạn trừ. 
Tất cả đứng yên trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng ngay cả 
tâm nhận biết cũng vậy. Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy giúp hành 
giả vượt thoát mối phiền não do tâm dao động, và hiển lộ 
niềm hỷ lạc tuyệt vời do nh thuần tịnh phát sinh. Trong 
kinh, niềm hỷ lạc của Nhị Thiền được gọi là hủ lạc do Định 
sinh (samiadhija piti - sukha) (Trung BK 9, 11). Niễm hỷ lạc ấy 
cao thượng hơn, lớn lao hơn niềm hỷ lạc do vượt lên thế giới 
của năm giác quan. Hành giả đã không mong đợi niềm hỷ lạc 
như vậy. Niềm hỷ lạc này thuộc về một thế giới hoàn toàn 
riêng biệt. Sau khi đã trải nghiệm Nhị Thiền, đã nhận thức 
được hai “loại” hỷ lạc cực kỳ vượt thể gian, hành giả tự hỏi 
không biết còn có mức độ hỷ lạc nào khác trước mắt. 

Một đặc điểm quan trọng khác của Nhị Thiển là tất cả 
mọi tạo tác đã hoàn toàn chấm dứt, ngay cả hành động vô 
tình làm tâm dao động cũng hoàn toàn biến mất. Tâm tạo tác 
không còn nữa. Chỉ đến khi có trải nghiệm về Nhị Thiền hành 
giả mới có thể hiểu trọn vẹn nghĩa của từ ngữ tâm tạo tác - 
cũng giống như con nòng nọc chỉ có thể hiểu được ý nghĩa 
trọn vẹn của “nước” khi nó ra khỏi nước với kinh nghiệm ban 
đầu của một chú cóc trên đất liền. Không những £âm tạo tác 
đã biến mất, có vẻ như là phần chính yếu rõ ràng để nhận diện 
bản sắc cố hữu của hành giả cũng bị loại bỏ. 

Những gì trước đây có vẻ như rõ ràng hiển nhiên nay 
bỗng trở thành một ảo ảnh, một vọng tưởng. Hành giả hiểu 
thấu suốt ảo tưởng về ý chí tự do nhờ sử dụng những dữ kiện 
từ kinh nghiệm sống đích thực của minh. Triết gia Jean Paul 
Sartre, người đã nhận định “hiện hữu tức là hành động”, có 
thể đã không biết đến Nhị Thiền, nơi đó có “hiện hữu” mà 


223 


không có “hành động” nào cả. Những fẩng thiển này thật lạ 
lùng, và chúng phủ nhận mọi kinh nghiệm bình thường. 
Nhưng chúng có thật, còn thật hơn cả thế giới này. 


Tóm Tắt Về Nhị Thiển 
Như vậy, Nhị Thiền được phân biệt bằng bốn tập hợp của các 
yếu tố: 

1+2. Aoitakka-auicñra, ajjhattam sampasãdanam (không 
tầm - không tí, tin tưởng nội tại): Được cảm nhận như 
là sự giảm thiểu “tâm dao động” từ Sơ Thiền do niềm 
tin tưởng nội tại về sự ổn định của hỷ lạc. 

3. Cetaso ekodibhãuam (nhất tâm tuuệt hảo): Nhất tâm tĩnh 
lặng nhờ niềm tin tưởng trọn vẹn vào hỷ lạc. Điều này 
thường được cảm nghiệm như là sự tĩnh lặng vững 
chắc như đá, hay là Chánh Định. 

4. Samadhija piti - sukha (hủ lạc do định sinh): Là tâm điểm 
của tầng thiền này, là niềm hỷ lạc vượt thế gian phát 
sinh từ sự chấm dứt mọi chuyển động của tâm. 

5. Sự chấm dứt mọi tạo tác: Được thấy lần đầu tiên là tâm 
tạo tác đã hoàn toàn biến mất. 


Tam Thiền 
Khi sự tĩnh lặng của fâm nhận biết tiếp tục, sự tỉnh lặng của 
đối tượng nhận biết lại càng thêm sâu sắc. Cần nhớ rằng trong 
nhập định, đối tượng nhận biết là phản ảnh của tâm, và tâm là 
chủ thể nhận biết (hay tâm nhận biết. Trước tiên tâm nhận biếí 
trở nên tỉnh lặng, rồi phản ảnh của nó, tức là đối tượng của 
tâm, cũng từ từ trở nên tỉnh lặng. 

Trong hai tầng thiền đầu tiên, phản ảnh của tâm được 
nhận biết như là niềm hỷ lạc mà cho đến nay được gọi là pifi- 
sukha. Trong Tam Thiền, phản ảnh của tâm đã tiến lên một 


224 


mức độ tỉnh lặng cao hơn, đến một thứ hỷ lạc khác hẳn. 


Hỷ (Piti) Đã Biến Mất 

Trước khi tiến đến Tam Thiền, tất cả niềm hỷ lạc đều có một 
điểm gì đó giống nhau, mặc dù chúng khác nhau trong 
hương vị vì những lý do khác nhau. Điểm giống nhau đó là 
sự kết hợp của hỷ với lạc. Bởi vì chúng luôn luôn đi với nhau, 
không thể chia cắt, giống như cặp đôi song sinh dính liền 
nhau, cho nên không những vô ích mà thậm chí còn không 
thể nói về chúng một cách riêng rẽ. Cho đến bây giờ, chính 
sự kết hợp này đã cho mọi niềm hỷ lạc có một điểm chung 
giống nhau. Giờ đây, trong Tam Thiền, hỷ biến mất chỉ còn 
lạc nên đã tạo ra một loại lạc thọ hoàn toàn khác hẳn. 

Chỉ sau khi có cảm nghiệm Tam Thiển hành giả mới biết 
được lạc (sukha) là gì, bằng cách liên hệ với cảm nhận về hỷ 
(piii) là như thế nào. Hỷ của Nhị Thiền có vẻ hưng phấn hơn 
bất cứ cái gì khác. Tuy nhiên giờ đây trong cặp hỷ lạc, thì hỷ 
được xem như là phần yếu hơn. Lạc là phần tỉnh tế hơn. 


Chánh Niệm, Tĩnh Giác, Và Xã 

Đối với tất cả các tầng thiển, những cảm nghiệm hầu như 
không thể mô tả được. Tuy nhiên, fẩng thiển càng cao thì cảm 
nghiệm càng sâu sắc hơn và càng khó mô tả hơn. Những trạng 
thái ấy và ngôn ngữ dùng để diễn tả chúng thật xa vời đối với 
thế gian. Nhìn chung, hành giả có thể nói rằng niềm hạnh 
phúc của Tam Thiển là lạc, có cảm giác dễ chịu hơn, yên lặng 
hơn, và an tịnh hơn. Trong kinh, lạc thọ này được kèm theo 
những đặc điểm như chánh niệm (@zf) tỉnh giác 
(sampajaffña), và xả (upekkhZ), mặc dù trong Kinh Bất Đoạn 
(Anupada Sutta) (Trung BK 111) nói rằng những đặc điểm này 
có mặt trong mọi tầng thiển. Có lẽ những tính chất này được 
nhấn mạnh như là đặc điểm của Tam Thiền nhằm mục đích 


225 


chỉ rõ rằng trong fẩng thiển thâm sâu này, hành giả giữ vững 
chánh niệm thật sắc bén, hết sức tĩnh giác, và tĩnh lặng đến 
nỗi hành giả vẫn nhận biết mà không chút lay động, và đây 
là nghĩa căn bản của Xã (upekkhä). 


Vẫn Là Sự Tĩnh lặng Vững Như Đá Và Sự Vắng Mặt Của 
“lâm Tạo Tác” 

Tam Thiền vẫn là Chánh Định, là sự tỉnh lặng vững như đá, sự 
vắng mặt của fâm tạo tác, và thế giới của năm giác quan vẫn 
bất khả xâm nhập. Nó được phân biệt với Nhị Thiển qua bản 
chất của “lạc”, nay đã bay lên một mức độ cao hơn và xuất 
hiện như một loại hạnh phúc hoàn toàn khác hắn. “Lạc” này 
sung mãn đến nỗi kinh đã trích lại lời mô tả của bậc giác ngộ 
về lam Thiền như là “Xã Niệm Lạc Trú” (Trường BK 9, 12). 


Tóm tắt oề Tam Thiển 
Như vậy, Tam thiền có những đặc điểm sau: 
1. Hÿỷ lạc đã phân ly, đã mất đi phần thô sơ hơn là hỷ 
(pii). 
2. Niềm hạnh phúc còn lại, là lạc (sukha), bộc lộ phẩm 
chất chánh niệm sắc bén, tĩnh giác và xả. 
3... Vẫn là sự tĩnh lặng vững như đá, “tâm tạo tác“ đã vắng 
bặt, giống như trong Nhị Thiền. 


Tứ Thiền 

Khi sự tính lặng của tâm nhận biết làm lắng dịu đối tượng 
nhận biết, niềm hỷ lạc vốn là đặc điểm chính yếu của cả ba 
tầng thiển trước đây nay lại thay đổi lần nữa khi hành giả tiến 
vào Tứ Thiền. Chỉ đến lúc này nó thay đổi rốt ráo hơn. Lạc 
thọ hoàn toàn biến mất. Cái còn lại là một tâm nhận biết tuyệt 
đối tĩnh lặng đang theo dõi sự thanh tịnh tuyệt đối. 


226 


Từ góc độ của Tứ Thiền, niềm hỷ lạc của những tẩng thiển 
trước được xem như là sự dao động còn sót lại của đối tượng 
tâm thức, và là một thứ phiền não làm che mờ một cái gì vi 
đại hơn. Khi niềm hỷ lạc đã suy yếu, tất cả những gì còn lại là 
sự thanh tịnh sâu lắng vốn là dấu hiệu của Tứ Thiền. Không 
có gì dao động ở đây, không có gì tỏa sáng. Không có cảm 
nghiệm hạnh phúc hay khó chịu. Hành giả cảm thấy một sự 
thăng bằng tuyệt hảo ngay tại chính giữa tâm thức. Cũng 
giống như tại tâm điểm của một cơn lốc xoáy, không có gì dao 
động tại chính giữa con mắt của tâm. Ở đây có một cảm giác 
tuyệt hảo, sự tuyệt hảo của thanh tịnh và tỉnh giác. Đức Phật 
đã giải thích điểm này như là “xả niệm thanh tịnh” (upekkhä 
sati pãrisuddhi) (Trường BK 9, 13). 

Sự thanh tịnh trong Tứ Thiển không giống bất cứ sự 
thanh tịnh nào có thể tìm thấy ở thế gian. Hành giả chỉ có thể 
biết được sau khi đã trải qua những cảm nghiệm của ba fẩ 
thiển trước. Lộ trình này là con đường duy nhất để xác nhận 
sau này rằng niềm thanh tịnh bất động mà hành giả đã cảm 
nghiệm được quả thật là Tứ Thiền. Hơn nữa, trạng thái của 
Tứ Thiển thanh tịnh đến nỗi hành giả vẫn tiếp tục an trú trong 
đó rất nhiều giờ. Hành giả hình như khó có thể trải nghiệm 
được Tứ Thiền với thời gian ngắn hơn. 

Mặc dù cả hỷ và lạc đều đã biến mất trong Tứ Thiển và 
tất cả những øì còn lại là sự thanh tịnh tuyệt hảo, sau này khi 
ôn lại quá trình ấy hành giả sẽ nhận ra cảm nghiệm đó là niềm 
hỷ lạc tối thượng. Sự thanh tịnh tuyệt hảo của Tứ Thiền được 
xem là niềm hỷ lạc cao nhất trong tất cả các tẩng thiển. Đó là 
niềm hỷ lạc tối thượng khi mọi hỷ lạc khác đã chấm dứt! Đây 
không phải là trò chơi chữ để làm ra vẻ thông thái và huyền 
bí. Đây chính là hỷ lạc đúng như thật. 


227 


Tóm Tắt Về Tứ Thiển 
Như vậy Tứ Thiền có những đặc điểm sau: 
1. Hÿ biến mất. 
2. Một tri giác về sự thanh tịnh tuyệt đối tồn tại rất lâu 
dài, chỉ đạt được vào giai đoạn cuối của ba tầng thiền. 
3. Vẫn là sự thanh tịnh vững chắc tuyệt đối như đá, sự 
vắng mặt của £âm tạo tác, giống như trong Nhị Thiển 
và Tam Thiền. 
4. Sự hoàn toàn bất khả xâm nhập từ thế giới năm giác 
quan và thân thể của hành giả. 


Những Ví Dụ Của Đức Phật Về Bốn Tầng Thiền 

Đức Phật thường mô tả cảm nghiệm về bốn tầng thiển bằng 
những ví dụ gợi hình (VD, Trung BK 39, 15- 18, 77, 25-28). 
Trước khi giải thích những ví dụ đó, tưởng cũng hữu ích khi 
chúng ta dừng lại và làm sáng tỏ ý nghĩa của từ kña, một từ 
Pali chính yếu được dùng trong mọi ví dụ. KZa mang một 
phạm vi ý nghĩa giống như từ “body” (thân) của tiếng Anh. 
Cũng giống như từ “body” có thể mang ý nghĩa khác ngoài ý 
nghĩa là thân thể của một người, thí dụ như “a body of 
evidence” (một số lượng bằng chứng), vì vậy, từ kãa cũng có 
nhiều nghĩa khác ngoài ý nghĩa là một thân thể, chẳng hạn 
như “ãma-kñua“ (một số yếu tố của tâm thức) (Irường BK 
Tổ, 

20). Trong các tầng thiển, năm giác quan không hoạt động, 
điều này nghĩa là không có cảm nghiệm về thân xác. Thân 
xác đã được siêu việt. Vì vậy, khi Đức Phật nói trong bốn ví 
dụ này: “vì thế không có phần nào trong toàn bộ kãa của ngài 
không được thấm nhuần bởi hỷ lạc v.v...”, điều này có thể 
xem như có ý nghĩa là “vì thế không có phần nào trong foàn bộ 
cảm nghiệm tâm thúc của ngài không được thấm nhuần...” 
(Trung BK 39, 16). Điểm này thường bị hiểu lầm. 


228 


Ví dụ của Đức Phật về Sơ Thiền là một viên đất sét (được 
dùng làm xà- phòng) với vừa đủ độ ẩm, không quá khô cũng 
không quá ướt. Viên đất sét biểu hiệu cho định tâm, trong đó 
chánh niệm đã giới hạn sự tập trung vào một vùng rất nhỏ do 
“sự dao động“ tạo ra. Độ ẩm tượng trưng cho niềm hỷ lạc khởi 
sinh do hoàn toàn cách biệt với thế giới của năm giác quan. 
Độ ẩm thấm nhuần toàn thể viên đất sét ám chỉ rằng niềm hỷ 
lạc đã thấm nhuần xuyên suốt không gian và khoảng thời gian 
của cảm nghiệm tâm thức. Điều này về sau hành giả nhận ra 
như là hỷ lạc tiếp nối hỷ lạc, và rồi nhiều hỷ lạc hơn nữa, 
không gián đoạn. Vì là độ ẩm không quá mức, nên không bị 
rỉ ra ngoài, để mô tả niềm hỷ lạc luôn luôn được giữ lại trong 
khoảng không gian do “sự dao động” tạo nên, không bao giờ 
lọt ra khỏi vùng không gian của tâm thức để đi vào thế giới 
của năm giác quan, bao lâu mà Định vẫn còn tồn tại. 

Nhị Thiền được ví như một cái hồ nước không có lối vào 
cho nguồn nước từ bên ngoài, nhưng lại có dòng suối bên 
trong phun nước mát đầy hồ. Hồ tượng trưng cho tâm. Sự 
vắng mặt hoàn toàn con đường cho nước từ bên ngoài có thể 
chảy vào hồ ám chỉ tính bất khả xâm nhập của tâm đối với 
bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Ngay cả tâm tạo tác cũng 
không thể xen vào tâm đang nhập định như vậy. Tính bất khả 
xâm nhập chặt chẽ như vậy là nguồn gốc phát sinh sự tĩnh 
lặng vững như đá của Nhị Thiền. Dòng suối bên trong cung 
cấp nước mát cho hồ tượng trưng niềm tin tưởng nội tại vào 
niềm hỷ lạc của Nhị Thiền (2ƒ/hattan sampasãdanam). Niềm tin 
tưởng nội tại này tạo nên sự buông xả hoàn toàn, làm tâm mát 
dịu để đi vào tỉnh lặng và giải thoát tâm khỏi mọi sự dao 
động. Sự mát dịu tượng trưng cho hỷ lạc do Định sinh, đã 
thấm nhuần toàn bộ cảm nghiệm tâm thức, không thay đổi 
trong suốt khoảng thời gian nhập định. 

Tam Thiền được mô tả bằng ẩn dụ một đóa sen lớn mạnh 
nhờ ngâm mình trong hồ nước mát mẻ. Đóa sen tượng trưng 


229 


cho tâm trong Tam Thiền. Nước có thể làm tươi mát cánh sen 
và lá sen nhưng không bao giờ có thể thấm vào hoa sen, vì tất 
cả nước đều chảy lăn ra ngoài. Sự mát mẻ tượng trưng cho 
lạc, nước tượng trưng cho hỷ. Vì vậy giống như đóa sen ngâm 
mình trong nước, tâm trong Tam Thiển được lạc làm mát dịu 
nhưng không bị hỷ thẩm vào. Tâm trong Tam Thiền chỉ cảm 
nghiệm lạc thọ mà thôi. Trong Tam Thiền, tâm vẫn tiếp tục 
cảm nghiệm sự tỉnh lặng vững chắc như đá không bao giờ 
dao động, cũng giống như đóa sen trong ví dụ trên, vẫn luôn 
luôn ngâm mình trong nước. Giống như nước mát làm cho 
đóa sen lớn mạnh, cũng vậy lạc thọ của lam Thiền giữ vững 
cho tâm bất động. Một lần nữa trong ví dụ trên, giống như 
nước hồ làm cho đóa sen thấm nhuần sự mát mẻ từ gốc đến 
ngọn, cũng vậy, lạc thọ độc đáo của Tam Thiển thấm nhuần 
toàn bộ cảm nghiệm tâm thức từ đầu cho đến cuối. 

Tứ Thiền được ví như một người dùng một tấm vải trắng 
trùm từ đầu đến chân. Người này tượng trưng cho tâm, còn 
tấm vải trắng tượng trưng cho chánh niệm và xả thuần tịnh 
vốn là dấu hiệu của Tứ Thiền. Tâm trong Tứ Thiển không có 
dấu vết, trong sạch như tấm vải trắng, hoàn toàn tỉnh lặng và 
chỉ thanh tịnh và đơn thuần tỉnh giác. Sự thanh tịnh tuyệt đối 
này thấm nhuần toàn bộ cảm nghiệm tâm thức, từ đầu cho 
đến cuối, cũng giống như tấm vải trắng che phủ người ấy từ 
đầu đến chân. 

Đó là ý nghĩa của bốn ví dụ về bốn tầng thiển theo như tôi 
hiểu. 


Từ Tầng Thiển Này Tiến Lên Tầng Thiển Kia 

Như tôi đã nói trước đây, trong khi nhập đ;nh, hành giả không 
thể nào di chuyển. Hành giả không thể tạo ra quyết định nào 
để chuyển từ tầng thiền này đến tầng thiển kia. Thậm chí 
hành giả cũng không thể quyết định xuất nh. Khi nhập định, 


230 


tất cả khả năng điều khiển kiểu đó đã được từ bỏ. Hơn nữa, 
sự tỉnh lặng sâu lắng của chánh niệm trong nh đã làm đóng 
băng mọi hoạt động hiểu biết về tinh thần đến mức độ là 
trong khi nhập định, hành giả khó có thể hiểu được cảm 
nghiệm của chính mình. Những dấu hiệu của nhập định chỉ 
có thể nhận biết về sau, khi hành giả đã xuất định và ôn lại 
cảm nghiệm đã qua. Như vậy, trong bất cứ tầng thiển nào, 
không những hành giả không thể di chuyển, mà hành giả 
cũng không thể biết mình đang ở giai đoạn nào hay mình sẽ 
đi đến đâu! Vậy việc di chuyển từ tẩng thiển này đến tầng thiển 
kia xảy ra như thế nào? 

Hãy tưởng tượng, một căn nhà bốn phòng chỉ có một cửa 
vào duy nhất. Đi qua cửa đó, bạn sẽ vào phòng thứ nhất. Bạn 
phải đi qua phòng thứ nhất để vào phòng thứ hai, đi qua 
phòng thứ hai để vào phòng thứ ba, và đi qua phòng thứ ba 
để vào phòng thứ tư. Khi rời căn nhà bạn phải ra khỏi phòng 
thứ tư và trở lại phòng thứ ba, rồi phòng thứ hai và cuối cùng 
là phòng thứ nhất. Như vậy, bạn rời khỏi nhà đó từ cánh cửa 
mà bạn đã đi vào. Bây giờ giả thiết là sàn nhà trong tất cả các 
phòng đều trơn tuột đến nỗi bạn không thể áp dụng thêm 
một sức đẩy nào nữa. Như vậy, nếu bạn vào căn nhà chỉ với 
sức đẩy nhẹ bạn trượt vào và dừng lại ở phòng thứ nhất. Với 
một lực đẩy vào mạnh hơn, bạn có thể dừng lại ở phòng thứ 
hai, thứ ba hay thứ tư. 

Ví dụ này mô tả sự di chuyển từ tầng thiền này đến tầng 
thiển kia thực sự xảy ra như thế nào. Trong lúc nhập định, 
hành giả không có khả năng chủ động điều khiển. Nếu hành 
giả tiến vào jnh với lực đẩy nhẹ, hành giả dừng lại ở Sơ 
Thiền. Với lực đẩy mạnh hơn, hành giả đạt đến Nhị Thiển hay 
Tam Thiền. Và với lực đẩy vào mạnh hơn nữa, hành giả có thể 
đạt đến Tứ Thiền. Lực đẩy để tiến vào Định chỉ có thể phát 
sinh trước khi nhập định, khi hành giả còn khả năng điều 
khiển. 


231 


Lực đẩy được đề cập ở đây là sự buông xả. Hành giả tu 
tập buông xả trước khi 0hập định, cho đến mức độ nó trở thành 
một ý hướng tự động của tâm, một khuynh hướng mạnh mẽ 
tự nhiên. Nếu hành giả bước vào cửa của các tẩhe thiển với 
một chút ít lực đẩy của buông xả, hành giả sẽ dừng lại ở Sơ 
Thiển. Với một khuynh hướng tự động buông xả mạnh hơn, 
hành giả sẽ đạt đến Nhị Thiền hay Tam Thiền. Với một 
khuynh hướng buông xả cực mạnh, hành giả đạt đến Tứ 
Thiền. Nhưng hành giả không thể tăng cường lực đẩy của 
buông xả trong lúc đang nhập định. 

Hành giả có thể tu tập lực đẩy của buông xả trước khi 
nhập định bằng cách ôn lại những cảm nghiệm hỷ lạc và nhận 
ra những trở ngại được gọi là dính mắc. Khi tâm nhận ra niềm 
hạnh phúc lớn lao của sự buông xả khuynh hướng buông xả 
sẽ gia tăng. Đối lúc tôi phải dạy cái tâm bướng bỉnh của tôi 
bằng cách suy nghĩ: “Này, thấy chưa, tâm ơi! Thấy chưa! Tâm 
hãy xem có nhiều hỷ lạc biết bao trong trạng thái buông xả. 
Thấy chưa, tâm! Đừng quên nhé, tâm, đồng ý rồi chứ?”. Sau 
đó tâm nghiêng về buông xả mạnh mẽ hơn. Hay tâm có thể 
nhận ra những trở ngại của niềm hỷ lạc sâu sắc hơn, đó là 
những tầng lớp dính mắc khác nhau. Qua việc duyệt lại cảm 
nghiệm cũ, khi tâm nhận ra kẻ thù của hạnh phúc của chính 
mình - là những dính mắc - thì nhờ có trí tuệ ấy khuynh 
hướng buông xả sẽ tăng cường sức mạnh. 

Một cách khác để hiểu được làm thế nào hành giả di 
chuyển từ fẩng thiển này đến tầng thiển kia, hãy nhớ lại ví dụ 
đóa sen ngàn cánh nở ra dưới ánh nắng mặt trời. Sơ Thiền có 
thể so sánh với lớp cánh hoa quý hiếm và tinh tế rất gần với 
đài sen. Giống như khi lớp cánh hoa này đang được mặt trời 
sưởi ấm, thì bên dưới nó ẩn hiện một lớp cánh hoa khác thơm 
hơn nữa. Cũng vậy, cảnh giới Sơ Thiền thật quý hiếm và tinh 
tế, nay được sưởi ấm bằng chánh niệm tỉnh lặng, đang nở ra 
để hé lộ một cảnh giới Nhị Thiền nhiều hỷ lạc hơn nữa. Như 


232 


vậy, Nhị Thiền nằm ngay bên trong Sơ Thiển, Tam Thiền nằm 
bên trong Nhị Thiền, và Tứ Thiền bên trong Tam Thiền, giống 
như những lớp cánh hoa sen trong cùng, lớp này bên trong 
lớp kia. 

Khi hành giả đã có nhiều kinh nghiệm #hập định, hành 
giả có thể chuyển từ tầng thiển này đến tầng thiển kia sử dụng 
sức mạnh của adhithama, trong bối cảnh này, từ aihiHthana ám 
chỉ cách hướng dẫn tâm. Vào lúc bắt đầu hành thiền, hành giả 
có thể hướng dẫn tâm tiến vào một íẩg thiển nào đó trong 
một thời gian ấn định trước. Di nhiên, việc này chỉ thực hiện 
được với những hành giả đã đạt đạo, là người đã rất quen 
thuộc với fẩg thiển muốn đến và lộ trình đi đến đó. Điều này 
cũng giống như bấm nút tự động điều khiển sau khi máy 
bay cất cánh. Tuy nhiên, ngay cả những hành giả đã đạt đạo, 
cũng phải đi qua con đường thông thường để đạt đến một 
tầng thiển nào đó. Thí dụ, nếu hành giả muốn hướng dẫn tâm 
tiến vào Tam Thiền, thì trước tiên hành giả phải đi qua Sơ 
Thiển và Nhị Thiền, mặc dù hành giả có thể đi nhanh hơn. 


Tứ Vô Sắc Định 
Trong ví dụ đóa sen ngàn cánh, bốn trong số những lớp cánh 
sen trong cùng tượng trưng cho bốn tẩng thiển. Lớp cánh thứ 
tám là Sơ Thiền, lớp cánh thứ bảy là Nhị Thiền, lớp cánh thứ 
sáu là Tam Thiền, lớp cánh thứ năm là Tứ Thiền. Giờ đây có lẽ 
các bạn tự hỏi không biết bốn lớp cánh sen trong cùng tượng 
trưng cho cái gì. Sau bốn tầng thiển là bốn quả vị Vô Sắc Định. 
Cần ghi nhận là trong kinh Đức Phật không bao giờ gọi 
những quả vị ấy là các tầng thiển. Chỉ trong các bộ luận, được 
kết tập một ngàn năm sau, mới gọi các quả vị như vậy. Bốn 
quả vị Vô Sắc Định là: 

— Không Vô Biên Xứ 

— Thức Vô Biên Xứ 


233 


—_ Vô Sở Hữu Xứ 

—_ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Cũng giống như Tứ Thiển nằm trong Tam Thiền, vì thế 
Không Vô Biên Xứ nằm ngay trong Tứ Thiền, Thức Vô Biên 
Xứ nằm ngay trong Không Vô Biên Xứ v.v... giống như 
những lớp cánh trong đóa hoa sen. Như vậy, điều kiện cần 
thiết là tất cả quả vị Vô Sắc đều sở hữu những đặc điểm sau 
đây được mang theo từ lúc nhập định: 

— Tầm vẫn đóng kín với thế giới của năm giác quan và 

tất cả nhận biết về thân. 

—_ Tầm vẫn tiếp tục tỉnh lặng vững như đá, không thể 
khởi lên một ý niệm hay dự tính nào, trong một thời 
gian dài. 

—_ Sự hiểu biết đã đóng băng đến nỗi hành giả lúc đó 
khó có thể hiểu được cảm nghiệm của chính mình. 

—_ Xả Niệm Thanh Tịnh của Tứ Thiển vẫn là nền tảng 
của mỗi quả vị trong Tứ Vô Sắc Định. 

Cũng giống như ba fẩïg thiểu đầu tiên có đối tượng là 
những hình thái hỷ lạc khác nhau, và Tứ Thiền có đối tượng 
là một trạng thái thanh tịnh siêu phàm, vì vậy mỗi quả vị Vô 
Sắc Định có một đối tượng tâm thức thuần tịnh. Tri giác về 
những đối tượng ấy tôi gọi là fâm xứ, bởi vì chúng là những 
nền tảng tâm thức mà các quả vị Vô Sắc Định an trú trên đó. 
Những fâm xứ bất động này càng trở nên tinh tế hơn và rỗng 
lặng thì quả vị Vô Sắc Định càng cao hơn. 

Trở lại Tứ Thiền, trong đó chánh niệm đầy uy lực và 
bất động, chỉ tỉnh giác theo dõi trong sự thanh tịnh tuyệt đối 
vượt ra ngoài thế giới của năm giác quan và nhất tâm cực 
điểm. Trong trạng thái nhất tâm cực điểm, những khái niệm 
thông thường về thế giới đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay thế 
bằng những tri giác khác vượt thoát thế gian. Thí dụ, trong 
những giai đoạn thiển tập đầu tiên khi hành giả hoàn toàn 


234 


chú tâm vào giây phút hiện tại, nghĩa là nhất tâm về thời gian, 
những khái niệm thông thường về thời gian đã bị loại bỏ, và 
thay bằng những tri giác xuất thế về thời gian. Khi hành giả 
đã hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại, một mặt nó 
cho hành giả cảm giác vô thời gian, và mặt khác nó cho cảm 
giác như thể hành giả có tất cả thời gian trong thế giới này. 
Trong thời điểm hiện tại tuyệt đối, thời gian không có biên 
giới, không định hình, trống không, và không thể đo lường 
được. Nó vô biên và trống không cùng một lúc nó không có 
giới hạn (ananiZ). Cảm nghiệm về nhất tâm trong thời gian, 
được thấy trong giai đoạn đầu của thiền tập, có thể là chìa 
khóa để cho ta hiểu được cảm giác vô biên và trống không xảy 
ra đồng thời trong các quả vị Vô Sắc Định. 


Không Vô Biên Xứ 
Từ Tứ Thiền, tâm có thể nhìn sâu vào sự thanh tịnh tuyệt hảo 
để có tri giác về nhất tâm tuyệt đối trong không gian. Đây là 
một trong những đặc điểm của Tứ Thiển luôn luôn sẵn sàng 
để hành giả quan sát, đúng như thật, và là cửa ngõ để tiến vào 
Vô Sắc Định. Trong trạng thái nhất tâm tuyệt đối này, không 
gian được nhận biết như là vừa vô biên vừa trống không, một 
kiểu phi-không-gian. Bởi vì nó được nhận biết như là vắng 
bặt những cái thường làm giới hạn không gian, nghĩa là, các 
sắc pháp (räpa), quả vị này và những quả vị kế tiếp được gọi 
là những quả vị Vô Sắc (arpa). 

Như vậy, quả vị Vô Sắc Định đầu tiên là Không Vô Biên 
Xứ, được nhận biết như là vừa vô biên vừa trống không, 
không thể đo lường được và không định hình được. Đây là tri 
giác tràn ngập tâm và vẫn bền vững không dao động trong 
suốt khoảng thời gian hành giả an trú trong nh này. Chánh 
niệm, đầy uy lực, bất động và thanh tịnh, theo dõi tri giác này 
với niềm hoan hỷ trọn vẹn. 


235 


Thức Vô Biên Xứ 

Bên trong tri giác về không gian vô biên lại có trì giác về phi- 
không- gian, về thứ không gian đã mất hết ý nghĩa thông 
thường. Khi tâm chuyên chú về đặc điểm này trong cảnh giới 
Vô Sắc Định đầu tiên, không gian như biến mất và thay vào 
đó là một tri giác nhất tâm tuyệt đối của ý thức. Trong trạng 
thái này, ý thức cảm nhận đồng thời tính chất vô biên và trống 
không, không thể đo lường được và không định hình được. 
Hành giả đã tiến vào cảnh giới Vô Sắc Định thứ hai là Thức Vô 
Biên Xứ. Tri giác này tràn đẩy tâm thức và vẫn bển vững 
không dao động trong khoảng thời gian lâu hơn nữa. 


Vô Sở Hữu Xứ 

Bên trong tri giác về thức vô biên còn có tri giác về phi-ý-thức, 
về một thứ ý thức nay cũng đã mất hết ý nghĩa thông thường. 
Khi tâm chuyên chú vào đặc điểm này trong cảnh giới Vô Sắc 
Định thứ hai, tất cả tri giác về thức biến mất. Tri giác về sắc 
pháp và không gian cũng đã biến mất, vì thế tất cả những gì 
còn lại là sự nhất tâm vô sở hữu. Hành giả đã tiến vào quả vị 
Vô Sắc thứ ba là Vô Sở Hữu Xứ. Khái niệm này tràn đầy tâm 
thức, vẫn bển vững không thay đổi trong khoảng thời gian 
lâu hơn nữa. 


Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Bên trong tri giác về vô sở hữu còn có cả tri giác về phi-vô-sở- 
hữu! Nếu tâm tỉnh tế đến mức có thể thấy được đặc điểm này, 
thì tri giác về vô sở hữu biến mất và được thay thế bằng tri 
giác phi-tưởng và phi-phi-tưởng. Tất cả những gì hành giả có 
thể nói về quả vị Vô Sắc thứ tư này là, thật ra, đó là một tưởng 
(Tăng Chi BK, IX, 42). Trong ví dụ về đóa sen ngàn cánh, 


236 


trạng thái này tượng trưng bằng lớp cánh sen cuối cùng, vẫn 
còn khép kín, với tất cả lớp cánh khác đã nở ra hết. Lớp cánh 
sen cuối cùng này hầu như không giống cánh sen chút nào, 
nó siêu phàm và vi tế nhất, vì nó đang ôm ấp trong cánh hoa 
lụa mong manh “hạt bảo châu lừng danh trong lòng hoa sen”, 
đó là Niết bàn. 


Diệt Thọ Tướng Định, Niết bàn 

Bên trong tri giác về phi-tưởng và phi-phi-tưởng còn có sự 
chấm dứt của mọi tưởng, chấm dứt tất cả cảm thọ và nhận 
biết, tức là Niết bàn. Nếu tâm chuyên chú vào đặc điểm này, 
tâm sẽ ngừng hoạt động. Khi tâm hoạt động trở lại, hành giả 
sẽ đạt đến quả A-la-hán hay quả Bất lai (Anaeami). Đó là hai 
quả duy nhất có thể đạt được. 


Chấm Dứt Tuần Tự 

Một cách khác để nhìn các quả vị Tứ Thiển và Tứ Vô Sắc Định 
là đặt chúng trong một tiến trình chấm dứt tuần tự nối tiếp 
nhau. Tiến trình đưa đến Sơ Thiển là sự chấm dứt của thế giới 
năm giác quan cùng với thân và tất cả mọi tạo tác. Con đường 
từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền là sự chấm dứt phần tâm nhận biếí 
lạc thọ và khổ thọ. Con đường tử Tứ Thiền đến quả vị Vô Sắc 
thứ tư gần như là sự chấm dứt phần còn lại của cái gọi là tâm 
nhận biết. Và bước cuối cùng là sự chấm dứt dấu vết còn sót 
lại của sự nhận biết. Qua các tầng thiển và các quả vị Vô Sắc 
trước tiên hành giả buông xả thân và thế giới của năm giác 
quan. Rồi hành giả buông xả tâm tạo tác. Rồi buông xả lạc thọ 
và khổ thọ. Rồi hành giả buông xả không gian và ý thức. Rồi 
hành giả buông xả mọi tưởng. Khi hành giả buông xả một đối 
tượng, đối tượng đó biến mất, và chấm dứt. Nếu nó vẫn còn, 
nghĩa là hành giả chưa buông xả. Qua việc buông xả tất cả 
những øì có thể nhận biết, tâm nhận biết chấm dứt. Đây là sự 


237 


chấm dứt tất cả mọi thứ, kể cả tâm thức. Đây là nơi mà tâm 
không còn biểu hiện, khi đất, nước, gió, lửa không còn chỗ 
đứng, khi danh và sắc được đoạn diệt hoàn toàn (Trường BK 
11, 85). Trống Không. Tịch Diệt. Niết bàn, đó là hạt bảo châu 
trong lòng hoa sen. 

Trong chương này nói về các tầng thiển, tôi đã dẫn dắt các 
bạn trong một cuộc hành trình từ lý thuyết đến thực hành, đi 
lên những rặng núi cao nơi có những đỉnh cao là các tầng thiên, 
rồi lên cao hơn nữa đi đến thượng đỉnh, đó là các cảnh giới 
Vô Sắc Định. Mặc dù cuộc hành trình có vẻ còn xa vời đối với 
các bạn hôm nay, ngày mai biết đâu bạn sẽ thấy mình tiến rất 
xa trên lộ trình này. Vì vậy, chúng ta thấy rất hữu ích ngay 
hôm nay khi có được bản đồ tu học này trước mắt. 

Hơn nữa, các tầng thiển này cũng giống như những mỏ 
vàng mênh mông vô tận, nhưng lại chứa những tuệ giác còn 
quy báu hơn vàng. Chúng cung cấp cho ta những vật liệu 
sống động, các dữ kiện bất ngờ để vun bồi những tuệ giác 
đặc biệt và mở mắt cho chúng ta tiến tới Niết bàn. Cúc tẩng 
thiển là những hạt bảo châu tô điểm cho khuôn mặt của Phật 
giáo. Chúng hết sức cần thiết cho kinh nghiệm giác ngộ, và 
ngày nay chúng có thể trở thành hiện thực. 

Tôi kết luận chương này với lời dạy của Đức Phật: 

Không có ịnh thì không có Thệ 
Không có Tuệ thì không có l)ịnh 
Với người có cả Định uà Tuệ 
Thì Niết bàn neau trước mặt. 
(Kính PhC; 372) 


kở 


236 


Z17- 
BẢN CHẤT CỦA TUỆ GIÁC 


Ta thường thấy nhiều người có hiểu biết sâu sắc; nhưng 
hiếm khi thấy người có được tuệ giác. Hiểu biết sâu sắc làm 
bạn dễ chịu, tuệ giác thách thức bạn, đôi lúc làm bạn kinh sợ. 
Hiểu biết sâu sắc không gây nhiều ấn tượng đối với tính 
tình bạn, tuệ giác làm thay đổi cả cuộc đời bạn. 

Thí dụ, hai nhà sư đang tranh luận về lá cờ trong gió. 
Một nhà sư nói lá cờ lay động. Nhà sư kia nói gió lay động. 
Cả hai vào gặp một vị thiền sư thuộc trường phái Zen, vị thiển 
sư nói rằng cả hai đều sai. Chính là tâm lay động. Rồi một vị 
thiển sư thuộc phái Sơn Lâm đi đến và nói rằng cả ba đều đã 
không thấy trọng tâm của vấn đề. Vấn đề chính là miệng của 
quý vị lay động! Đó là tuệ giác. 

Một nhà sư tôi quen biết nói với tôi rằng, khi còn là một 
cư sĩ có lần anh đã có một kinh nghiệm thiển định thật mạnh 
mẽ với niềm hoan lạc sâu xa kéo dài rất lâu, còn hạnh phúc 
hơn dục lạc thế gian, trong đó thân thể như biến mất và mọi 
thứ đều tỉnh lặng. Kinh nghiệm bất thường ấy đã thách thức, 
những hiểu biết của anh trước đó về hạnh phúc; nó đã làm 
đảo lộn quan điểm cũ và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của 
anh. Anh xuất gia và trở thành một nhà sư trong quãng đời 
còn lại. Đó là tuệ giác. 


Mười Pháp Thanh Tịnh 
Trong tuyển tập Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya), 
Những bài thuyết pháp của Đức Phật được sắp xếp theo pháp 


239 


số được đề cập trong bài kinh. Thí dụ, Tứ Chánh Cần, Tứ 
Như Ý Túc, và nhiều nhóm bốn pháp khác được sắp xếp 
trong một chương nhan đề là “Tứ Pháp”. Lần đầu tiên khi tôi 
đọc chương “Bát Pháp” trong tuyển tập kinh này, tôi mong 
tìm thấy bài kinh nổi tiếng nhất của nhóm “Bát”, tức là Bát 
Chánh Đạo và tôi rất ngạc nhiên khi thấy không có bài kinh ấy. 
Các bạn biết đấy, trong tuyển tập Tăng Chi Bộ Kinh, bài 
thuyết giảng nổi tiếng về Bát Chánh Đạo được tìm thấy trong 
chương “Thập Pháp“, bởi vì Đức Phật đã thêm vào hai pháp 
khác (TăngCh BK X,103). Hai pháp được thêm vào Mười Pháp 
Thanh Tịnh này là chánh trí (samma ñãnam) và chánh giải 
thoát (sarmma-uimuHHi). 

Ta có thể kết luận rằng Bát Chánh Đạo nói đến phần công 
phu tu tập, những gì hành giả thực hành, còn hai pháp thêm 
vào, “chánh trí” và “chánh giải thoát” nói đến mục tiêu, kết 
quả của công phu tu tập. Như vậy, Mười Pháp Thanh Tịnh 
giảng dạy con đường tu tập cùng với mục tiêu đạt được. 

Tuệ giác tức là chánh trí (sarưna ñãnam). Như trong Tăng 
Chi Bộ Kinh đã dạy rõ ràng, tuệ giác hay chánh trí không thể 
nào đạt được nếu không có nh, hay chánh định (samadhi) 
(TCBK X, 103). Hơn thế nữa, kết quả đương nhiên của chánh 
trí là chánh giải thoát, hay nói cách khác, là giác ngộ. 


Chánh Trí - Thấy Sự Vật Đúng Như Thật 

Trong kinh tạng, chánh trí hay tuệ giác thường được gọi là 
“thấy sự vật đúng như thật” (0athã bhữta finãnadassana). 
Nhiều người tuyên bố có tuệ giác và khẳng định rằng họ thấy 
sự vật đúng như thật. Tuy nhiên, họ hiếm khi đồng ý với 
nhau. Vì vậy, chúng ta có rất nhiều tôn giáo và có nhiều tông 
phái trong mỗi tôn giáo, mỗi tôn giáo hay tông phái đều tuyên 
bố rằng họ thấy sự vật đúng như thật, nhưng các tôn giáo hay 
tông phái khác thì không! Ngay cả những người không có tôn 


240 


giáo cũng vậy, vì họ tin rằng chỉ những người-không-tôn giáo 
mới nhìn thấy sự vật đúng như thật. Tại sao “tuệ giác” lại đưa 
đến nhiều tranh cãi như thế? 

Vấn đề là quả thật có rất ít người thấy được sự vật đúng 
như thật. Đại đa số thấy sự vật như chúng đang hiện hữu, và 
rồi xem đó là tuệ giác, là chân lý. Nhưng hãy coi chừng! Ngay 
cả khi bạn có chánh niệm, những gì xuất hiện trước các giác 
quan thật ra đã được thanh lọc đã được tắm rửa, đã được 
mặc quần áo để làm vui lòng bạn. 

Một người bạn đồng tu của tôi, là một cựu chiến binh 
Chiến Tranh Việt Nam, đã bị một viên đạn bắn qua gáy, và 
vết thương đã hủy hoại một phần nhỏ não bộ của ông. Các 
bác sĩ nghĩ rằng ông sẽ bị mù mắt, nhưng họ đã sai. Mắt ông 
ta có vẻ tốt hoàn toàn. Nhiều tuần sau, trong lúc đang chơi 
bóng chày với vài người bạn, người cầu thủ đánh mạnh quả 
banh lên cao trên không, về hướng của ông ta. Khi ông ta di 
chuyển để hứng quả banh, theo hướng quỹ đạo bằng đôi mắt 
mình, quả banh bỗng nhiên biến mất. Nó biến mất khỏi vũ 
trụ! Vài giây sau, quả banh xuất hiện lại xa hơn dọc theo quỹ 
đạo của nó. Lần đầu tiên ông nhận thức rằng ông có một 
điểm mù. Vấn đề của những điểm mù là người ta không thể 
thấy chúng. Quả vậy, có một lỗ hổng trong vùng thị giác của 
con người, nhưng tâm của con người đã lấp đầy lỗ hổng ấy 
bằng những gì mà nó cho là hiện hữu ở đó, và con người 
không thể thấy tâm làm chuyện này! Ngay cả khi chúng ta 
tĩnh giác quan sát những trải nghiệm của chúng ta cũng 
không phải luôn luôn đúng như thật. 

Những điểm mù tạm thời, mà chúng ta không biết là 
chúng hiện hữu, sẽ khởi lên bất cứ lúc nào chúng ta bị dục 
vọng lôi cuốn hay bị lửa hận đốt cháy. Khi bạn yêu, bạn như 
bị mù trước những khuyết điểm của người tình. Như một 
người đàn ông đã nói với người con rể mới: “Anh xem con 


241 


gái tôi là một người toàn hảo là điều đương nhiên, vì anh 
đang yêu. Nhưng trong một hay hai năm nữa, khi anh bắt 
đầu thấy khuyết điểm của nó, luôn luôn nhớ điều này: nếu 
con gái tôi lúc đầu không có những khuyết điểm đó, nó đã 
có thể kết hôn với một người nào đó hơn anh rất nhiều?” Bởi 
vì lòng ham muốn hay ước vọng, chúng ta thường bẻ cong 
thực tại để nó phù hợp với ưa thích của chúng ta. 

Cũng giống như vậy, khi bạn tức giận, bạn chỉ thấy những 
lỗi lầm trong cuộc đời, nơi người bạn tình, và thậm chí nơi 
con chó. Vì thế bạn đá con chó! Hình như trong trạng thái 
tức giận, sự vật đúng như thật nghĩa là tất cả nỗi khổ của bạn 
là do lỗi của người khác, kể cả con chó đáng thương kia. Trong 
đạo Phật, sân hận được gọi là cơn điên tạm thời. Đó là một 
chứng bệnh nguy hiểm, trong đó chúng ta nghi là chúng ta 
thấy sự vật đúng như thật, nhưng thật ra quan điểm của 
chúng ta đã bị lệch lạc. 

Có lẽ lòng kiêu ngạo là một trong những động lực vô 
hình bên trong chúng ta đã phá hoại trí tuệ của ta. Chúng ta 
xây dựng bản sắc của mình từ những quan điểm của chúng 
ta. Điều này sâu xa đến nỗi nếu ta thay đổi quan điểm để 
nhận rằng mình sai lầm, ta cảm thấy bị đe dọa sẽ đánh mất 
chính ý niệm về bản ngã của mình. Bạn thấy dễ dàng và thoải 
mái hơn khi không công nhận mình sai lầm và nuôi dưỡng 
thêm nhiều điểm mù trong tâm thức của bạn. Bằng cách đó, 
những gì đi vào ý thức của bạn chỉ là những gì bạn muốn biết. 
Thật vậy, phải có nhiều can đảm mới có thể thấy được sự vật 
đúng như thật, bởi vì bạn phải buông bỏ rất nhiều quan điểm 
của bạn trước đây. Và thấy được Phật Pháp là điều đáng kinh 
sợ, vì bạn phải từ bỏ một ý niệm quý báu nhất trong tất cả, đó 
là quan điểm về cái ngã. 

Vì vậy làm thế nào bạn có thể chắc chắn là bạn thấy được 
sự vật đúng như thật? Làm thế nào bạn nhận ra sự khác nhau 


242 


giữa tuệ giác và vọng tưởng? Câu trả lời là, chỉ khi nào năm 
chướng ngại đã bị loại bỏ thì bạn mới có thể chắc chắn là bạn 
đang thấy sự vật đúng như thật. 


Năm Chướng Ngại và Tuệ Giác 
Năm chướng ngại ngăn cản không cho bạn thấy sự vật đúng 
như thật. Xin nhắc lại cho bạn nhớ, năm chướng ngại là: 

— Tham dục 

- Sân hận 

- Hôn trầm 

— Trạo hối (Bất an và Hối hận) 

— Nghi ngờ 

Tham dục bẻ cong sự thật để nó thích hợp với ý muốn 
của chúng ta. Thí dụ: trong những năm đầu của tuổi vị thành 
niên, khi tôi uống những ly rượu bia đầu tiên, tôi không thể 
tin là mùi vị của nó lại nhạt nhẽo vô duyên đến thế. Tuy 
nhiên, tôi đã sống trong xã hội đàn ông vốn tôn sùng rượu 
bia và cho đó là thức uống không thể thiếu trong mọi cuộc 
ăn mừng lễ hội. Vì thế, sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy 
thích mùi vị rượu bia. Đó không phải vì bia đã thay đổi mùi 
vị mà vì tri giác của tôi về mùi vị bia đã thay đổi để thích hợp 
với ý thích của tôi. Sự thật đã bị bẻ cong vì dục vọng. Chuyện 
tình dục cũng vậy. Do xã hội tạo điều kiện kích thích cơn khát 
khao tình dục nên đã bóp méo kinh nghiệm sống thực để làm 
cho tình dục có vẻ đầy khoái lạc. Khoái lạc tình dục có đúng 
như thật không, hay đó chỉ là do dục vọng tạo nên cảm giác 
ấy? Tôn giả Ananda đã nói với tôn giả Vangisa rằng dục vọng 
chỉ là sự đảo ngược của tri giác (Tương Ư BK8,4). 

Sân hận, chướng ngại thứ hai, là động lực đằng sau sự 
phủ nhận. Chúng ta rất sợ tuổi già, bệnh tật và cái chết đến 
nỗi chúng ta luôn luôn phủ nhận, nghĩ rằng chuyện đó sẽ 


243 


không xảy đến cho chúng ta. Chúng ta từ chối không muốn 
thấy thực trạng của thân này đúng như thật thay vào đó 
chúng ta giữ mãi sự dối trá. Chúng ta ghét ý tưởng phải xa lìa 
người thân yêu và vì thế chúng ta sống trong ảo tưởng rằng 
người thân yêu sẽ luôn luôn có mặt bên ta. Chúng ta rất ghét 
bị thiên hạ chứng minh rằng ta sai lầm đến nỗi ta tìm cách 
xoay chuyển sự kiện để đánh lừa chính mình. Tóm lại, sự thật 
thường không vừa ý chúng ta và chúng ta chỉ tìm cách ngăn 
chặn nó một cách vô thức. Sân hận là một chướng ngại lớn 
ngăn cản không cho chúng ta nhìn thấy sự vật đúng như thật. 

Hôn trầm thụy miên là tình trạng thân thể uể oải và tâm 
trí lờ đờ. Tình trạng này được cảm nhận như người đang đi 
trong bóng tối không thấy rõ cái gì cả. Cũng thế, vào ban 
đêm, khi bạn không thể thấy rõ ràng, thì cô bạn gái trông 
giống như một siêu người mẫu và anh bạn trai trông giống 
như một siêu sao bóng đá. Sẽ không có nhiều người yêu nhau 
nếu họ tán tỉnh nhau vào ban ngày, khi họ có thể nhìn thấy rõ 
những vết mụn trên mặt nhau. Đêm tối bẻ cong sự thật về 
mọi việc. Cũng như ánh sáng lờ mờ của hôn trầm thụy miên 
làm sự vật lệch lạc, không còn đúng như thật nữa. 

Bất an và hối hận không cho phép bạn có thì giờ để thấy 
trọn vẹn sự vật đúng như thật. Khi tâm cứ thay đổi nhanh 
chóng thì những thông tin đến với ý thức không đầy đủ. Thí 
dụ: chùa của tôi nằm trên một ngọn đồi, chỉ cách xa lộ hơn 
hai cây số. Sau nhiều năm chỉ đi lên đi xuống ngọn đổi ấy 
trong xe hơi, một ngày kia tôi quyết định đi bộ leo lên con 
đường dốc. Trong lúc đi, tôi ngạc nhiên khi thấy sườn đồi và 
thung lũng, mà tôi cho rằng mình đã biết rất rõ, nay hiện ra 
khác hắn với những gì tôi thấy trước đây. Không những nó 
có vẻ đẹp hơn, mà cảnh vật lại còn có nhiều chỉ tiết và màu 
sắc rất phong phú. Rồi tôi đứng yên và tất cả cảnh vật lại thay 
đổi. Khi đứng yên, tôi thay quang cảnh càng rực rỡ hơn, tôi 
chú ý đến những nét đẹp tỉnh tế mà trước đây tôi đã bỏ qua. 


244 


Tất cả đều rất rõ ràng, đầy đủ và thật thú vị. Khi bạn nhìn qua 
khung cửa xe hơi đang chạy, mắt bạn chỉ thấy được một phần 
của toàn cảnh bên ngoài khung cửa xe. Ánh sáng lọt vào con 
người của bạn chưa có đủ thời giờ để tạo thành một bức hình 
đầy đủ trước khi hình ảnh khác hiện ra tiếp theo. Khi bạn đi 
bộ, thị giác có đủ thì giờ để ghi nhận những đặc điểm. Và khi 
bạn đứng yên, thị giác có đầy đủ cơ hội để nhìn thấy tất cả vẻ 
đẹp phong phú của thung lũng tuyệt diệu này. Chỉ đến khi 
tôi ngừng di chuyển tôi mới nhìn thấy đây đủ sự thật trên 
sườn đổi. Cũng vậy, chỉ khi nào tâm an tịnh thì bạn mới thấy 
trọn vẹn sự vật đúng như thật. 

Đức Phật đã so sánh nghi ngờ như người bị lạc trong sa 
mạc (Trung BK 39, 14), mà không có cột mốc chỉ đường hay 
bản đồ để tìm đường. Nghi ngờ ngăn chặn bạn nhìn thấy sự 
vật đúng như thật, đơn giản là vì bạn không biết nhìn ở đâu 
và nhìn như thế nào. Đức Phật đã cho một bản đồ gọi là Phật 
Pháp, được ghi lại cho hậu thế trong kinh điển, để chỉ rõ con 
đường. Những loại sách như quyển sách bạn đang đọc đây 
đóng vai trò củng cố lại thông điệp trong kinh điển bằng 
cách đặt thêm nhiều cột mốc chỉ đường trong sa mạc. 

Tóm lại, năm chướng ngại là những kẻ cố vấn cho vọng 
tưởng. Chúng ngăn cản không cho bạn thấy sự vật đúng như 
thật, thay vào đó chúng trao cho ý thức bạn những gì được xã 
hội chấp nhận, đáng ưa thích và không mang tính thách thức. 
Hơn nữa, năm chướng ngại đó hoạt động ngầm trong cõi vô 
thức. Bạn hầu như không biết những mánh khóe xoay chuyển 
của chúng. Đó là lý do tại sao nó được gọi là vọng tưởng. Vì 
vậy, khi năm chướng ngại ấy đang hoạt động, bạn không thể 
biết chắc chắn đối tượng chánh niệm của bạn là đúng như 
thật. Thời điểm duy nhất mà bạn có thể biết chắc chắn, khi 
bạn có thể tin cậy vào tuệ giác, là lúc năm chướng ngại đã bị 
loại bỏ trong một thời gian. 


245 


Như vậy, điều kiện tiên quyết để có được hiểu biết sâu sắc 
đầy ý nghĩa, nhất là tuệ giác, là phải loại bỏ năm chướng ngại 
trong những khoảng thời gian dài. 


Upacara Samadhi - Người Láng Giềng Kế Bên Định 

Năm chướng ngại được loại bỏ khi nhập định. Đúng là hành 
giả không thể có tuệ giác trong lúc đang thập định. Điều này 
là do các trạng thái của Đnh tĩnh lặng đến nỗi hoạt động suy 
tưởng tỉnh thần không thể xảy ra. Tuy nhiên, trải nghiệm 
nhập định nhằm mục đích đẹp bỏ đứt khoát năm chướng ngại 
trong những khoảng thời gian dài sau khi xuất định, chỉ lúc đó 
tuệ giác mới có thể khởi lên. 

Trạng thái của tâm ngay sau khi xuất định được gọi là 
upacañra samadhi, nghĩa là “người láng giêng kế bên Định“. 
Trong trạng thái này, năm chướng ngại hoàn toàn không hoạt 
động trong nhiều giờ hoặc hơn nữa. Chánh niệm vẫn cực 
mạnh, rất dễ tập trung và không sợ hãi. Điều này là do năm 
chướng ngại đã bị dẹp bỏ. Chính lúc này, theo lời của Đức 
Phật: “tâm thuần tịnh, sáng chói, không cấu uế, không phiền 
não, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản” (Trung 
BK 4, 27), nên tuệ giác có thể khởi lên. 

Khoảng thời gian ngay trước khi nhập Sơ Thiển cũng là 
“người láng giềng kế bên Định”. Trong thời gian này, hành giả 
cũng đang ở trạng thái kế cận với Sơ Thiển. Điều này được cảm 
nghiệm như là khả năng g1ữ vững một đƒnh tướng tuyệt đẹp và 
tỉnh lặng trong một thời gian dài mà không cần nỗ lực nào. 
Lúc này năm chướng ngại cũng bị loại trừ. Tuy nhiên, “người 
láng giểng” trước khi nhập định vẫn nổi tiếng là bất ổn khi so 
sánh với “người láng giểng” sau khi xuất định. Vào lúc này, 
năm chướng ngại có thể dễ dàng lén vào, bởi vì chúng chỉ được 
trấn áp nhẹ nhàng mới đây. Nếu hành giả thử suy tưởng về 
Phật Pháp vào lúc này, “người láng giểng kế bên Định” sẽ biến 


246 


mất và năm chướng ngại sẽ xuất hiện trở lại. Đó là lý do tại 
sao Đức Phật dạy trong Kinh (TăngCh BK II, 100) rằng, suy 
tưởng về Phật Pháp trong lúc này là một trở ngại và không 
nên làm. 

Như vậy, theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Nulakapana 
(Trung BK 68, 6), bao lâu mà hành giả chưa đắc Sơ Thiển 
hay một fẩng thiển cao hơn, năm chướng ngại cùng với cảm 
giác không hài lòng và mệt mỏi chán nản sẽ xâm nhập và an 
trú trong tâm. Nhưng khi hành giả đã đắc được ít nhất là Sơ 
Thiền, thì năm chướng ngại, cảm giác không hài lòng, và mệt 
mỏi chán nản sẽ không xâm nhập hay an trú trong tâm. Việc 
loại bỏ năm chướng ngại rất cần thiết để có tuệ giác, và nhập 
định cũng cần thiết như vậy. 


Câu Chuyện Hai Vị Sứ Giả 

Để nhấn mạnh sự cần thiết phải nhập định để có được tuệ 
giác, Đức Phật đã dạy ví dụ hai vị sứ giả. Những tỉnh tiết 
chính của ví dụ này được tìm thấy trong Kính Kimsuka (Tương 
Ư. BK 35, 245) (10) và được kể với đầy đủ chỉ tiết trong phần 
luận giải. Tôi sẽ diễn đạt lại ví dụ đó. 

Một vị hoàng đế đang chuẩn bị cho con trai mình những 
kỹ năng cai trị đất nước. Để vị hoàng tử trẻ tuổi có kinh 
nghiệm trực tiếp, vị hoàng đế bổ nhiệm hoàng tử làm phó 
vương một tiểu quốc ở bên trong biên giới của thiên triều. 
Hoàng đế ban cho hoàng tử tất cả uy quyền của một vị vua 
và đưa hoàng tử đến đó để học cách cai trị. 

Vài tháng sau, một phái đoàn đại biểu dân chúng ở tiểu 
quốc ấy đến yết kiến hoàng đế để than phiền rằng hoàng tử 
đã không hoàn thành bổn phận của mình. Mỗi ngày hoàng tử 
đều mở tiệc vui chơi, có lẽ điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đây 
là lần đầu tiên của người thanh niên xa nhà. 

Hoàng đế liền triệu tập vi quan đại thân anh minh nhất 


247 


và yêu cầu ông ta đi đến tiểu quốc ấy để chỉ dẫn cho hoàng 
tử những trách nhiệm của người cai trị đất nước. Nhưng quan 
đại thần anh minh này biết trước là vị hoàng tử kiêu căng kia 
sẽ không nghe lời ông ta nếu ông ta đi một mình. Vì thế, ông 
yêu cầu vị tướng lãnh uy quyền nhất trong quân đội thiên 
triểu đi cùng với ông trong sứ mạng này. Hoàng đế đồng ý, 
và vì vậy, hai sứ giả - quan đại thần anh minh và vị tướng 
lãnh uy quyền - cùng đi với nhau để đến chỉ dẫn cho hoàng 
tủ. 

Cuối cùng, khi họ đến cung điện của hoàng tử họ có thể 
nghe tiếng vui đùa náo nhiệt của một buổi tiệc đang tràn đầy 
hứng khởi bên trong khu vực sảnh đường, nhưng họ bị năm 
người bạn của hoàng tử ngăn cản không cho vào. Khi quan 
đại thần tuyên bố chức vụ của họ và ai đã phái họ đến đây, 
năm người bạn của hoàng tử chỉ cười lớn chế nhạo và bảo hai 
vị này hãy trở về đất nước của họ. Năm người bạn khẳng định: 
“Đây là lãnh thổ của hoàng tử và ở đây hoàng tử có quyền làm 
như ý muốn!” 

Quan đại thần không thể nào giải thích cho năm người 
bạn của hoàng tử hiểu được, vì thế vị tướng lãnh uy quyền 
rút gươm ra và tiến đến năm người bạn. Chỉ trong chốc lát, 
năm người bạn rút lui mất dạng. 

Rồi hai vị bước vào cung không còn bị cản trở nữa, họ yêu 
cầu buổi tiệc ngừng lại và tiến đến trước mặt hoàng tử. Một 
lần nưã, họ giới thiệu họ là ai và từ đâu đến. Cũng giống như 
năm người bạn của mình, hoàng tử bảo là hai vị đã sai lạc, 
vì đây là lãnh địa của hoàng tử và hoàng tử có quyền làm 
như ý mình muốn. Hoàng tử vẫn bướng bỉnh không chịu 
nghe lời hai vị cố vấn anh minh nhất của vua cha. Vì vậy, vị 
tướng lãnh uy quyền một lần nữa rút gươm ra, nắm lấy tóc 
hoàng tử và dí mũi kiếm sắc bén vào cổ họng của hoàng tử. 

Vị tướng ra lệnh: “Hoàng tử, hãy lắng nghe lời quan đại 


246 


thần của phụ vương ngài”. 

Cảm thấy lưỡi kiếm đang dí sát vào da, hoàng tử rít lên: 
“lôi đang nghe đây! Tôi đang nghe đây!” 

Như vậy, nhờ vị tướng lãnh uy quyền giữ chặt hoàng 
tử đứng yên, bất động, nhờ vị hoàng tử hết sức chăm chú lắng 
nghe, và nhờ quan đại thần anh minh của hoàng đế giảng giải 
cho vị hoàng tử trẻ tuổi này, nên hoàng tử đã hiểu được tất 
cả nhiệm vụ và quyền lợi của một người cai trị đất nước. Từ 
đó về sau, hoàng tử là người hoàn toàn thay đổi. Hoàng tử cai 
trị tiểu quốc của mình rất anh minh, và một thời gian sau đó 
trở nên hoàng đế của cả thiên triều, và toàn thể dân chúng đều 
được hạnh phúc. 

Trong ví dụ này, hoàng đế tượng trưng cho Đức Phật, 
và hoàng tử tượng trưng cho đệ tử của Ngài. Quan đại thần 
anh minh tượng trưng cho tuệ giác, và vị tướng lãnh uy 
quyền tượng trưng cho Định. Chính là Định chứ không phải 
tuệ giác, sẽ xoá tan năm chướng ngại tượng trưng cho năm 
người bạn của hoàng tử. Và chính “người láng giềng kế cận” 
theo sau Định đã giữ vững tâm an tịnh đủ lâu để tuệ giác khởi 
lên và chỉ dẫn cho tâm về Phật Pháp. 


Cây Dùi Gõ Chuông 
Như ví dụ về hai vị sứ giả trên đây chỉ rõ, tâm cần được giữ 
thật tĩnh lặng để có thể nhìn sâu vào bản chất của sự vật. Tôi 
thường thuyết minh điểm này trước đại chúng với “bài tập 
cây dùi gõ chuông“. 

Tôi đưa cây dùi dùng để gõ chuông thường đặt cạnh chỗ 
ngồi của tôi và hỏi thính chúng: “Cái gì đây?” 

— “Cây dùi”. - Một người nói. 

— Tôi hỏi: “Gì nữa? 

— “Có hình trụ”. - Một người khác lên tiếng. 


249 


— Tồi tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”. 

- Một nửa đen, một nửa trắng”; “Nửa trắng bọc vải”, 
“Dài ba mươi xăng-ti-mét”; “Dùng để gõ chuông“. 

— Tôi khuyến khích thêm: “Vật này chỉ có thể thôi à?”. 

— “Láng bóng”; “Đầu tròn”; “Nơi tay cầm bị mòn”. 

Khi đã hết điểm để mô tả và thính chúng vẫn đang 
nhìn, họ nhận ra rằng họ vẫn chưa hiểu hết cây dùi gõ 
chuông là gì. Họ càng nhìn lâu, họ càng thấy thêm đặc điểm 
khác. Và cái mà họ bắt đầu thấy bây giờ không dùng chữ để 
mô tả được. Họ nhận ra rằng những cái tên gọi mô tả rất hời 
hợt. Cái dùi gõ chuông không chỉ là “một cây dùi?”, “có hình 
trụ”, “nửa đen nửa trắng”. v.v... Tên gọi sự vật là những gì 
chúng ta được dạy lúc còn nhỏ ở trường học. Chúng chỉ là cái 
mà Đức Phật gọi là “thực tại quy ước”. Chúng cản trợ sự hiểu 
biết khi chúng ta lầm tưởng tên gọi là chính sự vật đó. Khi 
thính chúng của tôi nói “Đó là cái dùi” và nghĩ rằng họ đã 
nắm chắc được ý nghĩa của nó, họ ngưng tìm hiểu thêm. Tôi 
phải khuyến khích họ tiếp tục khám phá cho đến khi không 
còn tên gọi nào nữa, cho đến khi họ bắt đầu thấy vươn ra 
ngoài những tên gọi, thấy với một tâm tỉnh lặng. 


Khóm Trúc Đẹp Nhất Thế Giới 

Vào khoá tu thiển ẩn cư đầu tiên của tôi khi còn là sinh viên 
trường Đại học Cambrigde, chúng tôi được phép đi dạo một 
giờ mỗi buổi sáng để vận động thân thể. Vào buổi sáng đầu 
tiên, sau khi đã trải qua một buổi thiền tập yên tỉnh, tôi quyết 
định đi vào vườn bách thảo gần đó. Khi tôi bước vào vườn, 
tâm tôi bỗng sững sờ tước vẻ đẹp của một khóm trúc ngay bên 
trong cổng vào. Đó là loại thảo mộc thanh tú nhất mà tôi đã 
từng thấy trong đời. Hình dáng và cấu trúc của những thân 
trúc dài thật quyến rũ, màu sắc rực sáng trong ánh nắng ban 
mai đã làm tôi mê mẩn tâm thần. Tôi đứng lặng yên không 


250 


biết bao nhiêu phút chỉ để ngắm khóm trúc tuyệt điệu này 
với niềm ngạc nhiên thích thú. Rồi tôi ngồi xuống trên chiếc 
ghế dài cạnh đó và tiếp tục khám phá vẻ đẹp của khóm trúc 
cho đến hết thời gian một giờ. Tôi phải tự thúc đẩy mình trở 
về với buổi thiền tập. 

Ngày hôm sau tôi trở lại và khóm trúc kỳ diệu lại thu hút 
tôi. Một lần nữa, tôi dừng một giờ vận động thân thể để ngồi 
yên trên ghế dài nhìn chăm chú vào khóm trúc nhỏ ấy. Tám 
trong số chín buổi sáng của khóa tu ẩn cư ấy (vì có một ngày 
tôi đi dạo dọc bờ sông Granta để vận động thân thể thật sự) 
tôi đã dùng một giờ để thích thú ngắm khóm trúc ở cổng vào 
vườn bách thảo Cambridge, và tôi vẫn không bao giờ cảm 
thấy chán! 

Một tuần sau khi khóa tu đã kết thúc, một buổi sáng kia 
khi tôi có một giờ rảnh, tôi lại cởi xe đạp để thăm viếng người 
bạn cũ của tôi, khóm trúc đẹp nhất thế giới. Khi đến nơi, tôi 
cảm thấy hoang mang và thất vọng. Cũng khóm trúc ấy ở đó, 
nhưng sao trông nó tầm thường, khẳng khiu, buồn chán và 
chắng có gì hứng thú cả. Đó là một khóm cây nhỏ thật xơ xác 
lộn xôn! 

Sự khác biệt này làm cho tôi phải tìm hiểu xem cái gì đã 
thay đổi khóm trúc kia, mà mấy ngày trước đây nó thật xinh 
đẹp quyến rũ. Chẳng bao lâu tôi hiểu rằng chính vì tâm tôi 
đã thay đổi, chứ khóm trúc ấy không có gì thay đổi. Sau khóa 
tu ẩn cư, và sau khi đạp xe qua đường phố Cambridge đông 
đúc xe cộ, tâm tôi không còn an tịnh như khi tôi còn ở trong 
khóa tu. Bây giờ tâm chỉ có thể thấy bề mặt của sự vật, những 
tên gọi, và những khuyết điểm của chúng. Tâm tôi không còn 
có thể lặng yên nhìn ngắm khóm trúc thật lâu để có thể đắm 
chìm trong chiều sâu đẹp đẽ vô tận của nó. Cũng giống như 
vị hoàng tử trong ví dụ hai người sứ giả trên kia, chỉ khi nào 
tâm an trú trong Định nó mới có thể thấy được sự thật. 


251 


Trong khóa tu thiển ẩn cư đầu tiên ấy, tôi đã có được 
những cảm nghiệm đầu tiên về thiền định thâm sâu. Tâm tôi 
tĩnh lặng phi thường khi tôi bước vào khu vườn đó. Vì thế khi 
mắt tôi nhìn về khóm trúc ấy, tâm tôi an trú ở đó chơi đùa ở 
đó, chìm sâu vào tận đáy của vật thể, và tận hưởng niềm vưi 
tuyệt diệu. Khi tâm hành giả an tịnh như vậy, ngay cả cái dùi 
gõ chuông cũng trở thành tỉnh tế và duyên dáng lạ lùng. Và 
hành giả tiếp tục thấy được nhiều điều từ cái dùi gõ chuông 
ấy, đến nỗi hành giả có thể thích thú nhìn nó hằng giờ, không 
bao giờ hết được những gì nó có thể khai mở cái nhìn của 
hành giả. 


Ngọn Đèn Pha và Bản Đồ 

Nhìn một khóm trúc buồn chán chuyển hóa thành một bụi 
cây đẹp nhất thế giới thật là một niềm vui tâm linh lớn lao và 
đầy hứng khởi, nhưng điều này không thay đổi được cuộc 
sống của bạn. Nhìn xuyên suốt vọng tưởng thì khó hơn nhiều 
so với nhìn xuyên suốt vào khóm trúc. Tuy nhiên, những trải 
nghiệm ấy có mục đích chứng tỏ cho chúng ta thấy tâm có 
thể nhìn thấy nhiều điều sâu xa hơn khi nó được tăng cường 
sức mạnh bằng uy lực của Định. Định càng an tịnh, thì tâm 
càng tỉnh lặng và không sợ hãi, và chánh niệm càng nhìn thấy 
xuyên suốt. Đó là lý do tại sao sau khi xuất định tâm khởi lên 
nhiều tuệ giác sâu sắc. 

Sau khi xuất định, tuệ giác có thể không phát khởi được 
khi hành giả không biết nhìn vào chỗ nào. Một khóm trúc là 
ví dụ cho thấy hành giả đã chọn sai chỗ để nhìn! Tiếp tục với 
ví dụ ở chương 8, sau khi xuất định, tâm có thể so sánh như 
một ngọn đèn pha cực mạnh chiếu sáng tất cả những gì trước 
mặt. Nhưng khi hành giả không biết phải hướng ngọn đèn 
pha ấy đến nơi nào, thì hành giả không thể khám phá được 
nơi tàng ẩn tuệ giác. Như vậy, cũng như một ngọn đèn pha 


252 


cực mạnh, hành giả còn cần có một bản đồ chính xác. Những 
lời dạy của Đức Phật, tức Phật Pháp, chính là bản đồ ấy. 

Khi hành giả có bản đồ nhưng không có ngọn đèn pha, 
hay chỉ có một cây đèn pin rất yếu ớt, thì hành giả cũng sẽ 
không có được tuệ giác. Điều này cũng giống như một học 
giả đã nghiên cứu rất nhiều kinh điển, thảo luận kinh điển 
với nhiều vị thiển giả đắc pháp, và như vậy đã thông hiểu 
giáo lý cao siêu - nhưng bản thân không có trải nghiệm về 
nhập định. Tuệ giác không thể phát khởi bởi vì ngọn đèn pha 
quá yếu ớt. 

Nhưng đối với hành giả đã có bản đồ, đã lắng nghe 
pháp từ những bậc thầy kinh nghiệm, đã tham vấn và nghiên 
cứu, và cũng đã có ngọn đèn pha, tức nhập định với tâm đầy 
uy lực -thì hành giả đó đang tiến gần đến tuệ giác. Như Đức 
Phật đã từng dạy: “Những người có Định (tức ngọn đèn pha) 
và có Tuệ (bản đồ) thì ngay trước mặt là con đường giác ngộ” 
(Kinh PhC 372). 


253 


„713-- 
TUỆ GIÁC GIẢI THOÁT 


Nhớ Lại Các Đời Trước 

Theo tài liệu được công nhận nói về sự kiện Đức Phật thành 
đạo dưới cội Bồ đề, sau khi tâm Ngài được tăng cường sức 
mạnh nhờ nhập định, lãnh vực đầu tiên Ngài hưởng tâm đến 
với tuệ giác là vấn đề những đời trước của Ngài. Như vậy, 
theo “bản đố“ được tìm thấy trong kinh điển, đây là nơi có giá 
trị để hành giả bắt đầu hướng đến hầu đạt được tuệ giác. 

Đã có nhiều tranh luận trong giới Phật học hiện đại liên 
quan đến giá trị của vấn đề đời trước. Thật không may là rất 
nhiều quan điểm trong số đó đã có những thông tin lệch lạc, 
sai lầm, hoặc thiếu hiểu biết sâu sắc. Nghiên cứu những kinh 
điển Nguyên Thủy đầu tiên cho thấy rằng tái sinh không chỉ 
là “phần thêm vào mang tính chất văn hóa” như một số người 
muốn cho chúng ta tin như thế, nhưng thay vào đó tái sinh 
hình thành một trụ cột chính yếu trong tuệ giác của Đức Phật. 
Chăng hạn, định nghĩa tiêu chuẩn của Đức Phật về người có 
tà kiến là người không tin vào nghiệp quả và tái sinh (Trung 
BK 117, 5). Đức Phật đã nhấn mạnh hơn nữa trong Kinh 
Không Gì Chuyển Hướng (Aparmaka Suffa) (Trung BK60, 8), 
“Vì thật sự có đời sau, có tái sinh, nên người nào giữ quan 
điểm “không có tái sinh” là người có tà kiến”.(11) 

Những người đa nghỉ đòi hỏi rất chính đáng khi muốn 
biết làm thế nào người ta có thể tự mình xác minh rằng tái 
sinh là một sự thật, ngay bây giờ và ở đây. Tôi sẽ giải thích 
việc xác minh như thế nào, nghĩa là, làm thế nào hành giả 


254 


thấu suốt được một trong những tuệ giác có khả năng thay 
đổi cả cuộc đời: đó là thấy được những đời sống quá khứ của 
minh. 

Một tối kia, khi tôi mới chấm dứt một buổi thiển tập vô 
cùng an tịnh, tôi đã hướng tâm mình đến một câu hỏi thật 
đơn giản và rõ ràng: ký ức xa xưa nhất của tôi là gì? Rồi tôi 
trở về với sự tĩnh lặng nội tâm, không mong đợi một điều gì, 
và tĩnh giác vào giây phút hiện tại. 

Một lúc sau đó, mũi tôi ngửi thấy một mùi rất quen 
thuộc. Không phải tôi đang tưởng tượng ra mùi đó, mà tôi 
đang cảm nghiệm lại cái mùi đó rõ ràng trong phút giây hiện 
tại. Cùng với mùi đó, trong trí tôi xuất hiện một vài ký ức lạ 
kỳ rằng đây là mùi của chiếc xe đẩy trẻ con của tôi khi tôi còn 
là một em bé. Bỗng nhiên, tôi có cảm tưởng như mình trở 
về trong chiếc xe đấy, và trải nghiệm lại thế giới của một em 
bé sơ sinh với tất cả chỉ tiết. Tôi không thể không mỉm cười 
lúc con mắt nội tâm của tôi nhìn thấy những món đồ chơi ưa 
thích của tôi hồi đó, một con heo xinh xắn màu xanh mà mẹ 
tôi gọi là Porky, nó kêu leng keng mỗi khi mẹ tôi dắt nó đi 
cho tôi xem. Với sự chính xác và thoải mái phi thường. tôi nhớ 
lại chi tiết đời sống của một em bé sơ sinh, trong lúc đang 
ngồi trong nhân dạng của một nhà sư trên bốn mươi tuổi. Tất 
cả sự kiện này được kèm theo một cảm giác thật chắc chắn 
không có chút nghi ngờ nào, rằng em bé này chính là tôi hơn 
bốn mươi năm về trước. Nó làm tôi hết sức kinh ngạc và thay 
đổi cách tôi hiểu về ký ức. Vì là một vấn đề thú vị sau đó nhờ 
một bác sĩ tôi đã hiểu ra rằng khứu giác là giác quan đầu tiên 
phát triển nơi một em bé sơ sinh. Em bé nhận ra mẹ và những 
sự vật quen thuộc qua mùi của chúng, chẳng hạn như chiếc 
xe đẩy của nó. Tôi có thể xác nhận chuyện này bằng kinh 
nghiệm trực tiếp của bản thân tôi. 

Khi hành giả hiểu được phương pháp tiếp cận ký ức thời 


255 


xa xưa, hành giả có thể tiếp tục bằng cách gợi ý cho tâm mình: 
“tâm ơi, vui lòng nhớ lại chuyện xưa hơn nữa”. Rồi hành giả 
trở về với trạng thái tĩnh lặng nội tâm mà không mong chờ gì 
cả, chỉ yên lặng chú tâm vào giây phút hiện tại. Nếu trạng thái 
Định trước đó đủ thâm sâu, một ký ức khác sẽ xuất hiện. Nếu 
nó đến, nó sẽ đến rất nhanh, không cần chút nỗ lực nào, và 
nếu đó là một ký ức trung thực của thời xa xưa, nó luôn luôn 
kèm theo một cảm giác chắc chắn phi thường, rằng đây chính 
là ký ức của thời xa xăm ấy. Nếu có chút xíu nghi ngờ, thì 
ký ức ấy không đáng tin cậy và có lẽ đó chỉ là những ước vọng. 

Một vài thiền sinh của tôi đã tự mình cảm nghiệm lại 
thời kỳ còn nằm trong bụng mẹ, bểnh bồng trong bọc nước, 
ấm áp và được che chở. Một vài thiển sinh khác trải nghiệm 
lại những ký ức lạ lùng hơn, như thấy mình là một người già 
hơn con người thật của họ, trong một nhân dạng khác, ở một 
nơi khác vào một thời điểm rất xa xăm về trước. Họ không 
tránh khỏi sửng sốt khi nhận thức rằng đó chính là họ trong 
một tiền kiếp. 

Những ký ức này do nh phát sinh rõ ràng hơn rất nhiều 
so với những gì mà chúng ta thường gọi là kỷ niệm, và chúng 
hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta gọi là trí tưởng 
tượng. Chúng chỉ xảy ra trong những trạng thái tĩnh giác cao 
độ, khi mà mức độ sáng suốt của tri giác hành giả được thăng 
hoa rất nhiều, cả hai trạng thái ấy làm phát sinh nét độc đáo 
của việc nhận ra một nhân thân liên hệ. 

Hơn nữa, thường thì những ký ức xa xăm ấy làm họ lo âu 
đến nỗi chúng không thể là sản phẩm của ước vọng. Một thiển 
sinh khác, nhớ lại tuần đầu tiên khi còn là em bé sơ sinh, em 
bé nhìn lên người phụ nữ đang âu yếm bế em trên tay và 
hoảng hốt khi thấy nét mặt người phụ nữ này khác hẳn với 
nét mặt của người mẹ của cô hiện nay. Có phải cô là con nuôi 
không? Mẹ cô có giấu cô điều gì không? Ngay khi có cơ hội, 


256 


cô đã đối mặt với người mà cô đã gọi là mẹ từ trước đến nay, 
và hỏi thắng bà có thật bà là mẹ ruột của cô không. Bà mẹ của 
cô sững sờ nói tại sao cô lại hỏi như vậy. Khi bà mẹ được cô 
cho biết đó là một ký ức do thiển định đem lại, bà liền bảo 
cô thiền sinh của tôi mô tả người phụ nữ mà cô đã thấy trong 
lúc thiền định. Cô thiển sinh đã dễ dàng mô tả lại nét mặt của 
người phụ nữ với đầy đủ chỉ tiết. Mẹ cô mỉm cười vì bà nhận 
ra ngay tức khắc người được mô tả. Vì đó là người vú em mẹ 
cô đã thuê để chăm sóc cô trong những tuần đầu tiên khi cô 
mới chào đời. Bà mẹ rất ngạc nhiên khi thấy cô có thể nhớ lại 
người phụ nữ này chính xác như thế. Và cô thiển sinh cảm 
thấy nhẹ nhõm vì bà vẫn là mẹ của cô. 

Thậm chí có một số ký ức còn đau lòng hơn nữa, vì chúng 
làm hành giả nhớ lại cái chết của mình trong đời trước một 
số thiền sinh cảm thấy điều này khó chịu đến nỗi chỉ một vài 
giây sau họ rút lui khỏi ký ức đó. Cần ghi nhận là cái chết của 
hành giả trong đời sống ngay trước đây là một sự-kiện- tiền- 
kiếp gần nhất về thời gian đối với đời sống hiện tại, và kinh 
nghiệm dữ dội ấy thường để lại một dấu ấn khó xóa tan. Phải 
có tinh thần không sợ hãi do Định phát sinh mới có thể nhìn 
sự kiện đau lòng này và vượt qua nó để tiếp tục trở về với 
những thời gian trong quá khứ xa xăm. Nó đòi hỏi sự cam kết 
dấn thân tìm sự thật. Tính chất khó chịu chứng tỏ chắc chắn 
rằng những kinh nghiệm này không phải là những ước vọng 
nhưng là những hồi ức chính xác đáng sửng sốt về những biến 
cố có thật trong đời trước của hành giả. 

Những hồi ức về các đời sống quá khứ ấy đạt phẩm chất 
để được xem là tuệ giác vì bốn lý do. Trước tiên Đức Phật gọi 
đó là “minh” đầu tiên của “tam minh“ (/ezï//Z) (Trung BK 91, 
33) đưa đến giác ngộ. Và trong Kinh Hữu Học (Sekha Sutta) 
(Trung BK 53, 20), Đức Phật xem hồi ức về các đời sống quá 
khứ giống như lần đầu tiên con gà con đập vỡ trứng để nhảy 
ra ngoài. Thứ hai, chúng chỉ khởi lên sau một trải nghiệm thập 


257 


định, cũng giống như nhìn thấy sự vật giống như thật. 
(ụahäabhita ñãnadassana) chỉ xảy ra sau khi nhập định (Tăng Chỉ 
BK VII, 61). Thứ ba, việc hồi tưởng lại các cuộc đời quá khứ 
dựa trên kinh nghiệm cá nhân ngay bây giờ và ở đây, chứ 
không phải dựa trên tín ngưỡng, truyền thống, hay sự suy 
diễn. Thứ tư, những hồi ức về quá khứ ấy làm thay đổi cả 
cuộc đời của hành giả. Hành giả trải nghiệm một thay đổi lớn 
về lối sống. Thí dụ: sự sợ hãi về cái chết của bản thân hay nỗi 
khổ đau trước cái chết của người khác được giảm thiểu rất 
nhiều. Cuộc sống hiện tại được nhìn theo một quan điểm 
khác. Như hành giả nói, họ đã có được “bức tranh tổng thể”, 
gồm toàn bộ trò chơi đố vui lắp ráp hình chứ không phải chỉ 
là một mẩu ghép nhỏ của trò chơi mà họ gọi là những tháng 
năm của đời này. Quan trọng nhất là chỉ đến bây giờ hành giả 
mới nhận được những dữ liệu sống thực từ kinh nghiệm mở 
rộng của bản thân để có thể thực sự hiểu được cái mà Đức Phật 
gọi là Khổ (đukkha). Hành giả sẽ hiểu tại sao vị đại đệ tử trí 
tuệ nhất của Đức Phật là Ngài Xá- Lợi-Phất (Sariputta) đã nói: 
“Tái sinh là ý nghĩa của Khổ, chấm dứt tái sinh là ý nghĩa của 
hạnh phúc!“. (Tăng ChBK X,65). 


Tuệ Giác Về Khổ (Dukkha) 
Tứ Diệu Đế là giáo lý trọng tâm của Đức Phật. Chân lý thứ 
nhất là Khổ đế. Rồi Đức Phật dạy rằng lý do chính tại sao 
chúng sanh không giác ngộ là vì họ không hiểu được frọn uen 
ý nghĩa của Khổ (Trường BK 1ó, 2, 1). 

Một lý do tại sao chúng sanh không hiểu được trọn vẹn 
ý nghĩa của Khổ là vì họ chỉ thấy kiếp này, và thường chỉ là 
một phần của kiếp này. Họ đã phủ nhận vấn đề bệnh tật và 
cái chết của họ là không thể tránh khỏi, và họ còn phủ nhận 
mạnh mẽ hơn nữa vấn đề kiếp trước và kiếp sau của họ! Khi 
con người không muốn khám phá ra bức tranh toàn diện, họ 


258 


sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn vấn đề. Vì vậy, những 
người tự mình dấn thân tìm kiếm sự thật và có nguyện vọng 
đạt được sự giải thoát do những sự thật ấy đem lại thì họ phải 
đương đầu với sự phủ nhận sâu xa này bằng tuệ giác phát sinh 
từ nh. 

Khi hành giả nhờ ø0hập định mà có được tuệ giác về 
những đời trước và vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, thì tuệ 
giác có thể phát triển sâu hơn để hiểu biết thấu đáo ý nghĩa 
của Khổ. Giờ đây hành giả có thể hiểu được những lời dạy 
của Đức Phật trong các câu sau đây: 

Những dòng nước mắt chúng sanh đã nhỏ xuống trong 0ô 
lượng kiếp do những khổ đau bất hạnh trong uờòng luân hổi còn 
nhiều hơn nước trong biển cả. (Tương Ư. BK 15,3). 

Những đống xương chúng sanh đã để lại trong 0ô lượng lần 
chết, nến xếp chồng chất lên nhau sẽ còn cao hơn bất cứ neọn 
núi nào. (Tương Ư. BK 15, 10). 

Xương cốt của chúng sanh chất đầu trong nghĩa địa đã quá 
lâu đủ lâu dài đểngươi cảm thấu shê sợ đời sống, đưa đến nhàm 
chán đời sống 0à giải thoát khỏi đời sống. (Tương Ư. BK 15, 1). 

Hiểu biết thấu đáo sẽ thấy rằng bất cứ khi nào có sinh, 
thì sẽ có khổ. Dựa trên sự hiểu biết trực tiếp về tầm rộng lớn 
không thể nghi bàn của vòng luân hồi, tuệ giác thấy điều 
này bằng cảm quan chứ không phải bằng tri thức. Tuệ giác 
thấy được nhân duyên quan trọng đầu tiên của Lý Duyên 
Khởi (paHccasamuppãda), “sinh là nguyên nhân của Khổ/ 
(Jatipaccawä dukkha). Từ tuệ giác đổi-đời này, ái dục và dính 
mắc bắt đầu tan rã. Không còn gì đáng bám víu nữa. 

Trải nghiệm thập định cũng mở ra một đại lộ thứ hai để 
đạt được hiểu biết thấu đáo về Khổ: đó là tuệ giác về hạnh 
phúc! Một trong những đặc điểm của nh là một cảm 
nghiệm hỷ lạc kéo dài mà hành giả chưa từng biết trước đây. 
Như tôi đã nói, niềm hỷ lạc của 27h là lâu dài và thích thú 


259 


hơn hẳn khoái lạc thể xác. Niềm hỷ lạc này không bao giờ có 
thể quên được. Nó làm đảo ngược khái niệm về hạnh phúc 
của hành giả. Ngay cả cảm giác lúc bạn đang yêu cũng không 
thích thú bằng niềm hỷ lạc này. Sẽ không tránh khỏi vấn để 
hành giả sẽ thắc mắc là niềm hỷ lạc này là gì và nó xuất phát 
từ đâu. 


Sợi Dây Thừng Buộc Cổ 

Ví dụ sinh động của Ngài Ajahn Chah về sợi dây thừng buộc 
cổ, được đề cập trong chương 11, sẽ giúp giải thích niềm hỷ 
lạc này. Hãy tưởng tượng một người sinh ra với một sợi dây 
thừng buộc quanh cổ, liên tục bị hai con quỷ mạnh mẽ vô hình 
kéo chặt. Người này cứ lớn lên như thế, không biết cái gì khác 
hơn nên đã trở thành quen thuộc với sự khó chịu ấy đến độ 
thậm chí anh ta không còn để ý đến sự khó chịu này nữa. 
Ngay cả khi anh thực tập quán niệm, anh cũng không nhận 
biết sợi giây thừng đang buộc chặt. Nó luôn luôn ở đó, nó 
được xem là bình thường, nên nó bị loại ra khỏi lãnh vực chú 
ý của anh ta. Rồi một ngày kia, hai con quỷ, tên gọi là “Năm 
Giác Quan” và “Tạo Tác” biến mất một lúc và cởi bỏ sợi dây 
thừng buộc cổ anh. Lần đầu tiên trong đời, người này có cảm 
nghiệm thoát khỏi sự ràng buộc, thoát khỏi gánh nặng của 
năm giác quan và tạo tác. Anh ta cảm nhận một niềm hỷ lạc 
không thể tưởng tượng được, không giống bất cứ niềm vui 
nào anh từng biết trước đây. Chỉ đến lúc đó anh mới biết hạnh 
phúc là gì, và sợi dây thừng buộc chặt cổ cùng hai con quỷ dối 
trá đã gây đau khổ cho anh như thế nào. Anh cũng nhận thức 
được rằng hạnh phúc là sự chấm dứt mọi đau khổ. 

Cũng vậy, con người sinh ra với một thân thể “buộc 
chặt“ quanh tâm mình, với hai con quỷ là năm giác quan và 
tạo tác (gồm có ý chí, sự lựa chọn, sự điều khiển v.v...) nắm 
giữ rất chặt. Con người đã lớn lên trong tình trạng ấy, quen 


260 


thuộc với nó nên xem đó là chuyện bình thường. Một số 
người vui hưởng thế giới của năm giác quan và khởi sự tạo 
tác, ngay cả làm những động tác tỉnh thần gọi là suy tưởng. 
Con người thật sự xem đây là hạnh phúc. Thật lạ lùng! Ngay 
cả khi hành giả thực tập quán niệm về năm giác quan hay về 
ý chí (cetan1), hành giả cũng không nhận ra được bản chất cốt 
lõi của chúng là khổ. Làm sao hành giả có thể nhận ra được 
vì luôn luôn có vẻ như “đây là cách vận hành tự nhiên của sự 
vật?”. Rồi đến một ngày kia, lần đầu tiên, hành giả nhập định. 
Năm giác quan cùng với sự chuyển động của tâm gọi là “tạo 
tác” hoàn toàn biến mất trong một thời gian. Cùng với chúng, 
thân thể cũng biến mất, và lần đầu tiên trong đời tâm được 
thoát khỏi mọi tạo tác, mọi hoạt động của năm giác quan, và 
thoát khỏi cái thân nặng nề giống như một sợi giây thừng 
buộc chặt cái tâm tuyệt đẹp. Hành giả cảm nghiệm được 
niềm hỷ lạc của Định, lớn hơn bất cứ hạnh phúc nào hành giả 
đã từng biết. Chỉ đến lúc này hành giả mới hiểu được hạnh 
phúc là gì và Khổ là gì. Chỉ đến lúc này hành giả mới hiểu 
được có thân là khổ, rằng thấy, nghe, ngửi, nếm hay cảm thọ, 
mỗi mỗi hành động đều là khổ (4ukha), và còn “tạo tác” là 
còn khổ (đukha) hoài khổ mãi. Hành giả phát khởi tuệ giác 
về sự có mặt khắp nơi của Khổ. Và hành giả nhận thức ra 
rằng niềm hỷ lạc do Øjnh sinh là kết quả của nỗi khổ mênh 
mông này biến mất trong suốt thời gian nhập định. 

Trừ phi hành giả đã trải nghiệm nhập định, lúc mà tất 
cả năm giác quan đã biến mất, hành giả sẽ không thể nào 
hiểu được rằng ngắm một đóa hoa hồng lóng lánh giọt sương 
trong ánh nắng ban mai là khổ, hay lắng nghe bản nhạc Giao 
Hưởng Số Năm dồn dập của Beethoven là khổ (đukha), hay 
trải qua một cuộc làm tình say đấm cũng khổ như bị đốt 
cháy vậy. Người ta sẽ cho những câu nói như thế này là điên 
khùng. Nhưng khi hành giả biết được nh qua cảm nghiệm 
bản thân, hành giả sẽ nhận thấy những câu ấy quá đúng. Như 


261 


Đức Phật đã dạy trong kinh: “Những øì người thế gian gọi là 
hạnh phúc, thì bậc giác neộ gọi là khổ” (Tương Ư. BK 35, 136). Tuệ 
giác thấy được những gì mà người thường không thể thấy, 
những gì họ không thể hiểu, và những gì thường làm họ sửng 
sốt. Nhìn ngắm đứa con đầu lòng ra đời có vẻ như là giây phút 
tuyệt vời nhất trong đời người, nhưng điều này chỉ đúng nếu 
người ấy không biết có cái gì tuyệt vời hơn. nh chính là cái 
tuyệt vời hơn, và nó có thể thay đổi toàn bộ hiểu biết của bạn 
về hạnh phúc. Và, kết quả là, nó vén màn để lộ ra ý nghĩa của 
Khổ (đukha). Quả thật nó làm bùng vỡ tâm thức của bạn. 


Ví Dụ Nhà Tù 

Ví dụ khác, để nhấn mạnh điểm này, là ví dụ về một người 
được sinh ra và lớn lên trong nhà tù và chưa bao giờ bước chân 
ra ngoài. lất cả những gì anh biết là cuộc sống trong tù. Anh 
ta không có khái niệm nào về sự tự do bên ngoài thế giới của 
anh ta. Và anh ta không biết ở trong tù là khổ. Nếu có ai gợi 
ý rằng thế giới của anh ta là khổ, anh ta sẽ không đồng ý, vì 
mức độ kinh nghiệm của anh chỉ giới hạn trong phạm vi nhà 
tù. Nhưng một ngày kia, anh ta có thể tìm thấy một đường 
hầm thoát thân được người ta đào trước đây, con đường này 
dẫn ra bên ngoài bức tường nhà tù đưa đến một thế giới thực 
sự tự do mở rộng không thể tưởng tượng được. Chỉ khi nào 
anh ta đi vào đường hầm ấy và thoát ra khỏi nhà tù anh ta 
mới nhận thức được nhà tù quả thật đã có nhiều đau khổ như 
thế nào, và chấm dứt đau khổ, nghĩa là thoát ra khỏi nhà tù, 
chính là hạnh phúc. 

Trong ví dụ này, nhà tù là thân, những bức tường cao của 
nhà tù là năm giác quan, và những đòi hỏi gay gắt của cai ngục 
chính là ý chí của con người, là tác nhân. Con đường hầm đã 
được đào từ lâu, qua đó con người trốn thoát khỏi ngục tù, 
được gọi là Định (hana) (như trong TăngCh BK IX, 42). Chỉ 


262 


khi nào con người đã trải nghiệm về nh con người mới 
nhận thức được rằng thế giới của năm giác quan, ngay cả lúc 
tốt đẹp nhất, cũng thực sự chỉ là nhà tù với năm bức tường 
cao, vài chỗ trong đó có đôi chút đễ chịu, nhưng nó vẫn là nhà 
tù trong đó mọi người đang chờ lãnh án tử hình! Chỉ sau khi 
nhập định (samaädhi) thâm sâu hành giả mới nhận thức rằng “ý 
chí” chính là kẻ tra tấn, đội lốt tự đo nhưng lại ngăn cản con 
người hưởng an bình hạnh phúc. Chỉ ở bên ngoài nhà tù con 
người mới nhận được những dữ kiện làm phát sinh tuệ giác 
để giúp khám phá ra sự thật về Khổ (4ukha). 

Tóm lại, nếu không có trải nghiệm về jnh, kiến thức của 
con người về thế giới quá hạn hẹp nên không thể hiểu thấu 
đáo về Khổ (4ukha), như Diệu Đế thứ nhất đòi hỏi, để có thể 
tiến đến giác ngộ. 


Tuệ Giác Về Vô Thường (Aricca) 

Hiểu biết sâu về bản chất của vạn vật là vô thường có vẻ quá 
đễ. Rõ ràng là không có gì tổn tại mãi. Không cần phải là một 
thiển giả mới hiểu được điều này. Vì vậy, nếu con người thấy 
được lẽ vô thường là có thể đạt giác ngộ hoàn toàn, tại sao 
không có nhiều người giác ngô? 

Chính vì con người có những điểm mù vô hình rất sâu 
xa, như câu chuyện của vị sư cựu chiến binh Việt Nam. Con 
người mù lòa trước những hiện tượng vẫn luôn luôn hiện hữu 
và có vẻ như không có gì thay đổi rõ ràng. Một số sự vật có vẻ 
ổn định đến nỗi con người thậm chí chăng cần chú ý đến 
chúng. Đó là những điểm mù tạo nên vô minh (z//Z). Ví dụ 
sau đây có thể giúp ta thấy rõ hơn. 


Ví Dụ Máu Truyển Hình 
Hãy tưởng tượng một người ngồi xem TV ởnhà. Người này có 


263 


thể quán về vô thường khi nhìn vào màn hình. Cảnh vật cứ 
đến rồi đi, hết chương trình này đến chương trình khác, các 
kênh truyền hình cứ thay đổi luôn. Thậm chí con người có 
thể quan sát “kênh truyền hình trống trơn” khi tắt TV và trước 
mắt là một màn hình trống trơn. Nhưng bất cứ hiểu biết nào 
về vô thường xuất phát từ cái TV sẽ rất hời hợt. Nó không phá 
tan sự tham đắm của bạn đối với TV. 

Cũng vậy, người ta có thể suy ngẫm về các quan hệ tình 
ái đến rồi đi, hết ngày lại đêm, hoa tươi héo tàn, thân thể ngày 
càng già lão. Nhưng cho dù con người thấy được tính vô 
thường trong tất cả những hiện tượng ấy, lòng khát ái của 
con người vẫn không dứt được. Ngay cả khi con người suy 
ngẫm về cái chết, khi sự sống đã tắt ngấm và tất cả những gì 
còn lại là một tấm thân bất động, giống như cái TV đen tối, 
tất cả những chuyện ấy vẫn không phá vỡ được lòng tham 
đắm của con người. Các bác sỉ trong nhà xác và các giám đốc 
nhà tang lễ thấy cái chết mỗi ngày, nhưng họ đâu có giác ngộ! 
Những suy ngẫm ấy hữu ích, nhưng chúng vẫn rất hời hợt. 

Chúng ta hãy trở lại với cái TV và tưởng tượng một 
người đang ngồi ở nhà, xem TV và quán về vô thường, rồi 
bỗng nhiên không những chương trình ngừng lại mà cả cái 
máy truyền hình cũng biến mất! Nó hoàn toàn biến mất trong 
phút chốc. Các máy TV không hề được chế tạo để làm việc 
này. Việc này không được nhà sản xuất bảo hành. Đây là 
chuyện tuyệt đối bất ngờ, gây sửng sốt và làm thay đổi cuộc 
sống. Đây chính là chất liệu của tuệ giác thâm sâu. 

Có một số hiện tượng mà con người vẫn còn mù lòa, con 
người vẫn tin cậy vào tính ổn định bền vững của chúng, và 
con người không thể tưởng tượng được tính chất vô thường 
của chúng. Thí dụ, ý chí của con người, là tiềm năng đưa đến 
hành động. Ngay cả khi con người đè nén ý chí, kiểm soát ý 
chí trong một số hoạt động có chủ đích, con người vẫn biết 


264 


rằng khả năng làm việc, tiềm năng đưa đến hành động, vẫn 
luôn luôn hiện diện. Con người luôn luôn kiểm soát ý chí ở 
một mức độ nào đó. 

Trong thiển định thâm sâu, thì ý chí, cái tiềm năng đưa 
đến hành động, bỗng biến mất. Nó thật bất ngờ, làm sửng sốt, 
và kỳ lạ cũng giống như con người thấy cái máy TV bỗng 
nhiên biến mất ngay trước mắt mình. Trong Øjnh, nhất là từ 
Nhị Thiền trở lên, ý chí vắng bặt nhưng thức vẫn còn tiếp tục, 
sáng rực và rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả tiềm năng đưa 
đến hành động cũng không còn. Hành giả như bị đông cứng 
trong chánh niệm. Tâm rắn chắc và sáng rực hơn cả kim 
cương. lâm không thể lay chuyển và trống không. Đây là 
những cảm nghiệm lạ lùng nhưng có thật, thật một cách phi 
thường. Và ý nghĩa của sự kiện này thật dễ hiểu, cũng giống 
như một bóng đèn huỳnh quang khổng lồ trên bầu trời đen 
tối của một đêm không trăng; cái mà con người xem như 
đương nhiên tổn tại mãi - là tiềm năng đưa đến hành động, 
là ý chí của con người - đã toàn toàn vắng bặt, biến mất vào 
hư không. Đây chính là ý nghĩa của tuệ giác về vô thường. 
Một điều không thể tưởng tượng và đáng lo ngại giờ đây 
được biết là đúng sự thật. Đó là cái “tôi”, là tác nhân, là ý chí, 
có thể chấm dứt trong lúc thức vẫn còn tiếp tục. Sau khi có 
được tuệ giác này, bạn sẽ không bao giờ cho rằng bạn là người 
làm chủ bản thân mình. 


Đại Dương Biến Mất 
Hãy tưởng tượng bạn đang ngắm những làn sóng biển nhấp 
nhô lên xuống, chạy ùa vào bờ rồi rút lui. Nó cũng giống như 
quan sát những cảm giác (vedanä) vui và không vui khởi lên 
rồi tan biến, đến rồi đi. Bạn đang quán về vô thường, đúng, 
nhưng chỉ là quán một cách hời hợt. 

Bây giờ hãy tưởng tượng một ngày kia, khi bạn đang 


265 


quán các đợt sóng biển nhấp nhô lên xuống, bỗng nhiên cả 
đại dương biến mất, cuốn theo nó cả lục địa chứa đựng đại 
dương. Toàn thể lục địa biến mất - không còn gì cả. Giờ đây 
ta đã biết đó chính là tuệ giác, điều đó không thể tưởng tượng 
được, đáng kinh ngạc, và rất đáng lo ngại. Ta không hề biết 
sự kiện các đại dương bỗng nhiên biến mất không còn hiện 
hữu. 

Đây là những gì xảy ra trong lúc thập định (jhana). Hành 
giả đang quán những đợt sóng vui và không vui, khởi lên và 
tan biến trên đại dương của năm giác quan, và rồi cả đại 
dương của năm giác quan hoàn toàn biến mất, mang theo nó 
cả tấm thân chứa đựng năm giác quan. Hành giả quả thật đã 
ra khỏi thế giới này, ra khỏi dục giới (kãmaloka) và bước vào 
sắc giới (rữpaloka). Hành giả đạt đến một tầm mức hiểu biết 
khác về nghĩa đích thực của vô thường và phạm vi sâu rộng 
của ý nghĩa này. Hành giả đạt được tuệ giác về sự chấm dứt 
của năm thức (khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Hành giả 
sẽ không bao giờ còn nghĩ rằng tôi chính là người thấy, nghe, 
ngửi, nếm hay xúc chạm. 


Nhãn Cầu và Viễn Vọng Kính 
Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn các vì sao qua một viễn vọng 
kính. Rồi có một người nào đó gắn một tấm gương soi phẳng 
vào đầu cuối ống kính, vì vậy thay vì nhìn thấy bầu trời, bạn 
thấy cái vật thể đang thực hiện việc nhìn ngắm. Bất cứ lúc nào 
bạn làm như vậy, tất cả những gì bạn thấy là nhãn cầu của 
chính mình, luôn luôn như thế. Ngay cả một hiểu biết hời hợt 
về tính vô thường của chủ thể nhận thức cũng thật khó đạt 
được. 

Bây giờ hãy tưởng tượng là khi bạn đang nhìn vào vật thể 
thực hiện việc nhìn ngắm qua ống kính viễn vọng có gắn 
gương soi, bỗng nhiên hình ảnh của nhãn cầu hoàn toàn biến 


266 


mất, mang theo nó tất cả mọi vật, không để lại gì ngay cả sự 
trống không. Chắng bao lâu sau khi sự kiện này đã qua, bạn 
hiểu ra rằng nếu tất cả đối tượng nhận thức biến mất thì chính 
chủ thể nhận thức cũng biến mất. Tuệ giác khởi lên rằng chủ 
thể nhận thức là vô thường và chủ thể đó không phải là tôi. 

Đây chính xác là những gì xảy ra khi hành giả tiến vào 
các tầng thiển và các quả uị Vô Sắc. Năm thức (khởi lên từ mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân) đã biến mất khi hành giả nhập Sơ Thiền. 
Bây giờ thức còn lại là ý thức, được lột bỏ từng lớp một. Chỉ 
trước khi đắc được quả vị cuối cùng của tám quả giải thoát 
(aHthauimokha), là Diệt Thọ Tưởng định, phần còn lại cuối 
cùng của tâm cũng biến mất. “Nhãn cầu của tâm”, là thức 
(ciHa), cũng ngừng bặt, và tất cả đều chấm dứt. Tuệ giác đã 
khám phá ra. rằng “chủ thể nhận thức” - tức là tâm, là phần 
nền tảng của mọi chúng sanh, hay còn gọi là ãtman, dù mỗi 
nền văn hóa gọi nó là gì đi nữa - là vô thường, cuối cùng cũng 
di đến chỗ chấm dứt, được gọi là Bát Niết bàn (øarimibbanma) 
(ñại diệt độ). 

Như vậy, tuệ giác về vô thường (4cca) quả thật sâu 
xa hơn nhiều hành giả vẫn tưởng. Khi hành giả sử dụng 
những dữ kiện của kinh nghiệm ñhập định, hành giả thấy sự 
tan rã của một nền-tảng-vững-chắc đã từng là chỗ dựa cho 
nhiều nhận định về bản thân được tồn tại trong một thời gian 
rất lâu. Toàn bộ tập hợp những quan điểm về bản ngã lung 
lay và sụp đổ. Chẳng bao lâu tuệ giác nhận thức rằng không 
có gì ốn định mãi ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, để cái 
ngã có thể đứng vững trên đó. Điều này cũng không còn là 
vấn để, bởi vì hành giả đã nhận thức được rằng không có ai 
còn lại để đứng trên đó cả. 


Tuệ Giác Về Vô Ngã (Anattä) 


Tuệ giác đã làm phát nổ ba quả bom, quả bom nào cũng có 


267 


thể đánh sập mọi nền móng của si mê. Đó là dukkha, aricca 0à 
anaftã, nghĩa là khổ, uô thường uà uô nã. Đức Phật gọi cả ba 
chân lý này là “Tam Pháp Ấn”. Tồi đã trình bày bằng cách nào 
tuệ giác øềkhổ và uô thường đã giúp cho hành giả thấy không 
còn cái gì để chấp thủ và không còn chỗ nào cho cái ngã đứng 
vững. Bây giờ tôi sẽ châm ngòi nổ của quả bom tuệ giác thứ 
ba, là chân lý về 0ô eã, điều này thật sự có tiềm năng làm bạn 
bật ngửa? 

Một lần nữa, tuệ giác về vô ngã chỉ có thể khởi lên nhờ sử 
dụng những dữ liệu độc đáo của trải nghiệm ?hập định và với 
một tâm được ‡27h tăng cường sức mạnh. Hành giả không 
thể đến gần những chân lý này bằng cách sử dụng kiểu suy 
nghi lý luận dựa trên một kinh nghiệm chưa trọn vẹn. Thí dụ, 
một vài truyền thống có nguyện vọng đạt đến tuệ giác qua 
một phương pháp nghiên cứu lý luận về vấn đề “Tôi là ai?”. 
Trong Kính Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbasaua Sutta), Đức Phật đã 
đặc biệt gọi kiểu tìm hiểu đó là “không như lý tác ý” (Trung 
BK 2, 7). Thật ra, câu đó trong tiếng Pali là “2yoriso 
manasikñra“ nghĩa đen là “hoạt động của tâm không trở về 
cội nguồn”. Câu hỏi “lôi là ai?“ không đào sâu vấn đề thật 
rốt ráo, vì nó mang theo một nhận định sai lầm. Câu hỏi “Tôi 
là ai?“ cho rằng có một thực thể gọi là “lôi” hiện hữu, và dựa 
trên tiền đề còn nghi vấn này, người ta chỉ tìm kiếm để khám 
phá ra “ai là cái thực thể đó. Ngay cả khi người ta tìm hiểu 
“Ai đang đặt câu hỏi này?“ một lần nữa người ta lại không 
nắm được điểm chính. Có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn khi hỏi “Cái 
mà tôi xem là “tôi thực ra là gì?“ hay “Cái gì đang đặt câu hỏi 
này?“. 

Trong thời kỳ Phật giáo Ấn Độ trung cổ, có một cuộc 
tranh luận công khai về vô ngã giữa một tỳ kheo hữu học và 
Mahädeva, cuộc tranh luận đại khái như thế này: 

— ly kheo: Chào ông. Ông là ai? 


268 


- Mahadeva: Mahadeva 

— Ty kheo: “Mahadeva” là ai? 

- Mahadeva: Là “Tôiƒ 

— Tỷ kheo: “Tôi” là ai? 

- Mahadeva: Là con chó 

— ly kheo: “Con chớ“ là ai? 

- Mahadeva: Là Ông! 

— Tỷ kheo: “Ông” là ai? 

- Mahadeva: Mahadeva 

— Ty kheo: “Mahadeva” là ai? 

- Mahadeva: Là “Tôiƒ 

— Tỷ kheo: “Tôi” là ai? 

- Mahadeva: Là con chó 

— ly kheo: “Con chớ“ là ai? 

- Mahadeva: Là Ông! 

... và cứ thế cuộc tranh luận cứ đi vòng quanh cho đến 
khi tràng cười của thính giả khiến cho vị tỳ kheo hữu học chợt 
hiểu thật sâu sắc. Ông hiểu ra rằn ông đã tự cho phép du sĩ 
Mahadeva tỉnh khôn gọi ông là “con chớ rất nhiều lần. Cuộc 
đối thoại lịch sử dí dỏm này chứng tỏ ngôn ngữ có thể hàm 
chứa những ý nghĩa được nhận định là đúng. Những ý nghĩa 
bao hàm trong từ ngữ của hai nhà sư lại rất khác nhau. Điều 
này chứng tỏ rằng nếu bạn không biết cách đặt vấn đề đúng 
đắn, bạn sẽ không nhận được câu trả lời thích hợp. 

Một cách đặt vấn đề có kết quả hơn là nên tìm hiểu 
không phải “ai“ nhưng là “cái gì” mà người ta xem là chính 
mình, và rồi đặt vấn đề, cái này có phù hợp với những sự kiện 
rút ra từ kinh nghiệm thực tại hay không? Tôi có thể tự cho 
mình là một nhà sư, người Úc gốc Anh, da trắng (hay hơi hồng 
hồng), năm mươi bốn tuổi khoẻ mạnh v.v... Tuy nhiên, chỉ 


269 


cần một hiểu biết hời hợt cũng thấy được tất cả những nhân 
dạng đó chỉ là tạm thời, và như vậy, không phải là cốt lõi của 
cái “tôi”. Khi con người lão hóa, một điều càng ngày càng rõ 
ràng là con người không thể xem mình giống như một cơ thể 
đang tan rã. Con người cũng không xem mình là một phó sản 
của não bộ. 


Tâm Vẫn Còn Tổn Tại Sau Khi Não Bộ Đã Chết 

Nghiên cứu y học gần đây đã hỗ trợ cho lời khẳng định của 
tôi là tâm không phải là một phó sản của não bộ. Theo các 
nhà nghiên cứu: 


Những nghiên cứu gần đâu uềcác bệnh nhân sống sót sau 
cơn trụu tim đã chứng mình rằng, mặc dù ẩa số các bệnh nhân 
sống sót sau cơn trụu tim không thểnhớ lại biến cố nàu, tuụ 
nhiên khoảng 10% đã có những kú ức rất ăn khớp uới những 
kinh nghiệm cận tử. Những kinh nghiệm ấu sồm có khả năng 
“thấu “ uà kể lại những mô tả đặc biệt uới đầu đủ chỉ tiết uề 
công tác cứu tỉnh bệnh nhân, như đã được các nhân uiên cấp 
cứu xác nhận. Nhiều công trình nghiên cứu ở người 0à thú uật 
chứng tỏ rằng chức năng của não bộ ngừng hoạt động trong 
cơn trụu từm, như uậu uấn đề được niêu lên là làm thế nào 
những tiến trình tự tưởng mạch lạc có cấu trúc tốt uới sự hình 
thành của lú luận uà kú ức lại có thể xả ra uào một thời điển 
như thế? (12). 

Sabơm đề cập đến trường hợp một thiếu nữ người Mũ đã 
có những biến chứng phức tạp trong một cuộc giải phẫu não bộ 
øì chứng phình rạch tmmáu não. Điện não đổ uềuỏ não uà tế 
bào não chỉ còn là tmột đường phẳng. Sau cuộc giải phẫu, mà 
cuối cùng đã thành công, bệnh nhân nàu chứng tỏ đã có một 
kinh nghiệm cận tử rất sâu xa, kể cả một cảm nhiệm rời-khỏi 
thân-thể mình, uới những quan sát của cô sau đó đã được xác 
nhận trone thời gian điện não đồ chỉ còn là một đường phẳng 


270 


(13). 

Hai đoạn này được trích dẫn từ hai công trình nghiên cứu 
riêng biệt chứng tỏ sự tồn tại của thức sau khi chết lâm sàng. 
Công trình nghiên cứu thứ nhất do một nhóm bác sĩ ở Bệnh 
viện Toàn khoa Southampton ở Anh quốc thực hiện năm 
2000, và công trình nghiên cứu thứ hai do một nhóm bác sĩ ở 
Phần Lan thực hiện năm 2001. Công trình nghiên cứu thứ hai 
đã được xuất bản trong một trong những tập san y học uy tín 
nhất thế giới, là tập san The Lancer. Các bác sĩ đã nghiên cứu 
rất kỹ lưỡng những gì xảy ra trong kinh nghiệm cận tử ở 
những người bị trụy tim. Như các tác giả ấy kết luận: “Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi chứng tỏ rằng những yếu tố y học 
không thể giải thích những gì xảy ra trong kinh nghiệm cận 
tử... tất cả bệnh nhân đã thực sự chết lâm sàng ”(14). 

Trong ngôn ngữ của đời thường, hai công trình nghiên 
cứu lớn ấy đã mở ra một số khá nhiều trường hợp chứng tỏ 
tâm vẫn còn tồn tại sau khi não bộ đã chết. Nếu tâm chỉ là 
một phó sản của não bộ, thì điều này sẽ không xảy ra. Sự 
kiện người ta đã tìm thấy tâm vẫn còn hiện hữu khi não bộ 
đã ngưng hoạt động là một bằng chứng có tính thuyết phục 
rằng tâm có thể hoạt động độc lập với não bộ. Một công trình 
nghiên cứ khác nói rằng: Các dữ liệu gợi ý rằng trong trường 
hợp trụy tim, kinh nghiệm cận tử 

đã khởi lên trong lúc đang hôn mê. Đây là một kết luận 
đáng ngạc nhiên, bởi vì khi não bộ không còn hoạt động được 
đến nỗi bệnh nhân đã chìm trong hôn mê, thì phần cấu trúc 
não bộ điều khiển ký ức và kinh nghiệm chủ quan phải bị tê 
liệt trầm trọng. Những kinh nghiệm phức tạp như đã được 
phúc trình trong kinh nghiệm cận tử không thể khởi lên hay 
lưu trữ trong ký ức được. Người ta mong đợi những bệnh 
nhân ấy không có một kinh nghiệm chủ quan nào (như 
trường hợp của 88.8% bệnh nhân trong công trình nghiên cứu 


271 


này) hay nếu tốt lắm thì cũng ở trong một trạng thái tinh thần 
rối loạn nếu một vài chức năng của não bộ vẫn còn hoạt động. 
Ngay cả nếu những tín hiệu thần kinh tràn ngập não bộ đã 
hôn mê, điều này cũng không phát sinh những kinh nghiệm 
được nhớ lại thật rõ ràng mạch lạc, vì những thành phần của 
não bộ có chức năng phát sinh kinh nghiệm có ý thức và củng 
cố ký ức đã bị tê liệt do bởi não bộ bị thiếu oxy. Trong trường 
hợp trụy tim, sự tê liệt của chức năng vỏ não xảy ra trước sự 
tê liệt rất nhanh của hoạt động tế bào não, sự kiện đó đã hỗ 
trợ thêm cho quan điểm này”(15). 

Sau khi đã loại bỏ “những nghi ngờ thông thường“, chúng 
ta còn lại hai ứng viên của cái mà chúng ta vẫn xem là tự ngã. 


Thành Lũy Cuối Cùng Của Ảo Tưởng Về Tự Ngã 

Hai ứng viên cuối cùng của tự ngã là fâm tạo tác và tâm nhận 
biết. Bên dưới tất cả những bản sắc giả tạm, hai ứng viên này 
ẩn núp như hai thành trì chống lại sự thật đó là thành lũy cuối 
cùng của ảo tưởng về tự ngã, khi bị lý trí và tuệ giác thúc đẩy, 
cuối cùng người chưa giác ngộ sẽ tìm cách bảo vệ sự hiện hữu 
của tự ngã như là tâm tạo tác hay tâm nhận biết, nếu không 
phải là cả hai. Cần phải có tuệ giác thật mạnh mẽ, thâm sâu 
dựa trên nền tảng của nh mới có thể tấn công cái thành lũy 
cuối cùng này và có thể thấy vượt qua bờ ảo tưởng. 

Tự ngã con người đang điều khiển mọi việc là điều có vẻ 
quá rõ ràng. Người ta xem là chuyện đương nhiên khi chính 
tự ngã lựa chọn nghe nhạc, xem TV, hay đọc cái gì đó. Có vẻ 
đúng khi cảm nhận chính tự ngã phát sinh ra ý chí. Thật 
không may là cái có vẻ như rõ ràng ấy thường là không đúng. 

Nhà thân kinh học Benjamin Libet của Đại Học 
California ở San Francisco đã yêu cầu thiện nguyện viên dang 
một cánh tay ra và co giãn cổ tay của họ, bất cứ lúc nào họ 
cảm thấy thích, xuất phát từ ý chí tự do của họ. Có một chiếc 


272 


đồng hồ để cho các đương sự ghi nhận chính xác lúc nào họ 
quyết định hành động, và bằng cách gắn những điện cực nơi 
cổ tay họ, người ta có thể tính thời gian khởi đầu hành động. 
Nhiều điện cực trên vùng da đầu của thiện nguyện viên ghi 
nhận một mẫu tín hiệu não bộ đặc biệt gọi là “tiểm lực sẵn 
sàng“, xảy ra ngay trước khi có bất cứ một hành động phức 
tạp nào và được liên kết với não bộ trong việc hoạch định 
bước hành động tiếp theo. Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng 
quyết định có ý thức để hành động xảy ra sau “tiêm lực sẵn 
sàng “!(16). Lời kết luận đương nhiên của cuộc thí nghiệm này 
là, những gì chúng ta có thể quan sát như “quyết định hành 
động”, những gì chúng ta xem là ý chí tự do của chúng ta, chỉ 
xảy ra sau khi tiến trình hành động đã bắt đầu. “Ý chí” không 
khởi xưởng hành động mà chỉ là một phó sản của tiến trình 
hành động. 

Bằng chứng hiển nhiên ấy thật khó chấp nhận. Nó đi 
ngược lại với nhận định căn bản của con người về đời sống. 
Thậm chí nó còn khơi dậy nỗi sợ hãi trong một số người khi 
họ tưởng tượng rằng họ không làm chủ thân và tâm của họ. 
Ngay cả những bằng chứng khoa học rõ ràng cũng không đủ 
mạnh để phá tan ảo tưởng về ý chí tự do. Con người cần thập 
định để trực tiếp thấy rằng quả thực không phải cái ngã làm 
phát sinh ý chí mà đó chỉ là một tiến trình tự nhiên của nhân 
và quả. 

Thiền định có thể tóm tắt như là một tiến trình thâm 
nhập vào cốt lõi là “bây giờ”. Rồi đi vào tâm điểm của cái 
“bây giờ” nay đã thoát khỏi mọi niệm. Rồi đi vào tâm điểm 
của thân bằng hơi thở của mình. Rồi đi vào tâm điểm của hơi 
thở, đó là hơi thở tuyệt đẹp. Rồi đi vào tâm điểm của hơi thở 
tuyệt đẹp khi mà hành giả cảm nghiệm đjnh tướng. Rồi đi vào 
tâm điểm của định tướng để tiến vào Sơ Thiền. Rồi đi vào 
tâm điểm của Sơ Thiền để vào Nhị Thiền v.v... Đây chính là 
“hoạt động của tâm tìm về cội nguồn” (0oniso rranasikñra). 


273 


Khi hành giả đi sâu hơn vào nguồn cội của thân và tâm, hành 
giả đi đến cội nguồn của ý chí, là gốc rễ của tâm tạo tác, là 
thành lũy trong đó nương náu tiểm năng hành động. Và 
hành giả thấy tất cả những đối tượng ấy đều vô ngã. 


Ví Dụ Về Chiếc Xe Buýt Không Có Tài Xế 
Nếu đời người được ví như một cuộc hành trình bằng xe buýt, 
với chiếc xe buýt tượng trưng cho thân và tâm, người tài xế là 
ý chí của chúng ta, và quang cảnh ta thấy từ khung cửa sổ của 
xe là kinh nghiệm vui sướng hay đau khổ, thì đa số sẽ đồng ý 
rằng chúng ta ngồi trong một chiếc xe buýt với một tài xế kém 
cỏi. Vì đôi lúc chiếc xe buýt chạy ngang qua những phong 
cảnh đẹp mắt và người tài xế kém cỏi này chẳng những không 
dừng lại mà lại còn nhấn ga chạy nhanh hơn. Cũng giống như 
những thời gian hạnh phúc trong đời chúng ta không bao giờ 
có vẻ kéo dài được lâu như chúng ta mong đợi. Rồi có những 
lúc xe buýt của chúng ta chạy qua những vùng đất ghê rợn, 
và người tài xế bất tài của chúng ta không chịu lái nhanh hết 
sức mình mà lại chạy chậm dần và thậm chí còn ngừng lại. 
Cũng giống như những thời khắc đau khổ trong đời ta có vẻ 
kéo dài hơn thực tế. Rồi đến một thời điểm chúng ta cần tìm 
người tài xế bất tài này, là ý chí của chúng ta, và huấn luyện 
nó để nó chỉ đi đến những nơi chốn hạnh phúc, ở nán lại đó 
lâu hơn, và tránh xa hoặc chạy nhanh ra khỏi những bãi chứa 
chất phế thải của cuộc đời. Phải mất một cuộc hành trình tâm 
linh nội tại để tìm ra chỗ ngồi của người tài xế, cội nguồn của 
ý chí chúng ta. Ta tìm thấy nó trong nhập định. Tuy nhiên, khi 
hành giả đến đó, hành giả gặp cơn chấn động mạnh xe buýt 
không có tài xết 

Kết quả của việc thấy rằng không có ai lái chiếc xe buýt 
là trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng ngồi xuống, và chấm 
dứt mọi than phiền. Không còn ai để than phiền nữa. Những 


274 


cảm nghiệm hạnh phúc đến rồi đi, những cảm nghiệm đau 
khổ đến rồi đi, và hành giả chỉ cần ngồi yên với tâm buông xả. 
Than phiền, hay hiểu theo cách khác, được xem là bất mãn, 
được xem là lòng khao khát hạnh phúc, cuối cùng đã chấm 
dứt. 

Khát ái cũng giống như một cánh tay có phần cuối 
chia thành hai hướng, vươn ra để chụp sự vật hay đẩy chúng 
đi. Điều rất thường thấy là hành giả chỉ quan sát đối tượng 
của khát ái - là người thân yêu, sở hữu tài sản hay sô-cô-la 
v.v... Họ đang nhìn lệch hướng cánh tay. Hành giả phải 
nhìn vào hướng này của cánh tay, nhìn vào cái đang thực hiện 
khát ái. Tiến trình thực hiện khát ái là vọng tưởng về cái ngã. 
Khi có vọng tưởng về cái ngã thì sẽ luôn luôn có khát ái. 
Khát ái là phương cách tự biểu hiện của vọng tưởng. Khi 
hành giả nhìn thấy bằng tuệ giác rằng chỗ ngồi của người tài 
xế là trống không, rằng không có “tác nhân”, thì vọng tưởng 
nổ tung và chẳng bao lâu khát ái chấm dứt. Vì không có gì còn 
lại để thực hiện khát ái. 

Một vài thiển sinh thông minh đã hỏi tôi, nếu chỗ ngồi 
của tài xế là trống không, tại sao tôi phải bận tâm tu tập? 
Như vậy nỗ lực tu tập có ý nghĩa gì không? Câu trả lời là bởi 
vì chỗ ngồi của tài xế là trống không, bạn không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài tu tập! Nỗ lực tu tập là một phần của 
cuộc hành trình. Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng nỗ lực đó 
được phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nó không 
phải xuất phát từ cái ngã của bạn. 


Lời dạy Đức Phật Về Tâm Nhận Biết 


Ngay cả một số tỳ kheo đang tu tập tốt vẫn thất bại trong 
việc phá vỡ thành trì cuối cùng của vọng tưởng. Họ xem £â?n 
nhận biết, “bản tâm”, “tánh biết thuần tịnh”, hay một vài mô 
tả khác về tâm (ciffz) như là thực tại tối thắng thường hằng. 


275 


Nói thật chính xác thì những khái niệm đó thuộc về giáo lý 
Ấn giáo, chứ không phải Phật giáo, vì Đức Phật rõ ràng đã 
bác bỏ những lý thuyết ấy là chưa đi sâu đúng mức. 

Thí dụ: trong bài kinh đầu tiên trong tuyển tập kinh Phật 
đầu tiên, kinh Brahmajala Sutta, Đức Phật mô tả chỉ tiết sáu 
mươi hai loại tà kiến (nicchã ditthi). Tà kiến số tám là ý kiến 
cho rằng cái gọi là tâm (ca), hay ý (mano), hay thức (oiñfñãna) 
là cái ngã thường hằng (ãã,) - ổn định, vinh cữu, không chịu 
sự thay đổi, mãi mãi như vậy (Trường BK 1, 2, 13). Đức Phật 
dạy, như vậy duy trì ý kiến cho rằng fâm nhận biết là vinh cữu 
là một tà kiến (micchñ diHhi). 

Trong kinh Nidãna Samwutta, Đức Phật dạy: 

Nưng nàu các Tỳ Kheo, cái (17) được gọi là “tâm” 
(cia) uà “ú “ (mano) hau “thức” (uiññãna) - kẻ 0ô uăn phầm 
phu không thểcảm thấu shê sợ đối uới nó, không thểnào nhàm 
chán nó uà thoát khói nó. Vì sao? Bởi 0ì đã từ lâu, kẻ nàu đã 
nắm giữ nó, chiến đoạt nó oà chấp như oầu: “Cái nàu là của 
ta, là ta, là tự ngã của ta...” 

Này các Tỳ Kheo, sẽ tốt hơn nếu kẻ uô uăn phầm phu 
xem thân nàu là tự neã... bởi 0ì thân nàu... được biết là có thể 
cờn tổn tại... (lâu) đến trăm năm, hau thậm chí còn lâu hơn. 
Nhưng cái được gọi là “tâm“ uà “ý” uà “thúc “ thì ban rieàu 
khởi lên như thột pháp uà ban êm lại đoạn diệt như thột pháp 
khác. (Tương Ư. BK 12, 61) (18). 

Tuy nhiên, cũng như bằng chứng khoa học hiển nhiên đã 
đề cập trước đây không thể xóa bỏ quan điểm rằng chính tự 
ngã là tác nhân, vì thế bằng chứng kinh điển hiển nhiên của 
chính lời Đức Phật dạy tự nó cũng không thể xóa bỏ quan 
điểm rằng £âm nhận biết là một thực thể tối thắng, là cái ngã 
(atä). Thậm chí một số người còn tranh luận rằng những văn 
bản kinh điển ấy chắc hắn đã bị thay đổi, họ chỉ dựa trên lập 
luận là vì các kinh điển ấy không đồng nhất với quan điểm 


276 


của họil (19) 

Tính ngoan cố không hợp lý ấy xuất phát từ lòng khát 
ái muốn tồn tại (ñhauatanhĩ). Lòng khát ái muốn tồn tại 
mạnh đến nỗi hành giả sẵn sàng từ bỏ hầu như tất cả - tài 
sản bản thân, và tư tưởng của mình - bao lâu mà cuối cùng 
hành giả vẫn còn một cái gì đó, một điểm hiện hữu bé nhỏ, 
để có thể tồn tại. Rốt cuộc thì hành giả muốn vui hưởng Bát 
Niết bàn (pararmbbama), là một sự tịch diệt hoàn toàn, sau khi 
đã tu tập thật tinh cần để được đến đó. Lòng khát ái tồn 
tại (Phaoatanha) là lý do tại sao nhiều thiển giả cao thâm 
không thể đồng ý với Đức Phật và thực hiện bước nhảy vọt 
cuối cùng là tuyệt đối từ bỏ mọi thứ, kể cả tâm (c¡ffa). Mặc dù 
Đức Phật đã dạy là “Không có gì đáng dính mắc” (sabbe dhammã 
nãlam abhimoesäwa) (Trung BK 37, 3), con người vẫn dính mắc 
với tâm. Họ tiếp tục giữ chặt tâm nhận biết và thăng hoa nó 
lên đến một mức độ sâu xa huyền bí không xác thực bằng 
cách gọi nó là “nền tảng của mọi hiện hữu”, “sự hợp nhất với 
Thượng Đế”, “bản tâm” v.v... - mặc dù Đức Phật đã mạnh mẽ 
bác bỏ mọi thứ dính mắc. Ngài nói rằng mọi mức độ tồn tại 
đều thối tha, cũng giống như một vết phân nhỏ dính trên tay 
người cũng bốc mùi hôi thối. (lăng Chi BK [, 18, 13). 

Hành giả cần có nhiều lần trải nghiệm các tầng thiển, cùng 
với một hiểu biết thấu đáo về những lời dạy của Đức Phật, để 
có thể tạo một bước đột phá xuyên thủng hàng rào cản của 
lòng khát ái tổn tại, và tự mình thấy rằng những gì mà người 
ta gọi là “tâm”, “ý”, “thức”, hay tâm nhận biết chỉ là một tiến 
trình trống không, được nuôi dưỡng bằng lòng khát ái muốn 
tồn tại và bị che mờ bởi vọng tưởng về tính thường hằng, 
nhưng rõ rằng bản chất của nó là đoạn điệt tận cùng, không 
để lại một dấu vết gì cả. 


277 


Tuệ Giác Về Tâm 

Chính là tâm (c/fa) điều khiển tất cả mọi hoạt động có ý thức. 
Thị giác có thể được cho là có khả năng tự mình thấy, nhưng 
thật ra chính là ý thức khởi lên ngay sau khi mắt nhìn thấy sự 
vật, làm cho ta biết ta đang thấy cái gì. Thị giác tự nó không 
ghi nhận. Như Đức Phật đã dạy (TăngCh BK 48, 42), tâm có 
thể giữ riêng cho nó bất cứ sự kiện nào xuất phát từ năm giác 
quan, cũng như lãnh vực trải nghiệm độc đáo của chính nó. 
Vì ú thức khởi lên ngay sau mỗi sự kiện được nhận biết qua 
năm thức thuộc ngũ căn, năm thức này mang một ảo tưởng 
về tính cách giống nhau. Có vẻ có một vài điểm giống nhau 
trong khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Một khi hành giả 
đối mặt với tâm trong lúc nhập định, hành giả nhận ra rằng 
chính cái tâm thức khởi lên ngay lúc tiếp xúc sự vật đã cho 
ảo tưởng về sự liên tục của dòng ý thức. 


Bản Chất Biệt Lập Của Tâm 

Bây giờ hành giả nhận thức rằng, giống như bản chất của 
dòng ý thức là biệt lập, thành tố của ý thức, là tâm, cũng biệt 
lập như vậy. Như đã ghi nhận trước đây, cát trên bờ biển có vẻ 
như liên tục. Tuy nhiên, nhìn kỹ, người ta sẽ thấy bãi biển gồm 
vô số hạt cát nhỏ l¡ ti. Nhìn kỹ hơn nữa, người ta có thể thấy 
khoảng cách giữa mỗi hạt cát, thậm chí đến nỗi chúng không 
chạm vào nhau. Tâm cũng có tính chất biệt lập như vậy. Thay 
vì xuất hiện như một thực thể liên tục, rõ ràng giờ đây người 
ta công nhận là nó được tạo thành bởi một loạt những “cái 
biết” riêng lẻ, những trạng thái tâm thức, hay các tâm hành, 
được chất chứa sát vào nhau và liên hệ với nhau qua mối 
tương quan nhân quả. Thậm chí người ta còn có thể nhận ra 
rằng có một khoảng trống giữa mỗi tâm hành, giữa những 
“cái biết”, nơi mà tâm đã hoàn toàn vắng bặt trong một 
khoảng thời gian. 


278 


Điều đó cũng đủ để tuệ giác khởi sinh. Dựa trên nhiều 
trải nghiệm nhập định, hành giả thấy rằng ngay cả tâm không 
bị uế nhiễm cũng vô thường, là một chuỗi những mảnh tâm 
hành riêng biệt, phải chịu sự đoạn diệt. Hành giả tạo một 
bước đột phá và nhận thức được rằng fâm nhận biếf, “tánh 
biết”, “tâm” hay “tâm không uế nhiễm” chỉ là một tiến trình, 
không có bản thể hay tự ngã. Hơn nữa, đó là một tiến trình 
được thúc đẩy bởi quan hệ nhân quả: vì tất cả các trạng thái 
của tâm đều phải chịu sinh khởi, chúng cũng phải chịu đoạn 
điệt hoàn toàn. Như Đức Phật đã nhận xét: “Bất cứ vật gì có 
sinh khởi thì phải chịu hoại diệt (wankiñci samudawa- 
dham~mam, sabban tam nirodha-dhammmanii) (Tương Ứng BK 5, 
11). 


Sự Tần Lụi Dần Của Tâm (Citta) 

Khi hành giả trải nghiệm không những chỉ Sơ Thiển mà còn 
nhiều fẩne thiển cao hơn, hành giả sẽ có đủ dữ kiện để nhận 
ra một đặc điểm của mỗi fẩ thiển cao hơn là tâm càng lúc 
càng tàn lụi dân (ơizraea). Khi hành giả tiến lên những tầng 
thiển và các quả vị vô sắc giới, hành giả thấy tâm nhận biết 
càng lúc càng ít cảm nhận. Hành giả nhận ra rằng nếu con 
đường tiến vào Sơ Thiền bao hàm sự buông xả năm thức 
thuộc ngũ căn thì con đường tiến lên các tẩng thiển cao hơn 
đòi hỏi việc buông xả tâm thức hoàn toàn. 

Chăng hạn, trong quả vị vô sắc giới thứ tư, tâm hầu như 
đã biến mất. Đó là lý do tại sao trạng thái của tâm lúc này được 
gọi là “phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Tâm, như được biết trước 
đây, bây giờ đang đứng bên bờ lụi tàn của nó. Một khi nó tiến 
qua khỏi bờ ấy, nó được gọi là Diệt Thọ Tưởng Định (sañña- 
0edawita-nirodha). Tại đây, cái mà chỉ giây phút trước là biểu 
hiện tinh tế nhất của tâm giờ đây đã tắt ngấm. Nó tan biến, 
nó ngưng bặt- nó dập tắt hoàn toàn (#ibbãna). 


279 


Sau khi ra khỏi trạng thái tâm thức ngưng bặt, hoặc là 
hành giả sẽ giác ngộ hoàn toàn, trở thành một bậc A-la-hán, 
hoặc gần như hoàn toàn giác ngộ, là một vị chứng quả Bất lai 
(anäeñmi). Sự tắt ngấm tạm thời của tâm rất rõ ràng đến nỗi 
tuệ giác phải phát sinh. Hành giả nhận ra mọi tâm hành đã 
ngưng bặt, không còn lại gì cả. Tuệ giác như vậy sẽ đưa đến 
kết quả không tránh được là hành giả sẽ tiến lên giai đoạn thứ 
ba hoặc thứ tư của tiến trình giác ngộ. 

Ngay cả khi hành giả chưa tiến xa đến giai đoạn “đạt 
được sự đập tắt (diệt định) (nirodha samãpati), hành giả có thể 
sử dụng dữ liệu của chỉ một hoặc hai tầng thiền để kết luận 
rằng chính bản chất của tâm sẽ ngưng bặt. Hành giả đã thấy 
giai đoạn đầu khi tâm bắt đầu tàn lụi và giờ đây hành giả có 
thể căn cứ vào đó để nhận biết sự tàn lụi hoàn toàn của fâm 
nhận biết. Hơn nữa, tâm càng tàn lụi, nó càng an tịnh và càng 
siêu phàm. Nếu hành giả có nguyện vọng đạt đến trạng thái 
an tịnh và siêu phàm tối thượng, thi hành giả hướng tâm đến 
chỗ ngưng bặt. Như kinh đã dạy, sau khi trải nghiệm một 
tầng thiền, hành giả nhận thức rằng “sự tàn lụi hoàn toàn này 
là an tịnh, đây là điều siêu phàm, nghĩa là sự an tịnh mọi tâm 
hành, buông bỏ mọi đối tượng dính mắc, đoạn điệt mọi khát 
ái, tàn lụi, ngưng bặt, dập tắt (øbbãna). Trên cơ sở đó, hành 
giả đạt được sự đoạn diệt dòng chảy của tâm thức. Nhưng nếu 
hành giả không đạt được sự đoạn diệt dòng chảy của tâm thức 
(như một bậc A-la-hán), thì hành giả cũng đạt được quả vị Bất 
lai“ (Trung BK, 64, 13). 


Lý Duyên Khởi oà Tâm Thuần Tịnh 

Tâm sáng chói, không uế nhiễm, thuần tịnh là gì? Trong kinh 
điển, Đức Phật vẫn mô tả rất nhất quán về tâm khi vừa mới 
xuất định như là “thuần tịnh, không uế nhiễm“ (Trung BK 51, 
24). Một tâm thức đã hết sạch năm chướng ngại cũng được 


280 


gọi là “tâm sáng chói” (pabhassara) (Tương Lĩ. BK 46,33). Vì 
vậy, theo Đức Phật, thì tâm sáng chói, không uế nhiễm, thuần 
tịnh ám chỉ tâm vừa mới xuất định. 

Theo nhiều bản kinh, tuệ giác thúc đẩy hành giả đi đến 
giác ngộ, là sự nhận thức rằng ngay cả cái tâm sáng chói, hoàn 
toàn không uế nhiễm, thuần tịnh nhất này cũng do duyên 
sinh, là vô thường và phải chịu đoạn diệt. Chẳng hạn, trong 
Kinh Bát Thành (Affhakanaeara Sutfa) (Trung BK 52), người 
gia chủ hỏi tôn giả Ananda có pháp môn duy nhất nào mà 
Đức Phật tuyên bố là cánh cửa đưa đến giác ngộ. Tôn giả 
Ananda trả lời rằng Đức Phật đã tuyên bố mười một cánh cửa 
đưa đến giác ngộ, tất cả đều đòi hỏi 0hập đnh như là điều kiện 
phát sinh tuệ giác: “Vị ấy suy tư điều này và hiểu như vây: Sơ 
thiển (hay Nhị thiển v.v...) này là pháp do duyên sinh và do ý 
muốn tạo tác. Nhưng bất cứ cái gì là pháp do duyên sinh và 
do ý muốn tạo tác đều là vô thường, phải chịu đoạn diệt. Trên 
cơ sở đó vị này đắc quả “[Giác Ngộ hoàn toàn hay quả Bất 
Lai” ].(20) 

Trong ví dụ về những hạt cát, hành giả không những đã 
thấy bãi biển bao gồm những hạt cát rời rạc, thậm chí không 
chạm vào nhau mà còn thấy một mối tương quan nhân quả 
đầu tiên khiến những hạt cát được bồi vào bãi biển. Hành giả 
hiểu biển đã đưa cát vào bờ và cuốn chúng đi như thế nào, 
biển đã san phẳng và bổi cát vào bờ như thế nào. Cũng vậy, 
khi hành giả nhìn thật kỹ vào tâm thanh tịnh, hành giả có thể 
nhận ra mối tương quan nhân quả khiến phát sinh ra tâm này. 
Hành giả hiểu khát ái và người bạn đồng hành với nó là ý 
muốn, đã làm khởi sinh những tâm hành riêng lẻ và rồi làm 
chúng tan biến như thế nào, chúng làm êm dịu tâm hay uế 
nhiễm tâm như thế nào, cũng giống như nước biển bị ô nhiễm 
đôi lúc đưa dầu mỡ và những vật trôi. nổi trên biển vào bờ 
cát. Đặc biệt ở đây hành giả thấy được làm thế nào khát ái 
hiện hữu đã chất chứa chặt chẽ chuỗi tâm hành riêng lẻ vào 


261 


trong dòng ý thức của chúng ta, lấp đầy mọi khe hở để cho 
chúng ta ảo tưởng về sự liên tục và thường hằng của dòng 
tâm thức. Sau khi đã tự mình thấy thật rõ ràng những điều 
này, hành giả hiểu rằng ngay cả tâm thức thuần tịnh cũng là 
pháp do duyên sinh và vô thường. Nó không tồn tại như một 
thực thể độc lập thường hằng. Nó không phải là pháp vô vi. 
Sau khi đã thấy mọi hình thái biểu hiện của tâm thuần tịnh 
nhất, sáng chói nhất cũng vô thường, hành giả hiểu rằng tất 
cả những trạng thái tâm hành khác cũng đều như thế. Hành 
giả đã cảm nghiệm được tuệ giác rằng tâm, cái chủ thể nhận 
biết, tâm thức hay dù hành giả gọi nó là gì đi nữa, sẽ không 
tồn tại mãi mãi. Khi cái nhân duy trì cho dòng chảy của tâm 
hành ngừng lại, khi tham dục đã được đoạn trừ, thì dòng tâm 
thức sẽ khô cạn nhiên liệu. Nó sẽ tắt ngấm hoàn toàn, và điều 
đó được gọi là nhập Niết bàn, một sự dập tắt trọn vẹn. 


Tâm Thuần Tịnh Đi Về Đâu? - Một Câu Hỏi Ngớ Ngẩn 
Khi du sĩ Vacchagotta hỏi điều gì xảy ra cho tâm giải thoát 
(oinutta citta) của một vị A-la-hán sau khi viên tịch, Đức Phật 
trả lời bằng cách dùng ví dụ ngọn lửa (Trung BK 72, 19). Một 
ngọn lửa cháy tùy thuộc vào nhiên liệu của nó. Nó cháy có 
điều kiện. Khi nhiên liệu đã hết, thì ngọn lửa tắt ngấm 
(mibbana). Thật vô nghĩa khi hỏi ngọn lửa đi về đâu sau khi bị 
dập tắt. Cũng vậy, thật vô nghĩa khi hỏi cái tâm đã được giải 
thoát sẽ đi về đâu sau khi một vị A-la-hán đã viên tịch. Đó là 
một câu hỏi ngớ ngẩn. Như chúng ta đã thấy trước đây vị A- 
la-hán Tỳ-kheo-ni nổi tiếng là Patäcara đã đạt được tuệ giác 
đưa đến giác ngộ hoàn toàn trong lúc nhìn một ngọn đèn dầu 
tắt ngấm (Trưởng LNK 116). Vị này nhìn thấy sự giống nhau 
trong bản chất của ngọn lửa và tâm, cả hai đều do duyên sinh 
như thế nào, và giống như ngọn lửa đã tắt ngấm, tâm cũng 
phải như vậy. 


252 


Tâm giải thoát, như tâm của một bậc A-la-hán, có thể ví 
như một ngôi sao băng. Không biết bao nhiêu triệu năm, một 
mảnh vỡ của thiên thạch hay một tảng băng đã đi vòng quanh 
thái dương hệ của chúng ta, di chuyển quanh quỹ đạo trong 
các vùng không gian sáng và tối. Cũng giống như dòng ý 
thức, tâm nhận biết và tâm tạo tác vẫn tiếp tục lang thang trong 
vô lượng kiếp, một mảnh vỡ của “tánh không vũ trụ” đi vòng 
quanh cõi luân hồi, sinh và diệt trong những cõi sáng sủa và 
tối tăm. Rồi một mảnh thiên thạch hay một tảng băng gặp 
hành tỉnh của chúng ta, tiến vào bầu khí quyển, và cháy sáng 
như một ngôi sao băng sáng chói thuần khiết trước khi tắt 
ngấm hoàn toàn. Cũng giống như cái chủ thể mà ta gọi là 
“người” gặp được Chánh Pháp, tức là tuệ giác thấy rõ tánh 
không của tâm nhận biết và tâm tạo tác, là tâm cháy sáng rực 
rỡ, với hiểu biết chắc chắn rằng chăng bao lâu tâm này sẽ tắt 
ngấm mãi mãi. 

Như bài kinh nổi tiếng Kufana Sutfa (Kinh Níp 235) đã 
nói: 

lầm cũ đã diệt, tâm tới không sinh. 

NHững uj mà tâm nhàm chán đời sống tương lai. 

NHững hạt giống tái sinh của họ đã bị tiêu diệt uà chúng 

không còn muốn mọc lại. 

Tầm của bậc trí tuệ nguội lạnh, cũng giống neọn đèn này (21). 

Hay giống như hai vị đại A-la-hán trong Trưởng Lão lăng 
Kệ (Theragãthã) đã nói: 

Lược làm cho sinh khới, thì neau tại dâu tâm sẽ bị đoạn diệt! 

(Trưởng LIK 184 - 5ivaka Thera) 

Ngươi, là tâm, chắc chắn sẽ đoạn diệt! 

(Trưởng LIK 1144 - Talaputa Thera) 


283 


Tuệ Giác Và Tứ Niệm Xứ (Safipatthana) 

Đức Phật đã dạy Bốn Trọng lâm Của Chánh Niệm, hay Tứ 
Niệm Xứ (safipatthana), cả hai đều hỗ trợ cho việc nhập định 
cũng như là phương tiện để đạt được tuệ giác vô ngã (anat1). 

Phần tu tập thứ hai, tức là đi sâu vào tuệ giác vô ngã, 
dựa trên trải nghiệm nhập định đã đạt được. Đây là lý do tại 
sao mỗi niệm xứ bắt đầu với điều kiện tiên quyết là “øineua 
loke abh1Jjha-dotmanassam, nghĩa là “sau khi đã đoạn trừ năm 
chướng ngại”, như đã được giải thích trong chương 8. Như 
Kính Nhlakapana (Trung BK 68, 6) đã xác nhận, chính một 
trong những chức năng của nh là ngăn cản không cho năm 
chướng ngại “xâm nhập và cư trú trong tâm”. Hành giả cần 
có chánh niệm được 7h tăng cường sức mạnh để tuệ giác 
phát sinh. 

Mục đích của Niệm Xứ (safipatthana)lộ rõ trong đoạn kinh 
được lặp lại vào cuối mỗi để mục quán niệm, sau khi quán 
nhân duyên sinh diệt của các pháp này, hành giả nhận thức 
rằng “đó chỉ là thân”, “chỉ là thợ” (øedanã), “chỉ là tâm” (citta) 
hay “chỉ là pháp”, tất cả những tiến trình tương quan nhân 
quả ấy không thể xem là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vì vậy 
“hành giả sống không bám víu, không chấp thủ bất cứ cái gì 
trên đời. (Trung BK 10). Nói cách khác, chức năng của Tứ 
Niệm Xứ là đạt được tuệ giác vô ngã (anatfä). 

Trong chương này, tôi đã chú trọng đặc biệt đến niệm xứ 
thứ ba và thứ tư. Điều này bởi vì nơi cư trú của fâm nhận biết 
và tâm tạo tác chính là nơi ẩn náu của vọng tưởng sâu kín nhất 
và hầu như không thể tiếp cận được. Cuộc tìm tòi nghiên cứu 
về bản chất trống rỗng và do duyên sinh của fâm fạo tác thuộc 
về niệm xứ thứ tư. Tuệ giác về bản chất vô thường do duyên 
sinh của fâm nhận biết là toàn bộ niệm xứ thứ ba. Vì vậy, cái 
mà tôi đã mô tả là tuệ giác với đầy đủ chi tiết không gì khác 
hơn là Tứ Niệm Xứ được 7h tăng cường sức mạnh. 


284 


Một Lời Cuối Của Ngài Ajahn Chah 

Khi thầy tôi là Ngài Ajahn Chah bắt đầu nhuốm bệnh, 
mấy tu sĩ đệ tử lây phương chúng tôi xây cho Ngài một 
phòng tắm hơi ở Chùa Wat Pa Nanachat. Từ tu viện của Ngài 
là Wat Pa Pong, Ngài Ajahn Chah sẽ đến đó tắm hơi mỗi tuần 
một lần. Như vậy, không những chúng tôi phục vụ thầy 
mình, mà thầy cũng phục vụ chúng tôi bằng cách chia sẻ 
những lời giảng pháp. Thật ra, mỗi tuần thầy thường cho 
chúng tôi một bài pháp thoại trước khi đi tắm hơi, sau đó 
chúng tôi tháp tùng thầy để giúp thầy trong việc tắm hơi này. 

Có một lần, Ngài Ajahn Chah đã thuyết giảng một bài 
pháp gây nhiều hứng khởi đến nỗi thay vì tháp tùng thầy đến 
phòng tắm hơi như thói quen thường lệ của tôi, tôi lẻn vòng 
ra phía sau giảng đường và ngồi thiền. lôi đã có một buổi tọa 
thiền thật đẹp, tôi chìm sâu trong thiền định đến nỗi mất hết 
cảm giác về thời gian. Khi tôi xuất thiển với một nụ cười 
rạng rỡ trên mặt, tôi nghĩ đến thầy mình. Có lẽ vẫn còn thời 
gian để đến phòng tắm hơi và giúp thầy đôi chút, như là giặt 
xả đồ tắm của thầy. Vì thế tôi đến phòng tắm hơi. 

Tôi đến quá muộn. Ngài Ajahn Chah đã tắm xong, bởi vì 
trên đường đi đến phòng tắm hơi tôi đã gặp thầy. Thầy đang 
đi về xe của mình. Thầy dừng lại và nhìn xuyên suốt vào tôi, 
với một cái nhìn mà chỉ có những vị thiển sư đã đắc pháp 
mới có được. Tôi nghỉ là thầy đã chú ý đến nét mặt thoải mái 
và nụ cười của tôi và suy luận rằng tôi vừa mới ra khỏi một 
thời thiền định thâm sâu. Vì thế chính Ngài Ajahn Chah 
đáng kính cố gắng giúp tôi ngộ đạo. Ngài hỏi, với giọng nói 
sắc bén như một nhát kiếm “Brahmavamsol! Tại sao?” 

Tôi ngập ngừng. Tôi hiểu câu hỏi, nhưng câu trả lời quá 
xa vời đối với tôi. Vì thế tôi đáp: “Dạ thưa thầy, con không 
biết”. 


285 


Nét mặt đò hỏi của Ngài Ajahn Chah thư giãn ra và Ngài 
cười lớn. 

Ngài nói: “Dù sao thì tôi cũng cho thầy biết câu trả lời. 
Nếu ai hỏi thầy 

“lại sao?“”, câu trả lời là “Không có gì cả“. 

Câu trả lời như thổi bật tung người tôi. lôi sững sờ. Nó 
gây ấn tượng mạnh với tôi đến nỗi tôi có thể hình dung lại 
cuộc gặp gỡ ấy thật rõ ràng ngay cả lúc tôi đang viết dòng 
chữ này, mặc dù chuyện ấy đã xảy ra hơn hai mươi năm về 
trước. 

Ngài Ajahn Chah lại thúc ép tôi đi xa hơn: “Thầy hiểu 
không?”. 

Tôi trả lời đầy tự tin: “Thưa thầy, con hiểu“. 

Thầy cười, đáp lại: “Không, thầy chẳng hiểu được!”, và 
rồi Ngài tiếp tục đi về xe của mình. 

Tôi đã được truyền đạt điều này từ một vị thầy trí tuệ và 
từ bi bậc nhất mà tôi được biết. Ngài đã tóm tắt lại những gì 
chương này nói về tuệ giác. Với chánh niệm được nh tăng 
cường sức mạnh, khi được hỏi câu hỏi lớn “Tại sao?“, chỉ có 
thể đưa ra một và chỉ một câu trả lời đúng mà thôi, đó là 
“Không có gì cả“! 

Bạn có hiểu không? 

Không, bạn không hiểu được. 


kở 


286 


- 14 - 
GIÁC NGỘ: NHẬP VÀO DÒNG THÁNH 


Pháp nàu do ta chứng đắc thật thâm sâu, khó thấu, khó 
hiểu, an tịnh uà siêu phàm, không thể đạt được bằng lú luận 
SUÔNG, tếnhJ, chỉ người trí tới cảm nhận được. Nhưng chúng 
sanh đời nàu thích ái dục, tìm lạc thú trong ái dục, uà khoái 
trá hưởng thụ ái dục. Thật khó cho chúng sanh đời nàu thấu 
được chân lú, đó là, tính duyên sinh đặc thù, lú duuên khởi của 
các pháp. Và thật khó hiểu được chân lú nàu, đó là, sự tịnh chỉ 
mọi tâm hành, từ bỏ mọi sanh u, cắt đứt mọi ái dục, lụ tham, 
đoạn diệt, Niết bàn (nibbãna). 

— Lời Đúc Phật, nsau sau khi giác ngộ (22). 


Mặc dù giác ngộ, là sự chứng đắc Niết bàn, thật khó đạt 
được, đó không phải là điều không thể đạt được. Có những 
vị tu sĩ hiện nay còn sống đã trải nghiệm được sự thật này. 
Theo lời Đức Phật dạy cho du sĩ Subhadda trong Kinh Đại 
Bát Niết bàn (Mahaparinibbana Sufta) (Trường BK 16, 5, 27), ở 
nơi đâu Bát Chánh Đạo được tu tập đầy đủ đúng pháp, ở đó 
người ta sẽ tìm thấy những vị đắc quả Nhập lưu, Nhất lai, Bất 
lai, và những bậc A-la-hán hoàn toàn giác ngộ. Nhưng nếu nơi 
nào Bát Chánh Đạo không được tu tập đầy đủ - nơi nào, thí 
dụ, hành giả loại bỏ chánh định, chỉ còn lại bảy chánh đạo, 
hay tất cả đức hạnh (như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng) bị loại bỏ để chỉ tu tập năm chánh đạo mà thôi - người 
ta sẽ không tìm thấy những vị giác ngộ. Ngày nay việc hết 
lòng dấn thân tu tập đầy đủ Bát Chánh Đạo được tìm thấy 


287 


trong một vài cộng đồng tu sĩ phát nguyện sống ẩn dật và 
giữ gìn giới hạnh thanh tịnh. Chỉ ở những nơi đó người ta 
mới tìm thấy những bậc giác ngộ. 


Những Gì Không Phải Là Niết Bàn 

Điều tôi nói trên đây có thể khó chấp nhận, nhưng đó là sự 
thật - cũng như lời Đức Phật dạy về Niết bàn như một sự đoạn 
diệt cũng khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Trong chương 
này, tôi sẽ giải thích giác ngộ như ý Đức Phật muốn dạy về 
vấn đề này, với sự chính xác và rõ ràng. lôi cũng sẽ mô tả 
những phần cuối của tiến trình khi sự kiện này xảy ra. Nhưng 
trước tiên, tôi sẽ bàn về những gì không phải là Niết bàn. 


Niết Bàn Bị Diễn Giải Lệch Lạc 

Bất cứ lúc nào Phật giáo trở thành thời thượng, thì có khuynh 
hướng thay đổi ý nghĩa của Niết bàn để thích hợp với nhiều 
người hơn. Tính phổ biến sẽ tạo nên những áp lực bẻ cong sự 
thật để cho nó dễ dàng dung nạp hơn. Những lời thuyết giảng 
sẽ được thích thú đón nhận khi các nhà thuyết giảng chỉ nói 
cho thính chúng những gì họ muốn nghe. Hơn nữa, tính khoe 
khoang đã khiến một số Pháp sư giải thích Niết bàn theo 
những phương cách nào không tạo thách thức cho tình trạng 
chưa giác ngộ của chính họ. Tất cả chuyện này đã dẫn đến 
việc Niết bàn bị diễn giải lệch lạc. 

Người ta có thể đọc được trong các văn bản Phật pháp 
hiện đại rằng giác ngộ không có gì khác hơn là thụ động chấp 
nhận sự vật như bề ngoài của chúng (để phân biệt với cách 
nhìn sự vật đúng như thật tưởng của nó, chỉ thấy được sau 
khi xuất định). Hay là pháp vô vi chỉ là tỉnh-thức-trong- giây- 
phút-hiện-tại, rất dễ đạt được trong đó bất cứ niệm gì khởi 
lên cũng được - tuyệt đối bất cứ niệm gì. Hay là trạng thái bất 
tử chỉ là ý thức bất nhị, bác bỏ mọi sự phân biệt, và khăng định 


288 


rằng tất cả là một và bao dung. Mục đích tối hậu của Phật giáo 
lúc đó chỉ cao hơn chút ít một nghệ thuật sống theo phương 
cách ít gây phiền não hơn, là một kẻ đầu hàng tuyệt vọng 
trước những thăng trầm trong đời sống, và là một sự phủ nhận 
chân lý về Khổ hàm chứa trong mọi hình thái của hiện hữu. 
Giống như một tù nhân mắc bệnh thần kinh ăn mừng việc 
mình bị giam cầm thay vì tìm cách thoát ra khỏi ngục tù. 
Những lời thuyết giảng lệch lạc ấy làm cho người nghe cảm 
thấy ấm áp và êm ái, nhưng đó là một nhận định hiển nhiên 
làm giảm nhẹ ý nghĩa đích thực của Niết bàn. Và những ai 
tuân theo những lời thuyết giảng lệch lạc hấp dẫn ấy sẽ thấy 
mình đã mua phải sự thất bại chua chát. 


Niết bàn Kiểu Khật Khùng Bí Hiển 

Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi hỏi nhiều vị thầy Thiên Chúa 
giáo giải thích ý nghĩa của Thiên Chúa. Hoặc là họ sẽ trả lời 
tôi về những gì không phải là Thiên Chúa, hoặc là họ sẽ cho 
tôi một câu trả lời không thể nào hiểu được. Thí dụ, họ nói 
Thiên Chúa là “cái quá vi đại không thể mô tả bằng lời” hay 
“là thực tại tối hậu” hay “là nền tảng của mọi hiện hữu” hay 
“là thức vô biên giới” hay “là tâm thức thuần tịnh”. 

Sau này tôi hỏi nhiều vị thầy Phật giáo giải thích ý nghĩa 
của Niết bàn. Hoặc là họ sẽ trả lời tôi về những gì không phải 
là Niết bàn, hoặc là họ sẽ cho tôi một câu trả lời không thể 
hiểu được. Thí dụ, họ nói Niết bàn là “cái không thể mô tả 
bằng lời” hay “là thực tại tối hậu” hay là “nền tảng của mọi 
hiện hữu” hay là “thức vô biên giới“ hay là “tâm thức thuần 
tịnh“. Lúc đó trí tôi chợt sáng ra: tôi đã nghe thứ ngôn ngữ bí 
hiểm này trước đây! Cũng giống y như những lý do làm tôi 
bác bỏ những mô tả vô nghĩa về Thiên Chúa khi tôi còn là 
một thiếu niên, nên ngay bây giờ tôi vẫn bác bỏ tất cả những 
mô tả cầu kỳ hoa mỹ về Niết bàn của Phật giáo. 


289 


Một vài mô tả về Niết bàn chỉ là kết hợp hai ý tưởng đối 
nghịch, thí dụ như là: “ý thức vô biểu” hay là “hòa đồng với 
cái không thể nắm giữ được”. Ý thức là phần cốt yếu của tiến 
trình nhận thức để kinh nghiệm biểu hiện; vì thế “ý thức vô 
biểu” thực sự có nghĩa là “biểu hiện vô biểu” hay “ý thức vô 
thức”, điều này thật vô nghĩa. Con người chỉ có thể hòa đồng 
với cái gì tâm có thể hiểu được, vì thế cái định nghĩa sau trở 
thành “hòa đồng với cái không thể hòa đồng được” hoặc 
“nắm giữ cái không thể nắm giữ được”. Những định nghĩa 
này và những định nghĩa khác tương tự chỉ là những ý tưởng 
khật khùng được khoác chiếc áo trí tuệ. 

Vấn đề bao hàm ở đây là đối với một hành giả Phật giáo, 
thật ngượng ngùng nếu họ không biết rõ Niết bàn là gì. 
Cũng giống như đi trên một chiếc xe buýt mà không biết 
chắc xe buýt sẽ đi đâu. Càng tệ hại hơn khi có một người bạn 
không theo Phật giáo hỏi hành giả này hãy mô tả con đường 
người ấy nhắm tới trên cuộc hành trình tu tập Phật giáo. Vì 
thế nhiều hành giả Phật giáo áp dụng kiểu “tung hỏa mù”, 
nghĩa là che mắt thính giả bằng cách sử dụng những kết hợp 
từ ngữ bất thường nghe có vẻ bí hiểm. Bởi vì nếu thính giả 
của bạn không hiểu bạn đang nói gì, thì có cơ may là họ sẽ 
nghĩ rằng những điều bạn nói thật thâm sâu, và bạn là người 
trí tuệ! 

Những mô tả sai lạc về Niết bàn như thế thiếu tính trung 
thực và thắng thắn, đi lệch đường đến nỗi tôi gọi đó là “Niết 
bàn kiểu khật khùng bí hiểm”. Kinh nghiệm cho chúng ta biết 
rằng khi một người hiểu thấu đáo một việc gì, thì người ấy có 
thể đưa ra một lời mô tả trung thực, thẳng thắn, rõ ràng, với 
đầy đủ chỉ tiết về việc đó. Làm cho vấn đề trở nên bí hiểm là 
dấu hiệu chứng tỏ chắc chắn rằng diễn giả không hiểu được 
những gì họ nói. 


290 


Làm Sáng Tỏ Thực Chất Của Niết bàn 

Trong phần này, tôi sẽ đưa ra ba lời mô tả bổ túc về Niết bàn: 
1) Niết bàn là hạnh phúc tối thượng; 2) Niết bàn là sự đoạn 
diệt hoàn toàn mọi tham dục, sân hận, và sĩ mê; và 3) Niết bàn 
là sự đoạn diệt không còn để lại dấu vết (vô dư y) của tiến 
trình mà ta gọi là thân và tâm. Ba lời mô tả này xuất phát từ 
Đức Phật, cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng và chính xác về 
Niết bàn. Một khi hành giả đã hiểu Niết bàn là gì, thì hành 
giả sẽ dễ dàng nhận ra con đường đưa đến đó, và tất cả những 
lời Phật dạy sẽ trở nên hết sức rõ ràng. 


Hạnh Phúc Tối Thượng 

Đức Phật dạy: “Niết bàn là hạnh phúc tối thượng” 
(Kinh PhC 203, 204). Đây có lẽ là lời mô tả rõ ràng nhất về 
Niết bàn. Không những nó thắng thắn trung thực và không 
có điều gì khó hiểu, nó lại còn rất hấp dẫn. Nó để lộ cho 
thấy tại sao thiện nam tín nữ đã nỗ lực đạt đến Niết bàn trong 
suốt hai mươi sáu thế kỷ qua. Tất cả chúng ta đều muốn được 
hạnh phúc, và nếu có một niềm hạnh phúc tối thượng đang 
mời gọi, thì đó là điều chúng ta mong muốn. Như vậy, lời dạy 
muôn đời của Phật giáo là làm thế nào để ngày càng được 
hạnh phúc hơn, cho đến khi con người đạt đến tột đỉnh của 
hạnh phúc ngay trong đời này, đó là Niết bàn. 

Trong lúc này, tôi trình bày lời dạy đặc biệt của Đức Phật 
về Tứ Diệu Đế (Bốn Chân Lý Cao Thượng) sau khi sắp xếp lại 
trật tự của chúng. Tôi nhận thấy rằng nếu tôi bắt đầu bằng 
Khổ đế, thi thính giả của tôi sẽ quay lưng bỏ đi. Họ đã biết 
quá đủ về khổ trong đời sống của họ. Họ không muốn bỏ một 
buổi tối để đến đây nghe thêm về nhiều loại khổ nữa. Như 
bất cứ người bán hàng nào cũng biết, ấn tượng ban đầu vô 
cùng quan trọng. Vì vậy tôi giới thiệu Tứ Diệu Đế như sau: 

1. Hạnh phúc. 


29ï 


2.. Con đường đưa đến hạnh phúc. 

3. Đau khổ. 

4.. Nguyên nhân của đau khổ. 

Điều này chủ yếu vẫn giống như lời Đức Phật dạy, 
nhưng được sắp xếp lại trật tự dễ tạo tác dụng lớn hơn. Một 
vài người có thể gọi sự sắp xếp lại này là “phương pháp tiếp 
thị”, nhưng nó nhân mạnh mục đích của Phật giáo bằng cách 
đặt hạnh phúc lên hàng đầu. 

Niết bàn được phác họa như là niềm hỷ lạc tối thượng 
cũng hé lộ cho thấy rằng Bát Chánh Đạo là con đường để đạt 
được hạnh phúc ngày càng gia tăng. Những người hết lòng 
nỗ lực đi theo con đường này ngày càng hạnh phúc hơn. 
Như Đức Phật đã dạy trong Kính Aranauibhanea: “Hành giả 
phải biết định nghĩa hỷ lạc là thế nào, sau khi đã biết, hành 
giả phải tìm kiếm hỷ lạc bên trong bản thân mình”(23), Hành 
giả theo đuổi hỷ lạc nội tâm, tức là nhập định, mà không sợ hãi 
cho đến khi đạt đến hỷ lạc tối thượng. 

Hạnh phúc tối thượng mà bạn đã từng trải nghiệm là gì? 
Các loại ma túy? Tình dục? Âm nhạc? Yêu đương? Mới chào 
đời? Bạn sẽ thấy hạnh phúc của ?+hập định vượt trội hơn tất 
cả những hạnh phúc kể trên. Đó là lý do tại sao trải nghiệm 
nhập định đầu tiên của hành giả đã làm vỡ tung tất cả khái 
niệm cũ của vị ấy về ý nghĩa của hạnh phúc. Nhập định đã 
đem lại tuệ giác về hạnh phúc. Không phải nh là hỷ lạc tối 
thượng, nhưng nó rất gần kề đến nỗi Đức Phật gọi nó là 
“niềm hỷ lạc của giác ngộ” (sambodhi sukha 24), như chúng ta 
đã đề cập trước đây. Từ jnh, hành giả tiến tới một thứ hỷ lạc 
cao hơn, đó là Niết bàn. 

Những nghiên cứu khoa học gần đây đã ủng hộ lời khẳng 
định rằng thiền tập giúp cho con người hạnh phúc hơn, và các 
tu sĩ Phật giáo có lẽ là những người hạnh phúc nhất(25). Vì thế, 
bất cứ ai muốn có hạnh phúc thì phải trở thành một thiền giả 


292 


tinh tấn. Và nếu hành giả muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng, 
thì hãy tiến tới Niết bàn. 


Sự Đoạn Diệt Hoàn Toàn Mọi Tham Dục, Sân hận ouà S¡ Mê 
Vị đại đệ tử của Đức Phật là tôn giả Xá-Lợi-Phất (Sariputta) 
đã định nghĩa Niết bàn là sự đoạn diệt hoàn toàn mọi tham 
dục, sân hận và si mê (Tương Ư. BK 38, 1). Câu chuyện về trò 
chơi “Một Điều Ước” minh họa định nghĩa này rất tốt. 

Năm đứa trẻ đang chơi trò chơi “Một Điều Ước”. Mỗi 
đứa sẽ lần lượt được hỏi rằng: “Nếu bạn được một điều ước, 
bạn sẽ ước cái gì?“. Đứa bé đầu tiên trả lời, “Nếu tôi được một 
điều ước, tôi sẽ ước được cây kem sô-cô- la“. Bởi vì hôm ấy 
trời nóng và đứa bé thích ăn kem. 

Đứa bé thứ hai nói: “Nếu tôi được một điều ước, tôi sẽ ước 
có một hãng làm kem. Rồi tôi sẽ được ăn nhiều kem bất cứ lúc 
nào tôi muốn!”. Đứa bé thứ nhất ngồi đó nét mặt sa sầm, nó 
hối tiếc là đã ước chỉ một cây kem và nghi đứa bé thứ hai thật 
thông minh. 

Đứa bé thứ ba nói: “Tôi thì ước có một tỷ đô-la. Với một 
tỷ đồng, tôi sẽ mua một hãng làm kem, một tiệm bán kẹo, và 
một nhà hàng thức ăn nhanh của riêng tôi, rồi tôi có thể ăn 
bánh mi kẹp thịt và hai phần khoai tây chiên bất cứ lúc nào 
tôi muốn, và mẹ tôi không thể nào ngăn cản tôi được! Tôi sẽ 
còn lại nhiều tiền để mua bất cứ cái gì tôi muốn, ngay khi tôi 
nghĩ ra món đớ“. Bây giờ thì đứa bé thứ hai cảm thấy mình 
ngu, chỉ bằng lòng với một hãng làm kem, trong lúc nghỉ rằng 
đứa bé thứ ba thông minh hơn minh biết bao khi đã ước có 
được một tỷ đô-la. 

Đứa bé thứ tư nói: “Nếu tôi được một điều ước, thì tôi 
sẽ ước có thêm ba điều ước nữa! Với điều ước thứ nhất tôi sẽ 
có được hãng làm kem. Với điều ước thứ hai, tôi sẽ có được 
một tỷ đô-la, và với điều ước thứ ba, tôi sẽ ước có được thêm 


293 


ba điều ước nữa! Bằng cách này, tôi sẽ tiếp tục có điều ước 
đến vô tận”. Ngay cả đứa bé đã ước có một tỷ đô-la bây giờ 
cảm thấy mình bị đánh bại. Tất cả ba đứa bé đầu tiên nhìn 
đứa bé thứ tư như một thiên tài. Còn gì hơn có được những 
điều ước vô tận? 

Đứa bé thứ năm vượt trội hơn tất cả. Nó lặng lẽ nói: “Nếu 
tôi có một điều ước, tôi ước rằng tôi sẽ được hài lòng mãn 
nguyện đến mức độ không bao giờ cần ước muốn thêm một 
điều gì nữa cả!” 

Đứa bé thứ năm đã thắng trò chơi “Một Điều ước”, cũng 
giống như những người ngồi thiển bất động thắng cuộc chạy 
đua của con người. Những người đó hiểu rằng hạnh phúc tối 
thượng, tức Niết bàn, là sự chấm dứt mọi tham dục, sân hận 
và si mê. Niết bàn là sự hài lòng mãn nguyện tối hậu. 

Có hai loại tự do trong thế giới này: tự do theo đuổi dục 
vọng và tự do từ bỏ dục vọng. Loại tự do thứ nhất tượng 
trưng bằng những ước muốn vô tận của đứa bé thứ tư, và đó 
là thứ tự do được sùng bái như là mục tiêu tối hậu của cuộc 
sống trong các xã hội ham chuộng vật chất. Những chính 
quyền hiện đại cố gắng cho người dân của họ được tự do theo 
đuổi dục vọng vô giới hạn, với tài sản, đặc lợi và đặc quyền. 
Tuy nhiên, người dân của họ phần lớn vẫn không hài lòng. 
Loại tự do thứ hai tượng trưng bằng sự hài lòng vô tận của 
đứa bé thứ năm. Chỉ có những đường hướng tâm linh như 
Phật giáo mới tôn sùng loại tự do từ bỏ dục vọng. Niết bàn là 
hình thái toàn hảo của loại tự do thứ hai này; vì đoạn diệt 
hoàn toàn mọi tham dục, sân hận và sĩ mê là tự do từ bỏ tất 
cả dục vọng. Đó là sự chấm dứt mọi khát ái. An tịnh. Giác 
ngộ. 


Sự Đoạn Diệt Không Còn Dấu Vết của Thân oà Tâm 
Vào thời Đức Phật, ngay cả những người dân làng mộc mạc 


294 


cũng hiểu ý nghĩa của Niết bàn. Vì nibbana là một từ thông 
dụng để chỉ một ngọn đèn dầu đang tắt ngấm (xem Kinh 
Kutana, Tương LL BK, 235). Khi dầu đã cạn, hay tim đèn đã 
cháy hết, hay một cơn gió đã thổi tắt ngọn đèn, người dân 
làng sẽ nói là ngọn lửa đã “tắt ngấm” (nibbäna-ed). Nibbãna là 
một từ trong cách dùng bình thường để mô tả sự chấm dứt 
không để lại dấu vết của một tiến trình tự nhiên, dù đó là một 
ngọn lửa, hay kết cấu thân tâm phức hợp... hay là một hộp kỳ 
bí rất thời thượng. 

Người ta kể cho tôi nghe trong cuối thập niên 1970 ở 
California, thiên hạ đua nhau đặt một cái hộp nhỏ bằng kim 
loại trên bàn uống cà phê của họ (trong phòng khách) như là 
một vật trang trí để gợi ý trò chuyện. Cái hộp hình chữ nhật 
trông giản dị ở mọi góc cạnh, chỉ trừ mặt trước có một cái nút 
đơn giản. Khi người khách của gia chủ hỏi cái hộp dùng để 
làm gì, họ được mời bật cái nút. Ngay khi cái nút được bật 
lên, người ta có thể nghe tiếng vù vù của động cơ và tiếng ầm 
ầm của bánh xe răng cưa bên trong hộp. Rồi một cái nắp bật 
lên ở một phía, và một cánh tay máy sẽ thò ra từ bên trong. 
Cánh tay kim loại sẽ dang rộng ra, uốn cong từ bên góc ra phía 
trước, và rồi vặn tắt cái nút. Sau đó, nó sẽ rút lui vào bên trong 
cái hộp, cái nắp sẽ đóng lại, và tất cả sẽ yên tỉnh trở lại. Đó là 
cái hộp mà mục đích duy nhất của nó là tự vặn tắt. Đối với 
tôi, đây là một hình ảnh ẩn dụ tuyệt diệu về Niết bàn! 

Mục đích của tiến trình mà chúng ta gọi “thân và tâm” là 
tự dập tắt. Cuối cùng là sự an tịnh. 

Di nhiên, hành giả có thể thưởng thức sự chính xác rất 
thú vị của hình ảnh ẩn dụ này chỉ khi nào hành giả đã có trải 
nghiệm trực tiếp về tính trống không hoàn toàn của toàn bộ 
tiến trình được gọi là “thân và tâm”. Tuệ giác quan trọng nhất 
là không có ai ở trong này, ở ngoài kia, hay ở bất cứ nơi đâu, 
đối với tiến trình đó. Tâm tạo tác (tác Ú chí) uà tâm nhận biết 


295 


(tức ú thúc) chỉ là những tiến trình tự nhiên. Khi hành giả 
nhìn xuyên suốt vào tâm điểm của tuệ giác này, thì sẽ thấy 
là không có gì để mất và không có gì bị hủy diệt. Chỉ khi nào 
có một thực thể bền vững nào ở đó để bắt đầu ta mới có thể 
dùng chữ hủy diệt. Nhưng đối với một sự chấm dứt không 
còn để lại dấu vết của một tiến trình tự nhiên trống không, 
chúng ta dùng chữ đoạn điệt. Niết bàn là một tiến trình tự 
nhiên trống không của thân và tâm tự thực hiện việc đoạn 
điệt của nó. 

Chỉ có khổ đau hiện hữu, không có người đau khổ; 

Có hành động, nhưng không có kẻ thực hiện hành động ở đó; 

Có Niết bàn, nhưne không có người nhập Niết bàn; 

Có cơn đường, nhưng không thấu người lữ khách trên đó. 

(Thanh T1 16, 90) 


Cảm Nghiệm Đầu Tiên Về Niết bàn - Nhập Vào Dòng 
Thánh 

Sau nhiều nỗ lực tinh tấn tu tập đầy đủ Bát Chánh Đạo sẽ đến 
lúc hành giả suy ngẫm lại về ý nghĩa của tất cả những việc 
này. Sau lần trải nghiệm n hập định mới nhất, hành giả có được 
chánh niệm cực mạnh đủ khả năng giữ bất cứ đối tượng quán 
chiếu nào trong tỉnh trạng bất động trong một thời gian dài. 
Những chướng ngại như trạo hối và hôn trầm biến mất. lâm 
trong sáng rực rỡ và thật an tịnh. Tâm tràn đầy hạnh phúc nội 
tại, hạnh phúc hiện diện mạnh đến nỗi tâm dễ dàng vượt qua 
bất cứ sự sợ hãi nào khởi lên khi chánh niệm chiếu sâu vào 
những cảnh giới xa lạ. Chính niềm hỷ lạc đã làm cho tâm trở 
nên can đảm, anh dũng, không gì ngăn cản được trong tiến 
trình tìm tòi sự thật. Vào những thời điểm khác, hành giả đã 
đến gần hơn với “sự vật đúng như thật” rất khó nắm giữ, 
nhưng rồi sự sợ hãi, tham ái, và oán ghét đã xua tâm đi chỗ 


29% 


khác. Nhưng giờ đây, sau khi an trú trong nh, hành giả thấy 
không còn bất cứ tham ái, oán ghét, hay các mối tư lợi nào cần 
phải bảo vệ nữa. Sử dụng hồi ức về trải nghiệm ?hập định để 
thu thập dữ liệu, hành giả không ngừng đào sâu vào cốt lõi 
của các pháp. Táo bạo và minh mẫn, tâm tạo bước đột phá vào 
nơi xuất phát kinh nghiệm, cái mà tôi đã gọi là thành trì của 
tự ngã, do hai vị chúa tể là tâm tạo tác và tâm nhận biết thống 
trị. Ở đó, lần đầu tiên hành giả thấy, hết sức chắc chắn rõ ràng, 
rằng cái thành trì này hoàn toàn trống không! 

Trải nghiệm về tuệ giác ấy hoàn toàn khác hẳn với bất cứ 
điều gì hành giả có thể tưởng tượng được. Như Đức Phật đã 
dạy trong Kính Sappurisa, khi đề cập đến nhập định nhưng 
cũng có thể áp dụng cho việc nhập vào dòng thánh. “Bởi vì, 
dù họ tưởng tượng thế nào đi nữa, kinh nghiệm ấy sẽ luôn 
luôn khác hắn” (Trung BK 113, 21). Sẽ xảy ra một sự thay đổi 
vô cùng lớn lao về mẫu mực nhận thức. Giống như sự thay 
đổi cấu trúc địa tầng của quả đất tạo nên một trận động đất 
rộng lớn, vì thế sự thay đổi những lập trường cơ bản trong 
quan điểm của hành giả cũng giống như một trận động đất 
kinh hoàng trong tâm thức. Những cấu trúc của các khái 
niệm và quan điểm lâu đời được trân quý nay sụp đổ tan 
tành. Tuệ giác được tăng cường năng lượng hùng hậu như thế 
làm hành giả cảm thấy như có sự bùng nổ trong tâm thức. 
Trong một khoảng thời gian, hành giả không biết mình đứng 
nơi đâu. Hành giả biết chắc chắn mình không phát điên. Thật 
ra, hành giả cảm thấy tâm lành mạnh hơn bao giờ hết. lâm 
thật trong sáng, an tịnh và tràn ngập hỷ lạc. Một trong những 
dấu hiệu cần thiết của tuệ giác là khoảng thời gian hỷ lạc tuyệt 
vời bền vững kéo dài liên tục. Sau khi giác ngộ, người ta nói 
rằng Đức Phật đã ngồi yên trong bảy ngày, Ngài đã trở thành 
bất động trong niềm hỷ lạc tối thượng của quả vị giải thoát 
(Luật T-L II). 

Sau một thời gian, có lẽ cả vài ngày, cuối cùng như thể 


297 


như bụi đã lắng đọng. Ánh sáng chói lòa của niềm hưng phấn 
từ từ giảm xuống đủ cho hành giả có thể phân biệt trở lại. 
Hành giả nhìn kỹ để xem lâu đài nào còn đứng vững và cái gì 
đã biến mất. Nếu đó là quả Nhập lưu (sotäpatti) hành giả sẽ 
thấy rõ rằng tất cả ảo tưởng về một cái ngã hay về một bản 
thể, thuộc cá nhân hay vũ trụ, đã hoàn toàn bị hủy diệt, bây 
giờ và mãi mãi. 

Sau khi đắc quả Nhập lưu, tất cả hình như quá rõ ràng. 
Điều ngạc nhiên là hành giả đã quá mê muội đến nỗi không 
thể hiểu thấu sự lừa gạt hiển nhiên này sớm hơn. Chân lý vô 
ngã này đã được nói rõ ràng nhiều lần trong những lời dạy 
của Đức Phật. Giờ đây hành giả nhận thức rằng, bởi vì ước 
vọng, tính ưa phủ nhận, và năm chướng ngại, mà hành giả 
đã thanh lọc tất cả những gì mình đã đọc, bẻ cong và diễn giải 
nó, để chỉ nhận những gì hành giả muốn nghe từ lời Phật dạy. 
S¡ mê quả thật mạnh mẽ không thể tưởng được, và đã xâm 
nhập lan tràn nhiều hơn mọi người có thể biết. Như Voltaire 
nhận xét: “Cách duy nhất để hiểu khái niệm vô hạn của toán 
học là suy tưởng về phạm vi ngu muội của con người”. 

Giờ đây ảo tưởng đã lộ rõ chân tướng, và si mê bắt đầu 
tan rã. Sau khi đã nhìn xuyên suốt vào cốt lõi của vô ngã 
(anaftZ), bây giờ hành giả có thể hiểu toàn thể phạm vi của 
Khổ (đukkha). Trước đây, hành giả thoái thác không muốn 
chấp nhận rằng tất cả mọi hiện tượng đều là khổ. Điều này là 
đo ảo tưởng về cái ngã đòi hỏi ít nhất cũng phải có một góc 
hiện hữu mà nơi đó sự thật về khổ không áp dụng, một cõi 
trời hạnh phúc toàn hảo, dù đó là “tâm nguyên sơ”, “hòa 
đồng với nhất-thể” hay bất cứ hình thái nào mà các đầu óc 
tưởng tượng tâm linh khác muốn đưa ra. Mọi hiện tượng khác 
có thể là khổ, chỉ trừ chỗ cư trú ngoại lệ này là nơi mà ảo 
tưởng về cái ngã đã dành riêng làm “nhà an dưỡng tối hậu” 
của mình. Nhưng một khi hành giả đã thấy tánh không tuyệt 
đối của mọi hiện tượng, cả nội tâm lẫn ngoại giới, thì hành 


298 


giả không còn cần “một nhà an dưỡng” như thế. Quyền lợi bất 
khả xâm phạm về sự tồn tại liên tục của tự ngã đã bị hủy diệt. 
Bản tính ưa phủ nhận đang bị xói mòn. Giờ đây, hành giả 
hoàn toàn đồng ý với lời dạy của Đức Phật rằng: “Tất cả các 
hành đều là khổ (sabbe sankhãrä dukkhã), toàn bộ không thể 
cứu vãn được” (Kinh PhC 278). 

Hơn nữa, nhìn thấy thân và tâm không có một thực thể 
bền vững nghĩa là toàn bộ tiến trình này có thể đi đến chỗ kết 
thúc không để lại dấu vết mà không có gì mất mát cả. Thật 
thú vị khi quan sát rất nhiều Phật tử thành tâm muốn giữ lại 
một cái gì cho họ sau khi giác ngộ. Giữ lại một cái gì cho chính 
mình được gọi là “dính mắc”, ngay cả khi dính mắc một điều 
gì thật vi tế. Tuy nhiên, sau khi đắc quả Nhập lưu, tất cả 
những dính mắc khởi lên từ quan điểm của cái ngã cuối cùng 
sẽ bị loại bỏ. Hành giả nhận thức rằng tất cả kinh nghiệm chỉ 
là những hiện tượng do duyên sinh và vì vậy một ngày kia sẽ 
đi đến chỗ đoạn diệt hoàn toàn. Và việc này bao gồm cả thân 
và tâm. Sự hiểu biết rốt ráo về vô thường, như đã nói trong 
chương trước, không chỉ là nhìn các hiện tượng sinh diệt 
giống như những làn sóng trên đại dương, nhưng là nhìn thấy 
toàn bộ đại dương biến mất cùng với lục địa chứa đựng nó. 
Để hiểu vô thường thật rốt ráo, hành giả phải thấy sự đoạn 
diệt ấy. Và sự hiểu biết này phát khởi liên thông với việc khám 
phá ra tính vô ngã của các pháp. Như vậy, trong kinh điển, 
hành giả tìm thấy nhiều vị đắc quả Nhập lưu bày tỏ việc 
chứng đắc của mình trong những lời nói này: 

Bất cứ cái gì có sinh khởi, thì (một ngà kia) sẽ hoàn toàn 
đoạn diệt. (Tương Ư. BK 56,11) 

Như vậy, sự hiểu biết thấu đáo Vô ngã cũng cho phép 
tâm hiểu biết thấu đáo về Khổ và Vô thường. Sự kiện chứng 
đắc quả Nhập lưu là việc nhận thức rằng tất cả mọi kinh 
nghiệm, kể cả cái tâm nhận biết kinh nghiệm, là vô thường, 


299 


khổ và vô ngã, “phải chịu đoạn diệt, khổ và không có một bản 
chất bền vững”. Ba “Pháp Ấn” rất nổi tiếng này của mọi 
hiện hữu thâm nhập khắp vạn vật. Như vậy, đó cũng là bản 
chất của thân và tâm, một ngày kia phải chịu đoạn diệt không 
còn để lại dấu vết gì cả. 


Tạo Cái Có Từ Cái Không 

Như tôi vừa ghi nhận, một vài người quá dính mắc với sự 
hiện hữu của mình đến nỗi họ thấy Niết bàn như là một thứ 
“nhà an dưỡng cho âm nhận biếf“. Những người đó sẽ nhận 
định “không ở đâu/ là tên một nơi chốn nào đó, “tánh không” 
là một thực thể vững chắc quý báu, và “đoạn diệt” là sự bắt 
đầu một điều gì đó thật tuyệt diệu. Họ cố gắng tạo ra cái có từ 
cái không. 

Có một vấn đề khó khăn về ngôn ngữ khi chúng ta mô tả 
một vật bằng cách phủ nhận những gì không phải là vật đó, 
những tính chất nào vắng mặt, rồi sự phủ nhận và sự vắng 
mặt có thể dễ dàng bị hiểu lầm như chính là vật ấy. Thí dụ: 
Trong truyện ngắn “Qua tấm gương soif(26) của Lewis 
Carrols, Vua White hỏi Alice: cô có thể nhìn thấy hai người 
sứ giả của vua đi trên đường hay không. Alice trả lời: “lôi 
thấy không có ai (nobody) trên đường cả“. Vị vua nhận xét 
bằng một giọng bực bội: “lôi chỉ mong mình có được đôi mắt 
như cô. Có khả năng thấy “Không có aï“ (Nobody)! Và ở một 
khoảng cách xa như thết Vì sao, điều đó cũng giống như tôi cố 
gắng hết sức để thấy những con người thật, trong ánh sáng 
này!“. Rồi, sau khi người sứ giả đã đến, nhà vua hỏi ông ta: 
“Anh đã đi ngang qua ai trên đường đến đây?“ Người sứ giả 
trả lời: “Không có ai” (Nobody). Nhà vua nói: “Đúng lắm, cô 
bé này cũng thấy ông ta. Như vậy, dĩ nhiên là “không có ai 
chậm hơn anh”. Người sứ giả trả lời bằng một giọng tức bực: 
“Tôi đã gắng hết sức mình, tôi chắc chắn “không có ai đi 


300 


nhanh hơn tôi!” Nhà vua trả lời: “Ông ta không thể đi nhanh 
như thế; nếu không, ông ta đã đến đây trước anh rồi”. 

Có một câu chuyện tương tự như vậy trong Phật giáo, đề 
cập đến một đoạn đời trước kia của một vị đại đệ tử của Đức 
Phật là tôn giả A-na-luật (Anuruddha). Vào một trong những 
tiền kiếp của tôn giả A-na-luật, ngài đã tạo được thiện nghiệp 
lớn, nên kết quả là trong kiếp này tôn giả luôn luôn nhận 
được những thứ đồ dùng ngài cần (Kinh PC-a, 5: 17). Một 
ngày kia, cậu bé A-na-luật đang chơi đánh bi với các bạn, 
và dùng các món đồ ăn đựng trong giỏ thức ăn trưa của mình 
để trả cho người thắng cuộc. Không may là cậu bé thua cuộc 
liên tiếp cho đến khi giỏ thức ăn của cậu không còn món 
nào. Là con của một gia đình rất giàu, cậu ra lệnh cho gia 
nhân đem giỏ thức ăn về nhà và lấy thêm nhiều bánh nữa. 
Ngay sau khi người gia nhân trở lại, cậu lại thua luôn mấy 
cái bánh đó. Vì vậy, người gia nhân lại được lệnh trở về nhà 
lần thứ hai để lấy thêm đồ ăn. Và lần thứ hai cậu bé lại thua 
hết những cái bánh trong trò chơi đánh bi. Cậu ra lệnh người 
gia nhân lần thứ ba xách giỏ về nhà để xin mẹ thêm vài cái 
bánh nữa. Tuy nhiên, đến lúc này thì mẹ cậu đã hết bánh. Vì 
vậy, bà dặn người gia nhân trở lại chỗ của con trai với cái 
giỏ trống trơn và nói với A-na-luật là: “Bánh MNatfhi1“. Natthi 
trong tiếng Pali nghĩa là “không còn gì nữa“. 

Trong lúc người gia nhân xách cái giỏ trống không trở về 
chỗ của A-na- luật, chư thiên trên trời biết rằng nếu họ không 
can thiệp thì A-na-luật sẽ không nhận được những gì cậu bé 
muốn. Vì điều này không thể xảy ra do những thiện nghiệp 
mà A-na-luật đã tạo trong một đời trước, nên chư thiên liền bí 
mật nhét vài cái bánh của cõi trời vào trong cái giỏ trống. 

Khi người gia nhân trở lại, nó giao cái giỏ cho ông chủ 
nhỏ, và nói: “Thưa cậu, bánh Nz£fh7!“. Nhưng khi A-na-luật 
mở giỏ ra, mùi bánh cõi trời thơm hấp dẫn đến nỗi cậu không 


307 


thể không nếm thử một cái. Bánh ngon đến nỗi từ đó về sau 
cậu bé đòi mẹ cho cậu ăn bánh NMaffh¡ mà thôi. 

Thật ra, “bánh natthi”, nếu không có chư thiên can thiệp 
vào. có nghĩa là “không còn cái bánh nào cả”. Cũng như 
ajãtam, khi những ước vọng không can thiệp vào có nghĩa 
là “không có gì sinh ra”, abhñtzmm nghĩa là “không có gì hiện 
hữu”, akatazm nghĩa là “sự vắng mặt của mọi tạo tác”, và 
asanikhatam nghĩa là “sự vắng mặt của mọi pháp hữu vi”, bốn 
từ Pali này là những từ đồng nghĩa với Niết bàn rất nổi tiếng 
trong kinh [zna (Kinh Ud 8, 3). Những nhà phiên dịch đã 
thêm vào phần diễn giải không cần thiết khi họ dịch những từ 
phủ định ấy (được thấy qua tiếp-đầu-ngữ a- trong tiếng Pali) 
như thế là có cái gì ở đó, bằng cách dịch chúng như là “cái 
không sinh”, “cái không có nguồn gốc”, “cái không được tạo 
ra”, “cái vô vi”, cũng giống như Vua White xem từ “NÑobody” 
là tên của một người vậy. 


Hai Nhân Duyên Đưa Đến Chứng Đắc Quả Nhập Lưu Và 
Năm Chi Phẩn Hỗ Trợ 

Trong nhiều dịp Đức Phật đã dạy rằng chánh định, hay 
nhập định, là nhân duyên tức thời để “thấy sự vật đúng như 
thật” (uathã bhữta ñãnadassana) (TCBK V, 24; V, 168; VỊ, 50; 
VII, 81; X, 3: XI, 3). Như vậy tại sao không phải tất cả những 
người đã trải nghiệm rhập định đều trở thành một vị đắc quả 
Nhập lưu? 

Câu trả lời là ngoài thập định hành giả còn cần có sự hiểu 
biết đầy đủ về những lời dạy của Đức Phật. Trong chương 12, 
tôi đã cho ví dụ về ngọn đèn pha và bản đồ. Hãy tưởng tượng 
ba người đàn ông đang tìm kiếm kho tàng trong rừng vào ban 
đêm. Người thứ nhất có ngọn đèn pha nhưng không có bản 
đồ. Người thứ hai có bản đồ nhưng không có đèn pha. Và 
người thứ ba có cả đèn pha lẫn bản đồ. Chỉ có người thứ ba 


302 


tìm được kho tàng. Trong ví dụ này, ngọn đèn pha tượng 
trưng cho tâm sáng chói được nh tăng cường sức mạnh, 
bản đồ tượng trưng cho kiến thức ứng dụng chính xác những 
lời Phật dạy, và kho tàng tượng trưng cho việc đắc quả Nhập 
lưu. Chỉ khi nào hành giả đã được thấm nhuần Giáo Pháp 
của Đức Phật và đã trải nghiệm #:hập định lúc đó hành giả 
mới có thể tìm thấy Niết bàn. 

Trong Đại Kinh Phương Quảng (Mahñuedalia Sutt), Tôn giả 
Xá-Lợi- Phất (Sãriputta) nói rằng có hai “nhân duyên” để phát 
khởi chánh tri kiến, đây là một cách nói khác về việc chứng 
đắc quả Nhập lưu. Hai nhân duyên đó là “lời nói của người 
khác” (parato ghosa) đi cùng với “hoạt động của tâm quay 
trở về nguồn cội” (hay là “như lý tác ý”) (uoniso mmanasikñra). 
Tôn giả Xá-Lợi-Phất nói tiếp rằng hai “nhân duyên” ấy được 
năm chỉ phần hỗ trợ: đó là giới (sila), học hỏi (suta), thảo luận 
(säkaccha), thiền chỉ (samatha) và thiển quán (vipassana) 
(TrungBK 43, 13-14). 

“Hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội” ám chỉ đến 
tuệ giác dựa trên cảm nghiệm 0 hập định. Trong ví dụ đóa sen 
ngàn cánh trong đó phần tâm điểm của hoa sen chứa đựng 
hạt bảo châu quý giá nhất, tức là Niết bàn, nhiệm vụ của hành 
giả là nhẹ nhàng mở từng lớp cánh của đóa sen này cho đến 
khi hành giả đạt đến tâm điểm của hoa sen. Điều này mô tả ý 
nghĩa của câu “hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội”. 
Chức năng của Thiển Chỉ là đưa hành giả đến gần với nguồn 
cội hơn. Chức năng của Thiển Quán là để nhận thức được 
tánh không bên trong vạn pháp. Cả Thiền Chỉ lẫn Thiển Quán 
phải được xây dựng trên Giới. Bởi vì nếu giới hạnh của hành 
giả không thanh tịnh, thì đnh tướng sẽ lờ mờ hoặc không khởi 
lên được, khiến cho hành giả không thể nào đạt được nh. 
Như vậy, nhân duyên thứ hai mà Tồn giả Xá-Lợi-Phất nói đến 
để chứng đắc quả Nhập lưu gồm có ba chi phần hỗ trợ là Giới, 
Định và Tuệ, tất cả cuộn vào nhau như là “hoạt động của tâm 


303 
quay trở về với nguồn cội”. 

“Lời nói của người khác” là một thành phần cần thiết để 
chứng đắc quả Nhập lưu. Trong bảng mẫu về năm chỉ phần 
hỗ trợ, điều này được thể hiện bằng học hỏi và thảo luận. Chỉ 
đọc văn bản kinh điển hay lắng nghe các bài thuyết pháp của 
những tăng ni đạt đạo cũng chưa đủ. Hành giả cần phải thảo 
luận những gì mình đã đọc và nghe với một vị thầy có khả 
năng để bảo đảm rằng mình đã hiểu đúng. Trong các trường 
đại học của chúng tôi, chúng tôi có một hệ thống gồm cả các 
bài giảng lẫn trợ giảng và hội thảo tương đương với “học hỏi“ 
(suta) và “thảo luận” (sãkacchã). 

Sâu sắc hơn nữa, “lời nói của người khác” dù nói hay viết 
phải đến từ một bậc thánh đệ tử để có hiệu quả tốt. Những 
bậc thánh đệ tử là những vị đã chứng đắc quả Nhập lưu, Nhất 
lai, Bất lai hay A-la-hán. Họ đã nhìn thấy Vô thường, Khổ và 
Vô ngã đến tận cùng sâu thắm. Họ đã có trải nghiệm cá nhân 
về Niết bàn, vì vậy họ biết chính xác những gì họ nói. Lắng 
nghe lời thuyết pháp của một bậc thánh đệ tử thật quan trọng 
đến nỗi, theo kinh điển, không có việc này thì sự kiện chứng 
đắc quả Nhập lưu không thể thành tựu được (Tăng CBK X 
61). Một bậc thánh đệ tử và một người bình thường có thể 
thuyết giảng cùng một thông điệp, nhưng thính giả nhận ra 
ngay bằng trực giác sự khác biệt vô cùng to lớn. Chính là lời 
giảng dạy xuất phát từ đâu đã tạo ra sự khác biệt. Khi lời 
giảng dạy đến từ một bậc thánh đệ tử, nó thật sống động và 
đầy hứng khởi. Khi lời giảng dạy đến từ một người bình 
thường, mức độ cao nhất đạt được chỉ là hấp dẫn mà thôi. 
Như vậy, chính ngay trong Phật giáo Nguyên Thủy, vẫn có 
cái gì giống với truyền thống “truyền tâm”, thường liên kết 
với Mật Tông và Đại Thừa mặc dù trong truyền thống Nguyên 
Thủy điều này được làm sáng tỏ và giải thích rõ ràng như là 
một thứ uy lực tiểm tàng trong lời giảng dạy của một bậc 
thánh đệ tử. Hơn nữa, những lời thuyết giảng và thảo luận 


304 
ấy, “lời nói của người khác”, mới chỉ là một nửa của những 
điều kiện để cho việc chứng đắc quả Nhập lưu có thể xảy ra. 
Như vậy, con đường đi đến chứng đắc quả Nhập lưu đòi 
hỏi việc tu tập tỉnh cần năm chi phần hỗ trợ là giới, học tập, 
thảo luận, thiền chỉ và thiển quán, và bảo đảm rằng việc học 
tập và thảo luận, kết hợp lại như là “lời nói của người khác”, 
phải xuất phát từ một bậc thánh đệ tử. Hãy để Giới và Định 
làm nền tảng cho Tuệ giác, để hành giả hoàn thành “hoạt 
động của tâm quay trở về nguồn cội”. Sau đó, khi hành giả 
kết hợp hai nhân duyên này, “lời nói của người khác” và “hoạt 
động của tâm quay trở về nguồn cội”, cũng giống như đem 
thuốc súng và lửa đến gần nhau. Khi chúng chạm nhau, sẽ 
xảy ra một sự bùng nổ rất lớn. Đó là tuệ giác. Khi khói đã tan, 
hành giả sẽ thấy rõ tất cả ảo tưởng về cái ngã đã bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Và đó là chứng được quả Nhập lưu. 


Bậc Tùòu Tín Hành oà Tùy Pháp Hành (Saddhãnusãri ouà 
Dhammñnusari) - Chứng Đắc Nhập Lưu Không Cần Nhập 
định? 

Một để tài tranh luận vẫn thường được nêu lên trong tăng 
đoàn của chúng tôi là, hành giả có thể chứng đắc Nhập lưu 
mà không cần có trải nghiệm nhập định không? Điều này ắt 
hăn đã rõ ràng qua những gì tôi đã viết cho đến nay, tôi 
không thể thấy ai có khả năng thâm nhập thấu suốt ý nghĩa 
của Vô thường, Khổ và Vô ngã mà không có những dữ liệu 
quan trọng đạt được từ trải nghiệm nhập định. Tuy nhiên, có 
một vài câu chuyện trong Tam Tạng Kinh Điển Pali gợi ý rằng 
điều này có thể xảy ra. 

Đoạn kinh có tính thuyết phục cao nhất mà tôi đã đọc 
được là câu chuyện của ba mươi mốt tên giết người do Đề- 
Bà-Đạt-Đa phái đi để giết Đức Phật mà không để lại dấu vết 
gì. Tên giết người đầu tiên phải giết Đức Phật, hai tên tiếp 


305 


theo phải giết tên thứ nhất, bốn tên tiếp theo giết hai tên kia, 
tám tên tiếp theo giết bốn tên trước đó, và mười sáu tên cuối 
cùng chấm dứt mạng sống của tám tên ấy. Bằng cách này, sẽ 
thật khó tìm ra thủ phạm giết Đức Phật. Tuy nhiên, bởi vì oai 
lực của Đức Phật quá lớn, nên không có tên nào có thể hoàn 
thành nhiệm vụ. Thay vào đó, mỗi nhóm đều phải xin Đức 
Phật tha tội và được Đức Phật ban cho một thời pháp. Bọn 
đâm thuê chém mướn là những kẻ ai cũng biết là không có 
đạo đức, nói gì đến chuyện tu tập thiển định, thế mà tất cả ba 
mươi mốt kẻ âm mưu giết người ấy đã chứng đắc Nhập lưu 
sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp (Luật T 2, 7, 3, 7-8). 

Có lẽ trường hợp khác thường này có thể được giải 
thích qua việc giới thiệu ở đây hai hạng đệ tử trên đường tu 
tập để chứng đắc Nhập lưu: bậc Tùy Tín Hành (saddhãmusñrï), 
và bậc Tùy Pháp Hành (đdhammanusarï) (TrungBK 70). Ngũ 
Căn bao gồm Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ là những chi phần 
tạo uy lực cho tâm tiến đến giác ngộ. Tuy nhiên, khi Định và 
kết quả theo sau là Tuệ còn yếu, thì Tín và kết quả theo sau là 
Tấn có thể bổ sung. Vị nào mà đức tin và tinh tấn là động lực 
chính thúc đẩy việc tu tập để chứng đắc Nhập lưu được gọi 
là bậc Tùy Tín Hành (saddhãnusãrï), và vị nào mà Định và Tuệ 
là động lực chính để tu tập thì được gọi là bậc Tùy Pháp Hành 
(dham=rnanusarï). Dĩ nhiên, cả hai hạng đệ tử này đều cần phải 
có Niệm. Vì thế, có lẽ hành giả nào có đức tin mãnh liệt vào 
lời dạy của Đức Phật, và với nỗ lực to lớn dễ dàng phát xuất 
từ đức tin ấy, thì có thể chứng đắc Nhập lưu mà không cần 
nhập định. Như câu tục ngữ có nói: “Đức tin có thể di chuyển 
cả ngọn núi“. 

Tuy nhiên, một đức tin như thế cần phải cực kỳ dứt khoát 
không thỏa hiệp để có thể di chuyển ngọn núi Everest của vô 
minh và chứng đắc Nhập lưu mà không cần nhập định. Mức 
độ đức tin cần phải có ấy cũng giống như trường hợp của 
người thanh niên trong câu chuyện sau đây được mô phỏng 


306 


từ phần luận giải (Kinh Pháp Cú-a III, 417-21). Một thanh 
niên cầu xin một vị thầy đã đạt đạo nhận anh làm đệ tử. Vị 
thầy từ chối, nói rằng các đệ tử chỉ làm cho ông nhức đầu vì 
họ không bao giờ làm theo những lời dạy bảo của ông. Người 
thanh niên nhấn mạnh rằng anh ta có niềm tin rất mạnh đối 
với vị thầy nên anh sẽ tuân theo mọi lời dạy bảo của thầy. Vì 
thế vị thầy quyết định thử anh ta. Ông ra lệnh người thanh 
niên đi một đường thăng đến phía đông, không được dừng 
lại và cũng không được đổi hướng đi, dù việc gì xảy ra đi nữa. 
Như vậy, người thanh niên cất bước đi về hướng đông. Khi 
anh đến một bụi cây nhiều gai nhọn, anh ta cứ đi thắng qua. 
Khi anh đi đến vài cánh đồng ngập nước, anh vẫn lê bước 
băng qua bùn lầy theo một đường thẳng, thay vì đi quanh co 
trên bờ đê. Và khi anh đi đến một cái hồ lớn, anh vẫn tiếp tục 
bước đi thậm chí không lệch một độ nào trên hướng đi của 
anh. Chẳng bao lâu, nước ngập đến lưng anh, rồi đến cổ, và 
rồi đến tận mũi! Anh vẫn tiếp tục đi. Ngay khi nước bắt đầu 
ngập đến tai anh và khiến anh không nghe được nữa, thi vị 
thầy hét lên bảo anh dừng lại và bước ra khỏi hồ nước. Sau 
đó, người thanh niên trở thành đệ tử của vị thầy đó. Thật dễ 
dạy bảo một đệ tử như vậy, một người sẵn lòng từ bỏ mạng 
sống để theo đúng lời dạy bảo của thầy. Đó là mức độ tín tâm 
cần phải có để trở thành một bậc Tùy Tín Hành và chứng đắc 
Nhập lưu mà không cần có trải nghiệm nhập định. Tôi không 
thấy việc này có khả năng xảy ra trong thời buổi con người 
đa nghỉ như hiện nay. 

Một đức tin mãnh liệt như thế chỉ nên trao cho một bậc 
thánh đệ tử. Đức tin không có trí tuệ chỉ là một cuộc đánh 
bạc. Vì lý do đó, con đường trí tuệ đặt nền tảng trên nhập 
định, con đường của bậc Tùy Pháp Hành (đhamnanwusäri) là 
con đường được khuyên nên theo. 

Về một vấn đề liên quan đến điểm này, kinh điển nói rõ 
ràng rằng không thể chứng đắc Bất lai, nói gì đến chứng quả 


307 


A-la-hán, mà không có trải nghiệm nhập Định nào, chẳng khác 
gì bảo rằng người ta có thể đạt đến lõi cây mà trước tiên không 
đi xuyên qua vỏ cây và giác cây (Trung BK 64, xem thêm Tăng 
Chi BK V 22; VI, 68; VI, 81; XI, 12). 


Lý Duyên Khởi và Kết Quả của Việc Chứng Đắc Nhập 
Lưu 

Đức Phật dạy: “Người nào thấy Lý Duyên Khởi là thấy Pháp, 
người nào thấy Pháp là thấy Lý Duyên Khởi”.27) Một trong 
những kết quả không thể tránh được của việc chứng đắc 
Nhập lưu là hiểu trọn vẹn Lý Duyên Khởi. Trước khi tạo bước 
đột phá tiến sâu vào Pháp, tâm nhận biết và tâm tạo tác được 
xem như là tự ngã của hành giả, hay là một phần của cái ngã 
ấy. Sau khi chứng đắc Nhập lưu, chúng được xem như là 
những tiến trình tự nhiên, không do con người điều khiển, 
nhưng được điều khiển bởi luật nhân quả khách quan như đã 
được mô tả đầy đủ trong Lý Duyên Khởi. 

Những vị đắc quả Nhập lưu hiểu rõ ràng những nhân 
duyên phát sinh động tác của tâm nhận biết và tâm tạo tác. Họ 
cũng hiểu các kết quả của fâm nhận biết và tâm tạo tác. Đặc 
biệt, họ hiểu rằng ái dục (kãmatanhä) và khao khát hiện hữu 
(bhauatanhã) đã thúc đẩy tiến trình hoạt động của tâm nhận 
biết, không những từ mỗi phút giây mà còn từ đời này sang 
đời khác. Thật vậy, vị đắc quả Nhập lưu hiểu rằng một trong 
những chức năng chính của Lý Duyên Khởi là giải thích tái 
sinh diễn tiến như thế nào mà không có một linh hồn hay 
một cái ngã. Phần lớn, chính là do hai loại khát ái này đã tạo 
ra nhiên liệu (sinh y) (upãdãna) để thúc đẩy có nhiều hiện 
hữu hơn (bhava) khiến cho tái sinh (jãti) xảy ra. Hoặc là, nếu 
nhìn vấn để theo đường song song, thì chính ảo tưởng về cái 
ngã và việc phủ nhận Khổ - nói cách khác, là vô minh (i4) 
- làm động lực thúc đẩy nghiệp (sankhara) hỗ trợ cho thức 


306 


(uiñfñiãna) này sinh thành một vòng luân hồi sinh tử mới. Như 
vậy, vị đắc quả Nhập lưu biết chắc chắn việc tái sinh sẽ xảy 
ra, đúng như Đức Phật đã dạy. Hơn nữa, vị đắc quả Nhập 
lưu biết fạ¡ sao tái sinh xảy ra. 

Những vị đắc quả Dự lưu cũng hiểu thấu đáo mười hai 
chi phần của Lý Duyên Khởi trong mối tương quan đoạn diệt, 
cái mà tôi gọi là Lý Duyên Diệt. Đã thấy được những gì làm 
cho tiến trình khách quan của thân và tâm cứ tiếp tục diễn ra, 
họ cũng thấy được làm thế nào tiến trình này có thể chấm dứt 
mà không để lại dấu vết gì. Họ cũng thấy rằng kể từ khi họ 
chứng đắc thì tiến trình đoạn diệt đã bắt đầu. Đối với họ, 
tiến trình hiện hữu đã bị tốn thương nghiêm trọng, và việc 
chấm dứt hiện hữu giờ đây không thể đảo ngược được. 

Khi những vị đắc quả Nhập lưu thấy trọn vẹn lý Vô 
thường, họ nhận thức thân và tâm có thể đoạn diệt mà không 
để lại dấu vết. Khi họ thấy trọn vẹn lý Vô ngã, họ biểu rằng 
không có gì mất mát trong sự đoạn diệt cuối cùng ấy, vì không 
có một thực thể bền vững nào ở đó để bắt đầu, mà nó chỉ là 
một tiến trình. Và khi họ thấy trọn vẹn chân lý về Khổ, một 
cảm giác cấp bách khởi sinh không gì thay đổi được để chấm 
dứt tiến trình này. Đây cũng giống như có một quả táo và thấy 
rằng nó đã bị thối rữa toàn bộ, không còn phần nào đáng giữ 
lại. Một cảm giác cấp bách khởi lên để vứt quả táo ấy đi. Sau 
khi chứng đắc Nhập lưu, chính sự hiểu biết về Khổ một cách 
xuyên suốt như vậy dẫn đường cho hành giả đưa tiến trình 
của thân và tâm đi đến chỗ đoạn diệt hoàn toàn. 


Nhàm Chán 

Nhàm chán (bbida) đối với thân phận nghiệt ngã của mình 
bắt đầu phát sinh. Đúng như Đức Phật vẫn thường dạy, kết 
quả không tránh được của việc thấy sự vật đúng như thật, 
nghĩa là chứng đắc Nhập lưu, là việc khởi lên sự nhàm chán 


309 


(Tương Ưng BK 12, 23). Cuối cùng khi hành giả thấy quả táo 
đã thối, nhàm chán khởi lên khiến hành giả vứt bỏ quả táo. 

Cần phải được nhấn mạnh rằng sự nhàm chán này không 
có tính cá nhân riêng tư, vì tất cả quan điểm về một cái ngã 
đã bị tiêu diệt. Niết bàn là một hiện tượng khách quan phát 
sinh tự nhiên sau khi chứng đắc Nhập lưu, dù hành giả muốn 
hay không (Tăng Chi BK XI, 2). Đó là bản chất, là Pháp, chỉ có 
vậy. Hơn nữa, cảm giác nhàm chán như thế là một trong 
những dấu hiệu của việc chứng đắc Nhập lưu. Hành giả nào 
đã thấy được Pháp trọn vẹn, đặc biệt là chân lý về Khổ, sẽ 
cảm nhận sự thôi thúc tìm đường thoát khổ, cũng giống như 
một tù nhân được sinh ra và lớn lên trong tù sẽ mong muốn 
được thoát khỏi nhà tù ngay sau khi người ấy nhận thức được 
thân phận nghiệt ngã của mình. Chính là vô minh (i7) và 
ái dục (fanhã) đã trói buộc con người vào bánh xe luân hồi, và 
chính nhàm chán (0ibbi4ä) đẩy tung con người ra khỏi bánh 
xe ấy. Nhàm chán (bb¡ää) là chiếc ghế ngồi có thể bật tung 
bạn ra khỏi vòng luân hồi. Trước khi chứng đắc Nhập lưu, 
tiến trình tạo tác các pháp do duyên sinh chịu ảnh hưởng của 
vô minh, vì thế phần lớn hoạt động là dấn thân vào việc sở 
hữu và giao tiếp. Sau khi chứng đắc Nhập lưu tiến trình tạo 
tác càng ngày càng chịu sự dẫn dắt của Pháp, nhất là nhận 
thức về Khổ, vì thế khuynh hướng muốn từ bỏ và sống đơn 
độc ngày càng gia tăng. 


Từ Từ Lụi làn 

Tiến xa hơn cùng với mối tương quan nhân duyên của đoạn 
diệt - ta có thể nói, cùng với “quy luật của Niết bàn” - nhàm 
chán làm phát sinh lụi tàn (øirea), nhất là lụi tàn tham dục 
và sân hận. Một khi hành giả đã thấy thế giới của ngũ dục 
tràn ngập khổ đau khắp mọi nơi, thì không còn gì ở đó cho 
hành giả tham đắm nữa. Khi tâm đã bác bỏ thế giới đó, không 


310 


phải vì hành giả muốn như vậy, nhưng vì đó là một phần của 
một tiến trình không thể tránh khỏi, và rồi thế giới ấy thực sự 
tàn lụi dần trong tâm hành giả. Sau đó thế giới của tâm cũng 
sẽ tàn lụi, vì nó cũng tràn ngập khổ đau (2ukkha). Tùy thuộc 
vào những yếu tố như sức mạnh của trải nghiệm chứng đắc 
Nhập lưu của hành giả, nghĩa là hiểu biết về Khổ (ảdukkha), 
Vô thường (anaa) và Vô ngã (amicca) đã thâm nhập sâu sắc 
như thế nào vào trong tập khí của hành giả, mà tiến trình 
đoạn diệt sẽ mất một khoảng thời gian để đạt tới đỉnh cao của 
cảm nghiệm “giải thoát hoàn toàn” (øữnwiri). Và bởi vì tiến 
trình này chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên, thời gian kéo 
dài của nó có giới hạn. 


Dài Nhất Là Bảy Đời Sống 

Quy luật của Niết bàn là tiến trình đoạn diệt sẽ đạt đến đỉnh 
cao chung cuộc vào giai đoạn cuối của sáu đời sống nữa(28), 
đó là thời gian dài nhất có thể được. Hiểu rằng tác nhân 
không phải là ta, nhưng chỉ là một phần của tiến trình tương 
quan nhân quả, sẽ cho thấy rõ ràng những vị đắc quả Nhập 
lưu không thể lựa chọn, chăng hạn như, ba đời sống nữa hay 
tất cả sáu đời. Vấn đề không còn ở trong tầm kiểm soát của 
hành giả nữa. Nó cũng giống như bước lên chiếc xe buýt để 
đi đến Niết bàn. Một khi đã ngồi trong chiếc xe này, hành giả 
không thể bước ra hay điều khiển người tài xế. Chiếc xe Niết 
bàn đi theo thời khóa của nó, và chỉ đi đến trạm dừng cuối 
cùng! Vì vậy, thật rõ ràng là sau khi đã đạt đến giai đoạn 
chứng đắc Nhập lưu, hành giả không thể nào quyết định trì 
hoãn việc giác ngộ sắp đến với mình chỉ vì lòng từ bi thương 
xót chúng sanh khác. Giờ đây muốn phát đại nguyện Bồ tát 
cũng đã quá muộn. Quy luật Niết bàn, tiến trình đoạn diệt tự 
nhiên này, đã vượt đến điểm không còn quay trở về được 
nữa. Bây giờ tiến trình này không thể dừng lại. Dài nhất là 


JI1 


bảy đời sống nữa nó sẽ đoạn diệt. Xin chào tạm biệt! 


kở 


312 


-15- 
TIẾN ĐẾN GIÁC NGỘ HOÀN TOÀN 


Có bốn trình độ giác ngộ: vị chứng đắc quả Nhập lưu 
(sotãpanna), quả Nhất lai (sakadaeami), quả Bất lai (anäaeãmi) và 
bậc A-la-hán hoàn toàn giác ngộ (arahar). Vị chứng quả Nhập 
lưu là người đã thấy được Pháp, đạt được chánh tri kiến 
(ditthipatta) và phải đắc quả giác ngộ hoàn toàn trong vòng 
bảy đời sống nữa. Vị chứng quả Nhất lai là người đã tiến lên 
từ quả Nhập lưu để thấy phần lớn tham dục và sân hận tàn 
lụi dần, tàn lụi nhiều đến nỗi vị này chỉ còn trở lại làm người 
nhiều nhất là một đời nữa mà thôi. Theo các bài luận giải 
trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, tất cả những vị đắc quả Nhất lai sẽ 
được sinh lên cõi trời Đâu Suất (Tisi/a). Sau đời sống này và 
rồi sẽ tái sinh lại trong cõi người trong đời sống cuối cùng(29). 
Những vị đắc quả Bất lai còn tiến xa hơn nữa để hoàn toàn 
đoạn trừ mọi khát ái trong thế giới ngũ dục và sân hận. Nếu 
vị này không đắc được giác ngộ hoàn toàn vào lúc thân hoại 
mạng chung. thì vị này sẽ được sinh lên cõi Tịnh Cư Thiên 
(suddhãoäsä) để được đắc quả giác ngộ ở đó. Những vị này sẽ 
không bao giờ còn tái sinh vào cõi người này nữa. Cuối cùng, 
những bậc A-la-hán, những bậc hoàn toàn giác ngộ, đã hoàn 
thành nhiệm vụ và không còn gì hơn nữa để chứng đắc. Đây 
là lần hiện hữu cuối cùng của các vị ấy. 


Bảy Người Thủy Thủ Bị Đắm Tàu 
Bốn giai đoạn trong tiến trình giác ngộ này được giải 
thích thêm trong ví dụ của Đức Phật về bốn người thủy thủ 


313 


bị đấm tàu trong Kính Lldakipama Sutfa (Tăng Chỉ BK VII, 
15). Mặc dù kinh này không đề cập trực tiếp đến các người 
thủy thủ hay vụ đắm tàu, chỉ tiết này (do tôi thêm vào) là một 
nhận định hợp lý để giải thích về chuyện bảy người được đề 
cập trong kinh rơi xuống biển rất xa đất liền. 

Bảy người thủy thủ rơi xuống biển sau một vụ đấm 
tàu. Người thứ nhất rơi thắng xuống biển và bị chết đuối. 
Người thứ hai bơi nổi trên mặt nước một lúc rồi cũng chết 
chìm. Người thứ ba vẫn bơi nổi trên mặt nước và ngẩng được 
đầu trên mặt nước. Người thứ tư, trong lúc vẫn ngẩng được 
đầu trên mặt nước, đưa mắt nhìn quanh và thấy được mảnh 
đất liền an toàn không xa lắm. Người thứ năm, cũng ngẩng 
được đầu trên mặt nước và thấy được đất liền, đang trên 
đường bơi đến bờ. Người thủy thủ thứ sáu, cũng đã ngẩng 
được đầu trên mặt nước và thấy được đất liền, đã bơi gần đến 
bờ và giờ đây đang đứng trên đầu ngọn sóng để bước vào bờ. 
Người thủy thủ thứ bảy, đã bơi nổi trên mặt nước, thấy được 
đất liền, bơi và bước vào bờ, và bây giờ đang ngồi vui vẻ trên 
mảnh đất liền khô ráo, thoải mái và an toàn. 

Đức Phật giải thích ý nghĩa của ví dụ này như sau: 

Người thủy thủ thứ nhất, rơi thắng xuống biển và chết 
đuối, tượng trưng cho người nào đã tạo nhiều ác nghiệp. 
Họ đi thăng xuống các cõi thấp kém sau khi chết. 

Người thủy thủ thứ hai, người đã bơi nổi được trên mặt 
nước một lúc rồi cũng bị chết chìm, tượng trưng cho một 
người có được bảy lực (saffa balãmi) là Tàm (hổ thẹn) (hr¡), 
Quý (sợ phạm tội) (ofapga), Tin, Tấn, Niệm, Định, Tuệ (năm 
lực sau là Ngũ lực hay Ngũ căn cơ bản). Người này vì thiếu 
tu tập, thiếu thận trọng nên đã đánh mất những lực ấy, và 
họ cũng bị rơi xuống cõi thấp kém sau khi chết. 

Người thủy thủ thứ ba, vẫn bơi nổi trên mặt nước, 
tượng trưng cho những người nào vẫn duy trì được bảy lực 


314 


trên. Họ ngang được đầu trên mặt nước, có thể nói như vậy, 
thay vì phải chịu những thăng trầm của cuộc đời. 

Người thủy thủ thứ tư, người đã nhìn quanh khi vẫn nổi 
được trên mặt nước và thấy được mảnh đất liền bình an, 
tượng trưng cho vị đắc quả Dự Lưu, người đã thấy được sự 
bình an của Niết bàn. 

Người thủy thủ thứ năm, người đang bơi vào bờ, tượng 
trưng cho vị đắc quả Nhất lai, người đã đoạn trừ phần lớn 
tham dục và sân hận. 

Người thủy thủ thứ sáu, người đã bơi vào gần bờ đến nỗi 
anh ta có thể đứng lên và bước vào bờ trong khoảng cách còn 
lại, tượng trưng cho vị đắc quả Bất lai, người đã đoạn trừ tất 
cả tham dục và sân hận trong thế giới ngũ dục. Phần lớn công 
phu tu tập đã hoàn thành, và những vị này đứng rất gần Niết 
bàn. 

Người thủy thủ đắm tàu thứ bảy, người đã đến bờ trong 
sự an toàn và thoải mái của đất liền, là vị đã giác ngộ hoàn 
toàn, là bậc A-la-hán. 

Ví dụ soi sáng này của Đức Phật chứa đựng nhiều thông 
tin quý giá về bốn giai đoạn giác ngộ. lrước tiên, nó nhấn 
mạnh một lần nữa tầm quan trọng của Ngũ Căn là Tín, Tấn, 
Niệm, Định và Tuệ để chứng đắc Nhập lưu, trong lúc đó lại 
thêm vào hai đức hạnh quan trọng là làm (Hổ thẹn) và Quý 
(Sợ hãi phạm tội). Hai đức hạnh này trong tiếng Pali là hr¡ uà 
oftappa, được Đức Phật gọi là “những vị hộ mạng cho thế 
giới”, bởi vì chúng bảo vệ tác phong đạo đức (Tăng Chi BK 
II, 1,9). Thứ hai, ví dụ này cho ta thấy sự khác biệt giữa một 
vị chứng quả Nhập lưu và bậc A-la-hán: vị chứng quả Nhập 
lưu chỉ mới (hấy Niết bàn, còn bậc A-la-hán đã đạt tới Niết 
bàn. Trong một ví dụ khác từ kinh điển, những vị chứng quả 
Nhập lưu được ví như những kẻ khát nước thấy được nước 
trong giếng sâu nhưng không có cái gàu lẫn dây thừng để 


315 


múc nước lên, còn bậc A- la-hán có cả cái gàu và dây thừng, 
nên đã múc nước lên, và uống cho hết cơn khát (Tương Ư. BK 
12, 68). Thứ ba, ví dụ này minh họa những gì mà vị chứng 
quả Nhập lưu cần phải làm tiếp theo để tiến đến giác ngộ 
hoàn toàn, và làm thế nào để việc tu tập của các vị ấy tiến triển 
từ quả Nhất lai đến quả Bất lai, và rồi tiến đến giác ngộ hoàn 
toàn. Bây giờ tôi sẽ giải thích việc tu tập ấy là gì. 


Tà Kiến ( Vipallasa) Và Việc Thanh Lọc Tư Duy 

Dĩ nhiên, Bát Chánh Đạo là con đường tu tập để tiến từ quả 
Nhập lưu đến quả Bất lai. Vào giai đoạn này, Bát Chánh Đạo 
xứng đáng với danh hiệu “thánh”, vì giờ đây con đường này 
được vị thánh đệ tử theo đuổi chi phần đầu tiên của thánh 
đạo này là Chánh Tri Kiến, bây giờ đã đến mức hoàn hảo. 
Một khi viên đá nền tảng này của Bát Chánh Đạo đã được vị 
chứng quả Nhập lưu đặt đúng vị trí, khi đó toàn bộ các chỉ 
phần còn lại của thánh đạo mới đưa đến kết quả toàn hảo 
(TăngCh BK X, 121). Từ đó trở đi, mục tiêu công việc chính 
yếu của vị chứng quả Nhập lưu là làm toàn thiện thánh đạo 
thứ hai, đó là Chánh Tư Duy (sammäã sankappa). 

Chính là những tư duy về tham dục (dục tưởng) (kãmna- 
sankappa), sân hận (sân tưởng) (0uäpãda- sankappa), và độc hại 
(hại tưởng) (øihimsa-sankaplla) bây giờ phải được đoạn trừ 
hoàn toàn để tiến đến quả Bất lai. Tấn, Niệm và Định bây giờ 
phải kết hợp để thanh lọc tư duy. Chỉ sau khi chứng đắc Nhập 
lưu thì hành giả mới có thể bắt đầu nhổ sạch, một lần cuối 
cùng, những lậu hoặc (kiesz) còn tiểm ẩn trong tâm vốn đã 
bóp méo tiến trình tư duy trong vô lượng kiếp. Vì lý do đó, 
chỉ sau khi chứng quả Nhập lưu thì người đệ tử mới được Đức 
Phật gọi là “bậc hữu học” (sekha), chỉ lúc đó thì việc tu học 
mới bắt đầu hết sức tinh chuyên. 

Để giải thích sâu hơn những gì hành giả cần phải làm và 


316 


tại sao như vậy, tôi phải giới thiệu lời Đức Phật dạy về “tà 
kiến” (ơipallãsa) (TăngCh BK IV, 49). Ở đây tiến trình tư duy 
được xem như có ba phần: gồm có quan điểm, tri giác và tư 
tưởng. Đức Phật quan sát bằng các quan điểm hình thành tri 
giác, tri giác hình thành tư tưởng, và tư tưởng hình thành 
quan điểm. Như vậy quan điểm sai lầm sẽ bóp méo tri giác 
để cho phù hợp với nó, đưa đến kết quả là những tri giác sai 
lầm. Tri giác là nền tảng xây dựng tư tưởng (Trung BK 18, 16). 
Vì vậy, từ tri giác sai lầm hành giả tạo dựng những tư tưởng 
sai lầm. Rồi những tư tưởng đó được dùng để biện minh quan 
điểm của hành giả. Như vậy, những tư tưởng sai lầm này 
củng cố cho quan điểm sai lầm ban đầu của chúng ta. Và cứ 
thế tiếp tục cái vòng luẩn quấn quái ác tự phát, không bao giờ 
chấm dứt của quan điểm sai lầm đưa đến tri giác sai lầm, rồi 
đưa đến tư tưởng sai lầm, rồi đưa đến quan điểm sai lầm, rồi 
đưa đến tri giác sai lầm... Điểm không may của sự lệch lạc 
trong tiến trình nhận thức ấy là phần lớn con người không thể 
thấy được điều này. Họ nhận định rằng tri giác sống thực, 
nghĩa là những bằng chứng ban đầu do giác quan cung cấp là 
luôn luôn chính xác. Điều này giải thích thật thú vị lý do tại 
sao mọi người đều nghĩ rằng mình đúng! 

Một thí dụ rất đáng buồn về việc này trong thời đại ngày 
nay là thái độ thông thường của những người phối ngẫu cũ 
về việc ly dị của họ. Một người mở đầu với quan điểm rằng 
người bạn đời cũ của mình là một con heo. Được dẫn dắt bởi 
quan điểm sai lầm này, người ấy luôn luôn để ý nhận xét thái 
độ ứng xử “giống heơ“” của người kia. Bất cứ những gì về 
người đó mà không giống heo sẽ bị tính phủ nhận ngăn chặn 
lại, hay được diễn giải để trở thành rất có vẻ giống heo. Tất cả 
những gì được phép biểu hiện là bản chất giống heo của 
người đó. Vì vậy, dựa trên bằng chứng tri giác của chính 
mình, mà người này xem như là những dữ kiện chính xác 
được rút ra từ kinh nghiệm sống thực, rất hợp lý là người này 


317 


sẽ tiếp tục nghĩ về người bạn đời cũ như một con heo. Như 
vậy tiến trình nhận thức lý luận của người này xác nhận lại tất 
cả những gì người này đã biết. Thấy không, hắn là một con 
heo! Bằng cách này, quan điểm sai lâm được biện minh, và 
cái vòng luấn quấn độc ác của tà kiến cứ tiếp tục mà không ai 
nhận biết được. 

Một thí dụ tế nhị hơn do những kinh nghiệm xuất phát 
từ thân thể, thứ kinh nghiệm khi một người cảm thấy như trôi 
bềnh bồng ra khỏi thân mình, di chuyển xuống một đường 
hầm đến vùng ánh sáng, qua vùng ánh sáng ấy để gặp một 
vị thần linh, và vị này sẽ tuyên bố rằng chưa đến lúc người 
ấy phải chết, rồi người ấy trở về trần thế để kể lại câu chuyện 
này. Điều đáng chú ý ở đây là nhận dạng của vị thần linh này. 
Từ những gì tôi đã đọc và nghe, những tín đồ Cơ Đốc giáo 
ngoan đạo thuật lại là họ đã gặp Chúa Jesus, trong lúc một số 
tín đồ Thiên Chúa giáo tuyên bố họ đã gặp đức Mẹ Đồng 
Trinh Maria, còn những tín đồ Phật Trung Hoa thì nhấn 
mạnh rằng họ đã gặp Phật Bà Quan Âm, những tín đồ Ấn giáo 
nói là họ được gặp Thần Krishna... và người vô thần thì tin 
rằng nhân thân mà anh ta đã gặp là Chú George vừa mới qua 
đời! 

Chuyện gì đang xảy ra? Có phải tất cả những bậc thần 
linh ấy đã kín đáo ghé mắt xem ai đang đi đến, trước khi 
quyết định tới phiên người nào xuất hiện? Tôi chỉ muốn 
chứng tỏ tính bất hợp lý của một kịch bản kiểu đó. Điều thực 
sự xảy ra là kinh nghiệm của mỗi người (mà thật ra chỉ là sự 
phản chiếu ánh sáng của tâm thức) bị quan điểm tôn giáo của 
họ bóp méo, hoặc vì thiếu quan điểm tôn giáo, nên đã uốn 
cong tri giác cho phù hợp với hệ thống tín ngưỡng của họ. 
Không ý thức được tiến trình bóp méo này, họ đã tin tri giác 
của họ theo giá trị bên ngoài. Tín đồ Cơ Đốc giáo rất vui 
mừng khi gặp được Chúa Jesus, tín đồ Thiên Chúa giáo cảm 
thấy đầy hứng khởi khi được tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ Đồng 


316 


Trinh đầy Phước Báu... và thậm chí một người vô thần cũng 
thích thú khi được gặp lại ông Chú George ngày nào. Không 
có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả là mỗi người đều tin chắc 
vị thần linh của mình là chân lý duy nhất. 


Bốn Thứ S¡ Mê 

Đức Phật đặc biệt quan tâm đến sự lệch lạc trong nhận thức 
khiến con người duy trì vọng tưởng, về thường, lạc, ngã, tịnh 
(Tăng Chi BK IV, 49). Chẳng hạn, khi con người giữ quan điểm 
rằng có một cái ngã “ở trong này”. thì tà kiến đó sẽ bóp méo 
tri giác để làm cho có vẻ như có một cái ngã thật sự. Rồi con 
người sẽ suy nghĩ theo danh nghĩa đây là tôi, là của tôi, là tự 
ngã của tôi, như vậy là củng cố cho tà kiến đó. Nếu quan điểm 
về cái ngã đó bị thách thức, con người sẽ tìm đến lý luận nghĩa 
là tư duy - và bổ sung nó bằng những gì mà con người cho là 
kinh nghiệm sống thực: đó là tri giác của họ. Với tri giác ấy, 
rõ ràng là từ lý luận và kinh nghiệm quả thật có một cái ngã, 
ngay cả lý luận của Đức Phật cũng không lay chuyển được họ. 
Cần phải có một tri giác mới mang tính cách mạng xuất phát 
từ Định mới có thể lật đổ sự sĩ mê của họ. 

Chúng ta hãy lấy một ví dụ khác. Phần lớn mọi người có 
quan niệm rằng tình dục mang lại khoái lạc. Quan điểm này 
được nhiều người chấp nhận đến nỗi, nếu tôi gợi ý rằng đây 
là một quan điểm sai lầm, nhiều độc giả sẽ xem tôi không chỉ 
là một nhà sư kỳ lạ mà còn chắc chắn là khùng điên - hay “chỉ 
là vài mảnh vải chưa đủ để may một bộ y“, như tăng sĩ chúng 
tôi thường nói. Bởi vì người ta mạnh mẽ giữ vững quan điểm 
này, nên tình dục có vẻ như mang lại khoái lạc thật sự, bởi vì 
chỉ có những dữ kiện về kinh nghiệm tình dục khoái lạc được 
phép đi vào tri giác của con người. Dựa trên những kinh 
nghiệm đó, con người nghi về tình dục - nghĩ đến nó như là 
một việc mang lại khoái lạc và thường nghĩ đến nó luôn! Đó 


319 


là lý đo tại sao quan điểm cho rằng tình dục mang lại khoái 
lạc được xem như một thực tế hiển nhiên. Đức Phật dạy rằng 
đây là một tà kiến (Trung BK 22, 3). Tuy nhiên, những lời nói 
suông sẽ không bao giờ bẻ gãy được cái vòng si mê quái ác, 
tự phát, đã ăn sâu trong nhận thức của con người. Một lần 
nữa, chỉ có sức mạnh của Định mới có thể làm nổ tung huyền 
thoại về tình dục mang lại khoái lạc. 

Tóm lại, Đức Phật dạy rằng sỉ mê (zø/ä) có bốn thứ: 
những gì là vô ngã thì cho là có ngã, những gì vô thường lại 
cho là thường, những gì khổ lại cho là lạc, những gì bất tịnh 
thi cho là tịnh. Mỗi thứ trong bốn tà kiến này biểu hiện trong 
tất cả ba giai đoạn nhận thức, quan điểm, tri giác và tư duy. 
Đó là vấn đề. 

Bốn thứ si mê này được bẻ gãy ở giai đoạn quan điểm. 
Qua việc dùng nh để chế ngự năm chướng ngại và cung 
cấp tri kiến chơn chánh, hành giả có thể thấy được sự vật 
đúng như thật. Chánh tri kiến được thiết lập ở giai đoạn 
chứng đắc Nhập lưu. Một vị chứng quả Nhập lưu sẽ không 
bao giờ còn giữ bốn tà kiến: xem là có ngã đối với những gì là 
vô ngã, xem là thường đối với những gì là vô thường, xem là 
lạc đối với những gì là khổ, xem là tịnh đối với những gì là 
bất tịnh. Nhưng điều này không có nghĩa là vị đắc quả Nhập 
lưu miễn nhiễm đối với những tri giác tham dục hay những tư 
duy sân hận. Một khi quan điểm đã được thanh lọc, tri giác 
và tư duy không phải tức khắc được điều chỉnh đúng. Đối với 
bậc hữu học (sekha), đôi lúc tri giác và tư duy được hình thành 
nhờ chánh tri kiến đạt được lúc chứng đắc Nhập lưu, và đôi 
lúc chúng được hình thành do những quan điểm lệch lạc 
trước kia, những gì mà chúng ta gọi là “tập khí”. Phải mất 
một thời gian, đôi lúc bảy đời, mới có thể vượt qua được 
những tập quán cũ. Tuy nhiên, khi những bậc hữu học có 
những tư duy về tham dục chẳng hạn, họ xem đó như là sự 
đánh mất chánh niệm tạm thời - nghĩa là, họ hiểu rằng tâm 


320 


của họ đã bị đứt đoạn với chánh kiến trong chốc lát và rơi trở 
lại vào những tập khí sâu dày lâu đời trước đây. 

Lúc đó, việc thanh lọc tri giác và tư duy khỏi tham dục 
và sân hận là con đường tiến từ quả Nhập lưu đến quả Bất 
lai. Điều này được thực hiện bằng cách tâm luôn luôn ghi nhớ 
Giáo Pháp đã đạt được vào giai đoạn chứng đắc Nhập lưu, 
cho đến khi pháp này luôn luôn hiện hữu liên tục, điều này 
được gọi là “chánh niệm liên tục bền vững”. Chánh niệm liên 
tục như thế chỉ có thể thực hiện được qua 2h và Chánh Tinh 
Tấn, được Giới hỗ trợ. Đây là ý nghĩa của nhóm từ “bơi đến 
bờ bên kia” trong ví dụ về bảy người thủy thủ bị đấm tàu. Tấn, 
Niệm và Định từ từ sẽ giúp vượt qua mọi tư duy về tham dục, 
sân hận và độc hại (micchã sankappa), cho đến lúc chúng 
không bao giờ có thể xuất hiện trở lại. Chi phần thứ hai của 
Bát Chánh Đạo là Chánh Tư Duy, được hoàn tất. Hành giả giờ 
đây là vị chứng quả Bất lai. Bây giờ việc còn lại phải làm là 
bước tới trong một khoảng cách ngắn để vào bờ. 


Vị Chứng Quả Bất Lai 

Một khi hai chi phần đầu tiên của Bát Chánh Đạo đã được 
toàn thiện, ba chi phần tiếp theo là Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng cũng phải đạt đến mức toàn thiện. 
Điều này là vì tất cả các hành động của thân và khẩu đều bắt 
nguồn từ tư duy (ý). Vì vậy, khi tư duy đã được thanh lọc hết 
những tham dục và sân hận, thì lời nói và hành động cũng 
được thanh lọc hết những lậu hoặc kể trên. Hơn nữa, Đức 
Phật dạy rằng vị chứng quả Bất lai là người đã viên mãn đầy 
đủ về đức hạnh, viên mãn đầy đủ về nh, nhưng chỉ đạt 
được trí tuệ ở mức độ vừa phải (Tăng Chi BK HIL,85)(30). Như 
vậy ba chi phần cuối cùng của Bát Chánh Đạo, thường đi với 
nhau và được xem như là tiêu biểu của Định (như trong 
Trung BK 44, 11), cũng đã được toàn thiện. Lúc đó, vị chứng 


321 


quả Bất lai đã thanh tịnh toàn bộ Bát Chánh Đạo. Tất cả các 
chi phần đều đã được thành tựu. Tất cả việc còn lại là mục 
tiêu chứng đắc Niết bàn. 

Như vậy, một vị chứng quả Bất lai trông như thế nào? 
Trong kinh điển, những mô tả chỉ tiết nhất về một vị chứng 
quả Bất lai có liên quan đến cư sĩ. Trong Tống Chi Bộ Kinh 
(TăngCh BK VI, 21), Tôn giả Ugøa của thành Vesali có bốn 
bà vợ trẻ trước khi chứng quả Bất lai! Sau đó, tôn giả thông 
báo cho tất cả các bà vợ rằng ông không thể làm chồng của họ 
nữa, và ông yêu cầu họ lựa chọn hoặc là ở lại trong nhà như 
những “người em gái” của ông, hay là trở về nhà cha mẹ họ, 
hay kiếm một người chồng khác, tùy theo cách nào họ thấy 
thích hợp. Những vị chứng quả Bất lai, theo bản chất, là 
những người độc thân. Đức khiêm cung tự nhiên của một vị 
chứng quả Bất lai cũng đã khiến tôn giả Ugga cư xử hết sức 
cung kính với tất cả các vị trong Tăng đoàn - ngay cả những 
vị chứng đắc thua kém ông(@G1), Trong Tương Ưng Bộ Kinh, gia 
chủ Citta, một vị chứng quả Bất lai khác, có thể đạt đến bốn 
tầng thiển ở bất cứ mức độ nào tôn giả muốn(32), Trong True 
Bộ Kinh, người thợ gốm Ghãtikãra cũng là một cư sĩ đã chứng 
quả Bất lai (Trung BK 81). Tôn giả bị cản trở không thể xuất 
gia được chỉ vì tôn giả có bổn phận phải chăm sóc cha mẹ già 
mù lòa. lôn giả giữ năm giới, sống độc thân, chỉ ăn vào buổi 
sáng, và không liên hệ gì đến tiền bạc. Như vậy, tôn giả đã 
giữ gìn giới luật rất giống với một sa-di (smanera). Sau khi 
làm xong một số đồ gốm, tôn giả tuyên bố: “Ở đây nếu ai 
muốn, hãy để lại một ít thực phẩm và hãy lấy bất cứ món gì 
người ấy thích”, và đó là cách tôn giả kiếm sống cho minh và 
nuôi cha mẹ(33). Trong Tng Chỉ Bộ Kinh (Tăng ChBK VỊI, 50), 
Nandamãtä là một nữ cư sĩ đã chứng quả Bất lai. Khi những 
người lính của vua giết con trai duy nhất của bà trước mặt bà, 
bà vẫn không đem lòng oán hận những kẻ đã giết con mình. 
Bà cũng có thể đạt đến bất cứ tầng thiển nào theo ý muốn. 


322 


Như vậy, ngay cả những người cư sĩ chứng quả Bất lai đã 
hành xử như thể là họ không còn thuộc vào thế giới này. 

Trở lại hệ thống những tà kiến (0ipallasa) đã giải thích ở 
phần trên, đối với một vị chứng quả Bất lai, si mê (zơi//ã) vẫn 
còn hoạt động, nhưng chỉ ở giai đoạn tri giác và tư duy. Quan 
điểm của họ đã thoát khỏi sỉ mê mãi mãi. Vì vậy, vị chứng 
quả Bất lai đôi lúc vẫn nhận thức và tư duy với lòng khát ái, 
nhưng không còn là khát ái đối với thế giới ngũ dục; vị chứng 
quả Bất lai vẫn còn lòng khát ái đối với các tẩng thiển và thế 
giới của những quả ơj oô sắc. Đôi lúc, vị chứng quả Bất lai vẫn 
còn nhận thức và tư duy với lòng “ngã mạn” (thí dụ, Tương 
Ư. BK22, 89). Những nhận thức và tư duy ấy làm tái xuất hiện 
“tác nhân”, tạo ra bất mãn và kết quả là sự bất an. Như vậy, 
vị chứng quả Bất lai được xem là vẫn còn bị trói buộc bởi năm 
thượng phần kiết sử: si mê (auijn ) khát ái các tầng thiển (rupa- 
r2gg ), khát ái các quả j 0ô sắc giới (aripa- rãea), vẫn còn thấy 

“ngã mạn” (mãna), và bất an (uddacca). 

Trong việc thực hành, những vị chứng quả Bất lai còn 
phải tiếp tục tu tập theo Bát Chánh Đạo, kết hợp Chánh Tinh 
Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định để ghi khắc trong tâm 
những tuệ giác đã khởi lên từ lúc chứng quả Nhập lưu. Đặc 
biệt, các vị này phải ghi nhớ rằng Khổ trải rộng đến tận các 
tầng thiển và cũng xâm nhập các quả 0j 0ô sắc giới, ghi nhớ cho 
đến mức khởi lên nhàm chán (0bb¡dZ) khiến cho tâm phải 
quay mặt tránh xa những cảnh giới ấy. Các vị ấy cũng phải 
ghi nhớ Giáo Pháp về Vô thường và Vô ngã, cho đến khi giáo 
pháp ấy được thiết lập liên tục bền vững ở mọi mức độ tri 
giác và tư duy. Khi tất cả mọi việc này đã hoàn thành, thì tâm 
đã hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả chứng quả A la-hán. Như 
bài kệ nổi tiếng tóm tắt giáo lý nhà Phật: 

Không làm các điền ác 

Chỉ làm các hạnh lành 


323 


Giữ tâm ú thanh tịnh 
Là lời chư Phật dạu. 


Tiến Nhanh Đến Giác Ngộ Hoàn Toàn 

Đôi lúc, các vị thánh đệ tử đi thăng từ quả Nhập lưu đến Giác 
Ngộ hoàn toàn, bỏ qua các giai đoạn chứng quả Nhất lai hay 
Bất lai. Dùng ví dụ “bảy người thủy thủ đắm tàu”, thì có vẻ 
như là họ bơi thẳng vào bờ mà không hể đứng trên đầu ngọn 
sóng. Có lẽ, đã bơi đến quá gần, họ được một đợt sóng đẩy 
lên và nhẹ nhàng đặt họ vào bờ. 

Một ví dụ về việc này là sự kiện giác ngộ hoàn toàn của 
vị thị giả chính của Đức Phật là tôn giả Änanda. Sau khi Đức 
Phật nhập diệt, một hội nghị của các bậc trưởng lão được triệu 
tập để thu thập và bảo tồn tất cả các bài giảng của Đức Phật. 
Sau này hội nghị được biết đến như là Hội Đồng Kết lập Kinh 
Tạng Thứ Nhất (Luật Tp 2, 11). Năm trăm trưởng lão tăng được 
mời tham dự, trong đó 499 vị đã chứng quả A-la-hán. Chỉ trừ 
một vị là tôn giả Änanda. Vì thế, buổi tối trước đại hội, tôn giả 
Ananda quyết định hành thiền thật tinh chuyên suốt đêm, 
gắng hết sức để đắc quả Giác Ngộ hoàn toàn. Cho đến bình 
minh, tôn giả vẫn chưa thấy kết quả. Vì thế tôn giả bỏ cuộc. 
Ngài buông xả. Và chỉ một lát sau, ngài trở thành vị A-la-hán 
thứ năm trăm! 

Sự kiện nổi bật này có thể được giải thích bằng ví dụ về 
“con lừa và củ cà-rốt”. Nhiều năm trước ở miền Nam châu 
Âu, dân làng thường dùng lừa để chuyên chở. Lừa vốn nổi 
tiếng cứng đầu, nên cần phải dùng mẹo vặt để bắt chúng kéo 
những chiếc xe nặng nề. Chủ xe thường gắn một cây gậy dài 
bên chiếc xe, để cho cây gậy thò ra chừng nửa thước trước đầu 
con lừa. Một sợi dây được buộc vào cuối cây gậy, và một củ 
cà-rốt lớn tươi ngon được cột vào đầu sợi dây. Bị thúc đẩy bởi 
lòng thèm muốn ăn củ cà-rốt đang treo lơ lửng trên sợi dây 


324 


ngay trước mặt, con lừa sẽ chạy tới phía trước và như thế kéo 
theo chiếc xe. Củ cà-rốt cũng tiến tới phía trước theo cùng một 
tốc độ. Như vậy người chủ xe bắt con lừa phải kéo chiếc xe 
mà không phải tốn quá nhiều cà-rốt. 

Tuy nhiên, những con lừa Phật tử biết cách làm thế nào 
để ăn được củ cà-rốt! Họ chạy như điên đuổi theo củ cà-rốt 
đã tỉnh tấn (øiriya) và giữ vững định lực (samadhi) tối đa để 
kéo chiếc xe chạy nhanh hết sức mình. Di nhiên, củ cà-rốt 
cũng chạy nhanh cùng tốc độ, luôn luôn giữ một khoảng cách 
độ nửa thước trước miệng con lừa. Đến lúc này, con lừa Phật 
tử từ bỏ tham dục. Bỗng nhiên nó dừng lại! Do vì đà đẩy 
mạnh, nên củ cà-rốt lại bị văng xa khỏi con lừa, tạo thành một 
đường cong xa hơn chưa từng thấy từ trước đến nay. Nhưng 
con lừa này có chánh tín (saäha) và trí tuệ (0anna) vì thế đã 
kiên nhẫn chờ đợi với chánh niệm (søzj), vì tỉnh tấn và định 
đã làm xong nhiệm vụ. Kiên nhẫn theo dõi, con lừa thấy củ 
cà-rốt đã văng xa tối đa, và rồi thấy nó bắt đầu văng trở lại. 
Con lừa ghi nhận “Lên, xuống”. Chẳng bao lâu củ cà-rốt đã 
trở về vị trí cũ của nó, nhưng lạ thay, nó đang di chuyển về 
phía con lừa với một tốc độ nào đó. Con lừa không làm gì cả 
chỉ thực tập kiên nhẫn. Chính củ cà-rốt làm hết mọi việc vì nó 
tiến tới càng lúc càng gần hơn. Đến đúng lúc con lừa chỉ cần 
há miệng và củ cà-rốt lớn tươi ngon f nó đi vào miệng con 
lừa. Sực sực! Nhai nhóp nhép! Ngon quát! Ngọt làm sao! Đây 
là cách mà những con lừa hiểu đúng Pháp đã ăn được củ cà- 
rốt. 


Bậc A-la-hán, Hay Bậc Giác Ngộ Hoàn Toàn 

Giác ngộ hoàn toàn nghĩa là hành giả không bao giờ còn giữ 
quan điểm có một cái ngã, cũng không nhận thức trên danh 
nghĩa cái ngã, không tư duy rằng cái này là ta, là của ta, là tự 
ngã của ta. Vì không còn ý niệm về “ta” hay “của ta”, hành 


325 


giả không tích lũy của cải vật chất như những người khác. Thí 
dụ, khi thầy của tôi là Ngài Ajahn Chah đang ở vào giai đoạn 
nổi tiếng nhất và vẫn còn rất năng động, ngài bảo tôi đi vào 
phòng ngài để lấy cái gì đó. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 
chỗ ở của ngài, và tôi không bao giờ quên được kinh nghiệm 
này. Ngay cả các vị thủ tướng, tướng lãnh quân đội đầy uy 
quyền, và những đại thương gia giàu có đã dâng cúng đủ loại 
quà tặng cho Ngài AJahn Chah, Ngài không giữ cho mình vật 
gì cả. Phòng của Ngài trống trơn, chỉ có một chiếc chiếu cỏ 
cuộn lại, cái bình bát của ngài và vài bộ y. Chỉ mất chưa đầy 
một phút để ngài thu xếp tất cả vật sở hữu của mình và ra đi. 
Căn phòng có vẻ như không có ai ở trong đó, điều này phản 
ảnh thật chính xác tâm của một bậc A-la-hán. 


Chín Việc Một Bậc A-la-hán Không Thể Làm 

Theo bản chất, có chín việc mà một bậc A-la-hán không thể 
làm được: Tích trữ của cải vật chất, cố ý giết hại bất cứ dạng 
sinh vật nào, trộm cắp, thực hiện hành vi tình dục, cố ý nói 
láo, hành động sai trái xuất phát từ tham dục, sân hận, si mê, 
hay sợ hãi (Tăng Chi BK IX, 7)(34). Thí dụ: vì đã hoàn toàn vượt 
thắng được dục vọng về thể xác, bậc A-la-hán không còn tia 
sáng nào để thắp lên ngọn lửa đam mê dục lạc. Tất cả các bậc 
A- la-hán đều “bất lực một cách đầy uy lực”. 

Hơn nữa, bậc A-la-hán đã xóa sạch, một lần cuối cùng, ba 
loại ngã mạn (mãna}: “Tôi hơn người ta”, “tôi thua người ta”, 
và “tôi bằng người ta”. Trong Phật giáo, ngay cả kiểu hạ mình 
để tự chỉ trích “Tôi là kẻ hết hy vọng làm gì được” cũng được 
xem là một hình thái đảo ngược của lòng ngã mạn. Các bậc A- 
la-hán tự bản chất không thể nhận thức theo danh nghĩa “tôi” 
được nữa (Tương Ưng BK 22, 89). Các vị ấy thấy thân và tâm 
như một tiến trình khách quan. Đối với họ, chăng có ý nghĩa 
gì nhiều khi so sánh một tiến trình này với một tiến trinh 


326 


khác, cũng giống như so sánh giá trị một mảnh gỗ với giá trị 
một quả xoài. 

Đối với đề mục về ba hình thái của ngã mạn, chính ở giai 
đoạn giác ngộ hoàn toàn này, tất cả mọi so sánh cá nhân đều 
chấm dứt. Những cuộc tranh luận cũ gây nhiều rắc rối đều 
không còn nữa, chẳng hạn giữa một bậc A-la- hán và một vị 
Bồ- Tát, vị nào cao thượng hơn, hay ngược lại. Bậc A-la-hán 
sống với một chân lý đã vượt ra ngoài mọi đo lường, đó là 
chân lý vô ngã. Kiến chấp về cấp bậc cao quý không có chỗ 
đứng trong tâm của vị giác ngộ hoàn toàn. Như vậy người ta 
có thể mong đợi thái độ khiêm cung chân thật ở một bậc A- 
la- hán, như câu chuyện sau đây đã chứng minh. 

Tôn giả Xá-Lợi-Phất (Saripuffa)là một bậc A-la-hán nổi 
tiếng, được mọi người công nhận là một bậc trí tuệ phi 
thường. Một buổi sáng kia, ngài đi khất thực nhưng lại đắp y 
không đúng cách. Một chú sa di rất nhỏ nhận thấy sự sai lệch 
đó và đã công khai khiển trách vị cao tăng. Thay vì đáp lại kiểu 
như: “Chú nghi chú là ai mà dám nói với ta như vậy, hởi chú 
nhãi ranh!”. Tôn giả Xá-Lợi-Phất chỉ lặng lẽ kiểm soát lại xem 
có thật là mình đã đáp y lộn xộn không. Khi thấy rằng đúng 
là như vậy tôn giả đi đến sau một bụi cây, sửa sang lại y áo, 
rồi trở lại cám ơn chú sa di bé nhỏ, gọi chú là “thầy” một cách 
kính trọng. Đó là đức khiêm tốn thật đáng kính phục, một dấu 
hiệu của bậc A-la-hán (Trưởng Lão TK-a 2, 116). 


Bậc A-la-hán Và Những Ké Sống Ngoài Vòng Pháp Luật 

Bậc A-la-hán, người đã vượt qua mọi tri giác về tự ngã, cảm 
thấy không cần phải được nhiều người hâm mộ. lâm của các 
vị ấy đã thoát khỏi nhu cầu muốn tạo ấn tượng nơi kẻ khác. 
Các vị ấy cũng không còn cảm thấy sợ hãi, vì các ngài không 
còn gì để mất. Những bài kệ sau đây được trích từ Trưởng Lão 
lãng Kệ (Therasãthã) (câu 705-725) mô tả một bậc vô úy như 


327 


thế, đó là vị A-la-hán Trưởng Lão Adhimutta, và lời đối thoại 
giữa ngài với những tên cướp: 

(Kẻ cướp: ) 

“Những người chúng tôi giết ngoài ý muốn của họ. 

Vì mục đích tế thần, hay vì tài sản, 

Tất cả đều run rẩy, rên siết vì sợ hãi.” (705) 


“Nhưng ngài không có vẻ sợ hãi, 

Lần da ngài vẫn tươi sáng; 

Ngài an nhiên trầm tĩnh, không than van 
Khi đối mặt với cái chết, tại sao?“ (706) 


(Adhitmutta: ) 

“Hỡi thủ lãnh băng cướp, 

Với người không khát ái 

Trong tâm không còn khổ đau, 

Với người đã cắt đứt ràng buộc 

Quả thật đã vượt qua mọi sợ hãi.” (707) 


“Khi nhân duyên tái sinh đã đoạn diệt, 
Khi các pháp được thấy đúng như thật, 
Với trí tuệ sẽ không còn sợ hãi; 

Đã đặt xuống gánh nặng.” (708) 


“Ta đã khéo sống đời phạm hạnh; 

Đã tu tập đến cuối con đường 

Ta không còn sợ hãi cái chết, 

Cũng như không sợ bệnh tật hủy hoại.“ (709) 


326 


“Ta đã khéo sống đời phạm hạnh; 

Đã tu tập đến cuối con đường. 

Đã thấy hiện hữu vô nghĩa, tầm thường; 

Đã nhổ bỏ thứ độc dược thường uống.” (710) 


Với người đã đến bờ bên kia, 

Nhiệm vụ đã làm xong, không làm thêm gì nữa, 
Tâm đã dừng mọi dòng ý tưởng, 

Hoan hỷ khi chấm dứt sự sống, 

Như thoát khỏi lò sát sinh.“ (711) 


“Ta đã đạt được chân lý tối thượng, 

Thế giới này chẳng còn gì cho ta. 

Lúc chết không sầu khổ, thấy nhẹ người, 
Như thoát khỏi ngôi nhà lửa.“ (712) 


“Bậc thánh nhân vĩ đại đã nói rõ: 

Bất cứ gì xuất hiện ở đây 

Bất cứ nơi nào có hiện hữu, 

Đều không do một đấng sáng tạo ra.” (713) 
“Ai hiểu lời Phật dạy này, 

Không cần nắm giữ sanh y, 


Như không “nắm” hòn sắt nóng đỏ rực.” (714) 


“Với ta, không có “quá khứ, 


329 


^“ “ 


Cũng không nghi tưởng đến 
Khi các hành đoạn diệt, 
Có gì để than vãn về chúng?“ (715) 


tương lai”. 


Các pháp chỉ thuần tịnh khởi sanh, 

Các hành thuần tịnh tiếp diễn do nhân duyên, 
Thấy được các pháp như thật, không còn sợ hãi, 
Hơi thủ lãnh băng cướp.” (716) 


“Bậc trí tuệ nhìn thế giới, 

Như nhìn đống cỏ, thân cây, 

Không thấy ai là chủ; 

Không sầu khổ, vì không phải “của ta” (717) 


“Ta đã nhàm chán thân này; 

Hiện hữu không còn gì hấp dẫn; 
Khi thân này hoại diệt, 

Sẽ không còn thân nào khác.” (718) 


“Hãy làm như ngươi muốn, 

Như ngươi sẽ phải làm. 

Ta không vì thân này, 

Khởi lên lòng sân hận, ái luyến.” (719) 


Nghe những lời hy hữu khiến râu tóc dựng đứng 
Kẻ cướp liền quăng dao, nói như sau: (720) 


330 


“Thưa ngài, tu hành gì, ai là thầy của ngài, 
Mà lời dạy giúp ngài thoát được mọi sầu khổ?” (721) 


(Adhimutta: ) 

“Bậc Toàn tri, Toàn giác, bậc Chinh phục, Toàn thắng, 
Với vô lượng từ bị, chính là thầy của ta; 

Ngài là bậc đạo sư và y vương của cả thế giới này. (722) 


Ngài giảng Pháp vô thượng, đưa đến quả giải thoát, 
Theo lời giảng dạy đó, được thoát mọi sầu khổ.” (723) 


Nghe xong những lời khéo nói của bậc thánh, 

Bọn cướp đặt gươm xuống, vũ khí dẹp một bên, 

Một số từ đó về sau bỏ nghề cướp, 

Một số từ giã thế giới này, để sống đời phạm hạnh. (724) 


Sau khi họ xuất gia theo học, 

Giáo pháp bậc Thiện Thệ, 

Tu tập Thất giác chị, 

Ngũ “lực” và trí tuệ tối thắng 

Tầm hoan hỷ và các căn thuần thục, 

Họ đạt đến vô vi; và chứng đắc Niết bàn. (725) 


Động Cơ Nào Thúc Đẩy Hành Động Của Các Bậc A-la-hán? 
Người ta giải thích trạng thái giác ngộ hoàn toàn không phải 
chỉ bằng cách liệt kê những gì các bậc A- La-hán không thể 
làm, mà còn bằng cách mô tả thái độ ứng xử các vị ấy đã thực 
hiện. Điểm cơ bản là thái độ ứng xử của các vị ấy gồm những 


331 


hành động biểu lộ lòng từ, bị, hỷ, xả. Chính “Tứ Vô Lượng 
Tầm“ (rahtmauihãras) này là động cơ thúc đẩy mọi hành động 
của bậc A-la-hán, dù đó là giảng dạy hay phục vụ ăn uống 
hay nghỉ ngơi, hay bất cứ việc gì người ta kêu gọi các vị ấy 
làm. 

Tôi cho mình có ân phước lớn nhất khi được xuất gia tu 
học ở Thái Lan từ 1974 đến 1983 và đã được gặp những bậc 
A-la-hán như thế. Một vị mà tôi vẫn nhớ mãi là vị nổi tiếng 
có nhiều thần thông. Thần thông thường có được khi hoàn 
toàn giác ngộ, nhưng không phải luôn luôn như vậy (Tương 
Ưng BK 12, 70). Đặc biệt, người ta nói vị cao tăng này đọc 
được tâm tư của người khác. E rằng điều này có thể đúng, tôi 
đã do dự - thật ra tôi đã sợ hãi - khi đến gặp vị A-la-hán ấy. 
Tâm tư của một tư sĩ trẻ như tôi chẳng khác gì một cuốn tiểu 
thuyết giật gân, không còn thích hợp cho một vị cao tăng đọc 
nữa. Nhưng khi tôi đi vào nơi có sự hiện diện của vị ấy, hay 
tôi phải nói là một “bậc siêu phàm”, tất cả nỗi sợ hãi của tôi 
đã tan biến ngay tức khắc. Tôi cảm thấy thật tỉnh lặng, an bình 
và được bao dung, cho dù tôi đã phạm biết bao sai lầm. Chỉ 
vì bậc A-la-hán không bao giờ khinh thường ai (ba loại ngã 
mạn đã bị đoạn trừ) nên mọi người đều cảm thấy thoải mái 
với các vị ấy. lất cả những øì tỏa ra từ các vị ấy là từ bi và trí 
tuệ. 

Được gặp một bậc A-la-hán đích thực là một cuộc gặp gỡ 
đầy thoải mái và khích lệ nhất. Sau đó một thời gian, một 
người bạn đồng tu đã cho tôi một hình ảnh ẩn dụ khác thường 
nhưng chính xác sau đây về một bậc A-la-hán. Anh ấy nói 
rằng hình như con người có gai nhọn tâm linh, vô hình, sắc 
bén nhô ra từ thân thể họ. Một số người có gai thọn tâm tỉnh 
dài và sắc như đao cạo đến nỗi khi họ bước vào phòng, mọi 
người trong phòng cảm thấy rất khó chịu. Người ta thường 
cảm thấy bị tổn thương khi có mặt những người đó. Phần lớn 
gai nhọn tâm linh của con người không dài và sắc bén quá. 


332 


Người khác có thể đến gần họ, nhưng nếu đến quá gần thì... 
ối, người ta bị cào xước da! Một số người xuất chúng có rất ít 
gai nhọn, và gai của họ thường ngắn và cùn. Họ có vẻ tràn 
đầy tình thương khiến người ta muốn đến gần họ. Nhưng 
ngay cả những người này, nếu người khác đến rất gần, thì họ 
cũng bị cào xước da. Những người này cũng có lãnh vực riêng 
tư để bảo vệ không muốn cho ai đến quá gần. Và cuối cùng, 
có một hạng hữu tình hiếm có đặc biệt không hề có gai nhọn 
nào cả. Đó là những bậc A-la-hán. Có người đã từng nói với 
tôi: “Những vị ấy trông thật dịu hiển êm ái khiến người ta 
muốn vuốt vel”, câu nói có vẻ xấc láo nhưng hoàn toàn có thể 
thông cảm được. Một bậc A-la-hán cũng giống như một người 
ông tâm linh tuyệt hảo, rất trí tuệ và dịu hiền, tuyệt đối không 
hề có dấu hiệu giận dữ, một vị xem niềm an vưi hạnh phúc 
của bạn là mối quan tâm duy nhất của mình. Khi người ta 
đến nơi có sự hiện diện của một bậc A-la-hán như thế, người 
ta không bao giờ muốn rời xa chỗ ấy. 


Chấm Đứt Mọi Khổ Đau 

Một bậc A-la-hán là như thế đó, nếu ta có đủ duyên may để 
gặp được vị ấy. Các vị ấy có vẻ như là những người hạnh 
phúc nhất thế gian (Irung BK 89, 12). Nhưng còn cảm 
nghiệm nội tâm của một bậc A-la-hán thì như thế nào? Các vị 
ấy có được giải thoát khỏi mọi khổ đau? Câu trả lời sẽ làm 
một số người ngạc nhiên, đó là “không!“. Các bậc A-la-hán 
chưa thoát khỏi mọi khổ đau. Để giải thích sự khác nhau giữa 
một vị A-la-hán với những người khác, Đức Phật đã dạy ví dụ 
về hai mũi tên (Tương Ư. BK 3ó, 6). Nếu một người bị trúng 
một mũi tên, người ấy sẽ cảm thấy đau đớn nhiều. Nếu người 
ấy bị trúng thêm một mũi tên nữa ngay sau đó, thì người ấy 
sẽ cảm thấy đau đớn gấp hai lần hay nhiều hơn nữa. Trong ví 
dụ này, hai mũi tên là hai cảm thọ về thân và tâm (øedami). 


333 


Phần lớn mọi người khi trải nghiệm một cảm thọ đau đớn 
về thể xác, thường sẽ thấy ngay một cảm thọ khổ đau về tinh 
thần theo sau. Cũng giống như bị trúng một lần hai mũi tên 
liên tiếp. Nhưng đối với một bậc A- la-hán (hay một vị chứng 
quả Bất lai)(35), khi vị ấy trải nghiệm một cảm thọ đau đớn về 
thể xác, thì sẽ không có một cảm thọ đau đớn về tỉnh thần 
theo sau. Cũng giống như bị trúng một mũi tên mà thôi. Một 
bậc giác ngộ hoàn toàn đã đoạn trừ được mũi tên tạo đau đớn 
về tinh thần, nhưng các vị ấy vẫn phải còn chịu đựng mũi tên 
gây ra nỗi đau đớn về thể xác. Ngay cả Đức Phật cũng phải 
chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác (Trường BK 1ó, 20). Thật 
vậy, trong những tháng cuối cùng của cuộc đời Đức Phật, 
Ngài nói rằng chỉ khi nào Ngài nhập “0ô tướng tâm Định” 
(animitta ceto-samadhi) thì Ngài mới thoát khỏi những đau 
đớn về thể xác (Trường BK 1ó, 2, 25). 

Di nhiên, mũi tên gây đau đớn về thể xác là rất nhỏ so 
với toàn bộ đau đớn về tinh thần đã được đoạn trừ. Đó là lý 
đo tại sao các bậc A-la-hán là những vị đang sống hạnh phúc 
nhất. Tuy nhiên, nỗi đau đớn còn lại vẫn quan trọng. Điều 
này xác định rõ cảm nghiệm nội tâm của bậc A-la-hán và 
cho biết lý do chính để các vị ấy nhập Niết bàn, hay tiến đến 
sự dập tắt hoàn toàn. Thí dụ, khi vị A-la-hán Vajirã bị người 
khác thách thức để phải nói ra mình là ai, ngài giải thích cái 
tiến-trình-thân tâm được mệnh danh là “Vajirã” giống như 
thế nào theo cái nhìn nội tâm của một vị đã giác ngộ: 

Chỉ có khổ sinh khởi, 

Khổ hiện hữu uà đoạn diệt. 

Không có gì ngoài khổ sinh khởi 

Không có gì ngoài khổ đoạn diệt.(36) 

Tri kiến của người trong cuộc về tâm của một bậc A-la-hán 
như thế cũng đã được Đức Phật xác nhận trong Kinh Ca- 
Chiên-Diên-Thị (Kaccaänagotta Suffa) (Tương Ư. BK 12, 15), 


334 


Ngài dạy, “Pháp gì sinh thì chỉ xem là khổ sinh, pháp gì diệt 
thì chỉ xem là khổ diệt ”(37). Như đã giải thích trước đây, chỉ 
vì khổ bao trùm mọi cấp độ hiện hữu, ngay cả sự hiện hữu 
của một bậc A-la- hán, nên nhàm chán (bbiää) khởi sinh và 
làm cho tiến- trình-thân-tâm của vị A-la-hán đi đến chỗ chấm 
dứt hoàn toàn. 

Như vậy, giác ngộ hoàn toàn không phải là chấm dứt 
mọi khổ đau! Do đó, nó được gọi là “hữu dư y Niết bàn” (sa- 
upãdisesa-nibbana). Bậc A-la-hán đang ở ngay vào giai đoạn 
hiện hữu cuối cùng, ở cấp bậc này các vị ấy đã biết hai điều. 
Thứ nhất, các vị ấy biết những nhân duyên của tái sinh, phần 
lớn là do ái dục (kãmatanhã) và khát ái hiện hữu (bhaoatanhä). 
Thứ hai, các vị ấy biết rằng tất cả những nhân duyên này đã 
được đoạn trừ. lại sao còn khao khát “hiện hữu“ khi hành giả 
đã nhận thức rằng ngay cả chứng được A-la-hán vẫn còn khổ? 
Như vậy, bậc A-la-hán được xem là đã tiêu diệt hạt giống 
(Kinh Tập: Sutta Nipata 235), những “di tố tâm linh” vốn tiếp 
tục tái tạo khổ đau từ đời này sang đời khác, và các øj biết rằng 
những hạt giống nàu đã toàn toàn bị tiêu diệt. Đó là trì kiến độc 
đáo của bậc A-la-hán. Đối với các vị này, vấn đề chỉ là một 
thời gian ngắn nữa là các vị sẽ đạt đến “vô dư y Niết bàn” (an 
upãdisesa nibbãana), hay “Niết bàn không còn để lại dấu vết”, 
hay còn được gọi là Bát Niết bàn, hay là “sự dập tắt hoàn 
toàn”. Trong câu nói bất hủ từ bài kệ của vị A-la-hán Trưởng 
Lão Sankicca: 

Tà không ham uốn chết, cũng không thèm khát sống, Giống 
người thợ chờ lương, ta chờ thời gian đết. 

(Trưởng Lão TK 605) 


Bát Niết Bàn (Pannibbana) 
Vào lúc các vị A-la-hán nhận “lương”, là lúc chấm dứt lần 
cuối cùng tất cả mọi khổ đau, tức là Bát Niết bàn. Đây là chấm 


335 


dứt sự hiện hữu (hữu diệt) (bhaøanirodha) (Tương Ư. BK 12, 
68). Từ lúc đắc quả giác ngộ đến lúc Bát Niết bàn, bậc A-la- 
hán là vị đem lại nhiều lợi lạc nhất cho chúng sanh (Kính 
Natana, Suta Nipata 233). Các vị giáo huấn bằng cách làm 
gương cho chúng sanh, qua trải nghiệm trực tiếp về Niết bàn, 
và các vị là những biểu tượng sống động của Phật Pháp. Bốn 
mươi lăm năm giáo huấn chúng sanh của Đức Phật kể từ lúc 
Ngài đắc quả giác ngộ cho đến lúc Bát Niết bàn vẫn còn là 
thời kỳ hùng tráng nhất của thời đại này. Những năm tháng 
ấy vân còn âm vang như sấm động trong những đất nước rất 
xa với bình nguyên sông Hằng màu mỡ, và ánh sáng rực rỡ 
của thời gian ấy thậm chí còn thắp sáng thời đại chúng ta, sau 
hai mươi sáu thế kỷ, giống như một ngôi sao băng tỏa ánh 
sáng ngời bao trùm nhiều thiên niên kỷ. Trước đây thật lâu 
Đức Phật đã chuyển bánh xe Pháp. Qua nhiều thế kỷ tiếp 
theo, các bậc A-ha-hán vẫn tiếp tục chuyển bánh xe ấy. Giống 
như Đức Phật, là bậc A-la-hán đầu tiên của thời đại này, tất 
cả các bậc A-la-hán chỉ là người chỉ đường cho chúng sanh. 
Tùy người nghe quyết định cất bước hành trình. Chúng sanh 
vẫn được tiếp tục chỉ đường, và con đường vẫn được nhiều 
hành giả tiếp tục cuộc hành trình cho đến cả ngày nay. Các 
vị ấy sẽ không còn có thể làm gì hơn để giúp tất cả chúng 
sanh, tất cả chư Phật và các vị A-la-hán đã Bát Niết bàn. 
Những gì chỉ là “khổ sinh và khổ diệt“ giờ đây đã chấm dứt 
mãi mãi. 

Vậy thì chuyện gì xảy ra sau khi nhập Niết bàn? Sau khi 
hoàn toàn đập tắt, tất cả tâm nhận biết (thức, tâm, ý) (oiññãma, 
ciHa, mmano) và tất cả đối tượng của tâm (n„amã-rupa) đều chấm 
dứt, và tất cả mô tả và ngôn từ cũng chấm dứt theo. Không 
còn gì hơn để nói nữa. Thậm chí chẳng có ý nghĩa gì khi nói 
“không” (xem Tăng Chi BK IV, 124), sợ rằng lại có người hiểu 
lầm “không” là tên của một cái gì đó. 


336 


Làm Thế Nào Để Biết Một Người Giác Ngộ? 

Một câu hỏi thường được đặt ra là, làm thế nào để xác nhận 
một người nào đó đã giác ngộ? Câu trả lời là người ta không 
thể nào biết chắc chắn được. Chỉ Chư Phật mới có khả năng 
đó (Tăng ChBK VỊ, 44)48), vì đó là thân thông thứ sáu trong 
mười thứ thần thông của một vị Phật (lăng Chi BK X, 21)(39). 
Vào thời của Đức Phật, chỉ có Ngài mới xác nhận được những 
chứng đắc của người khác. Ngay cả những vị đại A-la-hán 
như ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) cũng phải hỏi Đức Phật về 
vấn đề này (Tương Ư. BK3 5, 87)(40). 

Tuy nhiên, ngay cả ta không thể biết chắc một người nào 
đó đã giác ngộ, ta vẫn có thể biết chắc một vài hạng người 
nào đó không giác ngộ. Trong bốn giai đoạn giác ngộ, mỗi giai 
đoạn được xác định bằng những dấu hiệu rõ ràng, vì thế, nếu 
bất cứ một trong những dấu hiệu đó thiếu vắng, thì ta có thể 
chắc chắn rằng những người ấy chưa đạt được trình độ đó. 


Những Dấu Hiệu Chính Yếu 

Đối với việc chứng đắc Nhập lưu, dấu hiệu chính yếu bắt đầu 
bằng “bốn đức tính tiêu biểu của một vị chứng đắc Nhập 
lưu”. Những đức tính đó là: lòng tin không gì lay chuyển 
được đối với sự giác ngộ của Đức Phật; lòng tin không gì lay 
chuyển được với những lời dạy của Đức Phật, tức là Phật 
Pháp; và lòng tin không gì lay chuyển được đối với công hạnh 
xứng đáng của những bậc thánh tăng trong Tăng Đoàn; và 
một phẩm cách đạo đức cao thượng “gần giống các bậc thánh 
tăng“ (Trường BK 1ó, 2,9; Tương Ư. BK 55, 1). Kinh Kosambiua 
(Trung BK 48) cho nhiều chỉ tiết hơn về trình độ tác phong đạo 
đức ấy như sau: Nếu người ấy phạm một giới nào đó, thì tự 
nhiên người ấy sẽ luôn luôn thú nhận điều đó với thầy của 
mình, hay với một người bạn đồng tu, và cố giữ để không còn 
phạm giới như vậy trong tương lai(41). Hơn nữa, vị chứng đắc 


337 


Nhập lưu đã xóa bỏ được “thân kiến” (sakkawa diHhi), nghĩa 
là họ không bao giờ xem ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức) như là tự ngã, như sở hữu một tự ngã, như chứa đựng 
một tự ngã (Trung BK 44, 7; Tương Ư. BK 22,1). Vì chính thân 
kiến ấy đã tạo ra tất cả sáu mươi hai tà kiến được liệt kê trong 
Kinh Brahmajäla SuHa (Tương Ư. BK 41,3), vị chứng đắc Nhập 
lưu không giữ một tà kiến nào trong số ấy. Đó là lý do tại sao 
vị chứng đắc Nhập lưu được gọi là “người đã hoàn thành 
chánh tri kiến” (đifhi- samparmma) (Tăng ChBK VỊ, 89-95). Vì 
vậy, tất cả các vị chứng đắc Nhập lưu cần phải giữ quan điểm 
là có tái sinh (Trung BK 60, 11) và có nghiệp quả (Irung BK 
60, 19). Cuối cùng, chứng đắc Nhập lưu là một sự kiện quan 
trọng (Tăng ChBK III,12), vì thế vị chứng đắc Nhập lưu phải 
có khả năng chỉ rõ thời gian và địa điểm việc này xảy ra. 

Vì vậy, thí dụ: nếu người nào không có lòng tôn kính 
Tăng Đoàn, hay tuyên bố không tin vào tái sinh, hay giữ 
quan điểm rằng tâm (cita) hay ý (manno) hay thức 
(viññãna) là trường tổn (tà kiến thứ tám trong Kinh 
Brahmajala, Trường BK 1, 2, 13), thì ta có thể biết chắc người 
này không phải là vị chứng đắc Nhập lưu. Tiêu chuẩn này 
dựa trên những lời khăng định trong kinh điển. Nếu người 
nào phản đối tiêu chuẩn này, nói rằng họ không tôn trọng 
những øì kinh điển nói về việc chứng đắc Nhập lưu, thì đó là 
một dấu hiệu chắc khác là họ không phải là vị chứng đắc 
Nhập lưu; vì tất cả các bậc thánh đệ tử đều tôn kính lời dạy 
của Đức Phật và đã được khơi nguồn cảm hứng từ những lời 
dạy đó (Trung BK 4%, 13-14).(42) 

Đối với những vị chứng đắc Nhất lai, ta phải thấy được 
tất cả dấu hiệu của việc chứng đắc Nhập lưu, thêm vào đó là 
giảm thiểu tham dục và sân hận. Giai đoạn này khó xác định 
rõ ràng đến nỗi tôi nói rất ít về việc ấy trong chương này. 
Chăng hạn, trong Tăng Chi Bộ Kinh (VI, 44), có câu chuyện 
của hai anh em, Purãna và Isidatta, cả hai đều được Đức Phật 


336 


tuyên bố là đã chứng đắc Nhất lai, mặc dầu người trước sống 
độc thân và người sau vẫn còn sinh hoạt tình dục(43). Đây là 
một trường hợp còn đang bàn thảo, chứng tỏ rằng chỉ một vị 
Phật mới có khả năng biết chắc việc chứng đắc của người 
khác. 

Đối với những vị chứng đắc Bất lai những dấu hiệu rõ 
ràng hơn nhiều. Vị ấy phải có tất cả những đức tính của vị 
chứng đắc Nhập lưu, thêm vào đó là đã loại trừ hoàn toàn 
tham dục và sân hận. Như vậy, một vị chứng đắc Bất lai 
không có khả năng ngay cả chỉ tưởng tượng về tình dục (xem 
Tăng ChBK VỊ, 63)(44, nói gì đến chuyện thực hiện sinh hoạt 
tình dục. Vì vậy, người nào còn thực hiện sinh hoạt tình dục 
thì chắc chắn không phải là một vị chứng đắc Bất lai, và nếu 
người nào rõ ràng là còn sân hận thì cũng như thế. 

Đối với bậc A-la-hán, các dấu hiệu càng rõ ràng hơn. Vị 
ấy phải có tất cả các dấu hiệu của vị chứng đắc Nhập lưu, và 
Bất lai, cộng thêm với những đức tính như “chín việc mà một 
vị A-la-hán không thể làm”, như là tích trữ của cải (Tăng 
ChBK IX/7)45), Bậc A-la- hán cũng có đức khiêm cung tự 
nhiên nhờ đã đoạn trừ ba ngã mạn về “ta” (Tương Ư. BK 22, 
89). Một đức tính độc đáo khác của vị A-la-hán là tỉnh thần vô 
úy của các vị khi đối diện cái chết (như câu chuyện về vị 
Trưởng Lão A-la-hán Adhimutta đã được kể trong phần trước 
của chương này). Nếu các bạn thấy người nào có nhiều sở 
hữu của cải, kiêu ngạo, hay sợ chết, thì bạn biết rằng người ấy 
chưa giác ngộ hoàn toàn. 

Đây là cách mà ta có thể biết một người nào đó không 
chứng đắc được quả giác ngộ này hay quả vị kia. Tuy nhiên, 
nếu một số tà kiến hay tác phong thiếu đạo đức không bộc lộ 
rõ ràng không có nghĩa là chúng đã bị đoạn trừ. Đôi lúc chúng 
bị Định trấn áp đôi lúc do ý chí trấn áp. Thí dụ: nếu ta có thể 
đọc được tâm chưa giác ngộ của một người khác ngay sau khi 


339 


người này xuất định, thì có vẻ như tâm của người này đã sạch 
hết uế nhiễm đến nỗi không thể nào phân biệt được với tâm 
bình thường của một bậc A-la-hán. Đó là một trong những 
lý đo tại sao chỉ có một vị Phật mới có thể biết chắc chắn việc 
chứng đắc của một người khác. Mọi người chỉ có thể biết chắc 
một vài loại đặc điểm nào đó chứng tỏ rằng một người chưa 
đạt đến quả vị này hay quả vị kia. 


Hai Chú Bé Trong Chùa 

Về điểm này, một câu chuyện hữu ích liên quan đến một sự 
việc đã xảy ra hai chục năm trước đây tụ chùa của một trong 
những vị thiển sư được tôn kính nhất của thời đại chúng ta. 
Hai chú bé ít học đến xin vị thiển sư này chỉ dạy về thiền tập. 
Mỗi vài ngày hai chú phải tường trình mức tiến bộ cho vị 
thiền sư, và hai chú đạt được tiến bộ vượt bực. Chỉ trong một 
thời gian rất ngắn, hai chú bé xuất thân từ một ngôi làng 
nghèo nàn đã vượt hơn hẳn tất cả các nhà sư. Những vị sư có 
mặt tại chùa hồi đó đã kể lại cho tôi sau này rằng bầu không 
khí trong chùa thật sôi nổi. Hai chú bé có khả năng tâm linh 
xuất chúng đã đến ngôi chùa trong rừng của họ, như một việc 
tình cờ, và bây giờ đang tiến bước tốt đẹp trên con đường 
hoàn thành tiểm năng duyên nghiệp xuất sắc của các chú. 
Chăng bao lâu nguồn cảm hứng của các nhà sư đã lên đến 
cao độ khi vị thiền sư uyên thâm của họ long trọng xác nhận 
rằng hai chú bé đã đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Các vị sư đã 
hết sức phấn khích khi nghe rằng có hai vị A-la-hán đã xuất 
hiện trong đời. Trong truyền thống Nguyên Thủy, với một số 
chứng minh trong kinh, (Kinh MiTiVĐ, 7, 2) người ta hiểu 
rằng nếu một người cư sĩ đắc quả giác ngộ, người ấy phải 
nhanh chóng gia nhập Tăng đoàn, nếu không chỉ vài ngày sau 
họ sẽ qua đời. Vị đại sư này quá chắc chắn về việc chứng đắc 
của hai chú bé đến nỗi ngài cho phép cả hai chú xuất gia ngay 


340 


trong ngày đó. Một thời gian sau, một trong hai chú bị đau 
bệnh phải đưa đến bác sĩ. Bác sĩ ra lệnh phải giải phẫu. Không 
hiểu rằng giải phẫu chỉ được thực hiện sau khi đã gây mê, chú 
bé “A-la-hán“ đã kinh hoảng. Rõ ràng là chú rất sợ hãi. Như 
đã đề cập trên đây, các vị A-la- hán đích thực không bao giờ 
sợ hãi như thế. Như vậy, trước tiên là một chú và rồi đến chú 
thứ hai, cuối cùng sự việc đã rõ ràng là hai chú chưa giác ngộ 
hoàn toàn. Một trong những vị thiền sư đạt đạo nhất trong 
đất nước ấy đã hoàn toàn lầm lẫn. Nếu một vị thiển sư uyên 
thâm và đầy năng lực như thế mà cũng sai lầm, thì chúng ta 
cũng có thể như vậy. 

Một số người cho rằng những người có thần thông phải 
được giác ngộ ở một cấp bậc cao nào đó, nhưng thật ra họ đã 
không có được thông tin đúng đắn. Người em họ của Đức 
Phật là Đề Bà Đạt Đa, đã có những phép thần thông đáng 
kinh ngạc, nhưng ông ta thậm chí chưa đạt đến quả Nhập lưu. 
Sau đó, ông đã mất hết thần thông và tìm cách giết Đức Phật 
(Luật T., 7, 2, 5). Phép thần thông không phải là những dấu 
hiệu đáng tin cậy về việc giác ngộ. 

Trong Kinh Thiện Tỉnh (Sunakkhata suifa) (Trung BK 
105), một cư sĩ đã hỏi Đức Phật về những vị sư mà ông ta 
nghe nói đã tuyên bố là họ đã giác ngộ hoàn toàn. Ông muốn 
biết tất cả các vị sư ấy có phải là các bậc A-la-hán hay không. 
Đức Phật trả lời rằng một số là A-la-hán, một số thì không 
phải(4). Như vậy, những gì mà một vài người đã tuyên bố về 
những chứng đắc của họ là không đáng tin cậy, ngay cả vào 
thời Đức Phật. Thật ra, khi một nam hay nữ tu sĩ tuyên bố về 
việc chứng đắc của mình với một cư sĩ (pãcittiya 8) thì đó là 
một điều vi phạm giới luật xuất gia (uinaya). Vì vậy, một người 
khoác áo cà sa mà tuyên bố như thế với quần chúng là phạm 
giới, làm cho lời tuyên bố của họ đáng ngờ vực hơn. Khi thiết 
lập giới luật xuất gia, Đức Phật đã công nhận việc đánh giá 
quá cao về mức độ chứng đắc của chính mình thật quá đễ. Vì 


341 


thế, tốt hơn là nên giữ im lặng về việc này, chỉ trừ với thầy của 
mình. Như một ni sư đã nói: “Nếu các bạn đạt được giác ngộ, 
đừng nói với ai chuyện này, nếu không bạn phải trải qua suốt 
một phần đời còn lại để chứng minh cho việc này“. 

Khi đánh giá về sự tiến bộ của chính mình, các bạn được 
khuyên là trước tiên nên biết những dấu hiệu của mỗi giai 
đoạn giác ngộ, rồi nghiên cứu tìm hiểu, không vì hư danh 
phù phiếm, qua một thời gian dài, để xem những dấu hiệu 
nào có mặt và những dấu hiệu nào còn thiếu. Bạn đừng có vội 
vã tuyên bố bất cứ giai đoạn giác ngộ nào; tốt hơn là bạn nên 
chờ, có lẽ nhiều năm, trước khi bạn biết chắc chắn. Các bạn 
phải để kinh nghiệm liên tục kiểm tra việc chứng đắc của 
minh. 


342 


KẾT LUẬN 
BUÔNG XẢ ĐẾN TẬN CÙNG 


Tóm Tắt Phương Pháp 

Phương pháp ở đây là từ bỏ mọi dính mắc, còn được biết như 
là buông xả. Sự buông xả như thế bắt đầu bằng bố thí, đó là 
lý do tại sao chúng tôi không có thùng Tùy Hỷ Công Đức 
trong các trung tâm Phật giáo của chúng tôi; thay vào đó 
chúng tôi gọi chúng là “Những thùng buông xả”. Rồi hành 
giả từ bỏ những hành động về thân và khẩu có hại cho người 
khác hay cho chính bản thân, đó là một cách nói khác rằng 
hành giả phải sống có đạo đức bằng việc giữ gìn năm giới. 
Sau đó, hành giả buông xả tư duy và thân thể, cùng với năm 
giác quan, qua việc tu tập Thiền Phật giáo. Rồi hành giả 
buông xả fâm tạo tác để tiến vào cảnh giới của tẩng thiển, đó 
là hộp châu báu trong tâm điểm của thiền. Cuối cùng, hành 
giả buông xả vọng tưởng về một bản thể trường tồn, cái ta, cái 
của ta hay tự ngã của ta, như vậy là loại bỏ tà kiến vốn ngăn 
cách thế giới này với Niết bàn. 

Cuốn sách này đã chú trọng đến việc buông xả, được gọi 
là thiền định. Giai đoạn đầu tiên là buông xả khuôn mẫu về 
thời gian để bước vào trạng thái vô thời gian, hay tỉnh giác về 
giây phút hiện tại. Rồi hành giả học tập để buông xả tính độc 
đoán của tiếng nói và suy nghỉ nội tâm, để đi vào trạng thái 
an bình tươi sáng của sự yên lặng tỉnh giác về giây phút 
hiện tại. Tiếp đến, hành giả phát triển buông xả một phần 
thân thể và năm giác quan bằng cách chỉ tập trung vào một 
chức năng của thân thể, đó là hơi thở, cho đến mức không còn 


343 


cái gì khác nữa. Rồi hành giả hoàn toàn buông xả thân thể và 
năm giác quan, qua hơi thở tuyệt đẹp, để đạt đến giai đoạn 
định tướng. Chẳng bao lâu sau đó, hành giả tiến tới buông xả 
tâm tạo tác để nhập vào các tầng thiển. Rồi hành giả buông xả 
cái còn lại duy nhất, đó là “chủ thể nhận thức”, hay tâm, để 
tiến đến các tầng thiền cao xa và tuyệt vời hơn, và qua đó đạt 
đến những quả 0j 0ô sắc nhẹ như tơ trời. Tóm lại, thiền Phật 
giáo là một phương pháp buông xả từ từ. Hành giả bây giờ 
có thể hiểu rõ tại sao lăng đoàn, là cộng đồng tăng ni Phật 
giáo, gồm những người được gọi là những kẻ buông xả. 

Xin đừng có sợ chữ “buông xả”. Phương pháp buông xả 
cũng là phương pháp được hạnh phúc. Khi hành giả từ từ 
buông xả, thì hạnh phúc cũng từ từ gia tăng. Trong kinh điển, 
Đức Phật đã mô tả con đường hành thiền này như một tiến 
trình tự nhiên: 

- Đối với hành giả đức hạnh, không cân phải ước 
muốn: “Cầu mong tôi không phải sám hối”. Không 
phải sám hối tự động khởi sinh khi hành giả là người 
đức hạnh. 

— Đối với hành giả không phải sám hối, không cần 
phải ước muốn: “Cầu mong tôi được an vui”. An vưi 
tự động khởi sinh khi hành giả không phải sám hối. 

— Đối với hành giả an vui, không cần phải ước muốn: 
“Cầu mong tôi được hoan hỷ“. Hoan hỷ tự động phát 
sinh khi hành giả được an vui. 

— Đối với hành giả hoan hỷ, không cần phải ước muốn: 
“Cầu mong tôi được an tịnh”. An tịnh tự động khởi 
sinh khi hành giả hoan hỷ. 

— Đối với hành giả an tịnh, không cần phải ước muốn: 
“Cầu mong tôi được hạnh phúc nội tại”. Hạnh phúc 
nội tại tự động sinh khởi khi hành giả an tịnh. 

—_ Đối với hành giả đạt được hạnh phúc nội tại, không 
cần phải ước muốn: “Cầu mong tôi được nhập định”. 


344 


Nhập định tự động khởi sinh khi hành giả đã đạt được 
hạnh phúc nội tại. 

—_ Đối với hành giả đã nhập định, không cần phải ước 
muốn: “Cầu mong tôi thấy được sự vật đúng như 
thật, Thấy được sự vật đúng như thật (tuệ giác) tự 
động khởi sinh khi hành giả đã hập định. (Tăng ChBK 
X,2). 

Như vậy, từ trau dồi đức hạnh, hành giả được an vui 
hoan hỷ, an tịnh, hạnh phúc nội tại, hỷ lạc do Định sinh và 
giải thoát phát sinh từ tuệ giác. lất cả những hình thái khác 
nhau của hạnh phúc xảy ra trong một quá trình tuần tự tiến 
bước thật tự nhiên. Tiến trình buông xả, hay hạnh phúc cứ 
tiếp tục gia tăng, đạt đến đỉnh cao vào lúc thấy được sự vật 
đúng như thật, tức là giác ngộ. Và giác ngộ là hạnh phúc tối 
thượng. 

Trong Kinh Pháp Trang Nghiêm (Dhammaceliua Sutta) 
(Trung BK 89, 12), Vua Pasenadi ghi nhận là nhà vua thích 
thú như thế nào mỗi khi đến thăm Tu Viện Kỳ Viên, bởi vì 
nhà vua luôn luôn trông thấy chư tăng tươi cười hoan hỷ. 
Đức Phật công nhận sự thật đúng như vậy khi hành giả đã 
phát triển thiền định thành công. 

Vì vậy, phương pháp mô tả trong sách này là một con 
đường hạnh phúc, một con đường hỷ lạc, một con đường đưa 
đến hưng-phấn-tột-đỉnh- làm-tâm-thức-bùng-vỡ! Hành giả 
buông xả càng nhiều những gì khổ đau, thì hành giả càng 
cảm nghiệm được hạnh phúc đích thực. Như vậy là đã quá 
nhiều về phương pháp. Nay nói đến mục tiêu. 


Những Mục Tiêu 

Theo ý kiến của Đức Phật “Hội chúng tốt nhất là nơi nào các 
vị trưởng lão tăng cần kiệm, tỉnh cần, không xao lãng thời 
gian sống viễn ly, và là nơi các vị tu tập tinh tấn để đạt được 


345 


những gì chưa đạt được để hiểu rõ những gì chưa hiểu rõ, và 
để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ” (lăng Chi BK 
111,93). Như vậy, rõ ràng là Đức Phật đã dạy rằng có những 
mục tiêu cần phải đạt được. Các đệ tử của Ngài ý thức rõ là 
cần phải có công phu tu tập để đạt được những chứng đắc 
tâm linh. Phần thưởng cao quý nhất đang mời gọi để trao 
tặng, nhưng chỉ dành cho những vị dấn thân hết mình cho 
nhiệm vụ giải thoát giác ngộ. Kinh điển dạy rõ là việc tu tập 
theo Phật giáo không thích hợp với những người lười biếng. 
Chỉ những bậc A-la-hán là không còn gì phải tu tập thêm 
(Trung BK 70, 12), và ngay cả những vị đã hoàn toàn giác ngộ 
cũng vẫn thường làm việc không mệt mỏi vì lợi lạc tối hậu của 
chúng sinh. 

Trong sách này, tôi đã tích cực khuyến khích việc chứng 
đạt nhiều mục tiêu tâm linh. Đó là những thành quả siêu 
phàm nhất mà con người trong thế giới ngày nay có thể đạt 
được. Hơn nữa, chúng bao gồm một mục tiêu tuyệt vời nhất, 
đó là giác ngộ hoàn toàn, giống như sự chứng đắc của Đức 
Phật. Một số người nói rằng không có gì để chứng đắc. Di 
nhiên, những người đi theo lời hướng dẫn sai lạc ấy sẽ không 
đạt được gì. Chỉ có sự mê muội vẫn còn dày đặc như bao giờ. 
Và người khác thấy rõ điều này giữa những cơn sóng gió xảy 
ra trong đời họ do không từ bỏ lòng tham lam và sân hận. 
Được sinh ra làm người là một cơ hội quý báu để tiến lên trên 
con đường trí tuệ, nhưng đáng buồn thay con người đã 
thường xuyên lãng phí thời gian nằm uể oải trong nhà hay 
theo đuổi những mục tiêu vô nghĩa. Đối với Đức Phật, Ngài 
đã khuyên rằng ta phải tu tập rèn luyện thật khẩn trương 
giống như thể áo ta đang mặc bị cháy vậy(47). la đã lãng phí 
quá nhiều thời gian. 


346 


Những Mục Tiêu Và Vô Ngã 

Những mục tiêu của Phật giáo vô cùng khác với những mục 
tiêu của thế gian. Trong lúc mục tiêu của thế gian thường là để 
tăng cường cảm giác về tự ngã và được ràng buộc với việc tích 
lũy của cải vật chất, mục tiêu của Phật giáo chỉ đưa đến lòng 
vị tha và từ bỏ mọi sở hữu. Đây là sự khác biệt cơ bản khiến 
cho những nguyện vọng đạt được các mục tiêu của Phật giáo 
khác xa với những ái dục của thế gian. 

Những vị thầy trí tuệ đã rất đúng khi cảnh báo ta về việc 
nỗ lực theo đuổi các mục tiêu của thế gian, vì cuối cùng điều 
đó sẽ luôn luôn đưa đến bực tức. Hoặc là ta không đạt được 
mục tiêu, hay là thành quả đạt được kém xa điều ta mong 
đợi. Như câu nói nổi tiếng của nhà văn Oscar Wide: “Trong 
thế giới này chỉ có hai bi kịch. Một là không đạt được những 
gì mình muốn, và hai là đạt được điều mình muốn“. 

Mục tiêu tâm linh để nhập định chỉ đạt được qua kỹ năng 
thiện xảo trong việc buông xả. Hành giả không đạt được gì 
trong thành quả ấy, ngoại trừ tri kiến về việc giải thoát thân 
và tâm là như thế nào. Hơn nữa, tuệ giác xuất phát từ những 
cảm nghiệm buông xả thâm sâu ấy không thể nào đưa đến 
ngã mạn. Làm thế nào có thể ngã mạn được? Đó là những 
nhận thức đã phá tan chính ảo tưởng về tự ngã mà từ đó có 
thể khởi sinh lòng ngã mạn. Bất cứ nơi nào không có tự ngã, 
thì ngã mạn không thể đứng vững. 

Vì vậy những mục tiêu được khuyên nên theo đuổi trong 
sách này rất khác với những mục tiêu được thế gian theo 
đuổi. Vì những mục tiêu mà Đức Phật ca ngợi chỉ đưa đến 
những mặt tích cực về tâm linh, chúng xứng đáng được đưa 
lên hàng đầu, như là những trọng tâm của nguyện vọng con 
người, và phải được phát triển mà không sợ hãi. Chỉ khi nào 
con người có những mục tiểu rõ ràng như vậy thì mới có khả 
năng đạt được tiến bộ về mặt tâm linh. 


347 


Để minh họa mục tiêu Phật giáo khác biệt với mục tiêu 
của thế gian như thế nào, hãy tưởng tượng một đội túc cầu 
gồm những Phật tử đã đạt đạo rất cao. Vì mối quan tâm quan 
trọng nhất của họ là buông xả, họ sẽ liên tục vui vẻ chuyển 
banh cho đối thủ. Vì từ bị là pháp môn tu tập của họ, nếu đội 
banh đối thủ gặp khó khăn để ghi bàn thắng, thì các hành giả 
Phật giáo sẽ tử tế giúp họ được thắng. Và vì bố thí chính là 
bản chất của họ, họ càng cho đối phương nhiều bàn thắng, 
nghiệp của họ càng tốt đẹp hơn. Rồi, cuối mùa thi đấu, nếu 
đội Phật tử bị loại ra khỏi đoàn bóng đá, họ sẽ vui mừng 
giống như số phận của họ đã được vượt thoát khỏi vòng luân 
hồi. 

Những Phật tử chân chính suy nghi rất khác với người 
đời. Mục tiêu của họ không bao giờ là bắt kẻ khác phải trả giá 
cho minh. Họ có nguyện vọng cho đi tất cả mọi sở hữu của 
mình, và họ vưi thích khi mất những thứ đó. 


Nâng Cao Mục Tiêu Cẩn Đạt Được 

Trong sách này, tôi đã khuyên các bạn cố đạt đến trục tiêu 
nhập định và bốn giai đoạn giác ngộ. Như chúng ta đã thấy, 
Đức Phật gọi đó là “Những trạng thái tâm tinh vượt thoát thế 
nhân“ („6tari-manussa-dharnrma ). Bằng cách nâng cao mục tiêu 
đối với những gì hành giả cần có nguyện vọng đạt được, tôi 
thúc đẩy các hành giả vươn cao. Một người thầy hướng dẫn 
tốt luôn luôn muốn học trò của mình vươn xa hơn tầm mức 
bình thường của họ để xuất sắc hơn. Và tại sao không vươn 
lên để đạt đến những mục tiêu cao nhất và tốt đẹp nhất, 
những mục tiêu mà Đức Phật đã tuyên thuyết? Vẫn có thể đạt 
được “những trạng thái tâm linh vượt lên trên kinh nghiệm 
bình thường của con người” ngay trong đời này. Quyển sách 
này thử thách nỗ lực của bạn. Để hỗ trợ cho những chứng 
đắc này, tôi đã mô tả rất chỉ tiết con đường chứng đắc. Con 


346 


đường này chú trọng nhiều đến những nhân duyên và ít để ý 
đến kết quả. Vì khi hành giả nhìn chăm chú quá lâu và đầy 
ước vọng về mục tiêu tuyệt vời, hành giả thường xao lãng việc 
đầu tư thời gian và năng lực vào việc tu tập những nhân duyên 
làm phát sinh kết quả ấy. 

Thí dụ: có người than thở là chén bát trong bếp của anh 
ta sao dơ bẩn quá: “Ôi! Khi nào chén bát của tôi mới sạch đây? 
Tôi muốn tất cả chén bát của tôi sạch bóng!“ Nhưng anh ta 
nản lòng khi anh thấy có quá nhiều việc cần phải làm. Trong 
lúc người khác thì suy nghĩ: “Làm thế nào để chén bát của 
mình sạch bóng nhỉ?” và rồi anh bắt đầu công việc chùi rửa 
chúng, là nguyên nhân làm cho chén bát sạch sẽ. Chẳng bao 
lâu, khi việc chùi rửa chén bát xảy ra đều đặn mỗi ngày, chén 
bát trở nên sạch sẽ và sáng bóng. Như vậy là mục tiêu của anh 
đã đạt được. 

Cũng giống như vậy, có người than thở là sao mình chưa 
đạt được Định. “Ôi! Đến khi nào tâm tôi mới được hỷ lạc? Tôi 
muốn tâm tôi sáng rực rỡtrong jnh!“. Nhưng người này thấy 
nản lòng trước khối lượng công phu tu tập cần phải thực hiện. 
Trong lúc người khác, suy nghĩ: “Làm thế nào để tâm tôi thập 
định?” và rồi người này bắt đầu việc tu tập vốn là nhân duyên 
để tiến vào định - đó là buông xả “tâm tạo tác” và năm giác 
quan. Khi người này làm theo thật chính xác lời hướng dẫn 
của Đức Phật, việc buông xả cứ tiếp tục thực hiện đều đều, 
chẳng bao lâu tâm của người này ứihập định và sáng rực rỡ. 
Như vậy là đạt được mục tiêu. 

Nâng cao mục tiêu cần đạt được không phải là nguyên 
nhân gây ra bực tức. Thái độ sai lầm mới là nguyên nhân. Bỏ 
quá nhiều thì giờ để mơ ước đạt đến mục tiêu và không dành 
đủ thời gian để rèn luyện tạo nhân duyên - đó là nguyên nhân 
gây nên sự bực tức và làm tê liệt thành quả. 


349 


Khám Phá Những Dinh Mắc 

Khi nhắm mục tiêu nhập định, hành giả sẽ gặp phải nhiều khó 
khăn trở ngại. Trở ngại này là những dính mắc của hành giả. 
Những người không có dính mắc có thể nhập bất cứ tầng thiển 
nào mà không có gì khó khăn, như vào một nơi an trú của 
tâm họ. Nhắm mục tiêu nhập định sẽ khám phá ra những 
dính mắc đó. Khi nhắm đến mục tiêu thấp hơn, hành giả 
không gặp phải những dính mắc gốc rễ và có thể nghĩ rằng họ 
không còn dính mắc. Vì thế, nhắm mục tiêu nhập định cũng 
nhằm mục đích đào đủ sâu để khám phá ra những dính mắc 
gốc rễ đó, đương đầu với chúng, và vượt qua chúng bằng cách 
nhập định. 

Chúng ta vẫn rất dễ có ảo tưởng rằng mình đang thoát 
khỏi mọi dính mắc. Một số người hút thuốc tự mang ảo tưởng 
khi nghỉ là họ có thể bỏ hút thuốc bất cứ lúc nào, nhưng hôm 
nay thì họ chưa có kế hoạch bỏ hút thuốc. Người ta không ý 
thức được sức mạnh của việc nghiện thuốc cho đến lúc người 
ta thử tập bỏ hút thuốc. Cũng vậy, hành giả không thể hiểu 
được sức mạnh tinh tế của những dính mắc của mình cho đến 
khi hành giả cố gắng nhập định. Hơn nữa, khi hành giả trắc 
nghiệm xem mình đã thoát khỏi dính mắc chưa bằng khả 
năng nhập định, chỉ đến lúc đó hành giả mới biết chắc mình 
đã buông bỏ hết mọi dính mắc của mình hay chưa. 

Thí dụ, phần lớn các hành giả không nhận thức được 
mình đã dính mắc với âm thanh như thế nào. Mặc dù những 
lời nói đàng sau kia không liên hệ gì với họ. cũng như âm 
thanh xe cộ bên ngoài, phần lớn họ thấy không thể đóng 
thính giác của họ lại và đừng chú ý đến âm thanh. Họ không 
thể buông bỏ âm thanh vì họ có dính mắc mạnh mẽ với âm 
thanh. Họ nhận diện mình như là người nghe. Vì vậy, buông 
bỏ âm thanh và vui hưởng sự im lặng hoàn toàn cũng giống 
như buông bỏ một phần nhận dạng của họ. Đó là sự đính mắc. 


350 


Để nhập vào những trạng thái thiền định thâm sâu, hành giả 
phải tập trung tâm ý vượt ngoài tầm vang vọng của âm 
thanh, phải tháo gỡ nút thắt của sự dính mắc này cho đến khi 
hành giả không còn có thể nghe bất cứ tiếng động nào. Trong 
Kinh Đại Bát Niết bàn (Mahãparimibbana Sutta), Đức Phật đã ở 
trong trạng thái buông xả hoàn toàn mọi dính mắc trong lúc 
đang hành thiển ở Atumã đến nỗi Ngài không nghe tiếng 
động nào giữa lúc đang có một cơn sấm sét dữ dội ở đó. 

Nhiều người dính mắc sâu đậm với tư duy. Đó là lý do tại 
sao họ không thể ngừng suy nghĩ, chẳng hạn như khi họ cần 
đi ngủ. Nhiều người ca ngợi tư duy và đánh giá ý tưởng họ 
như là tài sản riêng tư nhất của họ. Tư duy là khí cụ nhờ đó 
họ điều khiển thế giới của họ, cả bên ngoài lẫn bên trong. 
Buông bỏ tư duy và bước vào sự yên lặng tĩnh giác nghĩa là 
buông bỏ sự dính mắc muốn điều khiển thế giới của mình. 
Sự buông bỏ như thế làm kinh hoàng những người muốn 
điều khiển mọi việc và thật ra tất cả những ai không thể ›hập 
định là những người muốn nắm quyển điều khiển mọi 
chuyện! Họ dính mắc với tánh ưa điều khiển và do đó dính 
mắc với tư duy. Nhưng khi hành giả có can đảm buông bỏ sự 
suy luận để điều khiển nội tâm này, nghĩa là, tư duy, thì hành 
giả cảm nghiệm được niềm hỷ lạc của sự yên lặng nội tâm. 
Chỉ đến lúc đó hành giả mới hiểu rằng tư duy là một sự dính 
mắc làm ngăn chặn sự bình an của tâm. 

Bám víu vào thân này với năm giác quan, với cái fâm 
tạo tác và với tư duy, là sự đính mắc gốc rễ ngăn chặn thập 
định. Cũng như một người chứng minh không còn dính mắc 
với việc hút thuốc bằng cách bỏ hút, hành giả chứng minh 
không còn dính mắc với thân, với năm giác quan và với tư 
duy qua việc nhập định. 


351 


Những Câu Chuyện Về Buông Xả 

Những lời hướng dẫn trong sách này đưa hành giả vượt qua 
những dính mắc gốc rễ đó. Bạn có thể tiến vào cảnh giới nội 
tâm nơi mà năm giác quan không thể quấy nhiễu bạn, và nơi 
mà tư duy không thể nào di chuyển, nhưng đó là nơi chánh 
niệm bừng sáng đầy hoan hỷ. Sau đây là vài câu chuyện về 
buông xả. 

Thương Lượng Với Tâm Tôi 

Là một nhà sư, tôi đã trải qua sáu năm an cư kiết hạ hoàn toàn 
đơn độc trong một cái cốc trên núi xa xôi của vùng cao 
nguyên miền Bắc Thái Lan. Sau một thời gian, công phu thiền 
tập của tôi bắt đầu rã rời. Tôi càng cố gắng đè nén cái tâm bất 
an của tôi, nó lại càng chạy lăng xăng xông xáo. Những ý 
tưởng khao khát và bạo động đời thường đã áp đảo sức 
chống đỡ của tôi và tung hoành tự đo trong tâm tôi. Chẳng 
bao lâu, chúng hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, 
nhưng tôi không có bạn đồng tu để giúp đỡ. Một ngày kia, 
trong cơn tuyệt vọng, tôi đã long trọng hạ quyết tâm trước 
tượng Phật lớn trong chánh điện. Tôi thương lượng như thế 
này: mỗi ngày một giờ, từ ba đến bốn giờ chiều, tôi sẽ tự cho 
phép cái tâm phóng dật của mình được nghỉ đến bất cứ điều 
gì nó thích. Tình dục, bạo động, tình cảm lãng mạn, ngay cả 
những tưởng tượng lệch lạc nhất cũng được cho phép nghỉ 
đến trong giờ đó. Để bù lại, tôi yêu cầu tâm tôi giữ vững 
chánh niệm vào hơi thở suốt ngày giờ còn lại. 

Sự việc này diễn ra không hoàn toàn như tôi đã hoạch 
định. Trong phần lớn ngày đầu tiên, tâm tôi vẫn nổi loạn như 
cũ. Nó không chịu theo dõi hơi thở. Nó đá và nhảy xổm dữ 
đội như một con ngựa hoang trong cuộc thi đấu bò rừng. Rồi 
vào lúc ba giờ chiều, để giữ đúng cam kết, tôi chấm dứt vật 
lộn với chính mình. Tôi dựa vào bức tường của cái cốc của tôi 
để tấm lưng đau nhức của mình được nghỉ ngơi, duỗi thẳng 


352 


chân trước mặt để đầu gối bớt đau, và cho phép tâm tôi được 
làm bất cứ điều gì nó muốn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, 
trong sáu mươi phút tiếp theo tâm tôi theo dõi hơi thở hết sức 
thoải mái. Tâm tôi có vẻ như không muốn làm việc gì khác, 
chỉ muốn theo dõi hơi thở! Kinh nghiệm này đã dạy tôi sự 
khác nhau giữa buông xả và cố gắng buông xả. Đó là một 
trong những bài học đầy ấn tượng về sự buông xả. 

Trên con đường tiến đến nh, có thêm vài bài học cao 
cấp nữa về buông xả. Hành giả bỏ qua những bài học này nếu 
hành giả không nhắm mục tiêu nhập định. Hành giả có thể học 
cách buông xả năm giác quan thật trọn vẹn đến nỗi chúng 
hoàn toàn biến mất trong một thời gian, như tôi đã nhẹ nhõm 
khám phá ra trong năm đầu tiên trở thành một tu sĩ. 


Sư Muỗi 

Đúng là cái nghiệp của tôi khi trở thành một trong sáu nhà 
sư đầu tiên được Ajahn Chah chọn đưa đi thiết lập tu viện 
cho những tăng sĩ lây phương. Một mảnh rừng nhiệt đới dày 
đặc, sẽ trở thành Chùa Wat Pa Nanachat sau này, lúc đó 
không có chánh điện, không có cốc cho chư tăng, không có 
nhà vệ sinh, thậm chí không có cả những cái sàn nhà để ngủ. 
Tất cả chúng tôi đều phải ngủ trên nền đất của rừng hoang 
với một cái mùng như là thứ bảo vệ duy nhất để tránh bất cứ 
con vật gì bò hay trườn vào từ trong bóng tối của những bụi 
cây cỏ rậm rạp trong rừng. Càng tệ hơn nữa là vào lúc hoàng 
hôn mỗi ngày chúng tôi phải ngồi nhiều giờ giữa trời dưới các 
gốc cây để thực hiện thời công phu buổi tối. Cùng với Ngài 
Ajahn Chah và khoảng năm sáu chục dân làng, chúng tôi 
tụng kinh trước và sau đó là ngồi thiền một giờ. Thật không 
may, đây là khoảng thời gian mà đàn muỗi sẽ bay ra tìm kiếm 
thức ăn tối trong khu rừng ẩm ướt nóng nực. Tôi là bữa tiệc 
tối của chúng! Vào thời đó không có loại nhang vòng đuổi 


353 


muỗi hay kem trừ muỗi. Hơn nữa, là một tăng sĩ Phật giáo 
tôi không thể đập muỗi. Nên chúng tha hồ cắn chúng tôi. 
Chúng tôi đành phải chịu đựng, không thể tự bảo vệ và không 
có gì để che chắn. 

Cùng với một nhà sư người Mỹ, tôi thường chơi một trò 
chơi là đếm xem có bao nhiêu con muỗi đang cắn da thịt trần 
của tôi cùng một lúc, để xem ai bị cắn nhiều nhất. Tôi thường 
đếm được sáu bảy chục con muỗi trước khi ngừng đếm, bởi 
vì các đốt muỗi cắn quá gần nhau đến nỗi không thể đếm 
riêng được. Thật không thể chịu đựng nổi, và tôi thường 
chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy Ngài Ajahn 
Chah và tất cả dân làng ngồi yên lặng đến nỗi lòng tự ái của 
tôi không cho phép tôi bỏ chạy. Vì thế, tôi phải chịu đựng bị 
muỗi hành hạ mỗi đêm cho đến khi tôi học được cách làm thế 
nào để buông xả thân thể mình. Chẳng bao lâu tôi có thể 
buông xả hữu hiệu đến nỗi tôi không còn có cảm giác về thân 
thể mình nữa. Tôi tiến sâu vào tâm thức, bình an, hạnh phúc, 
vượt thật xa khỏi tầm quấy nhiễu của những con muỗi khó 
chịu ấy. Đó là phương tiện chạy trốn của tôi. Bây giờ tôi cảm 
ơn những con muỗi nhân từ đó đã dạy cho tôi biết cách buông 
xả. 

Thật thú vị để nhận thức rằng khi người ta đối điện với 
cái chết của chính mình, họ sẽ phải buông bỏ chính cái thân 
này. Bằng cách học để buông xả thân mình một thời gian rất 
lâu trước khi gần kề cái chết, tức là nhắm mục tiêu nhập định, 
hành giả sẽ vượt qua được tất cả nỗi sợ hãi về tiến trình đi vào 
cõi chết. Hành giả học cách buông xả năm giác quan bất cứ 
lúc nào mình muốn. Rồi hành giả đạt được nội lực để tâm bất 
động trước những cảnh tượng kinh hoàng, để giữ được an 
tịnh giữa tiếng động ổn ào, và để hoàn toàn thoải mái giữa 
những cơn đau buốt người. Khi hành giả đã học được bài học 
về buông xả để cắt đứt sự liên hệ giữa tâm và năm giác quan, 
thì hành giả đã biết được cách làm thế nào buông xả sự dính 


354 


mắc với thân thể mình. 


Học Cách Ủừng Lại uà Buông Thu 

Buông xả, giảm tốc độ, và dừng lại không những cần thiết để 
đạt đến giác ngộ, mà còn rất cần thiết để tồn tại trong đời 
sống hằng ngày. Căng thẳng tỉnh thần là thứ vũ khí chính giết 
người hàng loạt, tình trạng này gây nên do không biết cách 
làm thế nào để dừng lại và buông thư. Rất nhiều bệnh tật, cả 
tâm thần lẫn thể xác, là do căn thắng tỉnh thần gây ra. Thậm 
chí ba thế kỷ rưỡi trước đây, triết gia người Pháp là Blaise 
Pascal đã nhận ra điều này khi nói rằng: “Tất cả những vấn đề 
gây phiền não cho con người xuất phát từ việc họ không biết 
cách làm thế nào để ngồi yên“. 

Đôi lúc bạn không có việc gì để làm cả. Tuy nhiên vào 
những lúc như thế bạn không thể không làm gì. Bạn đã quên 
không biết cách dừng lại. Vì thế bạn vật lộn với chính mình 
một cách vô nghĩa. Nếu bạn khôn ngoan, khi không có việc 
gì để làm thì đừng làm gì cả! Như vậy còn có ý nghĩa hơn 
nhiều. 

Tất cả chúng ta đều cần học cách dừng lại và buông thư 
để vào đúng lúc chúng ta có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Thật 
may là đối với những người không có cơ hội đi chùa, thầy dạy 
có sẵn rất nhiều trong hầu hết các thành phố hiện đại. Chúng 
ta có thể tìm thấy họ ở những ngã tư đường lớn. Đó là những 
cột đèn xanh đỏ hướng dẫn lưu thông. Khi đèn đỏ xuất hiện, 
nó nói: “Dừng lại“. Đó là cách thực tập buông xả. Bạn có học 
được cách dừng lại và buông thư vào lúc có dấu hiệu đèn đỏ 
không? Hay là chỉ có xe bạn dừng còn tâm bạn thì vẫn tiếp tục 
chạy? Nếu đúng vậy thì bạn đã mất một cơ hội thực tập. Vào 
lúc đèn đỏ, bạn có thể hướng tâm mình đến giây phút hiện 
tại và cho phép những vẻ đẹp và sự an bình bất ngờ xuất hiện 
khắp chung quanh bạn. Tôi đã từng nghe, nhưng chưa thấy, 


355 


rằng ở thủ đô tâm linh của Ấn Độ là New Delhi, khi dấu đèn 
đỏ xuất hiện, nó hiện ra năm chữ R, E, L, A, X (thư giãn). Đó 
không phải là đèn báo hiệu dừng lại, mà là đèn báo hiệu thư 
giãn. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu điều này không đúng 
sự thật, thì nó cần phải thực hiện để trở thành sự thật! 

Nếu bạn không dành thì giờ để học cách dừng lại và 
buông thư, nếu bạn không thể nào thư giãn trước dấu đèn 
đỏ của cuộc đời, thì bạn sẽ bị thúc đẩy đến chỗ phải chấm 
đứt đời mình trong nấm mồ khi tuổi còn trẻ. Như một câu 
nói của người xưa: “Chết là cách của tự nhiên bắt bạn phải 
dừng lại”. Tôi khuyên các bạn nên hành thiển để khỏi phải 
chết sớm. 


Buông Xả Con Trâu Nước 

Khi con người chưa học được cách làm thế nào để dừng lại, 
để buông xả và thư giãn, thì con người làm phát sinh nhiều 
vấn đề không cần thiết trong cuộc sống. Câu chuyện sau đây 
xảy ra khi tôi còn là một tăng sĩ ở miền Đông Bắc Thái Lan, 
và nó chứng tỏ là buông xã có thể giúp giảm bớt rất nhiều 
đau đớn và tổn thương không cần thiết. 

Vào một buổi sáng sớm kia, một nông dân trồng lúa ở 
địa phương cột một sợi dây thừng quanh cổ con trâu nước 
của ông ta và dắt nó ra khỏi làng đến cánh đồng cỏ để ăn cỏ. 
Khi ông ta đi ngang tu viện của chúng tôi, con trâu có vẻ sợ 
hãi và bắt đầu chạy. Người nông dân giữ chặt dây thừng 
trong nỗ lực kiểm chế con vật đang sợ hãi. Khi con trâu vùng 
chạy, sợi dây thừng quấn quanh ngón tay người nông dân và 
giật đứt đốt ngón tay đầu của ông ta. Chúng tôi gặp người 
nông dân tội nghiệp khi ông ta vào chùa xin giúp đỡ. Ngón 
tay ông ta đầy máu với dấu xương gãy lồi lên trên vết thịt bị 
rách. Chúng tôi đưa ngay ông ta đến bệnh xá địa phương, 
băng bó lại, và chăng bao lâu ông ta trở lại làm việc với một 


356 


ngón tay ngắn hơn trước. 

Bài học luân lý của câu chuyện này là nếu có cái øì mạnh 
như con trâu nước muốn vùng chạy, thì để cho nó chạy là hợp 
lý. Trâu nước không chạy xa, chỉ một vài trăm mét rồi nó 
dừng lại. Một khi chúng đã dịu xuống, người nông dân có thể 
dễ dàng đi theo sau nó và đưa nó về an toàn. Bằng cách đó, 
nhiều ngón tay được cứu khỏi bị đứt. Có nhiều người đôi lúc 
hành xử giống như con trâu nước. Đó có thể là người bạn đời, 
con trai, hay mẹ vợ của bạn, những người bỗng nhiên muốn 
nổi loạn. Khi họ muốn vùng chạy thì để cho họ chạy là hợp 
lý. Bạn chỉ tự làm tổn thương mình nếu bạn muốn kéo họ lại. 
Hãy chờ và đừng làm gì cả. Chẳng bao lâu họ sẽ bình tĩnh trở 
lại, và lúc đó bạn có thể làm điều gì đó để giải quyết vấn đề. 

Chẳng hạn, vừa rồi có một thiền sinh hỏi tôi làm thế nào 
để cô ấy có thể chế ngự “cái tâm trâu nước” của cô trong lúc 
hành thiền. Tôi trả lời “Buông nó ra cho nó chạy. Rồi nó sẽ 
dừng lại và trở về với cô”. Tôi nhắc lại cho cô ấy một giai thoại 
khác của một thiển sinh có đứa con trai sáu tuổi. Một ngày 
kia, cậu bé cảm thấy buồn bực đến nỗi cậu báo cho mẹ biết: 
“Con sẽ bỏ nhà ra đi!”. Bà mẹ rất khôn ngoan này đang sống 
trong một khu phố an toàn, nói rằng: “Được thôi!” và giúp 
cậu bé thu xếp túi xách nhỏ của cậu, thậm chí bà còn làm cho 
cậu mấy miếng bánh mi kẹp thịt cho cuộc hành trình vào đời 
của cậu. Bà tiễn cậu ra cửa. Dĩ nhiên, cậu bé sáu tuổi chỉ đi 
được khoảng vài trăm mét xuống đường trước khi cậu cảm 
thấy nhớ nhà. Thế là cậu quay ngay trở lại và đi về nhà, sà 
vào vòng tay của bà mẹ đang chờ đón cậu. 

Thiền sinh có cái tâm lăng xăng ấy đã không thể ngưng 
cười khúc khích khi nghe tôi kể giai thoại ấy. Cô ấy giải thích 
rằng một chuyện y hệt như vậy đã xảy ra cho cô ở Singapore 
khi cô bảy tuổi. Cô nói với mẹ là cô muốn bỏ nhà ra đi. Bà mẹ 
không những đã thu xếp túi hành lý cho cô mà còn cho cô 


397 


một ít tiền nữa. Cô đã đi ra khỏi nhà chưa đến một trăm 
mét thì cô đã quay trở về. Bây giờ thì cô đã biết cách đối phó 
với cái tâm “trâu nước” của cô. 

Khi bạn gặp một vấn đề khó khăn lớn mạnh như con trâu 
nước, thì nên buông xả nó. Hoàn cảnh sẽ thay đổi ngọn lửa 
sẽ tắt, và nước lụt sẽ rút đi. Khi con trâu nước ngưng tấn công, 
lúc ấy bạn có thể làm một cái gì đó có hiệu quả để giải quyết 
cơn khủng hoảng trong đời sống. Vì vậy, học cách buông xả 
và thư giãn không những nhắm mục đích giác ngộ, mà còn 
nhắm mục đích tồn tại trong cuộc sống. 


Đời Sống Không Nặng Nhọc (Nếu Bạn Biết Cách Buông Xả) 
Dẹp qua một bên những khủng hoảng trong cuộc sống, ngay 
cả trong những ngày bình thường, hành thiền cũng giúp bạn 
chịu đựng được nỗi nhọc nhằn. Theo gương thầy tôi là Ngài 
Ajahn Chah, tôi thường giải thích ý nghĩa của thiền tập, cùng 
những lợi ích của nó, bằng cách cất cao cánh tay đang cầm 
một ly nước. 

Tôi hỏi: “Cái ly nước này nặng như thế nào?“. Trước khi 
có người trả lời, tôi nói tiếp: “Tôi giữ cái ly này càng lâu thì 
càng cảm thấy nó nặng hơn. Nếu tối tiếp tục giữ ly nước trong 
mười phút, thì nó bắt đầu cảm thấy nặng. Nếu tôi vẫn giữ ly 
nước như vậy thêm hai mươi phút, thì cánh tay tôi bắt đầu 
thấy đau. Và nếu tôi vẫn cất cao cánh tay cầm ly nước sau một 
giờ, thì không những tôi sẽ rất khổ sở, mà tôi còn là một nhà 
sư rất ngu ngốc. Như vậy, tôi nên làm gì khi ly nước của tôi 
trở nên quá nặng không thể cầm giữ thoải mái được nữa?” 

Các thiền sinh trả lời: “Đặt cái ly xuống”. Dĩ nhiên. Vấn đề 
không phải là ở trọng lượng của ly nước. Chính là vì giữ ly 
nước quá lâu, không biết cách dừng lại và cho cánh tay nghỉ 
ngơi chốc lát. Bạn chỉ cần đặt cái ly xuống vài phút. Rồi sau 
khi nghỉ ngơi, bạn cầm nó lên và tiếp tục giữ nó thật dễ dàng. 


356 


Cũng vậy, vấn đề căng thăng tinh thần không liên hệ đến 
khối lượng nhiệm vụ bạn phải làm. Vấn đề là ở chỗ bạn nắm 
giữ trách nhiệm quá lâu, không biết cách đặt chúng xuống 
một lúc và tỉnh dưỡng tỉnh thần. Bạn chỉ cần buông xả những 
quan tâm của mình trong vài phút để hưởng những lợi lạc của 
việc thư giãn. Rồi sau khi đã nghỉ ngơi bằng thiển tập, bạn có 
thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bây giờ bạn cảm thấy chúng 
nhẹ nhàng hơn. Bạn có thể tiếp tục công việc mà không bị 
căng thẳng, cho đến lần sau khi bạn cần dừng lại và thư giãn. 

Đặt ly nước nặng nề của bạn xuống vài phút, hay buông 
xả mọi lo âu của bạn trong chốc lát, là một khả năng học được 
trong lúc thiền tập. Thiển tập là việc huấn luyện để buông xả. 
Như vậy, hành thiển không phải là vô trách nhiệm và bỏ bê 
nhiệm vụ của bạn mãi mãi. Đó không phải là việc làm ngu 
ngốc. Hành thiền là một cách tập luyện giúp bạn có khả năng 
đặt gánh nặng của mình xuống, dù nặng nhọc như thế nào đi 
nữa, bất cứ lúc nào bạn muốn, để nghỉ ngơi chốc lát, nhờ vậy 
có thể tiếp tục nhiệm vụ ấy sau này hữu hiệu hơn. Đời sống 
không quá nặng nhọc nếu bạn biết cách buông xả. 


Chú Tâm Lắng Nghe 

Một sáng kia tôi đi ngang qua nhà bếp của tu viện và nhìn 
vào cửa sổ. Tôi thấy sáu cư sĩ hộ trì chúng tôi đang nói chuyện 
trong lúc sửa soạn bữa ăn hằng ngày cho chúng tôi. Chỉ có sáu 
người trong phòng đó, và tất cả đều mở miệng nói. Tôi bắt đầu 
tự hỏi, nếu cả sáu người cùng nói một lần, thì còn ai để nghe 
đây? Không có ai nghe cả! Tất cả đều nói. Thật là một sự phí 
hơi rất lớn trong cuộc nói chuyện này! 

Thật không may, câu chuyện trên là một triệu chứng căn 
bệnh của đời sống hiện đại. Có quá nhiều người đang nói, và 
hầu như không còn ai để nghe. Hôn nhân tan vỡ cũng vì thiếu 
trao đổi để cảm thông nhau. Thanh thiếu niên phát khùng vì 


359 


chúng cảm thấy không ai hiểu chúng. Thân chủ bỏ đi nơi khác 
vì họ thấy nhu cầu của họ không được lắng nghe. Và hầu như 
tất cả chúng ta mãi đến lúc già cũng chưa hiểu được ý nghĩa 
đích thực của cuộc sống. Vì sao? Bởi vì chúng ta không bao 
giờ học cách chú tâm lắng nghe. 

Để chú tâm lắng nghe, bạn phải im lặng. Phải thật sự im 
lặng. Bạn chỉ có thể hoặc là nói hoặc là lắng nghe; bạn không 
thể làm cả hai động tác cùng một lúc. Ở đây, tôi không những 
chỉ ngụ ý là bạn ngừng lời nói bên ngoài, nhưng còn là giữ im 
lặng nội tâm nữa. Chỉ khi nào bạn ngưng tiếng nói nội tâm, 
lúc đó bạn mới thật sự lắng nghe. Để chú tâm lắng nghe, bạn 
phải lắng nghe với tất cả thân tâm của bạn. 

Thật đáng kinh ngạc về những thông tin bạn có thể gạn 
lọc được khi bạn lắng nghe từ vùng im lặng của nội tâm. Một 
số người khác tin rằng bạn có khả năng tiên tri và có thể đọc 
được tâm của họ. Nhưng đó chỉ là năng lực của sự chú tâm 
lắng nghe. Thật rõ ràng là khi bạn muốn nhận được nhiều 
“dấu hiệu”, thì bạn cần phải hạ giảm tiếng nói nội tâm xuống 
“trạng thái tính“. Qua việc rèn luyện sự yên lặng tĩnh giác, 
tất cả những hàng rào cản trở truyền thông sẽ bị giải tỏa hoàn 
toàn. Bạn trở nên nhạy cảm với mọi người chung quanh mà 
không cần nỗ lực nào. Bạn tạo nên hòa khí vưi vẻ trong gia 
đình và thành công mỹ mãn trong công việc. 

Từ chỗ chú tâm lắng nghe, thậm chí bạn có thể nghe được 
cơ thể bạn đang muốn nói với bạn một điều gì đó Trước khi 
cơ thể bị bệnh, cơ thể bạn luôn luôn đưa ra nhiều tín hiệu 
cảnh báo. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta chịu lắng 
nghe những tín hiệu của cơ thể của ta, bởi vì chúng ta quá 
bận rộn dấn thân vào cuộc đối thoại nội tâm. Ngay cả khi cơ 
thể chúng ta hét lên lời cảnh báo tuyệt vọng, cầu xin được nghỉ 
ngơi, chúng ta quá bận rộn đến nỗi không nghe được lời kêu 
cứu khẩn cấp S.O.S. Rồi thì chúng ta bị ung thư, bị bệnh tim 


360 


mạch, hoặc một vài loại bệnh bất trị khác. Trái lại, thiền sinh 
học cách lắng nghe cơ thể họ từ sự im lặng tỉnh giác. Họ nghe 
được những nhu cầu của cơ thể họ, cũng giống như họ nghe 
được nhu cầu của gia đình họ, và cuối cùng họ sống lâu dài 
và hạnh phúc với cả hai. 

Chú tâm lắng nghe sẽ khởi sinh tuệ giác. Từ sự im lặng, 
bạn tìm hiểu bản chất của vạn pháp. Và tuệ giác tốt đẹp nhất 
là nhận ra ý nghĩa của đời sống. Không tuyệt vời hay sao nếu 
trong một lúc nào đó tất cả chúng ta dẹp qua một bên tất cả 
mọi giáo điều, cả về tôn giáo lẫn cá nhân và chỉ lắng nghe tiếng 
thốn thức của cuộc sống với một tâm yên lặng tỉnh giác? Rồi 
chúng ta sẽ chú tâm lắng nghe lời dạy của cuộc sống. Đời sống 
liên tục kiên nhẫn và dịu dàng dâng tặng trí tuệ cho chúng ta, 
nhưng chúng ta quá bận rộn đối thoại với chính mình đến nỗi 
chưa từng chú tâm lắng nghe bao giờ. Chẳng có gì ngạc nhiên 
khi rất ít người trong chúng ta hiểu được điều này. 


Vượt Qua Những Kỳ Thí Của Cuộc lời 
Kỳ thi tốt nghiệp của tôi tại Đại học Cambridge năm 1972 là 
về môn vật lý lý thuyết. Đó là một thời gian đầy thử thách. Tất 
cả chuyên môn nghề nghiệp đại học của tôi đều nằm trong 
hằng loạt các kỳ thi cuối cùng này. Tất cả những gì trước đó 
đều không được tính điểm. Nó như vậy đấy, đậu hoặc rớt. 
Kỳ thi của tôi gồm có một bài thi viết dài ba giờ vào buổi 
sáng, và một bài viết khác dài ba giờ vào buổi chiều, ngày 
này nối tiếp ngày khác, không được nghỉ xả hơi. Người ta 
nói với tôi là mỗi năm ở đại học Cambridge có ít nhất một 
sinh viên tự tử trong kỳ thi cuối năm. Đó là vì bị căng thắng 
tỉnh thần. Tuy nhiên, tôi có một lợi điểm hơn các bạn học của 
tôi đã giúp tôi có khả năng làm bài tốt; đó là tôi đã biết cách 
hành thiền. 

Sau bài thi buổi sáng, tôi không bao giờ đi ăn trưa. Thay 


3ó1 


vào đó, tôi đi vào phòng của mình, ngồi xuống gối kê và bắt 
đầu hành thiền. Việc đầu tiên mà tôi nhận thức được, như bạn 
cũng đoán biết, là bài thi buổi sáng tôi vừa mới làm xong. Tôi 
bắt đầu lo âu không biết mình đã trả lời đúng một câu hỏi 
hay đáng lẽ tôi phải viết thêm lời giải thích. Chẳng bao lâu 
tôi bị ám ảnh bởi chuyện đã qua, đối với tôi điều đó có nghĩa 
là bài thi buổi sáng. Thật dễ dàng khi nói rằng quá khứ đã 
qua, bây giờ bài thi buổi sáng của tôi không thể nào thay đổi 
được, vậy thì lo âu về nó thật là vô nghĩa. Tuy nhiên, đối với 
một số người, không dễ gì suy nghi một cách hợp lý như thế. 
Phần lớn chúng ta vẫn thường lo âu về quá khứ. Thật may là 
nhờ đã được huấn luyện về thiển tập, tôi thấy rằng tôi có thể 
buông xả chuyện đã qua. Tôi chấm dứt lo nghi về bài thi buổi 
sáng. Bạn thử đoán điều gì hiện ra trong trí tôi tiếp theo? 

Bài thi buổi chiều sẽ đến trong vòng một giờ nữa đang 
hiện ra chiếm hết tâm trí tôi. Tôi có nên mở mắt ra, cầm lấy 
quyển sách và ôn lại bài học? Trước đây trong quá khứ, tôi 
thường nhồi nhét vào phút cuối trước bài thi quan trọng. Tôi 
không biết người khác có làm như vậy không, nhưng bất cứ 
những gì tôi ôn vào phút cuối thường không thấy xuất hiện 
trong đề thi. Ôn tập vào lúc ấy quả là lãng phí năng lượng. 
Đây là lúc nghỉ ngơi, không phải là lúc học thi. Một lần nữa, 
việc rèn luyện thiền tập đã đến giải cứu tôi, và tôi buông xả 
mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Hành thiển giữa những 
buổi thi trong phòng cư xá sinh viên của tôi, tôi bước vào trạng 
thái an nghỉ của sự tỉnh giác về giây phút hiện tại. 

Một khi tôi đã trở về với hiện tại, tôi bị sốc. Lần đầu tiên 
tôi để ý thấy cơ thể mình đang run. Tôi chưa bao giờ tự cho 
mình là người đễ lo sợ, nhưng mà tôi đang run đây này. Sự 
run rẩy lo sợ của tôi hoàn toàn có thể hiểu được khi mà tôi 
đang ở giữa kỳ thi tốt nghiệp của mình. Điều làm tôi sửng 
sốt nhất là tôi không hề để ý đến việc này. Tôi đã quá bận tâm 
với các bài thi đến nỗi tôi không hề chú ý đến những gì đang 


362 


diễn ra cho cơ thể mình. Trong lúc thực tập tỉnh giác trong 
giây phút hiện tại, tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe, và tôi nghe 
thân thể mình đang xin được nghỉ ngơi đôi chút. Bằng cách 
chú ý thật nhẹ nhàng đến cơ thể tôi, nó bắt đầu dịu xuống. 
Tôi hết run. Cơ thể tôi bây giờ yên tĩnh. Rồi tôi có thể nghe 
được tâm tôi đang cầu xin. 

Tôi nhận ra mình đang mệt. Tôi bắt đầu ý thức tâm trí 
mình đã cạn kiệt như thế nào. Tôi đã quá bận rộn đến nỗi 
không để ý đến điều này trước đây. Như tôi đã nói, bây giờ rõ 
ràng là đầu óc tôi đã cạn kiệt năng lượng. Chú tâm lắng nghe 
tâm mình, tôi nghe nó yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi và đừng làm 
gì cả. Vì thế tôi chỉ ngồi đó nghỉ ngơi. Dần dần năng lượng tỉnh 
thần trở lại với tôi. Ngài Ajahn Chah sau này xác nhận rằng 
năng lượng tỉnh thần trở phát sinh từ sự tỉnh lặng. Và cuối 
buổi thiền tập nửa giờ, tôi thấy thoải mái, sự tươi tỉnh và đầy 
năng lượng. Bạn tôi sau đó nói với tôi rằng tôi là sinh viên 
duy nhất vào phòng thi với nụ cười trên môi. Chúng nghỉ là 
tôi gian lận và đã tìm ra câu trả lời trước khi thi. Tôi đã tìm ra 
câu trả lời, nhưng không phải là câu trả lời về các câu hỏi 
trong để thi. Tôi đã tìm ra câu trả lời về sự căng thẳng tỉnh 
thần, và tôi đã làm bài rất tốt trong kỳ thì đó. 

Cuộc sống ở trường trung học, đại học, hay từ đó về sau 
- đầy cả những kỳ thi. Có rất nhiều ngày căng thẳng khi con 
người phải chịu thử thách rất gay go và bị hạch hỏi rất kỹ 
lưỡng. Kinh nghiệm tôi vừa kể là một ví dụ về cách thiền tập 
có thể giúp tôi vượt qua những kỳ thi của cuộc sống, ở trường 
đại học hay ở cuộc phỏng vấn xin việc, trong mối quan hệ tỉnh 
cảm hay trong lúc bệnh tật, bất cứ nơi nào con người bị đặt 
trước thử thách. Kỹ thuật dự thi khôn ngoan nhất trong đời 
sống là học cách buông xả và hoàn toàn thư giãn. Nói cách 
khác, đó là học cách hành thiền. 


363 


Một Chỗ Thiêng Liêng Trong Nhà Bạn 

Thiền tập không chỉ dành cho những người muốn theo đuổi 
con đường giác ngộ, mà còn cho những người đang theo 
đuổi một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Nếu bạn 
không sống trong tu viện, thì tạo ra một chỗ thiêng liêng 
trong nhà sẽ giúp bạn rất nhiều. 

Không khó khăn gì khi tạo ra một chỗ thiêng liêng trong 
nhà. Nhiều ngôi nhà hiện đại có phòng sinh hoạt gia đình, 
phòng khách, phòng sinh hoạt vui chơi cũng như nhiều 
phòng tắm. Phải chăng có thêm một phòng thiêng liêng là 
điều khôn ngoan? Nếu không có dư phòng, thì bạn vẫn luôn 
luôn có thể dùng một góc phòng ngủ yên tỉnh của mình. 
Đánh dấu góc riêng tư ấy bằng những cái gối bạn ưa thích. 
Rồi trang trí quanh đó với vừa đủ những biểu tượng tâm linh 
và những hình ảnh an bình để tạo cho nó một dáng vẻ tỉnh 
lặng. Sử dụng góc phòng ấy đều đặn cho việc thiền tập của 
bạn, cho việc lắng nghe hay đọc những gì khơi nguồn cảm 
hứng tâm linh. Đừng bao giờ làm công việc đời thường ở góc 
phòng thiêng liêng ấy và luôn luôn tránh đừng nói chuyện ở 
đó. Khi ngày tháng qua đi và nhiều năm trôi chảy, bạn sẽ 
khám phá ra một “năng lượng của tỉnh lặng” thật êm địu đang 
được tích lũy nơi chỗ ấy. Chẳng bao lâu nó sẽ trở thành một 
chỗ đặc biệt thiêng liêng. Hành thiền trở nên dễ dàng hơn ở 
chỗ ấy vì bạn đã làm cho nó trở thành một chỗ dành cho năng 
lực tâm linh. Bạn đã tạo ra một chỗ thiêng thiêng đích thực 
trong nhà bạn. 

Một đệ tử người Úc đã theo lời khuyên của tôi và thiết 
lập một chỗ thiêng liêng trong góc phòng ngủ của bà ấy. Bà 
vẫn hành thiển đều đặn ở đó, thường cùng với chồng bà. Bà 
ấy kể cho tôi nghe, một ngày kia, hai đứa con nhỏ của bà đang 
tranh cãi nhau om sòm ngay bên ngoài cửa nhà bà. Cô con gái 
bảy tuổi bắt đầu khóc chạy vào nhà và đi vào phòng ngủ của 


364 


ba mẹ. Cô bé ngồi ngay trên chiếc gối thiển của mẹ ở góc 
thiêng liêng, và lau nước mắt. Trước đây, cô bé chưa bao giờ 
vào chỗ này. Bằng trực giác, cô bé đã tìm ra một nơi chốn bình 
an trong nhà mình, một chỗ thiêng liêng để thoa dịu niềm 
đau không chịu đựng nổi trong trái tim nhỏ bé của cô. Chỗ 
thiêng liêng này trở thành một nguồn an ủi quý báu cho cả 
gia đình bà. 

Ngay cả trong một văn phòng bận rộn, người ta cũng có 
thể tạo ra một chỗ thiêng liêng. Tôi nghe kể chuyện một luật 
sư rất thành công đã cảm thấy hết sức cần thiết phải hành 
thiển vào giờ ăn trưa để loại bỏ sự căng thăng tỉnh thần quá 
lớn của ông. Ông thấy khó tìm ra một chỗ riêng tư nào đó mà 
thân chủ của ông không thể thấy ông, và nơi mà chuông điện 
thoại không mời gọi ông. Có một cái tủ nhỏ trong văn phòng 
của ông chất đầy giấy tờ và hồ sơ. Vì thế ông dọn đẹp hết sạch 
giấy tờ trong tủ ấy và biến nó thành chỗ thiêng liêng của ông. 
Mỗi lần vào giờ ăn trưa, cô thư ký sẽ khóa tủ để ông ngồi 
trong đó hành thiền nửa giờ. Nếu có một thân chủ ghé vào 
hay chuông điện thoại reo, thì cô thư ký sẽ vui vẻ trả lời: “Rất 
tiếc, luật sư không có ở đây, ông ấy đang ở trong tủ!”. Cô ấy 
vui lòng khóa tủ để ông ngồi trong chỗ thiêng liêng của ông 
bởi vì cô ấy biết từ kinh nghiệm của mình rằng ông chủ của 
mình sẽ tử tế hơn với cô sau khi từ trong tủ bước ra. Ông ta 
cũng biết từ kinh nghiệm rằng nửa giờ ngồi thiển là thời gian 
chẳng bao lâu sẽ được bù lại qua sự gia tăng hiệu năng công 
việc và tinh thần bến nhạy hơn. Thiển tập là một việc đầu tư 
vài chục phút để luôn luôn mang lại lợi ích trong nhiều giờ. 


Buông Xả Đến Tận Cùng 

Một nhà khoa học nổi tiếng của Anh quốc là Lord Kelvin có 
lần đã nói: “Nếu bạn không biết đánh giá, bạn không biết 
điều khiển”. Ông muốn nói rằng, để khoa học có thể điều 


365 


khiển thế giới một cách hữu hiệu. trước tiên chúng ta phải học 
cách đánh giá các hiện tượng thiên nhiên thật chính xác. Sự 
hiểu biết sâu sắc của Lord Kelvin về nhu cầu cần phải đánh 
giá chính xác là rất quan trọng đối với việc phát triển kỹ thuật 
và để được thành công trong việc chế ngự một số hiện tượng 
đáng ghét của thiên nhiên. 

Tuy nhiên, chân lý quý báu đó cũng có thể được diễn tả 
theo cách khác: “Nếu bạn không biết đánh giá, bạn không biết 
điều khiển”. Nếu bạn chấm dứt mọi sự đánh giá, thì điều 
khiển không thể nào xảy ra. Từ bỏ việc đánh giá phát sinh 
buông xả. 

Trong lúc hành thiển, bạn có đánh giá sự tiến bộ của 
mình? Bạn có nghĩ “Buổi thiền tập này thật tệ”, hay “Buổi 
thiển tập này thật tốt”? Từ kinh nghiệm của mình bạn biết 
rằng việc đánh giá tốt xấu như thế phát sinh ý muốn điều 
khiển, và từ đó đưa đến chỗ phải làm một cái gì. Nếu bạn 
đánh giá buổi thiển tập của bạn là tệ thì bạn sẽ cố gắng để 
làm cho nó tốt. Nếu bạn cho rằng buổi thiển tập của bạn là 
tốt, thì bạn sẽ nỗ lực làm cho nó tốt hơn. Sau khi đánh giá, 
cuối cùng bạn phải làm nhiều việc hơn. Bạn quên mất buông 
xả, và như vậy bạn đã đi xa khỏi con đường an tịnh. 

Hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu không có việc 
đánh giá nào cả trong lúc bạn ngồi thiển. Bạn sẽ cảm thấy 
như thế nào nếu không có sự đánh giá kiểu: “Đây là buổi 
thiền tập rất tệ”, “Đây là buổi thiền tập rất tốt?” Khi bạn từ bỏ 
mọi sự đánh giá, bạn từ bỏ ý muốn điều khiển. lâm của bạn 
giống như tâm một người mới bắt đầu học thiển, một cái 
tâm chưa biết đến cán cần đo lường. Một cái tâm như thế rất 
dễ buông xả và sẽ thật an tịnh. Khi bạn không tính toán việc 
hành thiền của bạn, thì cái “tâm tạo tác” ngừng lại. An tịnh 
phát triển, hỷ lạc nở hoa, trí tuệ chín muồi. Cuối cùng, quả 
ngọt của giác ngộ rơi vào lòng bạn. 


3ó6 


Hãy từ bỏ thời gian đánh giá, rồi bạn sẽ tự động an nghỉ 
trong phút giây hiện tại vượt thời gian. Hãy loại bỏ việc đánh 
giá bằng các tên gọi, rồi tiến trình tư duy sẽ ngừng lại không 
cần một nỗ lực nào và bạn tiến vào sự im lặng tỉnh giác. Chấm 
dứt đánh giá hơi thở vô hay ra, dài hay ngắn, dồn dập hay 
êm dịu, rồi hơi thở biến mất để hé lộ định tướng sáng ngời. 
Hãy để cho định tướng thoát khỏi sự đánh giá là lờ mờ hay 
sáng chói, rồi bạn nhập định dễ dàng. Hãy từ bỏ đánh giá tâm 
bằng tri giác, rồi tâm vươn lên nhẹ nhàng đến các quả 0j 0ô 
sắc. Hãy ngưng đánh giá ý thức, rồi toàn cõi luân hồi, kể cả 
tâm thức, cuối cùng đoạn diệt hoàn toàn. Giờ đây không còn 
gì nữa, thậm chí “ý niệm không có gì cũng chấm dứt”. 

Nếu bạn đi theo con đường thiền định, hỷ lạc nội tâm 
dâng lên cao như ngọn thủy triều không bao giờ hạ xuống. 
Chánh niệm được tăng cường khi bạn giảm thiểu đấu tranh 
với thế giới nội tâm của mình. Tuệ giác phát sinh phong phú 
như những trái chín thơm ngon trên cây nặng trĩu quả, quá 
nhiều đến nỗi không thể hái và ăn hết cùng một lúc. Bạn nhận 
thức rõ ràng con đường đi đến an lạc chính là sự buông xã 
này mà bạn đã biết được lúc hành thiền. Hay bạn có thể gọi 
đó là con đường của lòng từ bị vô điều kiện. Lòng từ bi ấy làm 
êm địu những phê phán về chính mình và người khác phê 
phán và đánh giá phai mờ dần giống như bản chất những 
bóng ma. Trong sự biến mất cuối cùng mọi kiểu đánh giá, lời 
nói bị tước đoạt, vì ngôn ngữ không gì khác hơn là cán cân 
đánh giá cuộc đời. Khi an tịnh đạt đến đỉnh cao, hỷ lạc kết 
tỉnh thành một hạt châu lóng lãnh trên đỉnh, khi cuối cùng sự 
đánh giá bùng vỡ - tâm cũng biến mất. Cuối cùng hành giả 
nhận thức rằng chính tâm là kẻ đánh giá. 

Sự đoạn diệt này, là sự chấm dức tất cả không còn để lại 
dấu vết gì. Niết bàn là nơi mọi ngôn từ mất hết ý nghĩa vì mọi 
kiểu đánh giá đã chấm dứt. Khi các bậc thánh hiển vi đại chỉ 
cho chúng ta thấy chỗ không còn dài hay ngắn, không hiện 


367 


tại, không quá khứ, không tương lai, không ở đây, không ở 
đó, không sinh không tử, mọi pháp đã chấm dứt, thì đây là 
những gì các vị ấy hướng đến. Đối tượng tâm thức cuối cùng, 
cái chấm dứt vòng luân hồi một lần và mãi mãi, và là cái báo 
hiệu sự chấm dứt của mọi danh sắc, là một sự đoạn diệt tuyệt 
đối. Bát Niết bàn (Parinibbama) là từ ngữ cuối cùng. 


œ-#-& 


3ó8 


q) 


@2) 


6) 


đ4) 


©) 


(6) 


0) 


(8) 


Chú Thích 


Ngoại trừ khi nào có ghi chú đặc biệt, tất cả những từ 
ngữ phiên dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh là do tôi 
dịch, vì thế sẽ khác với những bản dịch tiếng Anh khác 
ở nhiều chỗ. 

Tập sách mỏng tiếng Anh này đã được tái bản 8 lần và 
cũng đã được phiên dịch và xuất bản bằng tiếng 
Đức, tiếng Sinhalese (Sri Lanka), tiếng Thái và tiếng 
Nga. 

Ở đây tôi sử dụng bản dịch Trung Bộ Kinh, The Middle 
Leneth Discourses 0ƒ the Buddha (Majjhima Nikãya) của 
Tỳ Kheo Ñãnamoli và Tỳ Kheo Bodhi Boston: Wisdom 
Publications, 1995), tr. 340. 


Lewis Carroll, The Complete lllustratel Works oƒ Leuis 
Cñrroll (Toàn Bộ Tác Phẩm Có Minh Họa của Lewis 
Carroll). (London: Chancsilor Press, 1982) tr. 65 


Jaboco Timerman, Prisoner Without a Name, C elluithout a 
Number (Tà Nhân Không Tên, Xà Lim Không Số) (London: 
Weidenfeld and Nicolson, 1961). 

Hãy xem từ wpadãng trong cuốn Buddhist DicHionar: 
Manual oƒ Buddhist Terms and Doctrines (Tự Điển Phật 
Học), do Nyanatiloka biên soạn, tái bản lần 4. (Kandy: 
Buddhist Publication Society, 1980) tr. 228. 

Tôi đã bàn khá dài về mối liên hệ giữa piti-sukha và hơi 
thở trong chương 7 trên đây về Pháp Quán Niệm Hơi 
Thở (ãnãpãnasaii). 

Ở đây tôi dùng bản dịch cuốn The Nưmeral Discourses 
0£ the Buddha: An AntholoeW 0oƒ Suttas [rơm the 


@) 


q0) 


q1) 


q2) 


q3) 


q14) 
q5) 


369 


AneutHara Nikawa (lăng Chỉ Bộ Kinh), do Tỳ Kheo 
Nyanaponika và Tỳ Kheo Bodhi phiên dịch và xuất 
bản (Walnut Creek, CA: Altamira Press, 1999) tr. 3ó. 
Âm thanh có thể quấy rầy Sơ Thiền, nhưng khi hành giả 
thật sự nhận biết âm thanh thì hành giả không còn ở 
trong Định nữa. 

Ở đây tôi trích dẫn từ bản dịch The Connectei 
Discourses oƒ the Buddha (Tương Ứng Bộ Kinh) của Tỳ 
Kheo Bodhi, Poston: Wisdom PublicaHons, 2000), tr. 
125Zƒ/. 

Ở đây tôi dùng bản dịch Middle Length Discourses 
(Trung Bộ Kinh) của Tỳ Kheo Nãnamoli, tr. 508. 

Sam Parnia & Peter Fenwick, “Near L)eath Experiehces 1n 
Cardiac Arrest: Visions 0ƒ a Duing Brain or Visions 0ƒ a 
Neu Science öoƑ. Consciousness“ (Kinh Nghiệm Cận Tử 
trong Trường Hợp Bị Trụy Tim: Khả Năng Nhìn Thấy 
của Một Não Bộ Đang Chết hay Viễn Ảnh Một Ngành 
Khoa Học Mới về Ý Thức). ResuscitaHon 52 (2002): 5 
(abstract). 


Pim van Lommel et al., “Near-eath Experiences 1n 
Cnrdiac Arrest: A ProspecHue StudU 1n the Nelherlands, 
(Kinh Nghiệm Cận Tử của Những Bệnh Nhân Sống 
Sót sau Cơn Trụy Tìm: Một Cuộc Nghiên Cứu Có Thể 
Thực Hiện ở Hòa Lan) Lancet 358 (December 15, 2001): 
tr. 2044. 

Như trên, tr.2043. 

Sam Parnia et al., “A Qwuahtatoe andQuantitatiue Studu 
0ƒ the lucidence, Features and AeHoloeu oƒ Near-Death 
Experiences ín Cnrdiac Arrest Suruoors, (Cuộc Nghiên 
Cứu Định Tính và Định Lượng về Sự Kiện, Đặc Điểm 
và Căn Nguyên của Kinh Nghiệm Cận Tử của Những 
Bệnh Nhân Sống Sót sau Cơn Trụy Tim), 


370 


q16) 


q7) 


8) 


q9) 


(20) 


Œ1) 


(22) 


(23) 
24) 
(5) 


Resuscitation 48 (2001): tr. 154. 


Benjamin Libet, “Unconscious Celebral lmiHiaHue and the 
Kole oƒ Conscious VWII in Voluntary AcHon, (Tính Chủ 
Động của Não Bộ Vô Thức và Vai Trò của Ý Muốn Có 
Ý Thức trong Hành Động Tự Nguyện), Behaøior Brain 
Sciences 8 (1985): tr 529-39 (với lời bình luận, tr. 539-566, 
và Behauior and Brain Sciences 10 (1987): tr. 318- 321. 
Trong tiếng Pãli, “that”“(yam) là số ít, nghĩa là nó đề cập 
cùng một vật mà người ta gọi bằng ba tên khác nhau. 
Ở đây, tôi dùng Cønnected Discourses (Tương Ưng Bộ 
Kinh) bản dịch của Tỳ kheo Bodhi, tr.595 

Thí dụ, nguyên giám đốc của Hội Phiên Dịch Kinh 
Tạng Pali (Pali Text Society), Bà Rhys Davids, trong bản 
dịch tiếng Anh của lăng Chi Bộ Kinh (Anwguttara 
Nikãua), trong Lời Giới Thiệu, bà đã lập luận rằng “giáo 
lý vô ngã” (anatta) và “lòng nhàm chán ái dục” là 
“những lời dạy do các nhà sư sáng chế ra“ chứ không 
phải lời dạy của Đức Phật. (tr. xiv-xV). 

ÑNãnamoli & Bodhi, Mi4dle Leneth Discourses (Trung Bộ 
Kinh) tr. 454-458 

Ở đây tôi dùng bản dịch Kính Nipata (Sutta Nipiia, 
The Croup Discourses) của K.R. Norman, revised 
edition (Oxford: Pali Text Society, 1995), tr. 26 


Nănamoli & Bodhi, Middle Leneth Discourses (Trung Bộ 
Kinh), tr. 260 

Như trên, tr. 1083 

Như trên, tr. 557. 

Goleman, Daniel, người tường thuật, “Jesfructiue 
Emotions: Hou Can We Ouercome Them? A Dialosue 
ưĩịth The Dalai Lama“ (Những Cảm Xúc Hủy Hoại: 
Làm Thế Nào Để Vượt Qua Chúng? Một Cuộc Đối 


(26) 


(27) 


(28) 


(9) 


60) 


G1) 
2) 


G3) 


4) 


G5) 


6) 


G7) 


@8) 


69) 


371 


Thoại Khoa Học Với Đức Dalai Lama) (New York: 
Bantam Books, 2003), tr 338- 339. Đoạn này kể lại 
việc trình bày công trình nghiên cứu của Richard David 
thuộc Viện Đại Học Wisconsin-Madison. 

Carroll, Complete lllustratel Works (Toàn Bộ Tác Phẩm 
Minh Hoa) tr. 193-194. 


Nãnamoli & Bodhi, Middle Leneth Discourses (Trung Bộ 
Kinh) tr. 283 

Trong Kinh Điển Pali, “bảy kiếp” có nghĩa là tính luôn 
cả kiếp hiện tại là kiếp đầu tiên. Vị đắc quả Dự Lưu còn 
tái sanh nhiều nhất là sáu kiếp nữa. 

Manorathapñrami (Luận giải về Tăng Chi Bộ Kinh), 3: tr. 
3⁄4. Bài Kính trong đoạn này là Tăng Chi Bộ Kinh ó, tr. 
44. 


Xem thêm, Ñãnamoli & Bodhi, Nưưmeral Discourses 0ƒ 
the Buddha (Tăng Chỉ Bộ Kinh) tr. 71. 


Xem thêm, như trên, tr. 205-206. 


Bodhi, Connected Discourses (Tương Ưng Bộ Kinh) tr. 
HS Y4 2 


Nãnamoli & Bodhi, Midle Leneth Discourses (Trung Bộ 
Kinh) tr. 674 


Xem thêm, Ñãnamoli & Bodhi, Nưưmneral Discourses 0ƒ 
the Buddha (Tăng Chỉ Bộ Kinh), tr. 231 


Xem thêm, Bodhi, Connected ID2iscourses, (Tương Ưng Bộ 
Kinh) tr. 1433 n 236. 


Xem thêm, như trên, tr. 230. 
Xem thêm, như trên, tr. 544. 


Xem thêm, Nănamoli  Bodhi, Numeral IDDiscourses oƒ the 
Buddha (Tăng Chỉ Bộ Kinh), tr.162 


Xem thêm, như trên, tr.243. 


372 


(40) 


41) 


42) 
43) 


44) 


45) 
(46) 


47) 


Xem thêm, Bodhi, Connected Discourses (Tương Ưng 
Bộ Kinh) tr. 1167. 


Nãnamoli & Bodhi, Middle Length Discourses (Trung 
Bộ Kinh), tr. 422. 


Xem thêm, như trên, tr. 423 


Xem thêm, Ñãnamoli & Bodhi, Numeral Discourses 
ofthe Buddha (Tăng Chi Bộ Kinh), tr.159(f. 


Xem thêm, Ñãnamoli & Bodhi, Nưưmneral Discourses 0ƒ 
the Buddha (Tăng Chỉ Bộ Kinh), tr.171. 


Xem thêm, như trên, tr.231. 


Nãnamoli & Bodhi, Middle Length Discourses (Trung 
Bộ Kinh), tr.861 


Ở đây tôi dùng bản dịch của Tỳ Kheo Bodhi, Connected 
Discourses (Tương Ưng Bộ Kinh), tr. 1859. 


kở 


373 


Tài Liệu Tham Khảo 


Văn Bản Phật Giáo Bằng Tiếng Pali: 


1, 


The Anguttara Nikãya (Tăng Chỉ Bộ Kinh), 5 tập. Lodon; 
Pali Text Society, 1999-1961. 

Buddahaghosa, Acariya. (thế kỷ thứ 5, C, E). The 
Commentary on the Dhammapada (Dhammapada- 
Atthakatha) (Luận Giải Kinh Pháp Cú) 4 tập. H. C 
Norman biên tập. London. Pali Text Society, 1906. 


Buddahaghosa, Acariya. Manoratha, Purani: 
Buddahaghosa Commentary on the Anguttara Nikãya 
(Luận giải Tăng Chi Bộ Kính của Luận Sư 
Buddahaghosa) 5 tập. Lodon; Pali Text Society, 1940-73. 
Buddahaghosa, Acariya. The Visuddhi-Magsa of 
Buddhaghosa. (Thanh Tịnh Đạo của Luận Sư 
Buddhaghosa) C.A.F. Rhys Davids biên tập. London: 
Pali Text Society, 1975. Bản gốc xuất bản năm 1920-21. 


Dhammapada (Kinh Pháp Cú). O.von Hinuber & K.R. 
Norman biên tập. Oxford: Pali Text Society, 1994. 
Dhammapala, Acariya. Paramattha-dipani, Theragatha- 
atthakatha: The Commentary of Dhammapalacariya 
(Trưởng Lão Tăng Luận Giải - của Luận Sư 
Dhammapalacariya). 3 tập. F.L. Woodward biên tập. 
London: Pali Text Society, 1940 -59. 

The Digha Nikãya (Trường Bộ Kinh). T.W. Rhys Davids 
& J. Estlin Carpenter biên tập. 3 tập. Lodon: Pali Text 
Society, 1890-1911. 


3⁄4 


10. 


11. 


lệ 


13. 


14. 


15, 


._ The Jataka (Chuyện Tiền Thân Đức Phật). V. Fausboll 


biên tập. London: Pali Text Society, 1963. 

The Majjhima Nikãya (Trung Bộ Kinh). 3 tập. V. 
Trenckner (tập I) & Robert Charmers (tập 2) biên tập. 
London: Pali Text Society. 


Milindapanho (Kinh Mi Tiên Vấn Đạo). V. Trenckner. 
London: Pali Text Society, 1880. 


The Samyutta Nikãya (Tương Ung Bộ Kinh). M. Leon 
Feer biên tập. 5 tập. London: Pali Text Society, 1884- 
1998. Tập L revised edition, do G.A. Somaratne biên tập. 


Sutta Nipata (Kinh Nipata). Dines Anderson & Helmer 
Smith biên tập. New edition. London: Pali Text Soclety. 


The Theraand Theri-gatha: Stanzas Ascribed to 
Elders of Buddhist Order of Recluses (Trưởng Lão Tăng 
và Trưởng Lão Ni: Các Bài Kệ do Các VỊ Trưởng Lão 
Tăng Ni của Giáo Đoàn Thời Đức Phật Sáng Tác). 
Hermann Oldenberg & Richard Pischel biên tập. Ấn bản 
thứ 2 do K.R. Norman & L. Alsdorf biên tập. Oxford: Pali 
Text Society,1960. 

Kinh (Udana). Paul Steinthal biên tập. London: Pali Text 
Society, 1965. 

The Vianya Pitakam (Luật tạng) Hermann Oldenherg 
biên tập. London: Pali Text Society, 1929-64, bản gốc 
xuất bản năm 1879-83. 


Bản Dịch Văn Bản Phật Giáo Bằng Tiếng Anh: 


1, 


Đã 


Bodhi, Bhikkhu (dịch giả). The Comnectedl IDiscourses 
o£_ the Buddh: A Neu Translaion of the SamyuHa Nikãwa 
(Tương Lĩng Trung Bộ, Bản Dịch Mới). 2 tập. Boston: 
Wisdom. Publications. 2000. 

Bodhi, Bhikkhu (biên tập). lr the Words oƒ the Buddha: 


375 


An Antholoew oƒ_ Discourses ƒrơm the Pnli Canon (Lời Phật 
dạu: Tuuển tập Kinh từ tiếng Pali). Boston. Wisdom 
Publications, 2005. 

3. Buddhaghosa, Acariya, & Bhikkhu Nanamoli (dịch giả). 
The Path oƒ PuriƒcaHon (Visudhimagea) (Thanh Tịch Đạo). 
Ấn bản thứ 5. Kandy; Buddhist Pubication Socisty, 1991. 

4. Nănamoli, Bhikkhu & Bhikkhu Bodhi, (dịch giả). The 
Middle Leneth. I)iscourses of Buddh: A neu Translation oƒ 
the Maijhima Nikaua. (Trung Bộ Kinh; bản dịch Mới). Bản 
dịch gốc do Tỳ keo Nãnamoli dịch tỳ kheo Bodhi hiệu 
đính và biên tập. Boston: Wisdom Publications, 1995. 
Hiệu đính thêm vào năm 2001. 


5. Norman, K, R. (dịch giả). The Group oƒ_ ID2iscourses - Sutta 
Nipata (Tiểu Bộ kinh- Kinh Nibafa). Tập 2. Bản dịch đã hiệu 
đính. Oxford: Pali Text Society, 1992. 

6. Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bldhi (dịch giả). Nưưneral 
Discourses the Buddha: An Antholosu oƒ. Suttas ƒrơm the 
Anguttara Nikawa (Tăng Chỉ Bộ Kinh): Tuyển Tập Kinh từ 
Aneuttara Nikãya) Do Nyanaponika Thera và Bhikkhu 
Bodhi tuyển chọ và dịch. Walnut Creek, CA; Altamira 
Press, 1999. 

7. Walshe, Maurice (dịch giả). 1hws I haue Hleard Theo Long 
Discourses oƒ the Buddha, Diegha Nikãya (Như Vây Tôi 
Nghe: Trường Bộ Kinh, Digha Nikãya) London: 
Wisdom Publications, 1987. Tái bản lại dưới nha đề The 
Long IDDiscoutions oƒ the Buddha: A Traanslation oƒ the Digha 
Nkaua, Boston: Wisdom Publications, 1995. 


Những Tác Phẩm Phật Học Khác: 
1. Brahm, Ajahn. Who Ordered this Truckload oƒ Dung: 
lnspiring Stories for Welcomine Liƒes Diƒficulties (Những 


376 


Cầu Chuuện Đầu Hứng Khởi Về Việc Đón Nhận Những 
Khó Khăn Trone Cuộc Sống). Boston: Wisdom Publicatión, 
2005. Cũng đã được Nhà Xuất Bản Lothian xuất bản ở Úc 
dưới nhan đề: Opening the Door of Your Heart (Mở Rộng 
Tấm Lòng). 

Nyanatloka & Nyanaponika. Buddhist DicHionarg: 
Manual oƒ Buddhist Terms and Doctrimes (Tự Điển Phật 
Học: Cẩm Nang Thuật Ngữ Và Giáo Lú Phật Học), ấn bản 
thứ tư, đã hiệu đính và mở rộng, do Nyanaponika biên 
tập. Kandy: Buddhist Publication Society, 1980. 


Những Tác Phẩm Khác: 


1. 


Carroll, Lewls, The Complete Hlustrated Works of Leưis 
Carroll (lbàn Bộ Tắc Phẩm Có Minh Họa của Leuis Carroll) 
London: Chancellor Press, 1982. 


Goleman, Daniel, người tường thuật, Destrucive 
Emotlons: Hơu Can We Ouercœme Them? A ScienHfic 
Dialosue uith the Dnlai Lama (Những Cảm Xúc Hủúu Hoại: 
Làm thế Nào Để Vượt Qua Chúng? Một Cuộc Đối Thoại 
Khoa Học uới Đức Dalai Lama), New York: Bantam, 2003. 
Libet, Benjamin, “Unconscious Celebral lmiHiaHueand the 
Kole oƒ conscious Will in Voluntar Action (Tính Chủ Động 
của Não Bộ Vô Thức uà Vui Tròcủa Ý Muốn Có Ý Thức trong 
Hành Động Tự Nguyện) Behaviorial and Brain Sciences 8 
(1985): 529-39, với lời bình luận, tr. 539-6ó, 10 (1987): 318- 
Z1, 

Pamia, Sam, & Peter Fenwick, “Near Denth Experiences in 
Cnrdiac Arrest: Visions 0ƒ aÚwïng Brain or Visions of a Neu 
(Science oƒComsciousness“ (Kinh Nghiệm Cập Tử trong 
Trường Hợp Bị Trụu Tim: Khả Năng Nhìn Thấy của Một 
Não Bộ Đang Chết hau Viễn Ảnh Một Ngành Khoa Học Mới 
uề Ý Thức 52 (2002): 5-11. 


377 


5. Sam Parnia et al., “A Qwalitates and QuantitaHiue Studu oƒ 
the lncidence, leatures and Acioloeg oƑ Near-Death 
Experiences in Cnrdioc ArrestSuruiuors“ (Cuộc Nghiên Cứu 
Định Tỉnh Vô ĐịnhLượng uề Sự Kiện, Đặc Điểm uà Căn 
Ngaw li Kinh Nghiệm Cận Tử của Những Bệnh Nhân Song 
Sót sau Cơn Trụu Tim), ResuscitaHion 48 (2001): tr. 149-56. 

6. Timerman, Jaboco, Prisoner Without a Nam, CsPuithout a 
Number (Tà Nhân Không Tên, Xà Lim Không Số) (London: 
Weidenfeld and Nicxilson, 1981). 

7. Van Lommel, Pim, et al, “Near-Death Experiences ïm 
Cnrdiac Arrest: A Prospectiue Studu in theNetherland” (Kinh 
Nghiệm Cận Tử của Những Bệnh Nhân Sống Sót sau Cơn 
Trụu Tim: Một Cuộc Nghiên Cứu Có Thể Thực Hiện ở Hà 
Lan) Lancet 358 (December 15, 2001): tr. 2039-45. 


œ-#-& 


376 


Pháp thí thắng mọi thí 


Sqbbadanatmn dhamtmadanam JinaHi 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


